Người dịch : TRẦN VĂN KHÁ 


VÒNG LUÂN HỒI 


(The Wheel of Rebirth) 


H. K. CHALLONER 


Theosophical Publishing House London LTD 
68 Great Russell Street London W. C. 1 


Vòng Luân Hồi 


Vòng Luân Hồi 3 


VÒNG LUÂN HỔI 


Vòng Luân Hồi 


Tác phẩm của tác giả H. K. Challoner 
(Janet Victoria Ailsa MiIIs, 1894-1987) 
Regents of the seven spheres 
The Path of Healing 
The Sword and The S5pirit 
Invocation and Other Poems 


Viết chung với Roland Nothoven 
Antidote to Fear 
Out of Chaos 


Vòng Luân Hồi 


Nội dung 


Chương 


Ghi chú mở đầu cho Ấn Bản thứ 1 
Dẫn nhập cho Ấn Bản thứ 2 
Lời tựa 

I- Châu Atlantis 

I- Ai Cập 

IIH- Ba Tư 

IV- Hy Lạp 

V- Đức 

VI-Ý 

VII- Anh 

Phần Kết 





Trang 
Anh Việt 
9 6 
11 8 
21 Zr 
45 51 
59 68 
124 159 
145 189 
169 224 
206 274 
218 290 


252 397 


Chú giải mở đầu cho Ấn bản thứ nhất 
của Cyril Scott 


Tôi cảm thấy tác giả của quyển Các Vị Cai Quản Bảy Cỗõi 
(Regents of the Seven Spheres) chỉ cần một ít lời giới thiệu 
của tôi; tuy nhiên, tôi được yêu cầu viết một vài nhận xét mở 
đầu về chủ đích chính của quyển sách mới này. Trong tác 
phẩm trước đây, các minh họa về tương lai được các Thiên 
Thần (Devas) tạo ấn tượng; còn “Vòng Luân Hồi” đặc biệt 
bàn nhiều về quá khứ, liên quan đến chân lý căn bản của 
huyển linh học, tức Thuyết Nghiệp Quả và Luân Hồi, mà chỉ 
có một mình thuyết đó mới giải thích được các bất bình đẳng 
về cá tính và số phận con người một cách hợp lý nhất. Tuy 
nhiên mặc dù là đạo sinh huyển linh học và thậm chí người 
thế tục đi nữa, cũng đều có thể chấp nhận các triết lý này như 
các sự kiện hiển nhiên, chúng thường gây bối rối về căn 
nguyên đối với các tác động của chúng. Thực ra các nguyên 
nhân đặc biệt gì đã tạo ra các hậu quả đặc biệt đó? Tại sao cái 
quả đặc biệt này lại xảy đến do cái nhân đặc biệt nọ? Các giải 
bày về vân để này sẽ được tìm thấy trong kho tàng minh triết 
thiêng liêng (theosophical literature). Hiện nay, lần đầu tiên, 
có nhiều điều bí ẩn và rắc rối luôn luôn nảy sinh liên quan 
với ý tưởng về sự luân hổi, gây hoang mang cho tâm trí của 
các tư tưởng gia đủ hạng, và được giải đáp một cách rõ ràng. 

Nhờ được sự hướng dẫn thích hợp, tâm thức cao của tác 
giả được hổi cố trở lại qua một loạt các kiếp sống đã được mô 


Chú giải mở đầu ấn bản 1 7 
tả với sự sống động của kinh nghiệm hiện tại và được chỉ ra 
cho thấy mỗi liên hệ đích thực của chúng với nhau về nhân 
và quả. Một số trong các kiếp sống này, có thể nói đã diễn ra 
rất tàn khốc, hãi hùng, đáng để ý nhất là những kiếp sống 
nào được mô tả là có các thực hành về ma thuật (black 
magic). Nhưng ở đây tôi xin nhắc độc giả nhớ rằng nhiều nhà 
trước tác ở lĩnh vực huyển linh học thực ra có hàm ý cho thấy 
rằng lòng can đảm và sức mạnh của ý chí, dù theo các đường 
lối sai trái, cũng có thể có sức mạnh đáng kể đối với điểu 
thiện khi được đổi thành việc phụng sự vị tha cho nhân loại 
dưới sự dẫn dắt của các Huấn sư. Còn những ai, qua suốt các 
kiếp sống của mình, do thiếu quyển biên (initiative) ngay cả 
đối với tội lỗi đi nữa, cũng có thể trở thành thiếu các tính chất 
đáp ứng, chính các tính chất này sẽ làm cho họ trở thành 
những kẻ đồng cộng tác (Co-workers) dũng cảm với các 
Đâng Cao Cả. 

Tóm lại, đây là một quyển sách có thể được xem như sự 
sống của Từng Cá Nhân (Everyman), và nếu các tội lỗi cùng 
với các sai hỏng thuộc kiếp trước của cá nhân đó được tiết lộ 
một cách trung thực, thì tiểm năng mở ra từ lúc người đó đặt 
chân lên Thánh Đạo được chỉ rõ bởi nhân vật có thẩm quyền 
về kinh nghiệm cá nhân đã nói ra. 





I1 


Phần giới thiệu cho ấn bản lần thứ hai 


Từ thuở con người có đủ thông minh để biết lý luận, có 
thể có chút nghi ngờ là con người tự đặt cho mình câu hỏi: 
“Tại sao điểu này lại xảy đên cho tôi?”, “Tại sao bệnh tật, tai 
họa, thảm kịch lại đổ ập xuống gia đình hoặc bạn bè tôi?”, 
“Tôi đã làm những gì để đáng phải chịu các ngón đòn nghiệt 
ngã của số phận như vậy?” 

Cuộc sống của con người càng trở nên phức tạp, thì 
năng lực lý luận của trí tuệ con người càng phát triển nhiều 
hơn, con người càng khó tìm được các câu trả lời làm thỏa 
mãn được cả tâm lẫn trí. 

Việc đánh tan các cấm ky hay là cơn giận của các vị thần 
có thể làm thỏa mãn được các dân tộc sơ khai, trong khi niềm 
tin vào sự may mắn hoặc là số phận có thể là đủ cho kẻ thiếu 
suy tư và kẻ duy vật; nhưng chúng lại không đủ đối với 
những người đang cố gắng khám phá chân lý. Câu trả lời của 
Giáo Hội: đó chính là Ý Chúa cũng không còn có sức thuyết 
phục nữa. Con người hiện đại hoàn toàn hữu lý khi bác bỏ cái 
ý niệm về một Thượng Đế có tính thất thường và phi lý, vì 
trong khi được gán cho là một vị Thượng Đế đầy tình 
thương, một người cha hết lòng lo lắng cho con mình, 
Thượng Đế này lại để cho người vô tội chịu đau khổ không 
phải vì lỗi lầm nào của riêng họ, trong khi kẻ gian tà và kẻ bất 
hảo lại cực kỳ sung sướng. Trước sự bất công lớn lao như thế, 


Phần giới thiệu ấn bản 2 9 
chúng ta, mặc dầu hãy còn bất toàn vẫn không đổng tình 
được một mảy may. 

Nhưng hầu hết các tôn giáo Đông Phương, cũng như một 
vài hệ phái triết học Tây Phương có đưa ra cho chúng ta một 
giả thuyết khác có tính thuyết phục hơn đối với các bất bình 
đẳng, các thảm kịch khủng khiếp và bể ngoài có vẻ ngẩu 
nhiên trên thế giới, cũng như đối với mọi cái mỹ lệ và cái 
thánh thiện mà chúng ta có thể nhận thấy chung quanh ta, kể 
cả “vận may“ (“a good fortune”) của cá nhân chúng ta. 

Các tôn giáo và các triết hệ đó nhân mạnh rằng, về căn 
bản, con người là tạo vật của số phận riêng của mình, dù tốt 
đẹp hoặc xấu xa. Bao giờ còn liên quan đến số phận, thì con 
người còn là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết của mình về các 
định luật thiêng liêng đang cai quản vũ trụ. Khi vi phạm các 
định luật đó, thì con người phải hứng chịu hậu quả. Cho tay 
vào lửa, bạn sẽ bị bỏng; đó không phải vì một “thượng đế” 
nào đó trừng phạt bạn, mà vì lửa đốt cháy đó thôi. Sự việc chỉ 
đơn giản như thế đó. Chúng ta được dạy rằng định luật vĩ 
đại nhất là luật bác ái. Thế nên các lỗi lầm của chúng ta, các 
tội ác gây ra cho kẻ khác và đi ngược lại với chính sự sống 
đều bị phạm phải chỉ vì thiếu lòng bác ái, chúng ta không thể 
thấy rằng khi gây hại cho bất cứ vật gì hoặc bất cứ ai tức là 
chúng ta làm hại chính chúng ta và rằng tất nhiên sớm hay 
muộn gì chúng ta cũng sẽ phải lập lại sự cân bằng mà chúng 
ta đã làm đảo lộn và trả giá cho những gì mà chúng ta đã tạo 
ra. Ở mỗi mức độ, quả đều theo sát với nhân, như đêm theo 
sau ngày vậy. Những gì xảy đến cho ta ngày nay, hoặc là về 
mặt cá nhân, với tư cách một nhóm, hoặc với tư cách một 
nước, dù tốt hoặc xâu, đều phải là quả của các nhân trước, 
xuất phát từ các hành động được làm thường là cách đây 
nhiều năm, các hạt giống của nó đã nằm trong cái nôi thời 


10 Vòng Luân Hồi 


gian (womb of time), đang chờ các điểu kiện thích hợp để nẩy 
mầm. 

Điểu hiển nhiên là, bao giờ mà cá nhân còn có liên quan 
đến (mặc dù điều này có thể áp dụng đồng đều cho các 
nhóm, lớn hoặc nhỏ), thì hậu quả của các lỗi lầm và các hành 
vi sai trái có lẽ tất cả đều không thể được chuộc lại hoặc được 
nhận biết chỉ trong một kiếp sống hoặc thời gian ngắn ngủi; 
mà chỉ bằng cách quay trở lại cõi trần chúng ta mới có thể 
thanh toán các nợ nãn của chúng ta, hoàn thiện các mối liên 
hệ của chúng ta và kết thúc những gì mà chúng ta bắt đầu nơi 
mà chuỗi nhân duyên được khởi đầu. 

Quan tâm vào thuyết luân hổi, hay là sự tái hiện (re- 
embodiment) của tâm thức, sự chuyển cư (migration) xuyên 
thời gian của con người cá biệt (ndividual) trong nhiều thân 
xác khác nhau và các tập hợp điểu kiện qua các thời kỳ ở 
những năm gần đây, đã khơi dậy sự quan tâm chú ý ngày 
càng nhiều. Điểu này dường như trở thành hiển nhiên, bởi vì 
con người ngày nay đang bắt đầu đặt nghi vấn và bác bỏ các 
giáo điểu và tín điểu lỗi thời vốn không còn làm thỏa mãn 
nhu cầu tìm hiểu các nguyên nhân sâu xa đối với tình trạng 
con người nữa. 

Nhưng thật ra các quan niệm được tìm thấy ở dưới hình 
thức này hoặc hình thức khác trong mọi tôn giáo lớn và mọi 
hệ thống triết lý thiêng liêng vẫn chưa được nhận biết một 
cách rộng rãi. 

Điểu phải được xem là đương nhiên vào thời của Chúa 
Jesus, khi Ngài hỏi các môn đổ của Ngài: “Người ta cho rằng 
ta là ai?“ và các môn đổ trả lời: “Elijah hoặc là một trong các 
tiên tri“. Lần khác, người ta hỏi Chúa Jesus: “Có phải người 
này phạm tội hoặc cha mẹ của y phạm tội mà y bị mù từ lúc 


Phần giới thiệu ấn bản 2 l1 
mới được sinh ra?” - điều này hàm ý một cách rõ ràng rằng 
người đó đã phạm tội trước kiếp sống hiện tại của y. 

Đức Jesus cũng nhắc bảo những người đang lắng nghe 
Ngài là “hãy hoàn thiện giỡng như Cha của các ngươi ở trên 
trời hoàn thiện vậy“. Ngài không phải là kẻ đòi hỏi điểu 
không thể làm được. Thế thì có hợp lý chăng khi đòi hỏi làm 
sao mà một người bình thường có thể trở nên hoàn thiện chỉ 
trong một kiếp sống ngắn ngủi? Chính người tốt lành nhất, 
thậm chí các vị đại thánh đi nữa, cũng vẫn còn có các điểu bất 
toàn kia mà. Câu nói này không có chút ý nghĩa nào trừ phi 
chúng ta tin chắc rằng còn có cơ hội để phát triển thêm sau 
này. Nhưng bản chất của sự phát triển lại kéo đài và luôn 
luôn chậm chạp, còn sự thức tỉnh, ra khỏi bóng tối của vô 
minh, đi đến sự hiểu biết đích thực về ý nghĩa và mục đích 
kiếp sống, cùng với việc thắng phục các sai lầm và yếu đuối 
trong tất cả chúng ta, có thể khó xảy ra, ngoại trừ bằng một 
chuỗi dài các kinh nghiệm trong kiếp sống vốn sẽ từ từ mang 
lại một sự mở rộng tâm thức đồng thời phát triển tính thần 
Clhrist bên trong chúng ta, tức các đặc điểm có tính chất cứu 
chuộc như bác ái, từ bi và minh triết. 

Chính là để minh họa bằng ví dụ (exemplify) và để giải 
thích ý nghĩa của thuyết luân hổi và nghiệp quả - đây là 
thuật ngữ Đông Phương chỉ luật nhân quả - mà quyển sách 
này được “ban tặng” (“given”) cho tác giả từ một cảnh giới 
tâm thức cao siêu, như được giải thích ở Phần Mở đầu 
(Prologue). 

Sách này minh họa cuộc du hành đài xuyên qua thời 
gian của một nhóm người - và đặc biệt của một người - cho 
thấy luật Karma tác động như thế nào trong hết kiếp này đến 
kiếp khác và các quả đó thể hiện ra sao từ các nhân trước kia. 
Về cơ bản, đó là câu chuyện về sự tương tác của các mối liên 


12 Vòng Luân Hồi 


hệ mà lúc khởi đầu đã mang tính chất phá hoại và đầy thù 
hận, nhưng sau cùng, qua nhiều đau khổ, đã được chuyển 
hóa thành các liên hệ về tình thương và cảm thông. 

Về mặt cá nhân, tôi có khuynh hướng tin rằng bản trần 
thuật (account) này thật là chính xác theo nghĩa đen, ít nhất ở 
phần có liên quan đến tôi. Nhưng nếu điểu khẳng định này 
được độc giả xem như là không chắc có thực (too improbable) 
hoặc có tính cách hoang tưởng không thể chấp nhận được, thì 
bấy giờ loạt các kiếp sống này có thể vẫn được xem như là 
tượng trưng cho các kiếp sống của Mọi Người (Everyman) và 
sự tiến hóa vô cùng chậm chạp của người ấy khi y đi lên từ 
các đám khí độc (miasmas) của chính cái vô minh của mình. 
Nó chứng minh cho y khi vượt qua thử thách và sai lầm 
thường hơn, qua các tai họa và các thất bại, các thành công và 
các giai đoạn tương đối an phận; tuy luôn luôn sở đắc được 
tri thức, dù còn mơ hồ và thoáng qua, với một sự hoàn thiện 
chỉ vừa vượt quá tầm của y; vào những lúc thậm chí thoáng 
thấy được gương mặt sáng chói của nó qua lòng từ bi và bác 
ái trong đôi mắt của một khách lữ hành khác. Thế là y được 
lôi cuốn từ bóng tối đến tia sáng cứu chuộc đầu tiên, đồng 
thời hiểu được mục tiêu thực sự của mình. 

Không một ai là độc nhất vô nhị. Nhân loại là một; cuộc 
hành trình là một; và mục tiêu là thế đó - giải thoát khỏi các 
ảo tưởng của chúng ta về bản chất đích thực của sự sống và 
sự chết. 

Mặc dầu hầu hết các câu hỏi và các phản bác liên quan 
đến ý tưởng tái sinh này (mà các độc giả chắc chắn sẽ nêu ra) 
đều được bàn đến trong phần nội dung, tôi cảm thấy rằng 
một số các bình giải đều cần thiết, cũng như một phác thảo 
chung rộng lớn về các nguyên tắc căn bản có liên quan, vì có 
nhiều người có thể không bao giờ xem xét các giả thuyết một 


Phần giới thiệu ấn bản 2 13 
cách nghiêm túc trước, còn những người khác, vì thiếu hiểu 
biết về các hàm ý sâu xa và rộng lớn hơn, nên có khuynh 
hướng bác bỏ ngay lập tức. 

Giống như điểu đáng tiếc đang xảy ra với mọi hệ thống 
tôn giáo và triết học dựa vào niểm tin, các xuyên tạc và các 
hiểu lầm đã len lõi vào và quan niệm này đã trở nên giảm giá 
trị hơn bởi mọi thứ khái niệm cuồng tín và lãng mạn, cũng 
như các giải thích hời hợt về các chân lý căn bản ẩn đàng sau . 

Nhưng trước hết là có hai để xuất (propositions) ít nhất 
cần được tạm thời chấp nhận nếu kiên giải (account) sau đây 
đem lại được chút ý nghĩa nào. 

Để xuất thứ nhất là con người vốn có thể trở nên hoàn 
thiện (perfectible). Để xuất thứ hai là có một trạng thái hiện 
tổn của chúng ta mà bình thường chúng ta không hể nhận 
biết, được Jung (') gọi là siêu thức (the superconscious) và 
được các huãn điều tôn giáo gọi là Thượng Ngã (Higher Self, 
Chân Ngã) hay Linh Hổn (Soul). 

Đáng tiếc thay giáo lý của Giáo Hội Cơ Đốc không bao 
giò đem lại cho chúng ta một ý niệm rõ ràng, đó là bản chất 
của linh hổn thực sự là gì. Chúng ta chỉ được dạy rằng linh 
hổn của chúng ta có thể được “cứu rỗi” (“saved”) hoặc bị 
“mất” (“lost”) nếu chúng ta tin hoặc không tin vào một nhóm 
tín điểu (creeds) và giáo điều (dogmas), hoặc là nếu chúng ta 
phạm các Thiên Luật (laws of God). Nhưng đó vẫn chỉ là một 
loại đồ vật phụ (appendage) mơ hổ và tối tăm của cá tính 
(personality) chúng ta mà thôi. 

Đây là nguyên nhân của một trong các tà niệm 
(misconceptions) sơ khai về luân hổi. Chúng ta trở nên lẫn 





1 Car| Gustave Jung (1875-1961): nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần học 
người Thụy 5ĩ (Swiss phychologist and psychiatrist)-ND. 


14 Vòng Luân Hồi 


lộn một cách vô vọng đối với trạng thái nào của những gì mà 
chúng ta nghĩ đến khi chính chúng ta chọn cuộc du hành dài 
xuyên qua thời gian, đi từ kiếp này đên kiếp khác. 

Bình thường khi chúng ta nói “Tôi” (“I“), ấy là chúng ta 
liên kết thuật ngữ đó với cá tính chúng ta, những gì vốn có 
sẵn (goes) do danh xưng của chúng ta, nó chịu đau khổ và 
hưởng vưi sướng, nó tạo ra các khoen nối đối với tình thương 
hoặc oán thù, nó trải qua mọi xúc cảm và các biên cố, mà đây 
là một phần của kiếp sống “của chúng ta”; vậy thì chính cái 
phàm ngã này (personal self), mà một cách tự động, chúng ta 
nghĩ đến khi trở lại cõi trần trong các thân xác khác và vào 
các thời điểm khác nhau. 

Nhưng cá tính (personality) này không thể trở lại; thực 
ra nó không thể làm thế, giống như một tư tưởng của một 
khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng bao lâu sẽ trở nên sáng tỏ. 

Chữ personality xuất phát từ øØersowa - tức cái mạng che 
mặt (a mask), và những gì mà chúng ta biết về chính chúng ta 
ở đây theo sát nghĩa là cái mặt nạ đối với chân ngã (real self) 
chúng ta, Linh Hồn “của chúng ta”, một trung tâm của tâm 
thức chúng ta ở một mức độ cao, nhờ Linh Hồn đó chúng ta 
có thể học cách tiếp xúc nếu chúng ta sẵn sàng có sự nỗ lực 
cần thiết. 

Nhưng chính cách diễn tả linh hồn “của tôi? (“my”) vốn 
là nguyên nhân đích thực của rất nhiều hiểu lầm 
(misunderstanding). Thực ra, mỗi chúng ta đều là một linh 
hổn, linh hổn này làm chủ một phàm ngã (personality) tập 
trung vào cõi vật chất để cho linh hồn tạm thời sử dụng. 
Ngay trong hoàn cảnh thuận lợi nhất đi nữa, linh hồn này 
cũng không bao giờ hơn được một hình ảnh bất toàn của toàn 
thể bản thể (nature) của chúng ta, được tung ra trong một 
thời gian ngắn, vào trong một lớp vỏ vật chất, sao cho một 


Phần giới thiệu ấn bản 2 15 
vài tiễn trình phát triển có thể xảy ra, một vài món nợ được 
thanh toán, một vài chân thức (realizations, chứng ngộ) được 
đạt tới. Trạng thái này của bản ngã chúng ta cũng đang phát 
triển giống như mọi vật đang biểu lộ khác vậy. 

Linh hổn có thể được hình dung ra như là kho chứa 
(depository) tất cả các ký ức thuộc về kinh nghiệm quá khứ 
trên cõi trần có giá trị và đủ quan trọng để tạo được một 
đóng góp thường xuyên vào sự phát triển của nó: một trạm 
năng lượng trung ương, trong đó các phẩm tính và các chân 
thức hoạch đắc được trong các thời kỳ lưu trú tạm thời 
(partial sojourns) trên cõi trần, được chuyển đổi thành các 
quyển năng (powers). Đối với chúng ta, nơi đây không một 
điểu gì có giá trị mà bị mất bao giờ, mọi sự việc đều được vận 
dụng với nỗ lực để sau rốt tạo ra được một hiện thể (vehicle) 
bằng chất trọng trược mà qua đó, chúng ta - tức linh hổn và 
thân xác - cuối cùng được hợp nhất trong tâm thức có thể 
hoạt động như một vận hà (channel) để truyển chuyển năng 
lượng từ các cảnh giới tinh thần cao siêu đên cho nhân loại. 
Vì, theo sự giảng dạy của người Hy-Lạp, linh hổn là một cầu 
nối giữa cõi trời (heaven) - đó là các lĩnh vực tâm linh cao 
siêu - với cõi vật chất; một khí cụ (nstrument) dùng để thúc 
đẩy tiên trình mà Teilhard de Chardin () gọi là “thiêng liêng 
hóa” (“divinization”) vật chất. 

Nhưng vì tâm thức của chúng ta bị chìm quá sâu vào 
cuộc sông vật chất và vì thế hoàn toàn đồng nhất hóa với 
phàm ngã chúng ta, cho nên, dường như thật là cực kỳ khó 
khăn cho chúng ta khi thay đổi tiêu điểm (focus) của chúng ta 
và đồng nhất hóa bản ngã con người chúng ta với cái ngã cao 





' Teilhard de Chardin (1881-1955): nhà cổ sinh vật học (paleontologist) 
và là nhà thám hiểm người Pháp. (ND) 


16 Vòng Luân Hồi 


siêu này, và, ở mức độ còn chưa được hiểu rõ, đồng hóa với 
bản thể chúng ta. Và thậm chí còn khó hơn nữa khi chấp 
nhận sự thật rằng chúng ta (theo như chúng ta biết chính 
chúng ta ở đây, tức “Cái Tôi” thuộc nhân loại chúng ta) chắc 
là sẽ không mong thoát khỏi cái chết và rằng chính chúng ta 
sẽ rời bỏ nó, giống như một con bướm rời bỏ cái kén khi cái 
kén đó đã đáp ứng xong mục đích của con bướm. 

Nó cũng hữu dụng nếu đôi khi chúng ta nỗ lực để đứng 
đàng sau cách xa khỏi phàm ngã chúng ta và xem xét những 
gì của phàm ngã này mà chúng ta muốn kéo đài phía bên kia 
cửa tử và quay lại để tiếp tục công việc mà chúng ta đã bắt 
đầu; để hoàn tất những gì mà chúng ta đã bỏ đỡ ở đây, để tái 
hóa hiện (re-embody) thành các quyển năng, các phẩm hạnh, 
các tài năng mà chúng ta đã phát triển được một cách có chủ 
tâm hoặc một cách không cố ý trong dòng chảy của kiếp 
người. Bài học này cũng có thể mang lại cho chúng ta một 
hiểu biết thấu đáo hơn về khía cạnh nào của bản thể chúng ta 
đang chứa đựng mầm mống của tính liên tục (continuity) và 
có thể tác động đến sự chuyển kiếp (transmigration) từ một 
trạng thái hay thể này đến thể khác; nghĩa là, trong đó có tổn 
tại cái nhân của tâm thức mang cá tính của chúng ta, cái phần 
bất diệt đó vốn sẽ tiếp tục tiến tới sau cuộc tạm ngừng để ấp 
ủ hoài bão (pause for gestation) được gọi là sự chết dành cho 
một kinh nghiệm khác trong kiếp sống, thậm chí giống như 
một lữ khách đang vượt biển khơi đến xứ khác, tuy vậy 
không phải vì đó mà mất đi thực tướng (identity,tung tích) 
của mình. Thật vất vả cho cái ngã còn non trẻ (child self) - 
một tạo vật với các bản năng, một động vật nhỏ bé vừa mở 
mắt ra với thế giới bên ngoài... 

Có phải đó là những gì mà chúng ta nghĩ đên như là cái 
ngã trưởng thành (adult self), vẫn còn trong giai đoạn phát 


Phần giới thiệu ấn bản 2 lý 
triển một nửa và thường thường quá bận rộn, quá vướng mắc 
sâu vào các hoạt động chính yếu của thế giới vật chất không 
thể có được thời gian đổng hóa hết các kinh nghiệm của 
mình? 

Hay là người già lão, đang tranh đấu với các khó khăn 
và các thất bại vì sức yêu và thường buổn phiển vì sự mất 
mát của họ và vì sự bất lực ngày càng tăng khi đối phó với sự 
sống? 

Mỗi người đều cho “Cái Tôi” của chúng ta là quan trọng 
nhất, trong một phạm vi nào đó, mỗi người là chính chúng ta, 
được liên kết với “Cái Tôi” hiện tại của chúng ta bằng ký ức; 
tuy thế chúng ta đều không nhiều hơn tất cả chúng gộp 
chung lại phải không? 

Một khó khăn khác cần phải hiểu rõ là khái niệm về tính 
liên tục của nghiệp quả, nhân dẫn đến quả, quả lại dẫn đến 
nhân, tác động xuyên qua các giai đoạn bao la của thời gian, 
vì lẽ hiển nhiên là chúng ta thấy các kiếp sống của chúng ta bị 
gián đoạn bởi cái chết thành các phân đoạn riêng biệt. Tuy 
nhiên, trong thực tế không hể có gián đoạn. Cuộc hành trình 
đài này có thể được cho là tương tự như một dòng sông, một 
dòng tâm thức đơn độc đang chảy từ bóng tôi của cội nguồn 
nguyên sơ của nó,bao giờ cũng hướng lên cho đến khi nó đạt 
đến đại dương ánh sáng và biết rõ chính nó, thực sự nó luôn 
luôn có một cái gì đó, một trạng thái tâm thức của cái Vô Hạn 
(the Infinite). 

Như vậy, sự hiện hữu của linh hổn nơi đây trên cõi trần 
hay trong kiếp sau (afterlife) chỉ là một hoạt động không hề 
gián đoạn; môi trường chung quanh và phẩm tính của linh 
hổn bao giờ cũng thay đổi, tuy thế về bản chất bao giờ cũng 
vẫn là chính nó, mỗi hành động,mỗi chọn lựa đều góp phần 


18 Vòng Luân Hồi 


vào tổng khối (volume) và phẩm tính của dòng chảy, tạo ra 
thực tướng của nó. 

Một minh họa như thế đưa đến phát biểu: “Gieo gì gặt 
nãy” (“As ye sow, so also shall ye reap”), một thực tại mới 
mẻ. Không một phần nào bị tách khỏi bất luận phần nào 
khác; toàn bộ dòng sông là một, thế nên điểu gì mà thế nhân 
tin đó là cơ may (chance) hoặc là một sự đột hiện 
(precipitation) của Karma, hóa ra chỉ là một phần của tiên 
trình không thể tránh khỏi của dòng cuốn về phía trước này 
của “linh hồn hằng sống” (“living soul”) hướng về sự phát 
triển các tiềm năng thiêngliêng của riêng nó. 

Đàng sau giáo lý này có các hàm ý sâu sắc hơn; vì về mặt 
bản thể, tất cả các “dòng chảy“ (“streams”) tách biệt nhau 
theo bể ngoài, thực ra đều hợp nhất trong sự thuần nhất căn 
bản của Sự Sống, mỗi dòng chảy đang đóng góp cho dòng 
chảy khác, và tất cả các dòng đều đang đóng góp cho Tổng 
Thể (the AlI). Nhưng đến đây, chúng ta lại đi vào lãnh vực 
siêu hình học (metaphysics). 

Điểu hiển nhiên là tầm nhìn và sự hiểu biết của chúng ta 
đều bị hạn chế bởi các ý niệm hoàn toàn của con người đối 
với thời gian và không gian, nên chúng ta không thể có được 
khả năng khám phá ra cách nào hoặc khi nào con người phát 
triển được tia sáng đầu tiên của cá tính. Sự sống biểu lộ theo 
chu kỳ; do đó những gì mà chúng ta nghĩ đến như là các 
điểm khởi đầu, về cơ bản chỉ là điểm kết thúc của một chu kỳ 
dẫn đến sự xúât lộ của một chu kỳ khác, một lần nữa, không 
có sự gián đoạn thực sự nào ở giữa, không hề có lúc khởi đầu 
và lúc kết thúc. 

Trong khi mọi tôn giáo và truyền thuyết đều có lịch sử 
sáng tạo của riêng nó, thì không một cái nào trong số các 
truyển thuyết lẫn tôn giáo đó có thể tiêu biểu nhiều hơn là 


Phần giới thiệu ấn bản 2 19 
một minh hoạ có tính cách tượng trưng cho Thực Tại vì sẽ 
không có bất luận lời lẽ nào trong ngôn ngữ con người dùng 
để chỉ việc đó. Tuy nhiên, nhiều vị dạy rằng vào một 
“sát-na“ (“moment”) trong chu kỳ tiêu trưởng () của Đấng 
Duy Nhất (One Life), một tia lửa thiêng (divine spark) của 
ngã thức (self-consciousness) được gieo xuống giống như một 
hạt giống trong người thú (animal man) trên cõi trần này, và 
từ đó sự xuất hiện đầu tiên của “linh hổn hằng sống” (“living 
soul“) được khai sinh, được phú cho tiểm năng để trở thành 
một thực thể giông như Thượng Đế biểu lộ trên cõi trần các 
phẩm hạnh thiêng liêng giống như Đức Jesus và Đức Phật đã 
từng biểu lộ. 

Trên đây tôi có nhắc đến các lệch lạc, vốn đã len lõi vào 
toàn bộ quan niệm về luân hổi và nó đã khiên cho nhiều 
người bài bác quan niệm này ngay tức thì. 

Các lệch lạc này phần lớn phát sinh từ khuynh hướng 
rất thông thường, đó là xem xét các quan niệm siêu hình học 
hoặc tôn giáo theo nghĩa đen, coi chúng như là các thực tại 
tuyệt đối, thay vì nhận thức các thực tại đó, nói chung, chỉ có 
thể được diễn tả bằng các hình thức tượng trưng, bằng sự 
tương đồng hoặc là bằng phép ẩn dụ. Điều này cũng đúng 
với nhiều giáo lý Thiên Chúa giáo, cũng như với các giáo lý 
khác. 

Một sự lệch lạc như thế đối với ý tưởng về sự luân hổi lại 
được một trường phái nổi tiếng của cái được gọi một cách 
lỏng lẻo, thiếu chính xác là “huyển bí học“ (“occultism”) dạy 
ra. 





! Chu-kỳ tiêu-trưởng hay chu-kỳ tiêu-tức: The cyclic ebb and flow. 
(tiêu: giảm xuống, hao mòn, tiêu tán; trưởng/ tức: tăng lên) 


20 Vòng Luân Hồi 


Thuật ngữ “huyển bí” (“occult”) vốn không thích hợp 
(unfortunate) và có thể tạo ra sự hiểu lầm, vì trong thời đại 
chúng ta, nó có hàm ý hầu như hoàn toàn xâu, vì gần như 
luôn luôn bị nối kết với các Đẳng Cấp (Orders) mơ hổ, các 
tuyên xưng dõi trá trong các quảng bá và cách thực hành của 
các hình thức huyển thuật thuở ban đầu. 

Từ ngữ “huyển bí“ (“occult”) có nghĩa là “những gì còn 
ẩn giấu hoặc không biết rố, do đó “nhà huyển bí 
học”“(“occultist”) cần phải là kẻ tìm hiểu các chân lý hay các 
sự thật cho đến nay chưa được khám phá bởi các phương 
pháp khoa học liên quan với các định luật vật chất của vũ trụ, 
hoặc bởi việc nghiên cứu và thực hành các kỹ thuật được tìm 
thấy trong các giáo huấn nội môn của tất cả các tôn giáo lớn 
(các tôn giáo này tiết lộ ý nghĩa tâm linh của cùng các định 
luật này và việc sử dụng các quyền năng ẩn tàng của các định 
luật đó trong việc phụng sự Thượng Đế và con người). Chỗ 
nào từ ngữ “huyển bí“ được dùng trong sách này, thì nó luôn 
luôn liên kết với đường lối khảo cứu này. 

Đại để, ý tưởng do trường phái đặc biệt nói trên đưa ra 
là nêu trong một kiếp sống, chúng ta không tạo được bất cứ 
một tiếp xúc thực sự nào với linh hổn, không đáp ứng được 
với các bổn phận hoặc thanh toán xong các nợ nẩn, thì chúng 
ta sẽ phải sống lại (re-live) kiếp sông đó lặp đi lặp lại nhiều 
lần, một cách thật đúng, trong mọi chỉ tiết, ngay đến việc gặp 
lại cùng một người và cùng các vấn để trong các hoàn cảnh 
tương tự, cho tới khi chúng ta thành công trong việc chọn 
được bước thiết yếu vốn sẽ giải thoát chúng ta tiên tới. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi một kẻ thường nhân 
bác bỏ điều đó vì xem như là quá khủng khiếp, hoặc là quá 
thê lương khi ngẫm nghĩ tới. Nhưng làm thế nào mà một số 
phận như thế có thể xày ra được? Theo nghĩa đen, làm thế 


20 


Phần giới thiệu ấn bản 2 21 
nào chúng ta có thể đi ngược vào thời gian, tiến vào một 
khung cảnh lịch sử thuộc quá khứ vốn không còn hiện hữu 
nữa và đi vào các tình trạng xã hội hoàn toàn thay đổi? Hơn 
thế nữa làm sao chúng ta có thể gặp trở lại (re-meet) cùng 
những người mà hầu như chắc chắn là chính họ đã thay đổi 
trong thời gian chuyển tiếp và trở nên hoàn toàn khác với các 
phản ứng khác hẳn? Ngay cả những người trong chúng ta — 
và họ hẳn phải là số ít thôi - những kẻ đã không có được lợi 
nhờ các kinh nghiệm của họ một chút nào, vẫn phải học hỏi 
một điểu gì đó, thu nhận các ấn tượng mới mặc dù chỉ ở các 
mức độ tiểm thức, vốn sẽ thay đổi tư tưởng và các mô hình 
tình cảm của họ đến một mức nào đó; thế nên bởi điểu này 
mà họ sẽ thay đổi. 

Nhưng vì không thể có việc tránh né các món nợ đã mắc 
phải khi kết hợp với những người khác hoặc tránh né hậu 
quả của các hành động do vi phạm các lụât luân lý, chúng ta 
sẽ hầu như không thể tránh khỏi thấy chính chúng ta ở vào 
các hoàn cảnh tương tự, mặc dù không y hệt như thế, đồng 
thời phải hứng chịu cùng loại khó khăn cho đến khi chúng ta 
nhất định thành công trong việc đối phó với chúng từ mức độ 
Cao. 

Một trong các châm ngôn tâm linh cổ xưa có dạy rằng: 
“Trơng như thế nào; ngoài như thế ấy (As †t is in the inner, so 
?t is in the outer). Nếu chúng ta tỉnh tế, chúng ta có thể phát 
hiện ngay rằng đúng thực là chúng ta tạo ra “thế giới của 
chúng ta bằng những gì chúng ta có được trong chính chúng 
ta. Các bác sĩ tâm thần đã chứng minh điều đó cho chúng ta 
một cách quá rõ ràng bằng câu nói: 

Thể trí ở nơi cương 0j riêng của nó 
Và uới những gì mà chính nó đang làm, 
Đang biến thiên đàng thành địa ngục, địa ngục ra thiên đàng. 


21 


32 Vòng Luân Hồi 

Toàn bộ khái niệm về Nghiệp Quả, tức ý tưởng vốn gây 
ra từ các kiếp trước, kết thành quả trong những kiếp xa xăm 
khác theo dòng thời gian, hẳn tiếp tục còn tạo ra nhiều khó 
khăn đối với người biết suy tư, vì hiển nhiên là điểu đó rất 
sâu xa, rất tinh vi và vô cùng phức tạp đến nỗi chúng ta chỉ 
có thể hy vọng nhận biết các ảnh hưởng dễ phân biệt và rõ 
ràng hơn mà thôi. Thế nên điểu lúc nào cũng quan trọng là 
chính chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang tìm cách hiểu 
được các định luật thiêng liêng và những gì mà chúng ta 
nhận thức được nơi đây chỉ là các hình ảnh mờ nhạt của các 
Thực Tại bên trong. 

Điều này được minh họa bằng một quan niệm sai lầm 
khác liên quan đền luân hổi và nghiệp quả. Một số người cho 
rằng ý tưởng “mắt đổi mắt, răng đổi răng” (') phải được hiểu 
theo nghĩa đen. Ở đây, lại một lần nữa, chúng ta phán đoán 
định luật thiêng liêng nói trên theo trình độ con người, đồng 
thời đang nghĩ đến luật Karma hoặc là theo hình thức trừng 
phạt dành cho hành động sai trái, người nào đúng theo tội 
nãy, hoặc là dưới hình thức phần thưởng dành cho đức hạnh. 
Cả hai đều không phải. Không hể có điểu gì gọi là hình phạt 
thiêng liêng cả (divine punishment). Đây là một trong các 
giáo điểu khủng khiếp nhất và độc hại nhất nằm trong bất 
luận tôn giáo nào. Cũng không hề có bất cứ tưởng thưởng 
nào. Và chúng ta sẽ chỉ có một phán đoán - Chân Ngã của 
chính chúng ta. 

Được biết rằng, sau cái chết sẽ đến một giai đoạn trong 
đó chúng ta thấy mọi chỉ tiết bị quên lãng của các kiếp sống 
của chúng ta, mọi hành vi, tư tưởng và nguyên động lực 





1 Nguyên văn: “An eye for an eye, and a tooth for a tooth”, cũng có 
guy y y 5 


“5 


nghĩa là “ăn miếng trả miếng” hoặc “lẫy oán báo oán” - (ND) 


Phần giới thiệu ấn bản 2 23 
(motive), được phóng thích ra khỏi các ảo giác (delusions), vì 
các ảo giác này mà chúng ta phải cảnh giác và ngăn cách với 
sự tự nhận biết mình (selí-knowledge, tự tri). Đây là giây 
phút phán quyết; “giây phút quan trọng” thực sự (real 
“momernt of truth”). 

Ở đây chúng ta có thể tự trừng phạt, như chúng ta 
thường làm, do bởi một ý thức cường điệu về sự phạm tội 
hoặc trừng phạt những kẻ khác ngay cả đối với các nguyên 
do kém thuyết phục. Theo sát nghĩa, đức hạnh là phần 
thưởng của riêng nó vì nó đưa vào con người chúng ta các 
phẩm tính và các hiểu biết sâu rộng vốn sẽ trở thành tài sản 
của chúng ta vào mọi lúc. 

Cuộc sống là ngôi trường của chúng ta. Chúng ta luân hổi 
cốt để học hỏi rằng tình thương cộng với minh triết - không 
may là đối với chúng ta, cả hai không phải luôn luôn đồng 
nghĩa - chỉ là các bí quyết để mở cánh cửa đi đến một tương 
lai có hạnh phúc đích thực và an bình nội tâm. Tất cả các Đại 
huấn sư đều lặp lại điểu này nhiều lần, nhưng chỉ có một số ít 
người chịu lắng nghe. 

Có một sự hiểu lầm đang làm cho con người ghê tởm - và 
quả đúng vậy. Đây chính là chuyện tin rằng chúng ta có thể 
bị đầu thai trong hình hài con vật. Lẽ tất nhiên đó là điểu vô 
nghĩa. Một khi tia sáng của thánh linh (divinity) đã được thắp 
lên trong bóng tôi của con vật chưa có ngã thức (unself- 
conscious animal), nó đã trở thành Con Người, tức là kẻ có 
thể chọn cái thiện hoặc cái ác; tức là kẻ có thể nói “Tôi hiện 
hữu ”(“I am”) và không giống như con vật, con người biết 
rằng mình có tri thức. Thế thì làm sao có thể có bất luận sự 
thoái bộ nào? Dù cho việc đó có thể dài đến đâu đi nữa, từ 
đây về sau con người có định mệnh là trở thành kẻ có bản 
chất là một đứa con của Thượng Đế, một kẻ mang Ánh Sáng, 


22 


24 Vòng Luân Hồi 


một linh hồn hằng sống, theo ý nghĩa sâu xa nhất. Con người 
có thể thường tỏ ra giữ được tĩnh tại, thậm chí đôi khi thoái 
hóa nữa, nhưng con người sẽ cứ mở rộng thêm tâm thức cao 
siêu của mình vào mọi khởi điểm, dù cho trong phàm ngã 
của mình, con người có biết điểu đó hay không. 

Nhưng dù với nhiều hiểu lầm như thế, điểu này vẫn có 
thể diễn tả chính xác một chân lý có tính chất tượng trưng. 
Con người vẫn là một con vật xét về mặt thể xác con người và 
các chức năng của thể xác đó, đồng thời ở một giai đoạn ban 
đầu, con người vẫn có một số thuộc tính của con vật. Sau rốt 
các thuộc tính này phải được chuyển đổi thành các đối phần 
(counterpart, phần tương ứng) cao hơn của chúng. Thí dụ 
bản năng đổi thành trực giác; sự thôi thúc của tính dục (sex 
urpe) đối thành tình thương thuần khiết biểu lộ thành lòng từ 
bi (compassion) và đức hy sinh (sacrifice). Trong chừng mực 
nào đó, các mãnh lực thấp này kiểm soát và chi phối phàm 
ngã rất lâu. Nhưng người nào cho phép và thậm chí khuyến 
khích chúng, người ấy ắt sẽ ngày càng trở thành nô lệ cho 
phàm ngã của mình hết kiếp này đến kiếp khác. Chúng ta 
đều biết rằng có những người, cả nam lẫn nữ, lộ rõ các hình 
thức xấu xa nhất của các tính chất thoái hóa như thế mà, khi 
được liên kết với một mức độ trí tuệ nào đó, có thể làm cho 
chúng thành một nguy cơ trầm trọng thuộc loại của chúng 
mặc dù hầu như tất cả đối với chính họ. Theo ý nghĩa này thì 
con người chỉ có thể rơi vào các trình độ hầu như dưới nhân 
loại. Nhưng tia lửa thiêng, tuy còn bị che khuất, vẫn là một 
phần của bản thể con người; đó là cội nguồn của nhân loại. 
Một ngày kia, một điểu gì đó có thể xảy ra. Có thể đó là một 
thức tỉnh vì tình thương đối với một con chim hoặc một con 
vật vốn sẽ làm lay động bên trong cái mai cứng mà tính ích 
kỷ và sự u tối đã giam nhốt và làm chai cứng ngọn lửa vĩnh 


23 


Phần giới thiệu ấn bản 2 25 
cửu bên trong. Một điểm rẽ sẽ được đạt đến và quyển năng 
của nó sẽ bắt đầu tác động. Tia sáng bé nhỏ sẽ từ từ trở thành 
một tia sáng hướng dẫn với sức mạnh ngày càng tăng hết 
kiếp sống này sang kiếp sống khác, kéo con người ra khỏi 
bóng tối và bùn lây, thoát khỏi nơi “bẩn thiu”, hướng về sự 
giải thoát, huy hoàng và tình thương trong ngôi nhà của 
Đâng Cha Lành. 

Một trở ngại lớn khi chấp nhận thuyết luân hồi, đặc biệt 
là đối với người có trí óc thiên về khoa học, đó là việc đòi hỏi 
bằng chứng không dễ gì được làm thỏa mãn. Dĩ nhiên rất khó 
có được bằng chứng và có thể có nhiều cách giải thích khác 
cho các đòi hỏi được đưa ra bởi các cá nhân, tức kẻ tin rằng 
họ nhớ được các kiếp đã qua: mặc dầu sự xuất hiện nơi các 
trẻ con còn rất trẻ về những gì được thu lượm một cách bình 
thường, đó là các kỹ năng hoặc thậm chí là các siêu tài, như là 
với Mozart và rất nhiều người khác, hầu như không thể giải 
thích bằng những cách khác. 

Nhưng trong những năm gần đây, nhiều tìm tòi khảo cứu 
đã được tiên hành bởi một số người không có thành kiên 
nhưng có được sự luyện tập theo khoa học và có tính chính 
trực với cố gắng chứng minh hoặc bác bỏ để xuất này. Họ đã 
khảo sát hàng trăm trường hợp, lọc lựa tất cả các bằng chứng 
có được, đặc biệt là khi các manh mối liên quan tới lịch sử 
dưới hình thức các sự kiện đương thời ít được biết đên đã 
được đưa ra. Nhưng hầu hết các bằng chứng thuyết phục 
nhất đều đên từ một số ít người, họ tuyên bố là nhớ ra một 
kiếp sống rất gần, rõ ràng là đã trở lại một thân xác mới 
chẳng bao lâu sau khi đã rời bỏ thân xác cũ. Ở đây, các chỉ 
tiết của kiếp sống trước trong một xứ hoặc khu vực đặc biệt 
mà đứa trẻ - vì hầu như luôn luôn là một người còn trẻ - có 
thể “nhớ lại” (“remember”), có thể được phối kiểm và đã tìm 


26 Vòng Luân Hồi 


thấy trong một số trường hợp vốn đã được thẩm tra một cách 
khắc khe về mức độ lừa dõi, cố tình hoặc vô tình, quả thật 
đều chính xác trong mọi chỉ tiết. Ở đây không còn giải thích 
nào khác ngoại trừ hiện tượng luân hổi có vẻ xảy ra. 

Ngày càng có một số sách khảo sát toàn bộ trường hợp về 
thuyết tái sinh và nghiệp quả đang xuất hiện ngày nay, nhiều 
sách trong số đó đi rất sâu vào chủ để dưới mọi khía cạnh của 
nó. 

Phần dẫn nhập này không có gì hơn là một xem xét ngoài 
mặt của chủ để rộng lớn, nhưng bất cứ độc giả nào muốn biết 
nhiều hơn về toàn bộ lãnh vực rộng lớn mà để tài này mở ra, 
thì độc giả đó sẽ tìm được một danh sách các tác giả và các để 
tài trong phần thư tịch ở cuối sách này. 





25 


PHẦN MỞ ĐẦU 


Mùa hè năm ấy, trời nóng khác thường. Hết ngày này 
sang ngày khác, mặt trời mọc lên trong một bầu trời không 
một vấn mây, trên mặt bể yên tĩnh và chìm trong đám sương 
mù hổng đậm phía sau màu xanh biếc của những dãy đổi xa. 
Ngày lại ngày, sức nóng càng tăng. Ao đầm nơi mà trâu bò tụ 
tập trong bóng râm thưa thớt cạnh các rãnh nước đều nhuốm 
cùng màu vàng như vùng cát sỏi hoang vu, một nửa bị che 
bởi điệu múa lung lĩnh của các tia lửa nóng bỏng. 

Một khi kia có một ảo ảnh hiện ra trên mõm đất xa; các 
hình đáng kỳ lạ giống như các chàng khổng lồ thời xa xưa 
đang bước đi trên mặt biển; những chiếc tàu treo trong 
khoảng không, một cảm giác giả tạo và sự hăm dọa chập 
chờn trên vùng đât trống. 

Căn nhà một tầng của chúng tôi đứng sửng trên một đỉnh 
đổi có đá cuội, giữa đầm nước với mặt biển. Đây là nơi mà 
xưa kia vốn nổi tiếng là bị ma ám, đó là một thủy thủ người 
Pháp, ông ta thường hay hiện ra trước khi có một cuộc khủng 
hoảng nào đó. Một người trong bộ ba chúng tôi đã thấy được 
người thủy thủ đó hai lần vào năm ấy, nhưng việc này không 
gây phiển hà gì cho chúng tôi, có lẽ do sinh lực lạ thường của 
không khí, chúng tôi bị tràn ngập bằng một sự tự do phóng 
khoáng hầu như không ai để ý trước các mãnh lực của thiên 
nhiên, và không bận tâm về cái gì có thể đe dọa chúng tôi. 
Thực ra, chúng tôi dường như càng lúc càng tham dự vào 


26 


28 Vòng Luân Hồi 


chính các sức mạnh của thiên nhiên ( the elements), được thu 
hút lại gần hơn bao giờ hết, ngày nối tiếp ngày trong cái huy 
hoàng không gián đoạn, tiên vào chính cái cốt lõi của các sức 
mạnh đó. Đêm đến, chúng tôi bơi ra xa hơn vào trong mặt 
biển huyển bí và đen ngòm, sau đó chạy bằng chân không 
dọc theo chiểu dài của bãi cát vắng người. Chúng tôi cảm 
thấy như thể chúng tôi thực sự nhận được một lần nữa cái 
huy hoàng vật chất của một lần đầu thai ở Hy Lạp; nơi đây 
thế giới hiện đại trở nên xa xăm và sự căng thẳng của đời 
sống hầu như bị quên lãng. 

Tôi đên nơi đây với ý định khởi sự công việc viết một 
quyển truyện dài mới một cách nghiêm túc, nhưng cuộc 
phiếm du (drive) lôi cuốn đến nỗi tôi không thể làm được gì 
cả. Khi trăng tròn dân, thì cảm giác bất an kỳ lạ này tăng lên; 
dường như chịu ảnh hưởng bởi một sức mạnh thiên nhiên 
nào đó. 

Thời đó, tôi hoàn toàn dốt về chiêm tỉnh học (astrology), 
mặt khác tôi có thể hiểu ra rằng tôi đang tiến đến một cuộc 
khủng hoảng không bình thường trong đời tôi. Sau đó chúng 
tôi khám phá ra một biến cố tương tự cũng đã được phản 
chiêu trong các lá số tử vi của các bạn đồng hành với tôi. 

Nhưng chúng tôi không biết gì cả về việc này; chỉ vì mấy 
ngày nay chúng tôi bị quấy rối bởi một yếu tố mới, yếu tố này 
đã bắt đầu tác động lên cuộc sống chúng tôi. Hiện tượng khởi 
sự biểu lộ khắp trên ngôi nhà nhỏ một tầng (bungalow), và 
chăng bao lâu chúng tôi nhận ra rằng mãnh lực huyển bí này 
đang trở nên mạnh đến nỗi hầu như có hại. 

Giờ đây hiện tượng nói trên, theo đúng nghĩa, không bao 
giò làm cho chúng tôi thích thú. Theo tôi, dường như bấy giờ 
~ cũng như nó đang xảy ra ngày nay - chỉ là một sự phí phạm 
năng lượng quí báu nên được chuyển đổi thành một tính toán 


27 


Phần mở đầu 29 


hiệu quả hơn. Không một ai trong chúng ta đã bao giờ từng 
“ngồi chờ phát triển” (“sat for development) còn tôi, sau 
cùng, tôi hoàn toàn tin chắc rằng tôi không có được năng lực 
làm đổng tử, do chỗ chú tâm rất nhiều vào đường lối phát 
triển, mà nhờ tham thiển và tự kềm chế, sẽ mang lại năng lực 
phân biện và làm tăng trực giác, hơn là cái thường được gọi 
một cách lỏng lẻo là năng lực tâm thông (psychic powers). Vì 
theo tôi, việc nghiên cứu huyển linh học, phải có được tính 
chất thực dụng nào đó trong thời hiện đại, phải giúp người 
nam và nữ có khả năng đối phó với hằng hà sa số các vấn để 
của cuộc sống hiện đại theo một quan điểm thiêng liêng, 
đúng hơn là khiến cho con người rời khỏi trên các chuyến 
bay huyển bí, mang theo một ít hay không có mối liên hệ nào 
với các hoạt động của cõi trần mà họ đã đặt mình vào đó. 

Trước khi nói thêm về các biến cố xảy ra chung quanh việc 
viết ra sách này, tôi phải giải thích về sự liên quan của bốn 
người trong nhóm chúng tôi. 

Một người trong nhóm đã từ trần trước đây vài năm. Tất 
cả chúng tôi đều có mối ràng buộc chặt chẽ với người phụ nữ 
này, nhưng chúng tôi không bao giờ cố tìm cách giao tiếp với 
bà qua các đồng tử, vì không một ai trong chúng tôi chú tâm 
đến cách giao tiếp này. 

Trong số những người còn lại, một người là chủ căn nhà 
nhỏ một tầng này và đã cùng nghiên cứu huyển học với tôi từ 
lâu, còn người thứ ba là nhà doanh nghiệp thực tiễn, ông này, 
mặc dù hiểu biết rất ít các vấn để huyển học vào giai đoạn đó, 
lại là người có khả năng tâm thông tự nhiên, đôi khi ông ấy 
ra khỏi xác thân với ý thức đẩy đủ vào ban đêm. Ông này 
thường gặp lại người bạn đã chết của chúng tôi vào những 
lúc đó và đã mang về các thông điệp và các chỉ dẫn. Thật ra, 
một phần do sự hướng dẫn của người phụ nữ đã mất này mà 


30 Vòng Luân Hồi 


căn nhà chúng tôi đang ở đã được xây trong một địa điểm xa 
xôi hẻo lánh với một dự kiên dùng vào việc khảo cứu tâm 
linh, vì đó là nơi mà các năng lượng cõi cao có thể được tiếp 
nhận, không bị làm loãng đi, dường như là do quá nhiều tiếp 
XÚC VỚI Con người. 

Không một ai trong chúng tôi thuộc mẫu người có thói 
quen tưởng tượng cuổng loạn, chúng tôi luôn luôn cảnh giác 
chống lại sự tự dõi mình (self-deception). Tuy nhiên, giò đây, 
chúng tôi thấy rõ chính chúng tôi đang chống lại một điều gì 
đó mà chúng tôi không thể kểm chế cũng như không thể giải 
thích cặn kẽ được. 

Khi trăng trở nên tròn đầy, thì hiện tượng nói trên càng 
tăng thêm. 

Dùng sự hiểu biết hiện nay của tôi để xem xét lại, tôi hiểu 
ra rằng các thần lực đang tác động tại đây phải rất khủng 
khiếp. Ngay lúc ấy, cho dù chúng tôi là những kẻ sơ cơ 
(beginners), chúng tôi cũng có thể cảm nhận được các Quyển 
Lực đang uy nghiêm di chuyển phía trên vùng trải dài rộng 
khắp đồng lẩy, bao trùm cả ngôi nhà, lấp đẩy không trung 
bằng các tiếng vô thỉnh (soundless voices) của chúng. Từ lúc 
đó, tôi có thể hình dung ra hình dạng của chúng, nhìn 
thoáng qua, dù là không đầy đủ, một bóng đen yếu ớt cũng 
có sức mạnh và minh triết của chúng. Kế đó tôi chỉ có thể mơ 
hổ cảm thấy sự hiện hữu của chúng. Thực ra chúng đang tụ 
tập gần sát chung quanh chúng tôi, tạo ra một xoáy năng 
lượng phía trên trung tâm nhỏ bé này, đó là các Mãnh Lực 
của không khí, biển và đất; trong tinh hoa của chúng có bản 
chất thiện hơn là ác; nhưng đối với bất cứ người nào, giỗng 
như chính chúng tôi, đã gợi ra chúng một cách sai lầm trong 

2# các kiếp sống đã qua, thông qua sự thôi thúc huyển bí của 


Phần mở đầu 31 


Thiên Luật, về việc thanh toán một số các nợ cũ, chúng có thể 
tiêu biểu cho một sự đe dọa rất thực. 

Đồng thời khi xoáy lốc tăng lên, phần dư ra của năng 
lượng tâm thông bắt đầu tạo được hiệu quả trong chất liệu 
hồng trần. Các biểu lộ hiện thời của nó thì không đáng kể, 
nhưng vì tất cả chúng tôi vào lúc này đều vô tình giống như 
các máy phát điện nhỏ đang phát ra điện năng, nên các đối 
tượng ở ngay chung quanh chúng tôi đều trở nên bị nó tác 
động vào. 

Mến gối, tấm trải giường bị kéo giật khỏi giường. Mực viết 
bắn tung vào tường. Các thông điệp cũng được thấy viết 
nguệch ngoạc trên bất cứ mảnh giấy nào bị bỏ nằm đây đó. 
Có một lần, một câu nói đe doạ được viết trong lớp bụi nằm 
trên tấm gương ở trong căn phòng không còn xài nữa. 

Thực ra cái phòng đó chẳng bao lâu đã trở thành một điểm 
tập trung của dòng lưu nhập xa lạ này của sự sông. Con chó 
nhất quyết không chịu đặt chân vào căn phòng đó và đi lấm 
lét một cách khổ sở quanh đó, bối rối và sợ hãi. 

Thành viên duy nhất có nhãn thông trong nhóm của 
chúng tôi thỉnh thoảng thoáng thấy các hoạt động này; có 
một lần ông ta thấy các hình người sắc phục trắng đi lại 
chung quanh căn phòng nhỏ vốn luôn luôn được dành riêng 
để tham thiển. Một lần khác ông thấy một thủy thủ. Ông thấy 
khu vườn nhỏ đầy ánh sáng linh động và, điểu càng làm sợ 
hãi hơn là vào một buổi tối, ông báo cho chúng tôi biết rằng 
có một con cóc khổng lổ ngổi trên lưng ghế. 

Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không thực sự lo lắng 
chút nào; chúng tôi bàn bạc chuyện đó, tốt hơn là tất cả chỉ 
nên xem như trò đùa, chỉ hơi bực tức một ít bởi những điểu 
có vẻ không liên quan với các sự kiện này, nhưng tuyệt nhiên 
không hay biết gì về ý nghĩa thực sự của chúng. 


29 


32 Vòng Luân Hồi 

Rồi một đêm trăng gần tròn, tôi có một giấc mơ; kể từ đó, 
giấc mơ đánh dấu việc khởi đầu những gì chắc chắn là bước 
ngoặt (turning-point) của đời tôi. 

Giờ đây tôi đã tìm thấy - và điểu này đã được những 
người khác xác nhận cho tôi, ngay cả bởi một bác sĩ chuyên 
về tâm lý thực hành - rằng có hai loại giấc mơ rõ rệt. Một loại 
là sự pha trộn thông thường của các biểu tượng và các hình 
ảnh, hầu như tất cả đều xúât phát từ các hoạt động của tiểm 
thức (subconscious mind), được thôi thúc bởi các ham muốn, 
các ức chế (repressions), các ý tưởng được khơi dậy và các 
kinh nghiệm của phàm ngã. Thật ra, khu vực thám hiểm 
hạnh phúc đó, nơi mà trong đó đệ tử của bất cứ một trong vô 
số trường phái tâm lý trị liệu nào đang tiêu khiển mà không 
nhận ra rằng y đang dò dẫm vào trong lãnh vực dễ nhầm lẫn 
nhất trong tất cả các lãnh vực, tức là cõi tình cảm hay cõi 
“cảm dục” (“astral“plane). 

Loại giấc mộng kia mà cho đến nay tôi tin rằng rất ít khi 
xảy ra với đa số nhân loại, thì khác hơn đối với người đã trải 
qua loại mộng đó mà không thể nảy sinh sự lầm lẫn nào. 

Chẳng những các giấc mộng như thế có được tính chất hết 
sức rõ ràng (vividness), trình tự hữu lý và có tính hiện thực 
(actuality) vốn không hể có ngay cả trong loại giấc mộng hữu 
lý nhất của những người khác, mà chúng còn có được một 
tính chất khác, mà do chỗ tính chất rất tế nhị của nó, gần như 
không thể giải thích được - giống như không thể nào giải 
thích về màu sắc cho một người mù hiểu được, giải thích về 
âm thanh cho một người điếc biết được, hoặc về tình yêu cho 
một người chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm yêu đương. Tất 
nhiên các giấc mơ này có một tác động mạnh mẽ lên sự sống 
tỉnh thức của con người và lấp đầy sự sống với ý nghĩa mới 
mẻ, vì các giấc mơ đó thực ra là ký ức của các hoạt động bên 


30 


Phần mở đầu 33 
ngoài xác thân hơn là bất cứ điểu gì liên quan với xác thân 
trong trạng thái hữu thức. 

Đó là giấc mơ mà tôi có được đêm hôm ấy. Tôi thấy chính 
mình ở châu Atlantis (). Tôi đi bộ suốt qua các đường phố 
của Kính Thành bị bỏ quên, thành Kim Môn (Golden Gate), 
chú tâm vào việc xem xét một vân để cấp thiết cho chính sự 
sinh tổn của tôi, vì tôi đang vướng phải một cuộc khủng 
hoảng vốn rõ ràng và riêng biệt cho tôi giống như cuộc sống 
ở thế kỷ hai mươi của tôi trong lúc tôi tỉnh thức. Tôi tỉnh dậy 
trước khi vân để đó được giải quyết, và rồi khi ngủ thiêp lại; 
tôi thấy chính tôi thêm một lần nữa cũng là con người đó. 
Nhưng giò đây cảnh trí đã thay đối, toàn bộ số mệnh tôi đã 
biến đổi. Tôi đã tham dự vào việc thực hành nghi thức ma 
thuật (magical rite), nghi thức đó gây ra sự khủng khiếp đến 
nỗi tôi choàng tỉnh dậy như thể sợ bị ép buộc diễn lại giai 
đoạn gây chết chóc đó tuy vẫn là giai đoạn sống động trong 
quá khứ. 

Sáng hôm sau, tôi lôi chiếc máy đánh chữ bị bỏ xó từ lâu 
của tôi ra, và cố gắng viết lại kinh nghiệm dưới hình thức vở 
kịch. Ngôn từ tuôn chảy dễ dàng một cách đáng kinh ngạc. 
Mọi nhà văn đều biết rõ rằng khi nguồn hứng cảm đổ xô đến, 
thì nó đưa nhà văn ra khỏi bản ngã bình thường của mình, 
thường làm cho y sửng sốt, điều khiển y trong khi y tưởng 
tượng một cách chất phác rằng y đang vận dụng được nguồn 
cảm hứng đó. Nhưng vào sáng hôm đó không có chút nghi 
ngờ đối với kẻ ghi chép. Tôi cảm thấy chính tôi không khác gì 
một dụng cụ. 





' Atlantis: lục địa bị nhận chìm trong vùng biển nằm giữa Đại Tây 
Dương và Thái Bình Dương theo các giáo lý nội môn và theo Plato. 
(Trích The Theosophical Glossary của bà H.P.Blavatsky). 


34 Vòng Luân Hồi 


Các màn cảnh được tự động dựng lên một cách kỳ diệu, 
thậm chí ngôn ngữ cũng không phải là ngôn ngữ của chính 
tôi. Thế rồi tôi mải mê viết trong nhiều giò, kế đó dòng tư 
tưởng đột ngột ngưng lại giống như một dòng sông bất ngờ 
bị con đập chận lại, và tôi bị bỏ lại với một câu chuyện chỉ 
xong được một nửa. Điều gợi nên sự tò mò của tôi trong 
chuyện này là giai đoạn liên quan với tà thuật trong giấc mơ 
của tôi đã không hiện ra để ăn khớp với bất cứ chỗ nào ở đây, 
mà rõ ràng là thuộc về một thời kỳ muộn hơn trong kiếp sống 
của người nam này, vào những giờ phút hiếm hoi, ông ấy vì 
lý do nào đó đã trở nên rất thân thiết với chính tôi đến nỗi tôi 
hầu như có thể cảm thấy tâm trí ông ấy hòa nhập vào tâm trí 
hiện nay của tôi. 

Tôi tưởng rằng sẽ nhận được phần còn lại của câu chuyện 
vào đêm đó khi đi ngủ, nhưng không có gì giống như vậy 
xảy ra. Lúc đó bạn tôi chợt nảy sinh ý kiến là tôi thử dùng 
phương pháp giáng bút (automatic writing, cơ bút). Tôi 
không hy vọng lắm vào việc đó. Tôi đã từng thử phương 
pháp đó một, hai lần rồi, nhưng cây viết chì vẫn luôn luôn 
bất động. Mặc dấu tôi hiện đang chống lại bất cứ phương 
cách giao tiếp nào giống như thế, giò đây tôi lại cảm thấy có 
một sức thôi thúc mạnh mẻ thử xem có thể làm được gì 
không. 

Một người trong nhóm chúng tôi đã đi xa trong vài ngày 
vì công việc kinh doanh, thế nên chỉ còn lại hai người trong 
nhóm chúng tôi đi vào phòng khách lớn có nhiều cửa số (sun- 
room) vào tối hôm ấy, vì phòng tham thiển được dành lại. 
Chúng tôi mở máy quay đĩa (gramophone) - tôi còn nhớ đó 
là Bản Giao Hưởng của César Franck, cung Ré thứ (D Minor) 
- tôi ngổi xuống với cây bút chì và xấp giấy, lòng vô cùng 
hoài nghi. 


31 


Phần mở đầu 35 


Nhưng trước sự kinh ngạc của tôi, trong vòng vài phút bút 
chì bắt đầu chuyển động. Giống như một vật gì được cầm 
vào tay, cây bút chì chạy nhanh trên mặt giãy. Tôi đã cố 
không để cho tôi quá thụ động, và bây giờ tôi cố gắng tuân 
theo hoạt động của nó bằng trí của tôi, vì căn phòng đang 
chìm trong bóng tối. Sau độ nửa giờ, tôi ngưng mọi việc. 

Tôi lên tiếng nói: “Không có gì cả, toàn là chữ viết nguệch 
ngoạc - chỉ phí thì giờ quí báu mà thôi”. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ là tôi nên thử thêm một lần nữa, nên 
đêm kế đó màn giáng bút được lặp lại, có điểu là lần này theo 
tôi, dường như cây viết chì đã vẽ ra tên của người bạn đã qua 
đời của chúng tôi dù hãy còn sơ sài. 

Điều này được thấy là chính xác. Buổi tối kế tiếp, một 
thông điệp rời rạc lại đến. Trong vòng bốn ngày tôi đã viết 
trôi chảy; nhưng khác với người sử dụng cơ bút thông 
thường, tôi luôn luôn biết rõ những gì được viết ra - tay và óc 
nhận được điểu truyền đạt (message) cùng một lúc. 

Tôi biết rất rõ rằng đối với nhiều người, phương pháp này 
sẽ bị gạt ra vì được xem là đáng nghi ngờ, chỉ là một sự 
truyền đạt (projecHion, phóng chiếu) từ tiểm thức 
(subconscious mind) hoặc một cái gì đại loại như thế. Sự thật 
là không một ai có thể có nhiều hoài nghi hơn là chính tôi. Từ 
lâu, tôi đã nghiên cứu khoa tâm lý học nên không thể chấp 
nhận bất cứ ý tưởng hiện ra (manifestations) nào mà có vẻ 
mù mờ như thế. Trong bất cứ trường hợp nào tôi cũng luôn 
luôn xem phương pháp cơ bút như là dễ dàng tiếp nhận sự 
gian trá cố ý hoặc vô tình nhiều hơn là các hình thức truyển 
thông khác, và tôi vẫn còn nghĩ như thế. Mặc dù thế tôi 
không thể chứng minh rằng những gì tôi nhận được lúc bấy 
giò đã không đến từ tiểm thức của tôi - tôi chỉ có thể nói 
rằng, xét về các diễn biến gần đây, thì nhiều công cuộc điểu 


32 


36 Vòng Luân Hồi 


nghiên thận trọng và các bằng chứng đã làm hài lòng tôi và 
những người khác một cách hoàn toàn, do đó tôi tin chúng là 
các điều truyền đạt chính xác. 

Một điểm quan trọng cẩn cứu xét, đó là các điểu truyền 
đạt đó không do một loại mong muốn cần được đáp ứng nào 
cả. Không hể có các xúc cảm cũng như không có điểu ham 
muốn nào của tôi có dính dáng trong đó. Như tôi có nói, tôi 
không bao giờ mong muốn giao tiếp với người bạn đã mất 
của chúng tôi. Tôi đã bắt đầu viết và được cổ vũ bằng cách 
thức lạ thường mà trong đó kiếp sống ở châu Atlantis của tôi 
đã diễn ra, và hy vọng có được thêm một ít hiểu biết về lần 
luân hồi đó hay các lần luân hổi khác; song tôi không thu 
thập được gì thuộc loại đó. Câu chuyện của tôi vẫn chưa 
hoàn tất, nhưng thay vào đó, giò đây, vào bất cứ lúc nào, 
ngày hoặc đêm, dù là chỉ có một mình hay là có mặt các bạn 
đồng đạo, thông tin đủ loại tuôn xuống; một số thông tin đó 
hiển nhiên là rất quan trọng cho sự phát triển của chúng tôi, 
một số chỉ là việc thể hiện sự lưu tâm và tình thương của 
người bạn quá cố dành cho tất cả chúng tôi. 

Khoảng một tuần sau đó, người bạn nữ đã quá cố này cho 
chúng tôi hay rằng, cùng với nữ huynh hữu đó, có một Đức 
Thầy bên cõi đó muốn tiêp xúc với chúng tôi. Nếu đúng như 
thế thì điểu này rõ ràng là càng thêm lý thú. Dĩ nhiên là 
chúng tôi không có phương pháp nào để trắc nghiệm tính xác 
thực của phát biểu này, ngoại trừ bằng cách cảm thấy mơ hổ 
tới mức tối đa đối với năng lực của chúng tôi các diễn đạt mà 
vị được gọi là Đức Thầy có thể nghĩ là thích hợp khi dạy ra; 
trong trường hợp bất trắc như thế, việc phán đoán cây bằng 
quả của nó, theo ý tôi, vẫn là phương pháp an toàn nhất và là 
phương pháp bảo vệ duy nhất mở ra đối với các thực thể hãy 
còn chịu nhiều giới hạn như chính chúng tôi. 


33 


Phần mở đầu 37 


Đức Thầy đưa ra thông điệp của Ngài, và ngay khi tôi ghi 
lại thông điệp đó, tôi cảm thấy có một thay đổi trong các rung 
động đang tuôn chảy qua tay tôi. Có một sức mạnh vô biên 
nơi đây, nhưng cũng còn một cái gì đó hơn thế nữa, một cái 
gì đó mà tôi không thể diễn đạt bằng lời được. 

Tôi chỉ có thể giải thích điểu đó bằng cách nói rằng tôi có 
một cảm giác không chống lại được, đó là được đắm mình 
vào sự an tính có tính cách che chở, vào sự yêu thương, pha 
lấn với sự nghiêm khắc (austerity) và xa cách (remoteness). 
Không một bóng ma giả hình nào, không một tà lực của ảo 
tưởng nào có thể gợi được sự thay đổi này. 

Đức Thầy nói văn tắt và đi vào trọng tâm vấn để, vì các 
huấn sư chân chính bao giờ cũng làm thế. Các Ngài biết giá 
trị của việc tiết kiệm thần lực. Các Ngài tuân giữ một định 
luật, luật này ấn định rằng không một nguyên tử năng lượng 
nào có thể bị phung phí trên bất cứ cõi nào, không một lời nói 
được thốt ra, không một hành động được tạo thành nào mà 
không tỷ lệ trực tiếp với giá trị của kết quả muốn đạt được. 
Các Đức Thầy hoạt động để dạy dỗ nhân loại sẽ huấn luyện 
đệ tử của các Ngài cũng nghiêm túc như vậy pha lẫn với sự 
cảm thông bằng tình thương mà một người thầy có năng lực 
trên cõi hổng trần mang lại cho con trẻ ở dưới sự phụ trách 
của người này. Các Đức Thầy không có thì giờ dành cho câu 
chuyện vô bổ và có tính chất vuốt ve. Các Ngài chỉ tìm kiếm 
kết quả. Nếu các kết quả này không đến vào thời điểm ấn 
định, tất nhiên các Ngài sẽ để mặc cho vị đệ tử giải quyết vẫn 
để của mình, cho đến khi đệ tử này sẵn sàng khép mình vào 
kỹ luật vốn cần thiết cho mọi tiến bộ, cả tính thần lẫn vật 
chất. 

Ở đây không thể đưa ra giải thích cặn kẽ về tất cả những 
điều Đức Thầy dạy chúng tôi vào lúc đó, chỉ cần nói rằng 


38 Vòng Luân Hồi 


Ngài cho chúng tôi biết là nhờ các nỗ lực của chúng tôi trong 
kiếp này và nhiều kiếp khác, chúng tôi đã đạt đến một trình 
độ có thể hối thúc sự phát triển của chúng tôi, kế tiếp, Ngài 
chỉ cho chúng tôi một ý tưởng rất rõ ràng về các khó khăn, 
các nguy cơ và các hy sinh có thể xảy ra mà, với tư cách là các 
đệ tử, chúng tôi tất nhiên bị lôi cuôn vào để đối phó. Chúng 
tôi có được tự do ý chí trong vấn để này. Chúng tôi cần lựa 
chọn, nhưng khi lựa chọn rổi, không thể thối lui được, vì nếu 
trở lui, chính chúng tôi phải chịu sự mất mát lớn. Đúng ra tốt 
hơn hết là phân đấu một cách từ tốn theo từng bước một, và 
hoãn lại bất cứ cố gắng hối thúc tiến tới nào cho đến lần luân 
hổi khác. Ngài để cho chúng tôi có thì giờ xem xét vấn để 
trước khi Ngài chấp thuận bất luận quyết định nào của chúng 
tôi. 

Sau khi Ngài ra đi, người bạn chúng tôi nối lại câu chuyện 
với chúng tôi và mô tả cho chúng tôi biết về Đức Thầy. Tôi 
ngạc nhiên biết bao khi thấy lời mô tả đó phù hợp với điểu 
mô tả về một nhân vật (guide) mà trước kia một đồng tử đôi 
khi thấy vị này đứng sau lưng tôi. Người đồng tử này có cho 
tôi biết rằng nhân vật đặc biệt này chú ý đến công việc của tôi 
và hy vọng có thể gây ấn tượng lên tôi trong tương lai gần về 
các mục tiêu khác nhau. Vì không nghĩ là tôi có khả năng 
đồng cốt, tôi hoàn toàn không tin toàn bộ câu chuyện và đã 
quên bằng đi mãi cho đến bây giờ. 

Hai ngày sau, người thứ ba trong bộ ba chúng tôi từ thành 
phố trở về. Người này rất chú ý đến tất cả những gì đã xảy ra. 
Bằng các phương pháp riêng của mình, người này cũng hoàn 
toàn truy ra một giai đoạn rất khác thường một cách riêng 
biệt, trong giai đoạn đó, bốn người trong chúng tôi đã lại 
tham dự vào một số thực hành huyển thuật ở Atlantis; và sau 
khi bàn thảo vấn để, chúng tôi đi đến chỗ đổng ý rằng: giai 


34 


Phần mở đầu 39 


đoạn này phải là các mảnh rời rạc khác của một lần luân hổi ở 
châu Atlantis, trong đó, chúng tôi đã gặp nhau và được 
phóng chiều lại (reprojected) vào tâm thức chúng tôi. Nhưng 
hiện nay nó giống như một trò chơi ghép hình mà trong đó 
nhiều phần quan trọng nhất lại đang thiếu. Vì một lý do nào 
đó mà tôi không thể xác định được vào lúc đó, tôi cảm thấy 
rằng đối với chúng tôi điều thiết yếu là hiểu được toàn bộ câu 
chuyện - mà bằng một phương thức lạ lùng nào đó những gì 
mà chúng tôi đã làm lúc đó đã mang một liên hệ trực tiếp với 
những gì mà chúng tôi đang cố gắng làm hiện nay, và rất có 
thể chỉ đến khi nào cái quá khứ này được giải quyết xong, 
chúng tôi mới có thể có được tiến bộ theo ý muốn, nguyên tắc 
giống như trong cách tâm lý trị liệu ( psychotherapy ), đó là 
các ức chế và các khát vọng bị dổn nén (repressions) của 
người bệnh phải được đưa hết vào trong cái trí tỉnh thức 
(conscious mind) trước khi có thể có được bất cứ hy vọng nào 
đối với cách chữa trị lâu bển. 

Do đó chúng tôi quyết định ngổi lại với nhau trong phòng 
khách và xem xem chúng tôi có thể cố ý tự phóng chiêu chính 
chúng tôi trở về lại cái quá khứ này hay không? Giò đây tôi 
mới nhận thức được mọi nguy cơ nằm trong một cuộc thực 
nghiệm như thế. Có lẽ điều không may là không một ai trong 
chúng tôi có được ý niệm sơ lược nhất về các quyển năng mà 
chúng tôi sắp kêu gọi đến một cách thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên 
chúng tôi cũng cảm nhận chính chúng tôi được che chở ở một 
mức độ nào đó và dang ở dưới sự dẫn dắt - như thật sự 
chúng tôi đã có. 

Đêm đó, trăng tròn. Mặt biển được soi sáng như có lân 
tính (phosphorescent). Khi cánh tay chúng tôi rẽ dòng nước 
đen, các viên nhỏ màu sáng bạc lăn ra khỏi tay chúng tôi và 
chảy quanh đầu chúng tôi. Đêm tối ấm áp bao bọc chúng tôi — 


35 


40 Vòng Luân Hồi 


Biển, trời và đất hoà nhập trong cái thâm sâu xanh thẩm, chỉ 
có ánh sáng màu vàng từ ngôi nhà chúng tôi hắt vào khoảng 
không, đánh dấu cho chúng tôi biết các lằn ranh của đất. Tôi 
bơi ra xa, noi theo con đường của mặt trăng - nữ thần huyển 
ảo xa xưa; làn nước dường như hoà quyện vào chính bản thể 
(substance) của tôi, ướp lạnh các cấu tử nóng bỏng của mặt 
trời vốn đã đem lại sinh khí cho tứ chi của tôi trong những 
ngày dài của tháng tám. 

Sau buổi tắm, tôi nhớ ra là chúng tôi đã mở máy quay đĩa 
và ngổi một lúc trên bậc thểm trông về hướng mặt biển vô 
hình ngang qua ngôi vườn nhỏ nơi có các loài hoa rực rỡ, lờ 
mờ ánh bạc. Mặt đất yên tĩnh đến nỗi các luổng thủy triểu 
của sự sống có thể tất cả đã lùi xa, để lại chúng tôi trong một 
khoảng không tăm tối đầy tiếng nhạc. Tôi nghĩ mỗi người 
chúng tôi đều phải trải qua kinh nghiệm có cùng cảm giác 
mong đợi các biến cố lớn lao chờ giải quyết, nhưng thật là âm 
thẩm bởi một yên lặng kỳ lạ, như thể một điều gì đó được an 
bài rổi và không thể tránh khỏi. 

Ngay lúc đó chúng tôi đi vào phòng khách và tắt hết đèn. 
Tất cả các cửa sổ đều được mở rộng. Sự tĩnh lặng lên đến cực 
độ, đến nỗi người ta có thể nghe được, dường như từ các 
khoảng xa vô tận, tiếng rì rào của các lượn sóng nhỏ va vào 
sỏi cuội ven bờ. Và khi chúng tôi ngồi ở đó, sự im lặng tăng 
lên. Nó trở nên rung động với mãnh lực vô hình. Mãnh lực 
này ngày càng lên cho đến khi dường như là mọi cấu tử trong 
bầu không khí, trong thân thể của chúng tôi, thậm chí trong 
tư tưởng của chúng tôi nữa, trở nên tích điện quá nhiều 
(supercharged), tăng tốc lên đến một thế điện hầu như không 
thể chịu nỗi. 

Thình lình, dường như một tiến trình luyện kim đan nào 
đó đã phát triển đẩy đủ từ lâu, trong thời điểm đó bỗng trở 


36 


Phần mở đầu 4I 
nên hoàn tất, từ một giây đến giây kế tiếp, tiến trình thời gian 
được đảo ngược và chúng tôi lùi vào thời kỳ đã chết cách đây 
nhiều ngàn năm. 

Tôi có thể nói đến những gì tiếp theo nhưng không được 
chính xác, và chỉ theo quan điểm cá nhân của tôi mà thôi. Mỗi 
người chính là nhà kiên trúc đối với ngôi nhà riêng của mình, 
không có hai người có kiên tạo giống nhau, cho dù hành vi 
của họ có thể có bản chất giống nhau. Tôi không thông hiểu 
được những gì mà các đạo hữu của tôi cảm nhận được; các 
điểu này có thể ít khi được mô tả vì chúng xảy ra theo một 
chiều đo (dimension) mà đến nay nhân loại không có tên gọi; 
nhưng ở đây tôi thử cố gắng tả lại bởi vì không có một lý giải 
nào tiếp theo sẽ là vô nghĩa. 

Không nghi ngờ gì tất cả bốn người chúng tôi - vì người 
bạn quá cố của chúng tôi được tính vào trong số đó - mỗi 
người theo một cách đặc biệt cho chính mình và mức phát 
triển của mình, lúc đó đều có tham gia vào, qua một tiến trình 
hồi ức của chân ngã (egoic memory) mà tôi không có tham 
vọng sẽ hiểu được khi hồi tưởng về các diễn biến xa xưa này. 

Thế là quá khứ được tái tạo trở lại. Chúng tôi trở lại trong 
ngôi đển ở châu Atlantis, tham dự vào một nghỉ lễ huyển 
thuật (magical rite) mà tôi có ghi lại đầy đủ hơn ở sau trong 
sách này. 

Về phần tôi, lúc đó tôi trở thành hai người. Một nửa của 
tôi đi trở lại quá khứ và có tâm thức của thời châu Atlantis, 
mang tên là Cheor; còn một nửa kia, cái tôi hiện tại, vẫn dửng 
dưng trong suốt thời gian đó, và xem xét cảnh tượng với một 
sự quan tâm khách quan, hầu như mang tính chất khoa học. 

Tuy nhiên, tôi muốn mọi người hiểu rõ rằng tôi — vì tôi 
đồng nhất hoá chính cái tôi duy nhất với cái phần đang có 
thái độ dửng dưng - không bao giờ mất sự kiểm soát của cá 


37 


42 Vòng Luân Hồi 


nhân vốn đã tái hiện thành (re-become) Cheor, mà cũng 
không xem xét qua bất cứ nỗ lực nào của ý chí để trốn tránh 
kinh nghiệm đó. Tôi biết phải đối mặt với nó, hơn nữa đó là 
điểu cẩn thiết và không thể trốn tránh được. Thậm chí, tôi 
cũng không hãi sợ nó, vì suốt thời gian đó tôi cảm thấy cũng 
có một rung động tuyệt diệu và an bình bao bọc chúng tôi 
vào cái ngày mà Đức Thầy được nói đến. Đây là nơi bám víu 
(anchorage) của tôi, bất chấp sự kiện là trên cõi hổng trần và 
cõi tình cảm, nơi mà thân xác tôi hoạt động, xáo trộn tâm linh 
tăng lên theo mỗi lúc và từ từ thay đổi, cho nên sau cùng nó 
trở thành chính tâm điểm (very quintessence) của tà lực 
(evil), tương ứng với bản chất của những con người thời 
Atlantis mà chúng tôi đã từng là những con người ấy. Nó lớn 
lên; giờ đây nó khoác lẫy hình hài. Căn phòng tràn đầy Các 
Bóng Ma (Presences) mà nghi lễ hắc thuật, tà đạo xưa kia đã 
có lần trục triệu đên. Chúng tụ tập chung quanh chúng tôi, 
các mãnh lực được nhân cách hoá (personified) của thèm 
muốn, của hận thù, của kiêu căng quỷ quyệt, sau cùng được 
thoát ra khỏi nơi giam nhốt, nơi mà chúng bị quản thúc cho 
đến khi chúng tôi trở nên đủ mạnh để tiếp xúc với chúng một 
cách hữu thức. Chính chúng lao vào chúng tôi, tìm kiếm 
trong các thể (bodies) hiện có của chúng tôi bất cứ rung động 
nào hãy còn đáp ứng với các rung động của chúng, giúp cho 
chúng tiến nhập vào và đem lại cho chúng cơ hội để ám nhập 
(possession). 

Vào lúc đó, may thay, tôi không hiểu rõ những gì đang 
xảy ra; tôi chỉ biết cuộc xung đột khủng khiếp, vô hình nhưng 
đem lại biết bao kinh nghiệm và biết rằng tôi phải giữ được 
quyển kiểm soát với bất cứ giá nào. Nhưng sau cùng, khi sự 
khủng khiếp của kinh nghiệm lên tới tột đỉnh, khi các mãnh 
lực hội tụ bị đổ vỡ với một rung động kinh hoàng ngang qua 


Phần mở đầu 43 


đầu chúng tôi, đến mức tột cùng, tôi cầu khẩn Đức Thầy. Hầu 
như ngay tức khắc, sự căng thẳng hạ xuống liển, giống như 
ngọn sóng lui ra xa ở chỗ rẽ của thuỷ triểu, các lực tâm thông 
(psychic forces) trở nên yêu đi, dần dân giảm nhẹ cho đền khi 
tàn lụi hắn, rổi căn phòng trở nên giống như một cái vỏ rổng 
không. 

Chúng tôi bật đèn lên. Tất cả mọi người chúng tôi đều 
bàng hoàng rúng động. Tôi nhớ lại vầng trán của tôi ướt đẩm 
những giọt mổ hôi lạnh, còn răng thì va vào nhau lập cập, tôi 
cố hết sức mà vẫn không thể kểm chế được những cơn rùng 
mình thỉnh thoảng bùng lên, chạy khắp người tôi giống như 
những tia nước buốt lạnh bắn vào. Tôi muốn có được một cốc 
rượu mạnh không pha (stif whisky) vào lúc đó, nhưng rượu, 
thuốc hút, thịt đã bị chúng tôi loại ra theo chế độ ăn kiêng 
nghiêm nhặt, thế nên, tốt nhất đối với chúng tôi là không có 
gì thích hợp bằng một tách trà. 

Tôi hình dung ra rằng đêm đó tôi sẽ bị kiệt sức vì các cơn 
mộng và hình ảnh gây sợ hãi, nhưng tôi đã ngủ rất say và 
thức dậy hoàn toàn đúng giờ, chuẩn bị sẵn sàng cho các biến 
cố gây ngạc nhiên khác có thể đang chờ chúng tôi. 

Nhưng kinh nghiệm phi thường đó dường như trong lúc 
này đã làm cạn hết các sức mạnh tâm thông có liên quan. 

Buổi họp mặt cuối cùng này xảy ra chỉ có mười ngày trước 
khi buổi liên hoan của chúng tôi được dự kiến chẫm dứt, vì 
tôi đã quay trở lại với công việc của tôi ở Luân Đôn và một 
người bạn khác xuống đây ở lại ngôi nhà thay thế tôi. Như 
vậy, có một cuộc chuyển tiếp ngắn để điểu chỉnh, và nhìn lại 
các diễn biến này, người ta thán phục trước việc định thời 
điểm hoàn hảo (perfect timing) cho các hoạt động của họ bởi 
những người ở phía bên kia. Mười ngày này thật vô cùng 
thiết yếu ngõ hầu chúng tôi có thể trở nên lắng dịu xuống và 


38 


44 Vòng Luân Hồi 

tự chuẩn bị cho các tiếp xúc mới với thế giới bên ngoài, vì lẽ 
tất nhiên chúng tôi còn hoang mang và bị sốc (shaken) bởi ân 
tượng bất ngờ của các sự cố này và vẫn còn bối rối bởi việc 
tiếp xúc với chiều đo mới này mà tất cả chúng tôi đều bị ném 
vào đó. 

Vì, như tôi đã nói, chính các nền tảng của các kiếp sống 
chúng ta đều chịu ảnh hưởng. Không một ai trong chúng tôi 
còn có thể mãi mãi hoàn toàn giống như từ trước đến giờ 
được nữa: và không phải là một vấn để dễ dàng khi bắt đầu 
cuộc sống thường ngày của một người từ một bầu không khí 
quá tích điện khác thường như thế. Thực sự là có một thời 
gian rất dài trước khi bất cứ người nào trong chúng tôi bắt 
đầu xem xét giai đoạn này với tâm trí không thiên kiến và 
hoàn toàn khách quan. 

Trong vòng mười ngày nói trên các mãnh lực tâm thông 
từ từ giảm xuống. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhận được các 
thông điệp (messages) bằng cơ bút, nhưng các thông điệp này 
còn tiếp nối trong nhiều tháng sắp đến. 

Không có lời giải thích nào được đưa ra vào lúc đó, 
nhưng từ đó tôi mới nhận thức được cái nguy hại của cuộc 
thí nghiệm. Thực ra việc thăm dò vào các kiếp sống trước 
như thế đừng bao giờ nên làm, trừ phi có sự giám sát của một 
Đức Thầy như Thầy của chúng tôi. Ngài có thể thấy mọi 
nhược điểm và mọi điểm hiểm nguy tiểm tàng trong bản chất 
(the make-up) của các đệ tử thuộc phần trách nhiệm của 
Ngài, đồng thời Ngài có thể đánh giá sức chịu đựng của các 
đệ tử này đến đâu, vì rất có thể là các mãnh lực tình cảm này 
vốn chắc chắn lan nhanh qua chỗ hở của các cánh cửa mà, 
trong hầu hết các trường hợp, tốt hơn là nên giữ khép chặt 
lại. Vì các mãnh lực này hiện nay đang có bản chất huỷ diệt 
người tham gia thí nghiệm liều lĩnh (rash experimenter). 


39 


Phần mở đầu 45 


Thậm chí dưới sự giám sát như chúng tôi nhận được 
nơi đây, vẫn còn có một yếu tố nguy hại mạnh mẽ; nhưng vì 
không một phát triển mau lẹ nào mà lại không tạo ra rủi ro, 
nên sự chăm sóc và che chở của một Đức Thầy minh triết có 
thể làm giảm nhẹ các rủi ro và giữ cho chúng nằm trong các 
giới hạn của luật về Nghiệp quả quá khứ (law of pasf Karma), 
sao cho không sinh ra các nhân quả mới do thiếu hiểu biết. 

Thí dụ, trong trường hợp của chính chúng tôi, nếu có 
một người trong nhóm chúng tôi, nêu chỉ trong một giây, 
vâng, vì thiêu một thuật ngữ chính xác hơn, tôi phải gọi là 
một sự chập mạch (short-circuit), cho nên Chân Ngã (Higher 
Self) hay Linh Hổn không còn tiếp xúc với hiện thể tâm thức 
(vehicle of consciousness) của nó nữa, thì các thực thể này mà 
cái quá khứ bất hảo của chúng ta đã tạo ra, có thể xông vào, 
nắm lấy thân xác (body), và một khi chiếm hữu được, có thể 
không bao giờ lại bị đánh bật ra, với hậu quả là người đang 
được nói đến cần phải trải qua phần còn lại của kiếp luân hổi 
ở trong bệnh viện tâm thần (mental home). Lại nữa, nêu có 
một yếu tố nào đó không được biết trước đây hoặc yếu tố độc 
ác bị ức chế trong các tính chất của chúng ta đang có một sức 
thu hút (affinity) chặt chẽ với tần số rung động bất hảo của 
các thực thể này, thì một khi có được chỗ bám như thế, sau 
rốt, chúng có thể đi đến chỗ chế ngự con người bằng cách lợi 
dụng và kích hoạt chỗ yếu ớt đó. Loại ám nhập (possession) 
này không thường xảy ra, nơi các chỗ cầu đổng (seances), 
trong đó các đồng tử tuy có hảo ý, nhưng thiếu hiểu biết, do 
sự nhượng bộ cho việc mạnh thêm này của một chỗ yếu ớt cá 
nhân nào đó, trở nên chìm đắm ngày càng sâu, đôi khi kết 
thúc bằng sự mất trí. 

Sau đó, tôi được giải thích cho biết rằng, vì công việc đặc 
biệt mà mỗi người trong nhóm chúng tôi phải đảm trách, nên 


40 


46 Vòng Luân Hồi 


chúng tôi rất cần có được sự tiếp xúc chặt chẽ với lần luân hổi 
ở châu Atlantis của chúng tôi. Hơn nữa, nhờ để cho chúng tôi 
có được kinh nghiệm sống động và hầu như kinh hoàng như 
thế, các Đức Thầy của chúng tôi mới có thể trắc nghiệm năng 
lực của chúng tôi về mặt tình cảm, trí tuệ và thể chất, ngõ hầu 
các Ngài có thể liên kết việc luyện tập sau này của chúng tôi 
với kết quả của việc thử nghiệm trên các thể khác nhau của 
chúng tôi, vì lẽ không có hai người phản ứng trước một biến 
cố giống nhau theo cùng một cách, thế nên không thể dùng 
cùng phương pháp huãn luyện giống nhau cho hai người 
được. 

Chính vì lý do này mà sẽ không có giá trị bao nhiêu nếu 
tôi nói rõ chỉ tiết về việc luyện tập riêng của tôi, việc luyện 
tập này được bắt đầu ngay khi tôi trở về Luân Đôn và sống 
cuộc sống tương đối ẩn dật trong căn hộ riêng của tôi. Dĩ 
nhiên tôi được chỉ dẫn để đạt đến một mức bén nhạy nào đó 
cần thiết cho công việc đặc biệt mà tôi phải làm. Hầu như 
ngay tức khắc, một loạt các hình ảnh bắt đầu truyền tới, một 
số là các hình ảnh của thời Atlantis và các nghỉ lễ của chúng, 
một số mô tả các tinh linh thiên nhiên (nature spirits) và các 
thiên thần (devas), còn một số khác là các hình ảnh biểu 
tượng (symbolical figures) mà tôi, một kẻ không được huấn 
luyện về nghệ thuật, không thể tự tay tôi vẽ được. Nhưng 
chẳng mấy chốc tôi đã học được điều này, dù chỉ có tính cách 
sơ lược. Dần dần loại kềm chế tự động mạnh mẽ hơn giảm ởi 
và được thay thế bằng loại nhãn thông trí tuệ (mental 
clairaudience) dùng kết hợp với các rung động khác nhau, 
thế nên chẳng sớm thì muộn tôi có thể phân biệt giữa các 
Huấn sư (teachers) của tôi với việc có thể nghe được trong 
nội tâm những gì mà tôi phải làm hoặc viết ra. Chính là lúc 
bấy giờ tôi được dạy rằng nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phải 


4I 


Phần mở đầu 47 


nêu ra một vài kiếp sống trong quá khứ để có thể viết ra một 
cuốn sách có khả năng minh họa và giải thích được định luật 
Karma căn bản vĩ đại - định luật nhân quả - luật này đang 
chi phối các kiếp sống của con người và định đoạt vận mệnh 
của họ trong bất cứ lần đi đầu thai nào. 

Về sau, các kiếp sống này được diễn lại cho tôi, và vì tôi 
đã tiếp nhận được, thế nên tôi viết ra đây, với một vài giải 
thích mà thầy tôi cũng dạy tôi vào lúc đó. 

Không may là, tất nhiên do thiếu chỗ, nên phải cắt bớt 
một hoặc hai kiếp sống không có liên quan chặt chẽ với việc 
luyện pháp thuật ở Atlantis và các hậu quả của nó, mà chỉ 
đưa ra phác thảo sơ lược về một số kiếp khác. 

Năng lực đọc được quá khứ hay nhận biết được tương 
lai vốn tiểm tàng trong tất cả mọi người, vì tất cả mọi chúng 
sinh đều tất phải chia sẻ trong mỗi tế bào của con người của 
mình, cái Đại Trí thấm nhuần vạn vật (all-pervading Mind) 
từ đó xuất phát sự biểu lộ. 

Quả thật là cho đến nay ít người có thể nhớ lại hoặc là 
thấy trước quá một vài giới hạn do bởi sự kiện là họ chưa biết 
được một cách có ý thức về sự đồng nhất của họ với Tổng 
Thể, do đó, họ không cố gắng phát triển các tiểm năng của 
họ. Nhưng chắc chắn là năng lực hành sử này mở ra một cách 
to tát các năng lực có được nhãn quang và linh thị tỉnh tế hơn 
đang tăng lên và một ngày kia sẽ trở nên phổ cập. 

Có thể nói rằng mọi sự việc đều “chỉ là các tư tưởng trong 
Thiên trí của Thượng Đế (Mind of God)“. Nêu điều này là 
đúng thì điểu tiếp theo phải là toàn bộ quá khứ hẳn vẫn tổn 
tại dưới một số trạng thái của cái trí thiêng liêng (divine 
mind). Bấy giờ vấn để trở thành là biết làm thế nào để điều 
hợp (tune) vào bể đo (dimension) nơi mà ký ức này có thể nói 
là hoạt động được. Chúng tôi cho đó là điều đương nhiên 


42 


48 Vòng Luân Hồi 


một khi xem xét đên các kỳ diệu của phim ảnh và máy thu 
thanh (cinema and radio). Có lẽ một ngày kia chúng ta sẽ 
thừa nhận là đúng sự hiện hữu của bể đo khác lạ này của tâm 
thức, nó đang chứa, hoặc phi lại - cả hai thuật ngữ này đều 
hoàn toàn thiếu chính xác và đưa tới các quan niệm sai lầm - 
mọi biến cố, tư tưởng và hành động từ lúc bắt đầu công cuộc 
sáng tạo cho đến kết thúc chu kỳ biểu lộ. 

Đối với người nào đang học cách làm hoàn thiện bộ máy 
đáp ứng của chính mình sao cho y có thể khêu gợi từ, hoặc 
điểu hợp với các trạng thái của ký ảnh vũ trụ này, nơi đây có 
hàm chứa mọi câu trả lời cho các câu hỏi và các vẫn để mà 
con người đang miệt mài tìm tòi trong nhiều ngành sưu khảo 
khoa học để khám phá cái mới lạ trong thiên nhiên. Nơi đây 
trong cái quá khứ vốn có thể được gọi là ký ức của Thượng 
Đế và cái tương lai vốn đang che giãu ý định của Ngài, chúng 
đang chờ sự khám phá của con người. Nhưng năng lực của 
con người là kém cỏi biết bao khi làm chuyện này. Đối với đa 
số, đôi khi đây đó người ta thấy được những người, nhờ phát 
triển được trực giác và các quyền năng tưởng tượng có tính 
sáng tạo, nên có khả năng tiếp nhận được các tia chớp của nội 
nhãn thông (flashes of insipht) từ lãnh vực này. Nhờ đọc 
trong các sách của quá khứ và tương lai, họ đưa ra các khám 
phá hoặc các công bố chính xác trong khi vẫn không biết gì về 
nguồn cội đích thực của linh hứng của họ. 

Nhưng không có bất cứ lối vào nào đưa tới các ký ảnh này, 
thì một người nghiên cứu nếu cần có thể được chỉ dẫn một 
cách gián tiếp, dường như là các biên cố thích hợp mà y 
muốn biết bởi một người mà, nhờ trình độ tâm thức cao hơn, 
người này hoàn toàn có khả năng đạt được thông tin từ cội 
nguồn này một cách tùy ý. 


Phần mở đầu 49 

Rõ ràng là với tôi, trường hợp này đã xảy ra. Dĩ nhiên, 
Thầy của tôi tự sửa đổi cho thích hợp với các giới hạn nơi tôi 
và sử dụng bất luận phương pháp nào mà Ngài xem là thích 
hợp nhất cho cơ hội đó. Như thế một số giai đoạn được tiết lộ 
cho tôi trong các giấc mơ, một số được cho thấy trong quả 
cầu pha lê của một người bạn. một số được đưa ra bằng nhĩ 
thông, trong khi một số khác nữa đổ xô đến bằng cách viêt 
theo nguổn cảm hứng (inspirational writing). Nhưng mọi 
việc được trình bày văn tắt cho tôi trong một phác thảo ngắn 
gọn vốn được đưa ra bởi cùng loại cơ bút mà tôi đã nói đến. 

Trong mọi trường hợp vào lúc ghi lại giai đoạn đã qua, trí 
tôi trở nên thích nghi với giai đoạn đó đến nỗi kiếp sống hiện 
tại của tôi trở nên hầu như xa thực tế, và tôi sống qua các 
nguy nan khốn khổ ngày xưa này, đồng thời các cảm xúc 
cũng diễn ra một cách sống động như thể chúng xảy ra hiện 
nay trong ký ức hiện tại của tôi. Chính vì lý do này mà chúng 
hiện ra ở đây dưới một hình thức rất kịch tính và sinh động. 
Quá khứ tạm thời trở thành hiện tại của tôi, thế nên tôi có thể 
viết lại các kiếp sông này đầy đủ như một người viết tự 
truyện của mình vậy; đối với tôi kỳ thực là thế. Dấu sao, một 
số lớn sự kiện vì các lý do hiển nhiên đó đã bị bỏ qua; chỉ có 
biến cố chính hay các biến cố của mỗi kiếp sống - trong một 
chừng mực nào đó, biên cố này đánh dấu một bước ngoặt 
(crisis) trong chặng đường tiên hoá của tôi - được gợi nhớ lại; 
chỉ có nhân vật nào có liên quan chặt chẽ với biên cố đó mới 
được mô tả lại. 

Đối với các bạn đồng hành của tôi trong lần du ngoạn này, 
tôi không thể nói một cách chắc chắn điểu gì. Tôi tin rằng tôi 
và cả ba người kia đều gặp gỡ nhau vào thời Atlantis rất 
nhiều lần, thường là do thù hận, nhưng sau rốt, như ngày 
nay chăng hạn, do tình thương và tình huynh đệ; nhưng tôi 


43 


50 Vòng Luân Hồi 


không quả quyết là có thể tìm ra tung tích họ suốt trong đám 
các nhân vật đang vây quanh các linh ảnh do hổi ức này. Tôi 
chỉ biết rằng qua suốt các kiếp sống đặc biệt mà tôi được 
thấy, tôi đang chiến đấu với các mãnh lực hành khí 
(elemental forces) mà tôi đã kêu gọi vào thời Atlantis, và quả 
nhiên dưới hình thức này hoặc hình thức khác, chúng sẽ tiếp 
tục quay trở lại với tôi cho đến khi chúng hoàn toàn bị tiêu 
hủy - hay đúng hơn được chuyển đổi thành các thực thể ánh 
sáng. 

Dĩ nhiên có các sai lầm không thể tránh khỏi trong bất cứ 
cố gắng nào như là cố gắng này để tái tạo lại quá khứ, đặc 
biệt là khi dụng cụ chuyển đổi tất nhiên vẫn còn bất toàn. Do 
đó, nếu có các lỗi lầm, thì các lỗi lầm đó không phải do Thầy 
tôi mà là do sự thiếu chính xác của tôi trong việc tường thuật 
lại các lời của Ngài và việc ghi nhận các biên cố mà tôi được 
cho thấy. 

May thay vì các biến cố này xảy ra cách đây khoảng bốn 
mươi năm (1, tôi đã tiếp xúc được với một số người đang sở 
đắc được các năng khiếu huyển linh khác thường. Một người 
là một đạo sinh tiên hóa, tên P. G. Bowen, đọc quyển sách 
trước khi chúng tôi gặp và trắc nghiệm sách đó theo cách 
riêng của ông ấy để xét xem nó có thật hay không. Ông ta đi 
đến kết luận rằng nó có thật như những sách khác. 

Đối với ông ãy và tất cả những ai đã giúp đỡ tôi bằng cách 
“chỉ ra con đường” (“pointing the way), tôi xin chân thành 
tri ân. 


“`. 





' Sách này được xuất bản năm 1969.(ND) 


45 


Chương Ï 


*x* 


Châu Atlantis 


Từ nhiều thế kỷ qua luôn có một niểm tin rằng xưa kia 
đã từng có một châu lục hùng mạnh, châu này đã bị nhận 
chìm xuống biển. Niểm tin này vẫn còn trong ký ức nhân loại 
chỉ dưới hình thức một truyền thuyết và một giấc mơ, được 
biểu hiện trong kho tàng văn học dân gian (folklore) và trong 
các bí pháp nội môn của các Đến Thờ ở Ai Cập và Hy Lạp. 
Chỉ mới gần đây, các tìm tòi khoa học của Donnelly, Lewis 
Spencer và nhiều người khác mới chứng minh được sự thỏa 
đáng của mọi tin tưởng ngoại trừ phần đáng hoài nghi rõ rệt 
nhất là sự hiện hữu của một lục địa như thế, tức cái nôi của 
nến văn minh của chính chúng ta. 

Khoa học không thể đi xa hơn nữa theo con đường tìm 
kiếm này bằng các phương pháp thông thường của nó, vì 
chúng ta chỉ có được chút ít dẫu vết về mảnh đất huyền bí 
được gọi là Atlantis đó mà thôi. Nhưng có những phương 
pháp khác mà một số trong đó đã được tôi cố gắng giải thích. 
Theo các phương pháp này, thì có những người nam và nữ 
được cho phép gợi nhớ lại quá khứ, nhờ thế, chúng ta đã học 
hỏi được nhiều điểu về cái vĩ đại và kỳ diệu của nến văn 
minh đã bị mai một này, mà ở một số khía cạnh, nến văn 
minh này đã sở đắc được những tri thức mà hiện nay đã biến 
mất đối với chúng ta. Ngày nay, điểu này được minh chứng 


46 


52 Vòng Luân Hồi 


bởi các công trình kỷ niệm (monuments) đổ sộ, các Kim tự 
tháp hùng vĩ ở Ai Cập và ở Nam Mỹ - có lẽ, ngay cả các 
tượng khổng lổ (colossi) huyển bí ở Đảo Phục Sinh (Easter 
Island) nữa - các công trình này được gán cho là do các làn 
sóng người định cư khác nhau xây nên, những người này đã 
rời lục địa đó vào lúc xảy ra các tai biến lớn lao mà sau rốt đã 
huỷ diệt lục địa này. 

Lúc bấy giò, tâm thức của nhóm nhỏ chúng tôi được 
phóng chiếu vào vùng đất thất tung này, đi vào các kinh 
nghiệm mà tôi đã mô tả. Các biến cố của kiếp sống được tiết 
lộ ra cho chúng tôi, trước tiên một phần ở tại ngôi nhà nhỏ, 
sau đó được tôi đưa thêm vào nhiều chỉ tiết hơn, có lẽ xảy ra 
trong các giai đoạn sau của nến văn minh Atlantis, khi các tà 
lực chiếm ưu thế và quyết định phá hoại ngầm (undermine) 
ảnh hưởng của những người hoạt động cho sự tiến bộ. 

Tài liệu được ghi lại trong giai đoạn này rất giống với loại 
cơ bút thông thường được viết ra trong vô thức hơn là bất cứ 
tài liệu nào mà tôi đã viết sau đó. Các tính danh được đưa ra 
mà tôi có thể không biết hay tưởng tượng được - trí tôi 
không quen chạy theo sự tưởng tượng. Văn phong (style) rất 
xa lạ với văn phong của tôi, và, điểu chắc chắn là, tôi, một kẻ 
không bao giờ rớ tới bất cứ quyển sách huyền thuật nào trong 
kiếp sống này, và có ác cảm tự nhiên với loại sách đó, thì 
không thể nào phát minh ra các nghi thức và nghỉ lễ như thế 
được. 

Có một số lý do giải thích tại sao không thích hợp để công 
bố đoạn văn mô tả tỉ mỉ kiếp sống này. Nhưng cần đưa ra 
một tóm lược về những gì đã xảy đến với chúng tôi lúc đó, vì 
tôi tin rằng việc tụ họp các bạn bè có vẻ tình cờ này trong 
ngôi nhà nhỏ trên bờ biển nước Anh - hoang tưởng mặc dù 
điểu đó có thể hợp lý - chắc chắn là kết quả trực tiếp của một 


47 


Châu Atlantis 33 


cuộc tụ họp khác của cùng các con người này cách nay nhiều 
ngàn năm, và chính vì các ảnh hưởng của nó lên trên các con 
người đó qua các thời đại mà tôi thấy cần ghi lại nơi đây. 

Như có nói đến trong giấc mơ đầu tiên của tôi - và trong 
nhiều giấc mơ sau đó nữa - tôi thấy chính tôi trên đường phố 
của một thành phố lớn, thành phố huyển thoại, tức thành 
Kim Môn (the fabled City of the Golden Gates, thành phố có 
các Cổng Bằng Vàng). Tôi đi bách bộ giữa các toà nhà quá lạ 
thường, tuy thế được thiết trí một cách tráng lệ và được trang 
trí một cách tuyệt mỹ đến nỗi khi so với chúng thì các công 
trình tiên bộ nhất của chúng ta ngày nay dường như không 
đáng kể. 

Nhưng đối với một con người đang sống ở thời hiện đại có 
địp viếng thăm lại nền văn minh đã bị mai một này, thì 
không phải là quá nhiều công trình kiến trúc nguy nga, cũng 
không phải vóc dáng to lớn và vẻ thanh lịch của nam nữ thời 
ấy làm cho người thời hiện đại này cảm thấy mình trở nên xa 
lạ, lạc lỏng (unfamilies), mà vì tính chất trí tuệ (mentality, 
tâm tình) của giống dân này hầu như không thể hiểu được. 

Bởi vì tâm thức của họ tương tự với tâm thức của người 
rất sơ khai (very primitive folk) ngày nay. Họ không lý luận, 
đúng hơn họ cảm thấy (felt) và “thấy” (“sau”). Những gì mà 
ngày nay chúng ta gọi là tri giác ngoại cảm (extrasensory 
perception) thì hầu như thúc đẩy mọi đáp ứng của họ, vì cái 
trí lý luận (reasoning mind) như chúng ta biết, nó chỉ mới bắt 
đầu phát triển nơi một ít người thôi. Do đó toàn bộ qui tắc xử 
thế của họ, cứu cánh và mục tiêu của họ, hoàn toàn khác với 
những điểu nói trên nơi con người văn minh hiện nay; nói 
chung, con người hiện nay đang nỗ lực kiềm chế khía cạnh 
tình cảm của bản chất mình và đặt nó lệ thuộc vào trí tuệ. 


54 Vòng Luân Hồi 

Lễ đĩ nhiên những người tiến bộ thời Atlantis - các tầng 
lớp cai trị, tất cả đều là các thành viên của giai cấp giáo sĩ 
(priesthood) - đều được dạy để trở nên ngày càng an trụ vào 
trí tuệ (mentally polarized), trong khi các Tu Sĩ Điểm Đạo 
(Initiate Priests) và Vua Chúa đã đạt đên giai đoạn của những 
người tiên hóa hơn của mọi thời đại, tức những người kiểm 
soát được các tiến trình trí tuệ bằng tâm thức cao hay linh 
thức (higher or spiritual consciousness). 

Giới Tăng Lữ của Đến Thái Dương (Priesthood of the Sun) 
này, như họ được gọi thế, đã được thành lập từ lâu. Mục đích 
của họ là dạy dỗ và dẫn dắt con người từ giai đoạn bản năng 
tình cảm đến việc phát triển trí năng, ngõ hầu có thể tự mình 
suy tưởng, vì nếu không có được tự do này, con người không 
bao giờ có thể đạt đến tầm mức phát triển đầy đủ được. Mục 
đích cuối cùng của người Atlantis, với tư cách là một chủng 
tộc, là phải tự mình trở thành các nhà lãnh đạo tính thần và 
văn hoá và các huãn sư của các quốc gia sau này. 

Tôi là một trong các con trai thứ của Nhà Cai Trị (Ruler) ở 
Atlantis, và với tư cách đó, tôi cũng là một tăng lữ kế thừa, 
theo thông lệ, được dưỡng dục trong Đến Thờ lớn và được 
dạy cho các bí pháp mật nhiệm vốn bị cấm tiết lộ cho bất cứ 
ai ở bên ngoài giai cấp chúng tôi. Có liên hệ khẳng khít với tôi 
là người anh song sinh tên Shahballazz. Người này đã dành 
cho tôi một tình thương sâu xa mà cho dẫu tôi có bị hủ hóa và 
ích kỷ đến đâu đi nữa, tôi cũng phải đến đáp lại một mức nào 
đó. 

Với cương vị là con trai thứ, địa vị của tôi không mấy 
quan trọng, nhưng tôi lại kiêu hãnh, có tham vọng quá mức, 
và để nâng cao địa vị, tôi lập tức bắt đầu âm mưu với một 
nhóm người bất mãn do một người bạn tên Arion-Zat cầm 
đầu và một nữ tăng lữ phản loạn nguyên là nữ chủ của hắn 


Châu Atlantis 55 


ta, bà này lại bí mật thông đồng với một kẻ phản bội với 
Hoàng Gia (Royal House) là Nazzaru. Là một người có tham 
vọng to tát và quyển lực rộng lớn, có lần hắn làm Tăng Lữ 
cấp cao của Đến Thái Dương trong một kinh thành ở bên kia 
dãy núi lớn. Vài năm trước đây hẳn trở thành kẻ đối địch với 
Đức Vua và quay sang tôn thờ Thlac-Shelaptha, Nữ Thần của 
phái Black Moon (Hắc Nguyệt), kẻ cai quản các mãnh lực tử 
vong và huỷ diệt. 

Hắn đã nhập bọn với số đông các Giáo sĩ nhiều tham vọng 
trên khắp châu Atlantis, vì họ cho rằng một khi mục đích dạy 
dỗ quần chúng đã đạt được và họ bắt đầu nghĩ về chính họ, 
tất nhiên họ muốn tự do tách ra khỏi sự dẫn dắt và chỉ phối 
của Giai Cấp cai trị (ruling Hierarchy). Đối với những người 
nói trên, điểu này có nghĩa là chấm dứt quyển hành tuyệt đối 
do giai cấp tăng lữ tạo ra, mà họ nhất quyết không chịu từ bỏ. 

Khi tiến trình giáo dục này bắt đầu tác động vào thái độ 
của các tầng lớp trung lưu, tức những kẻ đang bắt đầu biểu lộ 
một mức độ độc lập ngày càng nhiều, họ biết rằng họ phải 
hành động nhanh chóng nếu họ muốn ngăn chặn điểu đó. 
Bằng cách này hay cách khác con người phải bị bắt buộc trở 
lại giai đoạn sinh vật thiếu trí khôn (mindless beings), hoàn 
toàn qui phục và tuân theo mọi mệnh lệnh của kẻ cai trị họ, 
điều mà họ đã có từ lâu. 

Thật ra Nazzaru là nguyên mẫu của tất cả những kẻ độc 
tài lớn, tức là những kẻ muốn gây tai họa, lừa gạt và bắt nhân 
loại làm nô lệ, thậm chí có thể nói là lúc bấy giờ y đã khởi 
động các mãnh lực huỷ diệt và thoái hóa ngõ hầu đạt được 
mục tiêu của mình, theo một ý nghĩa, các ý tưởng vốn dĩ đã 
trở thành các thực thể sinh động, tức là các ác quỷ của thần 
học thời Trung Cổ, vẫn còn đang làm linh hoạt những người 


49 


56 Vòng Luân Hồi 


điểu hợp được với độ dài sóng (wavelength, bước sóng) của 
chúng. 

Tuy nhiên, âm mưu của tôi với tà phái (faction) này đã bị 
phát giác mau chóng, vì trừ phi người ta sở đắc được các 
quyển năng rất cao và có thể bảo vệ các tư tưởng của mình, 
nêu không họ có thể bị các thành viên cao cấp của giới tăng lữ 
hiểu được dễ dàng. Tôi bị tước đi tất cả mọi quyển hành và 
phải chịu giáng cấp, bị kết án là suốt đời phải giữ chức vụ 
tầm thường ở một trong các đến thờ. 

Thế là khi tôi bước đi trong giấc mộng đầu tiên này giữa 
những tòa nhà lộng lẫy, vấn để mà tôi đang cố gắng giải 
quyết bất cứ thế nào đi nữa, dù cho có lời van xin và cảnh báo 
của Shahballazz, tôi quyết cùng chung số phận với Arion-Zat 
và Nazzaru. Tôi tự do đưa ra quyết định của tôi, nhận hoặc 
bác bỏ hình phạt mà tôi đã tự gây ra. Sỡ đĩ tôi quyết định như 
thế là vì không có sự cưỡng chế của các nhà cai trị phía chúng 
tôi áp đặt lên những ai đã phát triển đủ trí tuệ (mentality) để 
tự mình quyết định lẫy. 

Sau đó, theo một bản văn được giao tận tay tôi, cuối cùng 
tôi đứng về phe Nazzaru. Tôi vượt qua dãy núi, đến cung 
điện ông ta và được kết nạp vào các nghi thức khủng khiếp 
và ghê rợn nhất thậm chí đối với tôi lúc đó, để nhập vào 
Huynh Đệ Đoàn của Tả Đạo (Brotherhood of the Left Hand 
Path) theo cách gọi của họ. Đó là con đường tiên hoá giáng hạ 
(path of involution), vì mục đích của nó là lôi kéo nhân loại đi 
lùi trở lại vào quá khứ đen tối. Bước đầu tiên là tiêu diệt các 
Tăng Lữ của Đến Thái Dương đã cai trị từ trước đến giờ. 

Quả thật là lúc bấy giờ không khó như ngày nay, khi đặt 
ảnh hưởng lên toàn thể nhân loại, một nhân loại dễ dàng chịu 
ám thị bằng trí (mental suggestion). Do đó, mục tiêu đầu tiên 
của chúng tôi là kích thích mọi tình cảm và dục vọng thấp 


50 


Châu Atlantis 57 


kém nhất bằng cách hướng vào quần chúng các luồng tư 
tưởng mạnh mẽ, nguyên sơ và thoái hóa - một hình thức 
huyển thuật mà thậm chí ngày nay còn tạo ra công dụng đầy 
đủ. 

Không bao lâu sau tôi biết được rằng tham vọng mãnh liệt 
của Nazzaru không dừng lại ở việc cai trị Atlantis. Việc chế 
ngự con người chưa đủ. Còn phải tiếp tục kiểm chế toàn thể 
nhân loại ở dưới sự phục tùng trong nhiều kỷ nguyên sắp 
đến nữa. 

Nhưng làm cách nào để thắng được cái chết vì nó cắt đứt 
tuyến ký ức và hệ quả sẽ là cắt đứt luôn sự liên tục và cắt đứt 
cả quyền lực? Làm cách nào nhảy qua vực thắm giữa sự sống 
này và sự sống kế tiếp, để cho Nazzaru và những người theo 
ông ta sẽ quay lại với cái kho bao la tri thức bí nhiệm còn 
nguyên vẹn và như thế có thể tiếp tục công việc mà họ đã bắt 
đầu? 

Đây là cái mà chúng tôi đã tìm cách khám phá được trong 
các hang động âm u bên dưới các dãy núi lớn. Đối với chúng 
tôi dường như đây là con đường duy nhất có thể đạt được. 
Mặc dầu thân xác chúng tôi phải chết đi, nếu chúng tôi có thể 
tạo ra các thực thể (beings) trên một cõi vật chất khác tính 
anh hơn, không bị hạn chế vào quãng đời ngắn ngủi của con 
người, thì các thực thể này có thể được biến thành các kho 
chứa kiên thức của chúng tôi và chờ sự trở lại của chúng tôi, 
tức là các chủ nhân của chúng. Vì chúng tôi đã học đầy đủ để 
hiểu được rằng, nếu được phóng ra đủ mạnh, tư tưởng sẽ 
không bị lệ thuộc vào các định luật vật chất và có thể vẫn cứ 
tổn tại trong các thời kỳ mênh mông trong bầu khí trí tuệ của 
địa cầu. Nếu lúc này chúng tôi có thể tạo ra các thục thể như 
thế và ràng buộc chúng vào chính chúng tôi, ngay cả ở tình 
trạng sau khi chết đi, thì bấy giò hết kiếp sống này đến kiếp 


31 


58 Vòng Luân Hồi 


sống khác, chúng tôi sẽ giữ lại được các quyển năng của 
chúng tôi và như thế trở nên những nhà cai trị thế giới vào 
mọi thời đại. 

Đó là giấc mộng; phải chi chúng tôi biết được điều đó, chỉ 
dựa trên sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về định luật tâm linh 
mà các nhà cai trị chân chính ở Atlantis có thể dạy ra cho 
chúng tôi nêu chúng tôi không quá kiêu căng và chịu tuân 
theo các giới luật của các đến thờ của họ đủ lâu. 

Chúng tôi bắt đầu làm việc. Phải qua nhiều cố gắng, nhiều 
thất bại,mỗi người và tất cả mọi người chúng tôi đều gây nên 
nhiều đau khổ không xiết kể, cũng như đưa tới cái chết đầy 
đau đớn cho nhiều con vật lẫn con người. Vì chỉ bằng cách 
gây đổ máu, thì các hình thù hắc ám như thế mới có thể được 
tạo ra; chỉ bằng cách làm phóng ra (release) lực-sống (life- 
force), họ mới có thể được tích nạp trở lại (charged) với hình 
thức ban sơ này của sự sống (primitive form of life). 

Nhìn qua một chốc về cái nỗ lực cuối cùng, tột đỉnh của 
nghi thức khủng khiếp nhất được đem thử nghiệm từ trước 
đến giờ, được kèm theo bằng các hy sinh vượt quá mức, được 
tiêt lộ cho chúng tôi, làm hiện thành tinh thể và đi vào tâm 
thức chúng tôi vào cái đêm khó quên đó trong căn nhà nhỏ 
cạnh bờ biển. 

Đây là thời điểm khi Nazzaru, Arion-Zat và tôi cùng với 
nữ tu sĩ (priestess) người bỏ trốn khỏi đến với chúng tôi, 
nhận ra được các hình hài tính linh nhân tạo này đang hiện 
lên từ các bàn thờ bốc khói, lấp đầy cái hang to lớn bằng các 
hình thù kinh khiếp. Khi xướng lên các Quyển Lực Từ bị cấm 
(forbidden Words of Power), chúng tôi buộc chặt chúng vào 
chúng tôi đời đời. 

Cái nhìn thoáng qua như thế đã đủ. Chắc chắn chúng tôi 
không thể chịu đựng một tiết lộ nhiều hơn về các điều ghê 


Châu Atlantis 59 


tởm này. Các nghi thức cổ này thật là hoàn toàn xa lạ với khí 
cụ tỉnh thần của thế kỷ hai mươi của chúng ta. Nhiều điểu 
chúng tôi thấy được mà không thể tả ra được. Tuy nhiên, như 
tôi giải thích trước đây, chúng tôi đã được bảo vệ chống lại 
ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng. Nêu không được bảo vệ thì 
điểu được kinh qua đó có thể đưa chúng tôi đến chỗ phát 
cuồng. 

Câu chuyện mà tôi được giáng bút để viết ra sau này đã 
cho thấy hậu quả của hành động đánh đổi lấy tà lực đó. 

Khi bốn chúng tôi đã hoàn thành được kế hoạch và hài 
lòng với các quyển lực mà chúng tôi đã khiển dụng được 
(harnessed) một cách an toàn, chúng tôi tập hợp những người 
ủng hộ chúng tôi lại và tiến đến Thành Cửa Vàng (Kim Môn 
Thành). Chiến tranh xảy ra đầy gian khổ và kéo dài. Chúng 
tôi cầu viện đến chính các sức mạnh thiên nhiên (elements), 
các năng lực của lửa bên trong địa cầu, năng lực của nước, 
của các trận cuồng phong và của địa chân để giúp cho chúng 
tôi, giống như con người ngày nay sử dụng đên một thứ 
không khác gì một hình thức khác của “huyển thuật 
(“magiec”), mà cơ bản chỉ là hiểu biết về cách làm thế nào điểu 
khiển và sử dụng sức mạnh của thiên nhiên. 

Sau cùng, thành phố vĩ đại đó, bị đầu độc bởi hơi lưu 
huỳnh, bị các lượn sóng lớn và các cơn lốc xoáy tấn công, bị 
rung động bởi các cơn địa chấn, đã sụp đổ. 

Trong cảnh đổ nát của Ngôi Đền Thái Dương, tôi gặp lại 
Shahballazz. Tình thương sâu đậm của anh ấy đối với tôi đã 
làm lay động trong tôi một tiếng vọng yếu ớt của thiện tâm. 
Tôi cố gắng cứu sự sống của anh ãy, nhưng thất bại. Anh ấy 
bị tiêu diệt cùng với Quốc Vương và tất cả các Tăng Lữ của 
anh ấy. 


32 


60 Vòng Luân Hồi 


Nhưng việc chiến thắng đó chỉ là phù du. Nó mang theo 
nó mầm mống của chính sự rối loạn của nó. Các quyển lực 
của các sức mạnh thiên nhiên mà chúng tôi đã cầu viện đến 
để giúp chúng tôi không thể dễ dàng bị trục xuất (banished) 
và bình định (pacified). Trong các cuộc tranh đấu của chúng 
tôi để kiểm chế loài ma quái (demons), chúng tôi đã phóng ra 
trên mặt đất các cuộc tranh chấp ác liệt bùng ra giữa chúng 
tôi, và ngay sau đó mỗi người trong chúng tôi cố gắng dùng 
tới tối đa các khả năng huyển thuật của chúng tôi để người 
này chống lại người kia. 

Arion-Zat hy sinh người phụ nữ trong nhóm để đánh lừa 
giết tôi; nhưng tôi đã giết hắn, còn lại Nazzaru và tôi trong 
cuộc tranh đua tàn khốc đầy hận thù. Sau cùng hắn trở thành 
kẻ chiến thắng, còn tôi cũng bị giết chết. Nhưng chiến thắng 
của hắn không được lâu, vì chỉ có một mình nên hắn không 
đủ sức mạnh để trấn áp (quell) các mãnh lực hủy diệt mà 
chúng tôi đã để thoát ra (unleashed) nên hắn bị cuốn đi bởi 
một Quyển Năng mà không một ai trong chúng tôi có bao giờ 
bắt đầu tìm hiểu cái sức mạnh bất khả chinh phục đó. 

Và kết quả cuối cùng là gì? Chúng tôi chỉ có thể phỏng 
đoán. Có thể nước biển sôi sục lên, còn lửa thì phóng lên tới 
trời khi mặt đất mở hoác miệng ra trong cuộc bùng nổ dường 
như làm lung lay quả địa cầu đó, đất bị chìm xuống biển. Tất 
phải xảy ra như thế thôi. Con người không thể kểm chế và 
điểu khiển các năng lượng mà bản chất tối hậu của chúng là 
thiêng liêng, cho lợi lộc hay vinh quang cá nhân, hoặc cho 
mục đích huỷ diệt, mà không hứng chịu nguy hiểm. 

Nhưng về phần chúng tôi và những người làm việc với 
chúng tôi trong nỗ lực rồ dại đó để chiếm được quyển lực tối 
hậu, mục đích của chúng tôi chỉ có tầm quan trọng thứ yếu 
thôi. Còn chính cái nghi lễ trong đển thờ dưới mặt đất, đến 


33 


Châu Atlantis 61 


Thac-Shelaptha, tức Black Moon (Hắc Nguyệt), mới là hành 
động có tính cách quyết định số phận chúng tôi trong hàng 
ngàn rổi hàng ngàn năm sau này. Trong nỗi ngạo mạn của 
ma vương (satanic pride), bị mù quáng vì tham vọng, và bị 
hoang mang bởi việc giao du với các Thế Lực Hão Huyền 
(Powers of Illusion) vốn đã đánh lừa nhân loại suốt bao thời 
đại, chúng tôi tưởng rằng có thể quay lại hết lần này đến lần 
khác với vai trò là người cai trị thế giới, nhưng thực ra, các 
thực thể bất hảo (beings of evil) mà chính chúng tôi đã tạo ra, 
chính chúng lại trở thành các ông chủ của chúng tôi và hẳn 
phải cai trị lại chúng tôi, sử dụng ý muốn và thân thể của 
chúng tôi làm mục tiêu riêng của chúng, kéo chúng tôi xuống 
đến các hố sâu thoái hóa hết kiếp này đến kiếp khác, và chỉ 
buông chúng tôi ra khỏi sự kểm chế của chúng khi mà, sau 
cùng chúng tôi đã lẫy lại sức mạnh và minh triết qua bao đau 
khổ và kinh nghiệm để xua đuổi chúng bằng tác động của ý 
chí quyết tâm. 

Quyển sách này để cập đến các cố gắng của riêng tôi, các 
đấu tranh và các trở ngại của tôi suốt nhiều thế kỷ, nhưng 
dầu cho câu chuyện có vẻ mang tính chất thuần là riêng tư, 
nó lại không phải vậy. Chắc chắn là mỗi người tự tạo ra số 
mệnh riêng biệt của mình theo cách riêng của mình, nhưng 
đối với những ai tìm cách chia rẽ, những ai do sự kiêu căng 
và ngạo mạn, mà tự liên kết một cách có chủ tâm với các thế 
lực hủy diệt, thì con đường trở về luôn luôn như nhau. Một 
số ít người được cho là không bao giờ chọn con đường trở về. 
Họ ởi ngược lại cho đên khi tiến trình tiên hóa giáng hạ 
(involutionary process) hoàn toàn hấp thu (absorbs) lấy họ, 
nhưng những người này không liên quan đến chúng ta. Họ 
đã lựa chọn và đã chọn - ít nhất một lần - với ý thức rõ ràng. 
Đến một lúc nào đó, mọi người đều phải chọn hình thức này 


62 Vòng Luân Hồi 


hoặc hình thức khác, và vận mệnh cuối cùng của người ấy 
tùy thuộc vào sự lựa chọn đó. 

Đó là trường hợp của tôi nhiều ngàn năm sau ở Ai Cập, vì 
kết quả của các hành vi của tôi ở thời Atlantis, tôi phải trải 
qua nhiều kiếp sống sa sút không thể tả và đau khổ không 
thể nói được. 

Tuy nhiên tôi không biết gì về các kiếp sống sau này cho 
đến vài tháng sau khi tôi nhận được các tiết lộ này về kiếp 
sống ở Atlantis. Khi bản viết bằng cơ bút làm sáng tỏ và liên 
kết các tiết lộ rải rác này được hoàn tất, trong một thời gian 
khá lâu tôi không có thêm được giải thích nào. 

Các kinh nghiệm kể từ lúc có giấc mơ đẩu tiên, đang làm 
tôi hoảng sợ, đó là điểu không cần nói ra. Tôi không biết 
chúng đưa tới đâu hoặc mục tiêu thật sự của chúng là gì. 
Dường như tôi bị bỏ lại một mình với hình ảnh về các độc ác 
bất công (iniquities) của tôi diễn ra trước mắt, với vết hẳn sâu 
về các trọng tội của tôi không thể tẩy xoá được đã ăn vào tâm 
trí tôi. 

Tôi không tưởng tượng được: loại thưởng phạt nào nên có 
đối với bất cứ sai trái nào đã cố ý gieo và thực hành trong quá 
khứ? Các ý tưởng này hành hạ tôi. Trong những ngày đen tối 
này, nhờ linh tính tôi mới hiểu ra rằng tại sao mỗi lần quay 
trở lại cõi trần, chúng ta nên quên ởđi tiền kiếp (1). Chúng ta sẽ 
đi đến chỗ cuổng trí nếu chúng ta biết trong các tiển kiếp 
chúng ta đã làm gì. Trí óc đang run sợ của chúng ta sẽ trở nên 
bị tê liệt bởi sức nặng của các hành động độc ác xưa kia, 





1 Nguyên văn: “On each return to earth we drink of the precious 
waters of Lethe”: Mỗi lần trở lại cõi trần, chúng ta uống một ít nước 
quí báu của sông Lethe. Theo thần thoại Hy Lạp, Lethe là một con 
sông ở Địa Ngục (Hades), khi uống phải nước sông này sẽ quên đi quá 
khứ. (ND). 


55 


Châu Atlantis 63 


chúng đã trở thành xa lạ và không thể hiểu được. Chúng ta sẽ 
mãi mãi bị ray rứt về cái quá khứ đó và không còn can đảm 
cũng như không còn ham muốn đối phó với các khó khăn 
trước tình trạng hiện tại của chúng ta, thay vào đó mắt chúng 
ta phải được gắn chặt vào một mục tiêu của tương lai còn tim 
chúng ta nên điểu hợp với nốt của thời đại chúng ta. 

Một ngày kia, trong khi tôi còn đang xem xét các viễn cảnh 
đe doạ có thể xảy ra mà các ký ức dai dẳng này ở thời 
Atlantis đã hiện ra bất ngờ từ quá khứ, tôi chợt cảm nhận 
được một loại rung động tuyệt diệu báo trước sự xuất hiện 
của một nhân vật mà Ngài tự gọi là Thầy của tôi. Tôi có cảm 
giác Ngài đứng cạnh tôi và dường như đang cười với tôi, một 
cách hóm hinh tuy không kém phần dịu dàng, giỡng như một 
người cha đang mỉm cười trước nỗi sợ hãi của đứa con. 

- “Thế nào rổi hối Cheor, có phải ý tưởng trừng phạt là tất 
cả những gì mà con có thể rút ra được từ các điều được thấy 
ở tiển kiếp không?”, Ngài thốt ra câu ấy, nhưng giò đây cái 
tên gọi đáng bị nguyển rủa ở thời Atlantis lại mang theo cái 
âm hưởng quái lạ đến nỗi dường như hiện giờ nó đã được 
thanh tẩy và ban phúc vậy. 

- “Dường như đối với con tất cả đều không oan uổng chút 
nào”. 

- “Vậy thì con hãy bắt đầu bằng cách nhận thức rằng thực 
ra không có điểu gì gọi là sự trừng phạt cả. Đó là một thuật 
ngữ do con người đặt ra để chỉ điều mà đúng ra là một luật 
bác ái sâu xa nhất, để nhờ đó, qua kinh nghiệm, nhân loại học 
được cách kết hợp quả với nhân. 

Chừng nào chưa làm được như thế, các kinh nghiệm của 
chúng ta dường như có vẻ xâm phạm vào phàm ngã chúng 
ta, nhưng thực ra các kinh nghiệm đó đang đem lại lợi ích 
cho phàm ngã, vì chúng dạy cho con người biết rằng vi phạm 


64 Vòng Luân Hồi 


các định luật của thiên nhiên là một việc khờ đại, và sau rốt 
đưa chúng ta đến nhận thức rằng, nhờ áp dụng triết lý nhân 
quả (doctrine of causation) vào mọi hoạt động của đời sống, 
chúng ta có thể đi đến chỗ loại bỏ được bất cứ điều gì có thể 
có các hậu quả nguy hại và làm chậm trễ bước tiến của chúng 
ta hướng về việc nhận thức chân ngã đầy đủ (complete self- 
realization)“. 

- “Nhưng các nhân như thế này...”, tôi ngập ngừng vì 
không thể diễn đạt tư tưởng tôi một cách suông sẻ. 

- “Đã đưa con, qua các hậu quả của chúng, đến các phẩm 
cách của con (your personalities) như ngày hôm nay“. 

- “Ngài muốn nói rằng con đã thanh toán được hết cái sai 
trái liên quan đến quá khứ đó phải không? Lễ nào có thể xảy 
ra như thế?”. 

- “Chỉ một phần thôi; những gì còn lại con có thể đảm 
trách được chỉ bằng một nỗ lực của ý chí có cân nhắc và có 
thực tâm, được củng cố thêm bằng việc trở lại của một số loại 
quyển năng mà xưa kia con đã có dịp phát triển, rổi kế đó 
lạm dụng, còn bây giờ con phải điều hợp đên một bát độ cao 
hơn (the higher octave) đó là đưa vào phụng sự”. 

Tôi hỏi lại một cách hăm hở: 

— “Làm cách nào con có thể có lại tri thức đó, làm thế nào 
con có thể bắt đầu thanh toán được các món nợ này?”. Hỏi 
như thế bởi vì tôi vẫn còn bị đè nặng bởi ý tưởng về những gì 
mà các món nợ này phải đưa tới. 

Ngài mỉm cười cảnh báo tôi: 

- “Hãy cẩn thận đấy. Người ta rất nhanh miệng lúc nói 
đến việc mong muốn trả nợ, nhưng khi có địp trả nợ, vì nợ tất 
phải trả thôi, khi một người mời gọi (challenges) nghiệp quả 
của mình như thế, họ sẽ khám phá ra rằng việc thanh toán nợ 

s_ lại khác hắn với những gì mà họ tiên đoán và hoàn toàn thiếu 


Châu Atlantis 65 


mất mọi thích thú gây ấn tượng sâu sắc. Một lần nữa ta nhắc 
con nhớ rằng mỗi nguyên tử năng lượng (atom of energy) mà 
con đã phí phạm hoặc làm lệch khỏi con đường biểu lộ thích 
hợp của nó, con phải đặt trở lại chỗ cũ (replace) bằng nỗ lực 
của chính con, và vì lẽ tư tưởng vừa là một lực vừa là một 
hành động, suy ra, mọi ý tưởng gây hại, mọi lời nói vô bổ, có 
tính cách phá hoại đối với một người khác, cần phải được sửa 
lại cho trở nên tốt lành. Chỉ có một cách và là cách duy nhất, 
đó là những gì mà con đã lấy mất của Sự Sống, phải được trả 
lại, đồng thời các tổn thương mà con đã gây ra cho Chất Liệu 
vũ trụ (universal Substance) qua việc hủy diệt hoặc làm tan rã 
bất luận phần nào của nó, cần phải được cứu chữa. Phương 
cách đó là thông qua việc khiêm tốn phụng sự nhân loại, 
đồng thời có một nỗ lực quên mình và một tình thương 
không vị kỷ mà thế nhân ít khi sẵn sàng thực hiện“. 

Ngài nói tiếp: 

- “Con đừng nghĩ rằng vì ta được phép tiếp xúc và dạy 
dỗ con, mà con sẽ được chỉ cho đường tắt nhờ đó con có thể 
thoát khỏi việc phải làm này. Không một ai thoát khỏi cả. 
Thưc ra, vì trên các nội cảnh giới (inner planes, cõi cao) con 
đã nài xin cho được tiến tới mau chóng hơn, để trở nên tự ý 
thức về nghiệp quả, tất nhiên là trong kiếp sống này con sẽ bị 
đòi hỏi thanh toán nhiều nghiệp hơn là trường hợp thông 
thường. Một trong các lý do, ấy là con được bố trí để tiêp xúc 
với nhiều kiếp sông đã qua của con, và ngay lập tức điều xảy 
ra là một số năng lượng vốn đã được giữ ở trạng thái treo 
(held in suspension), giờ đây dường như gặp cơ hội thuận 
tiện, sẽ được phóng thích ra. 

Các năng lượng này sẽ cuốn vào cuộc sống của con bất cứ 
khoen nối nào từ cái quá khứ đó những ai có thể đầu thai 
hiện giờ. Bảng cân đối (balance sheet) sẽ được đưa ra, và nếu 


57 


66 Vòng Luân Hồi 


phần nợ nẩn nghiêng về phía con, lập tức con sẽ bị đòi hỏi 
phải thanh toán số nợ. Điều đó có nghĩa là con phải hy sinh 
nhiều thời gian và năng lực của con, nhưng nếu con sẵn sàng 
hứng chịu rủi ro (risk),con sẽ không bị khước từ cơ hội”. 

- “Nhưng giả dụ con thất bại thì sẽ ra sao?“ 

Tôi hỏi với chút lo âu. 

Ngài đáp: 

- “Nếu bị thất bại, con sẽ bị gia thêm gánh nặng, khiến 
cho lần tới nó sẽ nặng hơn, vì các hoàn cảnh có thể không 
được thuận tiện nữa. Một nhà hiển triết có lần nói đến cơn 
thủy triểu trong đời người, bắt được thủy triểu tức là bắt 
được cơ hội vậy...Hãy đón lấy con nước lớn và hành động 
ngay mà không nghĩ đến thất bại; ý tưởng thất bại chỉ làm 
yếu đi sức mạnh của con mà thôi. Hơn thế nữa, tai sao việc 
thanh toán nợ nẩn lại là một công việc không thích thú? Tự 
nguyện thanh toán nợ với lòng thương yêu, việc đó có thể 
mang lại niểm vui to tát nhất, vì đối với người nào có đầy đủ 
lòng nhân ái thì hầu như không có nhiệm vụ nào là khó khăn 
hoặc không thể làm được. Nhưng nếu con chưa biết thế nào 
là từ ái, tốt hơn hết con hãy bắt đầu tự luyện tập khả năng 
thương người. Hãy tin nơi ta, lòng từ ái sẽ giúp hoàn thành 
dễ dàng mọi việc mà con được yêu cầu thi hành. Con sẽ cần 
đến một lực thúc đẩy lớn lao mà chỉ có lòng từ ái (love) mới 
có thể mang lại được nếu trong kiếp sống này con muốn đạt 
đến mục tiêu mà con để ra. 

Bây giờ con hãy suy gẫm lại những gì con được cho thấy, 
vì nhiều điểu có thể được hé mở cho con người hiện đại biết 
về thế giới của mình nhờ nghiên cứu về đời sống thời 
Atlantis, vì trong một chừng mực nào đó, kỷ nguyên này là 
một âm hoạ lại (overtone)của thời Atlantis mà thôi. Nhiều 
tình huống (conditions)của hai thời tương tự nhau, vì rằng 


58 


Châu Atlantis 67 
cũng ở vào cuối một giai đoạn phát triển và khởi đầu của giai 
đoạn kế tiếp, mặc dù lúc đó chúng hoạt động qua các trung 
tâm lực khác nhau và qua một hệ thống phát triển khác hẳn. 
Đây là một lý do giải thích tại sao nhiều linh hổn thời Atlantis 
đang đầu thai ngày nay. Theo sự kiện này, ta muốn nói rằng, 
các linh hổn đó quay trở lại đây với cái mà, vì thiếu một thuật 
ngữ thích đáng hơn, ta tạm gọi là các dòng hay là các nguyên 
tử mang quả báo xưa (ancient Karmic currents or atoms) 
được gắn vào các hiện thể biểu lộ mới của họ. Các nguyên tử 
này, đo bị nhiễm trược ở cội nguồn của chúng, giờ đây chúng 
phải được thanh tẩy và chuyển hóa. 

Chỉ khi mà một tỉ lệ nào đó của nhân loại đã hoàn tất 
được công việc thanh tẩy và chuyển hóa này, lúc đó việc nhớ 
lại nhiều tri thức và quyển năng bị bỏ quên mới trở nên an 
toàn cho thế giới. Người nào nhớ lại (recalled) - hay là, theo 
như con thường nói, tìm ra (discovered) - kiên thức và quyển 
năng bị bỏ quên đó là đủ gây hại cho đời. Nếu nhiều bí pháp 
hơn nữa được lôi ra khỏi quá khứ trước khi nhân loại đã phát 
triển tính chất tâm linh đầy đủ để sử dụng đúng các bí pháp 
đó, thì hỏa tai và thủy tai vốn đã hủy diệt châu Atlantis xưa 
kia, có thể lại tái diễn với một mức độ lớn hơn nữa. 

Các lực thiên nhiên dũng mãnh (power elements) đã lan 
tràn trên địa cầu rổi, chúng đang gây nên nhiều biến động và 
nhiều tai họa. Hãy xem xét kỹ thời đại của con dưới ánh sáng 
của tri thức huyển linh học thì con sẽ hiểu ta muốn nói điểu 
gì. Chính là dành cho những ai có thể hiểu được các hậu quả 
khủng khiếp của việc lạm dụng các sức mạnh thiên nhiên để 
cảnh cáo thế giới về những gì nằm trước mắt, nếu một lần 
nữa thế giới lại xoay các sức mạnh sáng tạo của Thượng Đế 
vào các mục đích huỷ diệt”. 


W 
Đà 


59 


Chương II 


*x* 


AI- Cập 


Sau đó ít lâu, một ngày nọ tôi chợt chú ý đến chiếc nhẫn 
khắc hình bọ hung (scarab ring) () mà tôi đã đeo từ nhiều 
năm rồi. Tôi thấy có nhiều loại nhãn và đã chọn chiếc nhẫn 
này do một sức thôi thúc dường như không thể hiểu được, vì 
lẽ bên ngoài chiếc nhẫn có trầy xước đôi chút, nó lại còn là 
chiếc nhẫn đơn sơ nhất. Trên nhẫn có ghi dòng chữ: “Xin 
Thần Ra (2) che chở cuộc đời bạn”. Về sau tôi tìm thấy trên 
mặt sau chiếc nhẫn có khắc rất tỉnh xảo một con chim ưng 
nhỏ, biểu tượng của Thần Horus, Thần Con, thuộc nhóm Ba 
Thần Tối Cao Ai Cập (Egyptian Trinity)(), một cách ngẫu 
nhiên, đôi cánh chim là một phần của huy hiệu hoàng tộc. 





! Con bọ hung được người Ai Cập cổ xem là thiêng liêng. Chiếc nhẫn 
khắc hình bọ hung được đeo để làm đổ trang sức hoặc để làm bùa. 
(ND) 
? Ra : Thần Mặt Trời của Cổ Ai Cập. 
3 Ba Thần Tối Cao Ai Cập : Osiris,Isis và Horus. 
Osiris, nam thần, Isis, nữ thần, là hai trong số năm người con của 
thần Geb và nữ thần Nout. Osiris lẫy Isis sinh ra nam thần Horus. 
Osiris là con trưởng lên làm vua xứ Ai Cập cổ, là vị vua sáng suốt, 
biết cách cai trị nước nên bị em ruột là nam thần Seth ghen ghét tìm 
cách sát hại để chiếm vương quốc. Sau khi giết Osiris, Seth chặt anh 
mình làm 14 mảnh, đem bỏ mỗi nơi một mảnh khắp Ai Cập. Nhưng 
nữ thần Isis dùng phép, tái tạo lại nguyên vẹn thân thể của chồng. Từ 
đo, Osiris trở thành chúa tễ của thế giới bên kia. 


60 


Ai Cập 69 


Giờ đây tôi được Thầy tôi cho biết rằng, thuở xưa, chiếc 
nhẫn này đã thuộc về tôi, lúc đó nó được luyện từ điển một 
cách đặc biệt nhờ một tiên trình huyển thuật (magical 
process), một rung động dựa theo linh hổn (vibration from 
the soul) được phóng vào nhẫn. Nhẫn được luyện theo cách 
đó để khi nhẫn lại thuộc về tôi - có như thế thì một mệnh phù 
huyển thuật (magical amulet, bùa hộ mệnh được luyện theo 
huyển thuật) mới được ràng buộc để phát huy tác dụng theo 
Định Luật Thu Hút (Law of Attraction), luật này lôi kéo các 
sự vật đồng mức rung động đến với nhau - một vài khuynh 
hướng tiểm tàng (latent currents) của kiếp sống trước đó 
dường như sẽ được tái kích hoạt qua sự tiếp xúc. Đức Thầy 
dạy tôi, đây là lý do giải thích tại sao việc đeo mệnh phù cổ 
xưa đối với người không được hướng dẫn (để đeo loại 
nào-ND) sẽ dễ gặp nguy hiểm, vì các huyển lực (powers) bị 
nhốt giữ bên trong có thể trở nên có hại cho họ. 

Ngài nói: 

- “Một ngày kia con sẽ trở lại Ai Cập. Một số công việc 
đang đợi con thi hành có liên quan với nước ấy. Nên nhớ 
rằng việc ra đời trong một quốc gia nào mang ý nghĩa là nhận 
lãnh một số trách nhiệm đối với quốc gia đó. Quốc gia là các 
Thực Thể thiêng liêng (spiritual Entities), và khi con trở thành 
một thành phần của thực thể hợp nhất đó - một tế bào trong 
thân thể nó - con thu hút vào một số mãnh lực và các sắc thái 
(aspects) về sự sống của nó mà chỉ một mình quốc gia đó mới 
có thể mang lại cho con, do đó con mắc nợ quốc gia đó một 
nghĩa vụ, và phải trả lại những gì mà con đã nhận được nơi 





Còn Seth bị Horus thách đấu. Cuối cùng thần Seth bị thần Horus 
giết, nhưng Horus cũng bị Seth khoét mất một con mắt, nhưng về sau 
được thần Thot đến bù lại. (ND) 


70 Vòng Luân Hồi 

nó vào một lúc nào đó. Chính vì lẽ đó mà con người thường 
cảm thấy ước muốn nổng nhiệt là hoạt động trong mọi 
trường hợp, thậm chí hy sinh cho một quốc gia đặc biệt nào 
đó. Đến một lúc nào đó, khi nhiều Karma hiện nay về tính 
chia rẽ (separativeness) được trang trải xong và sự phát triển 
trở nên quân bình hơn của con người sẽ khiên cho các phân 
hóa như thế không còn cần đến nữa, các đặc tính quốc gia sẽ 
trở nên ít nổi bật và con người sẽ được thu hút lại gần nhau 
hơn cho đến khi cuôi cùng các vách ngăn hiện đang phân 
cách quốc gia này với quốc gia khác biến mất. Đã có những 
con người tiến hóa cao, họ đã đầu thai ở nhiều nơi, đồng thời 
những người này cũng tỏ ra quảng đại với tất cả mọi người - 
họ thoát khỏi ranh giới của mọi quốc gia. Hãy tìm cách phát 
triển qua sự cảm thông triệt để cái cảm giác đồng cảm này với 
tất cả mọi người, trong khi vẫn phụng sự quốc gia mà hiện 
giò con đang bị ràng buộc vào đó bởi nhu cầu nghiệp quả của 
con với mức độ minh triết tối đa mà con có thể có được. 

Đối với món nợ mắc phải ở Ai Cập, con sẽ gặp nhiều mắt 
xích (links) của quá khứ đó trong kiếp này và có được cơ hội 
thanh toán các món nợ của con dành cho các mắt xích đó. 
Trước đây, con chưa đủ sức để đảm nhận công việc này (việc 
trả nợ- ND), vì việc đó đòi hỏi phải có một số tri thức mà từ 
trước đến giờ bị gián đoạn với tâm thức của con, nhưng 
chẳng bao lâu nữa nó được tiết lộ lại cho con. Nhưng phải 
mất nhiều năm mới hoàn tất được việc này”. 

Ngài nhìn tôi, mỉm cười : 

— “Con không tin ta sao?“ 

Tôi thú nhận : 

— “Con không hiểu được làm thế nào con có thể làm được 
việc đó với mọi khó khăn mà con thấy hiện nay trên đường đi 
Của CON“. 


61 


Ai Cập 71 


- “Con sẽ thấy có nhiều cách hơn là cách quay trở lại các 
vùng đất xưa kia của con”. 

Ngài đáp một cách khó hiểu như thế. Và tôi bất đắc dĩ 
bằng lòng với câu trả lời đó. 

Ít lâu sau, một đêm nọ, trong giãc ngủ, tôi thấy chính 
mình đứng trước hai đại kim tự tháp. Trước mắt tôi là chiếc 
nhẫn chạm hình bọ hung, và khi tôi nhìn kỹ nó, thì con chim 
ưng dường như tách ra khỏi nhẫn, trở nên lớn đến nỗi chẳng 
bao lâu nó che lấp cả bầu trời. Nó bay lượn trên đầu tôi, đôi 
cánh giương ra bên trên tôi. Tôi dường như nghe tiếng nói : 

— “Chim ưng là kẻ bảo vệ con.” 

Lúc đó trí tôi nhớ lại một đoạn cổ thư : 

— “Và cái bóng của đôi cánh ngài phía bên trên con chính 
là tình thương... 


eee 


Tuy nhiên, cuối cùng khi tôi thấy chính mình hổi cố trở lại 
vào quá khứ thì không có chiếc nhẫn bọ hung nằm trên ngón 
tay, mà cũng không có tình thương nào trong tim tôi, còn sự 
che chở duy nhất mà tôi có được chính là ý chí bất khuất của 
chính tôi. Tôi đứng ở một cửa sổ nằm trên cao, chăm chú nhìn 
suốt các mái bằng phẳng của một lâu đài hướng tới một 
đường nét mờ mờ vốn đánh dấu chỗ bắt đầu của sa mạc . 
Vâng trăng tròn treo lơ lửng trong bầu trời xanh thẫm sáng 
vằng vặc, trông như một cái chén khổng lổ có nạm ngọc úp 
ngược xuống. Trước ánh trăng sáng vằng vặc đó, các vì sao 
trở thành mờ nhạt đi. Tôi nhìn mọi vật. Ôi, ước chỉ con người 
có thể với đến các vì sao... nhưng tôi đã bị buộc chặt vào quả 
đất mất rổi, một quả đất mà dường như không còn gì hứa 
hẹn nữa đối với tôi, vì tôi không thể tìm thêm được gì nữa 


62 


72 Vòng Luân Hồi 


trên đó để theo đó tôi có thể vận dụng được các quyển năng ý 
chí của tôi một cách có lợi và một cách thích thú. 

Dù đích thực là Pharaoh (), tôi cảm thấy một nỗi chán 
chường sâu xa đến nỗi không thể tả được. Vào giây phút này, 
bất cứ điểu gì đến với cái tinh thần dửng dưng của tôi, kể cả 
cái chết nữa, tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Ổ không, không 
được chết - vì chết có nghĩa là từ bỏ quyển lực. Chết là thất 
bại; chết là hủy bỏ những gì của chính tôi. Quyển lực, vinh 
quang và ý thức về chính tôi (sense of myself) với tư cách là 
chính cội nguồn của Ý Chí, của Bản Thể (Being) - vì thực ra 
hầu như một vị thần (a god), các điểu này không thể bị từ bỏ. 

Tôi đưa tay vuốt chà qua trán. Đầu tôi đau nhức không 
chịu nỗi. Có lẽ tôi muốn sớm đón nhận cả đến sự hủy diệt - 
có những điểu còn tệ hơn thế nữa.... tôi bỗng rùng mình. 

Từ bên dưới, tiếng đàn hát và cười đùa bay bỗng lên trên 
bầu không khí tỏa mùi hương. Tôi đã rời khỏi phòng đại tiệc 
vài giờ trước đó, để lại những người dự tiệc tiếp tục cuộc vui 
của họ. Gần đây tôi thấy tự mình chán ngấy các cuộc tiêu 
khiển đó, cũng như thực sự chán mọi cảm giác do nhục dục, 
đo chiến trận và do hoàn toàn vui thích với trò độc ác đem lại 
mà lúc bắt đầu sự nghiệp tôi đã điên cuổng lăn xả vào. 

Bản chất người Ai Cập không tàn bạo, nhưng mẹ tôi vốn 
là một người nô lệ của một trong các bộ lạc bán khai, thờ một 
vị thần được gọi là Javeh, thần này ưa thích tế lễ bằng máu và 
các vị tư tế của thần này khắc sâu tính độc ác và sự báo thù 
vào trí người dân của họ. Như thế trong mạch máu của tôi có 
dòng máu hiển hòa của người dân ưa trồng trọt của vùng 





! Pharaoh (Pháp ngữ : Pharaon): tước vị của các vua cai trị Ai Cập thời 
cổ. (ND) 


63 


Ai Cập 73 


châu thổ trộn lẫn với sự tàn bạo và sự căng thẳng sôi nổi của 
một người đàn bà Do Thái cổ (Hebrew woman)). 

Có lẽ chính điểu này đã giúp tôi lên ngôi vua. Trong khi 
các Vương Tử còn lại của Pharaoh đều yếu hèn, nhu nhược, 
dễ dàng chịu thua trước âm mưu, thì tôi lại cứng như thép. 
Chẳng mấy chốc tôi vượt lên để trở thành một trong các 
tướng lãnh được tin cậy nhất của cha tôi. Vào thời đó, Ai Cập 
đang trải qua một trong các thời kỳ tạm thời u ám. Nhưng tôi 
mơ tới một đất nước thống nhất và vinh quang do chính tôi 
lãnh đạo. Tôi không âm mưu chống lại Pharaoh, tôi đủ thấy 
xa để nhận thức rằng không cần chuốc lấy các nguy cơ như 
thế vì nhà vua là kẻ đối địch đở tệ nhất đối với tôi. Cuối cùng, 
lúc nhà vua bị một trong các hoàng tử lớn của ngài ám sát, tôi 
kéo đạo binh trung thành vào, bắt được kẻ tiếm vị (usurper), 
đem ra xử tử và đưa kẻ kế thừa hợp pháp lên ngôi vua. Số 
phận đã hành động có lợi cho tôi theo chỗ tôi biết trước. 
Trong vòng ba tháng, kẻ kế thừa kia từ trần do một chứng 
bệnh mắc phải từ lâu. Do đã nhìn thấy trong tôi một nhân vật 
có thể cứu đất nước ra khỏi đám kẻ thù bao quanh, Đại Tăng 
Lữ Besiurt thúc đẩy nhân dân Ai Cập nài xin tôi lên ngôi. Thế 
là tôi đã đạt được đỉnh cao tham vọng. 

Tôi trị vì được bảy năm. Sau rốt Ai Cập được thái bình, 
biên cương trở nên vững chắc, kẻ thù khiếp sợ kiêng đè. 
Nhưng tôi lại bị các kẻ thù tỉnh tế hơn bao vây tấn công 
(beset). Từ lúc chiến thắng, tôi không thể thoát khỏi cuộc 
sống tương đối kém hoạt động, nên kẻ thù đó đã trở nên 
mạnh mẽ và xảo quyệt hơn. Từ thuở bé, tôi thường trải qua 
những cơn thất thường, nổi lên những cơn giận không thể 
kểm chế, trải qua những thời kỳ trầm cảm dài, nặng đến nỗi 
tôi dường như bị đắm chìm vào các lượn sóng đen ngòm, 
ngăn cách tôi với ánh dương quang, không để cho tôi tiếp xúc 


74 Vòng Luân Hồi 


được với thứ gì cả. Vào những năm sau này, các triệu chứng 
đã tăng lên đến mức đáng báo động. Giờ đây, ít khi tôi ngủ 
yên; còn khi ngủ được thì bao nhiêu giấc mộng tràn đầy các 
hình ảnh khủng khiếp đến nỗi tôi phải tạ ơn khi tỉnh lại. Tôi 
đã nhờ đến các tăng lữ và ngự y chữa trị nhưng vẫn vô ích; 
không một mưu mẹo hay một huyển thuật nào của họ tỏ ra 
có ích cho tôi. 

Tuy nhiên, tôi không thể tin là chính tôi không thể tránh 
khỏi bị phó mặc cho điên cuồng và chết chóc mà không được 
cứu giúp. Rõ ràng là cái phần huyển bí trong tôi (part of me) 
đã giúp tôi vượt qua hàng ngàn khó khăn, phần này biết 
được rằng không thể có thất bại nào đối với người không 
nghi ngờ chính mình hoặc số phận mình. Nếu đây là loài quỷ 
mị tấn công tôi, thì bấy giờ chúng có thể bị trục ra. Nếu căn 
bệnh của tôi do Chư Thần (The Gods) gây ra, thì Chư Thần 
cũng phải biết cách chữa trị. Nếu ở Ai Cập không có một tăng 
lữ nào có đủ hiểu biết để tìm ra căn bệnh và biết chữa trị, thì 
tôi phải tìm nơi khác, cầu xin sự trợ giúp của các đãng vĩ đại 
và minh triết hơn. Tôi nghị, có lẽ giải pháp đối với vấn để của 
tôi biết đâu cũng lại trở thành bí quyết cho ý nghĩa của chính 
Sự Sống - một ý nghĩa mà tôi luôn tìm kiếm nhưng vô ích. 
Còn bây giò, đối mặt với sự đe dọa khủng khiếp, tôi bị bắt 
buộc tin chắc rằng tôi rất cần tìm ra câu trả lời cho nan để 
(enigma) của tôi, nêu không tôi sẽ bị hủy diệt (perish). 

Tay tôi bấu chặt vào thành cửa sổ mạnh đến nỗi các đốt 
ngón tay trở nên trắng bệch dưới ánh trăng, tôi nhoài người 
ra trước, phát ra một tiếng hét không thinh âm (wordless cry) 
vào bóng đêm nơi mà thần Nut bắc ngang qua bầu trời với 
thân hình chói sáng. 

Chỉ có tiếng nhạc và tiêng cười bừng lên đáp lại tiếng hét 
của tôi. Cơn giận của tôi bốc lên nhanh như ngọn lửa. Tôi 


Ai Cập 75 


s4 quay bật trở lại, bước gấp tới lối ra cửa, bằng một cái giật 
mạnh, bút lìa tấm màn rơi ra. Kinh hoàng, tên lính gác phủ 
phục xuống trước mặt tôi. Tôi thét lớn: 

- “Chạy xuống bảo bọn cuồng kia ngưng lại tức khắc, 
đẹp hết bàn tiệc, tống cổ tất cả đi. Bảo với chúng rằng, thể có 
mọi thần linh Ai Cập, nêu ta còn nghe một tiêng động nào 
của bất cứ ai, họ sẽ bị ném hết vào hầm sư tử”. 

Tên lính gác phủ phục xuống, run rẩy: 

— “Tuân lệnh Đức Vua”. 

Hắn lí nhí được mấy lời đó, rổi chạy vút xuống hành 
lang, thi hành lệnh tôi. 

Tôi quay trở lại cửa sổ. Dần dần tiếng ổn ào chấm dứt, tôi 
còn lại một mình với bóng đêm yên tính. 

Tôi vẫn còn bàng hoàng rung động, nhưng giờ đây vì sợ 
hơn là vì giận. Tôi cảm thấy như có nhiều lưỡi gươm nóng đỏ 
chạy xuyên qua đầu tôi, điểm báo trước một cuộc tấn công 
mới của các kẻ thù bí mật. Hỡõi ơi, có phải chăng mọi chiến 
công của tôi để đi đến thế này sao ? Cuộc tranh đấu lâu dài 
của tôi để có quyển hành có ích gì đâu nếu phải đi đến tình 
trạng cuồng trí và chán ngán này ? 

Giò đây, sự im lặng làm cho tôi khổ sở hơn là tiếng nhạc, 
tiếng cười nữa. Không thể chịu đựng thêm nữa,tôi rời khỏi 
phòng và đi nhanh xuống hành lang nối liền Cung Điện với 
Đến Thờ, cuối cùng đến phòng riêng của Đại Tư Tế Besiurt. 

Đêm nay ông ấy đang làm việc trên nóc vòm (roof) của 
Đến Thờ trong một căn phòng nhỏ được xây thành mười hai 
ô, mỗi ô dành riêng cho một Cung Hoàng Đạo, qua các cửa sổ 
của căn phòng, người ta đổn đãi rằng ông ta có khả năng 
điểu khiển các bức xạ (emanations) từ các Cung tuôn ra. 


65 


76 Vòng Luân Hồi 


Besiurt đứng lên đón tiếp tôi, cúi chào một cách trịnh 
trọng, nhưng đôi mắt có vẻ nghiêm khắc và gương mặt gầy 
gò đượm vẻ lạnh lùng. 

Ông ta lên tiếng : 

- “Tôi đang nghiên cứu chuyển động của các hành tinh, 
nhưng nếu Pharaoh muốn nói chuyện với tôi, tôi sẵn sàng 
lắng nghe”. 

Sự ngạo mạn của ông ta làm tôi phát cáu. 

- “Chắc gì các hành tinh có thể trả lời câu hỏi của ta vì lẽ 
các Thần linh vẫn yên lặng - hay là có phải các tư tế không 
còn có thể giải đoán được các chữ tượng hình của trời hay 
chăng ?“ 

Tôi tiên đến một trong các ô cửa số rồi nhìn ngang qua 
thành phố đang say ngủ. 

Tiêng nói nhẹ nhàng của Besiurt nổi lên phía sau tôi : 

— “Pharaoh đang đứng dưới cung Song Ngư (Sign of the 
Eish). Đó là biểu tượng của một kỷ nguyên thuộc về tương lai 
xa xăm. Pharaoh có muốn tôi nói với ngài làm thế nào mà 
ngài sẽ lâm phàm lúc đó chăng? Nhưng có lẽ tốt hơn là 
không nên biết, ngài có thể là một kẻ rất nghèo (beggar) - 
hoặc là một phụ nữ.... 

Tôi quay ngoặt lại, hất mặt lên, một gương mặt sa sầm và 
nghiêm nghị y như gương mặt của Besiurt, tiến lại sát hắn : 

— “Ta không phải đến đây để nghe những lời đoán mò vô 
căn cứ, mà muốn biết sự thật, ngươi có thể mang sự thật đến 
cho ta chăng ?“ 

- “Sự thật ư ? Tôi đã từng biết có người bị giết chỉ vì nói 
sự thật trước mặt một ông vua.” 

Tôi chỉ những cuộn chỉ thảo (rolls of papyrus) trên bàn : 


66 


Ai Cập 1ÿ 


- “Ngươi thích chết hơn nếu ngươi giữ nó lại. Ngươi đã 
từng nghiên cứu biểu đổ về các Sao Tướng Mệnh (Stars) của 
ta. Chúng không có nói gì về ta hay sao ?“ 

Besiurt do dự, rồi mắt ông ta rời khỏi mắt tôi. Ông ta 
trầm giọng xuống, lên tiếng nói : 

- “Từ lâu tôi đã trầm tư về việc đó, nhưng bí ẩn vẫn hoàn 
bí ẩn. Có các khía cạnh kỳ lạ ở đó, tôi không rõ chúng sẽ đem 
lại những gì. Chúng tạo thành từ các cung tử vi (houses) của 
thượng trí và hạ trí“. 

- “Trí ư ? Nói đi, ta không hề sợ. Điều đó có thể hàm ý là 
điên cuồng chăng ?“ 

- “Thần không rõ. Với một số người, nó có thể lộ ra như 
một bùng phát, một sự tuôn đổ xuống mãnh lực thiêng liêng. 
Nhưng với vua - đến đây, trong giọng nói của hắn có hơi che 
giấu một vẻ khinh miệt - làm sao điều đó có thể hàm ý đó với 
vua được, ngài không phải là kẻ duy nhất trong chúng tôi 
sao?” 

Lời lẽ của ông ta làm kích động tôi một cách sâu xa đên 
nỗi tôi khó mà biết được sự ngạo mạn của ông ta. Tôi ngổi 
sụp xuống chiếc ghế và thừ người ra nghĩ ngợi một lúc. Vậy 
thì điểu đó có thể hàm ý rằng tôi sẽ nhận được một soi sáng 
nào đó qua những gì mà tôi có thể làm để chống trả với 
chứng bệnh ác liệt của tôi chăng ? Hoặc hiểu rõ hoặc chịu 
điên cuổng - các điểu này dường như là các lựa chọn trong 
lúc này. 

Liên đó, tôi ngửng nhìn lên, nói : 

— “Besiurt, đêm nay ta muốn mở hết nỗi lòng của ta với 
ngươi, không phải với tư cách Pharaoh nói với nhà tư tế, mà 
với tư cách con người nói với con người. Ta biết rằng ngươi 
vẫn coi ta như kẻ mới lên ngôi (upstart, vua mới), nhưng ta 
muốn nhắc nhở ngươi rằng, nếu không (sợ) có cánh tay phải 


78 Vòng Luân Hồi 


của ta, Ai Cập sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn 
ngay. Nếu bây giò ta mất đi, thì không một viên tướng, 
không một ông hoàng nào trong hoàng tộc có thể bảo vệ 
được lãnh thổ. Tuy nhiên, ta đang chết dần, ta đang bị chôn 
vùi, bị hủy diệt đây. Ông biết được việc này nhưng chưa biết 
hết đâu. Trong ba năm gần đây, hằng ngày ta lại trở nên hãi 
sợ vô cớ hơn, ta, một kẻ không bao giờ biết sợ là gì. Lúc này 
đây, dường như trong ta có hai người, y như là có một kẻ thù 
khủng khiếp nào đó cư trú trong thân xác ta, kẻ thù này ngày 
càng trở nên mạnh bạo hơn, dần dân kểềm chế ý chí ta.” 

Tôi nhỏm dậy, bắt đầu bước tới lui trong phòng. 

- “Ông chỉ đắm mình trong nghi thức huyển bí của ông, 
suy tư về các hành tính và các phép tính của ông, không biết 
đến các nung nấu của dục vọng, các ray rứt của tham vọng 
chưa được thỏa mãn, các đam mê nổng nhiệt của trận chiên 
và của cuộc rượt đuổi. Ông cũng không biết được sự cô độc 
của nỗi chán chường, các uể oải của sự thiếu hoạt động, cái 
kinh hoàng khi nhận ra rằng ý chí của mình trở nên yếu đi và 
rằng con người cũng sẽ không còn là chủ nhân của tất cả các 
biểu lộ này của sự sống nữa. Này hãy nhìn tới trước mà 
xem... 

Tôi ngưng nói và rùng mình ngồi vào ghế. 

— “Trở thành Pharaoh để được lợi gì ? Trở thành kẻ có 
quyển uy nhất trên mặt đất có ích gì nếu người ta không cai 
quản được chính mình ? Tuy nhiên làm thế nào con người 
phát hiện được quyển lực này? Cốt lõi của quyển lực là gì 
vậy? 

Tôi bước tới Besiurt, giơ nắm tay trên đầu tôi. 

— “Besiurt, ta bảo cho ông biết, trong việc này không phải 
chỉ có đời ta có can hệ đến mà thôi - phải đấy không hẳn chỉ 
có sự lành mạnh tâm thần của ta mà thôi đâu. Vì ta linh cảm 


67 


Ai Cập 79 


có một sự đe dọa còn lớn hơn là sự đe dọa chỉ ở nơi sự hủy 
diệt của thân xác thôi. Ta không thể nói hết với ông những gì 
ta muốn nói, vì chính ta cũng không hiểu được nó. Thật là 
giống như ta phải đối mặt, chẳng phải với cái chết - điểu đó 
không quan trọng bao nhiêu vì chúng ta sẽ sống trở lại - mà 
là với cái chết to lớn hơn - đó là sự hủy diệt (annihilation) - 
nêu điểu đó có thể xảy ra - của toàn bộ bản ngã (self) của ta, 
tức là chính linh hồn ta. Một điểu như thế có thể xảy ra 
không, hối Besiurt ? Phải bị hủy diệt (destroyed) hoàn toàn, 
không một chút hy vọng, để rổi không một tài liệu huyển 
thuật nào, không một tăng lữ tài ba nào và không cả một tay 
ướp xác khéo léo nào, không ai cả có thể đánh bại được. Ta có 
linh cảm như thế đó. Ta đã làm gì để đáng bị một số phận 
như thế?” 

Sắc mặt Besiurt đổi ra tái mét, dường như hắn ta cũng 
cảm thấy hơi thở của tử thần đâu đây. Cặp mắt của hắn cố 
tránh cặp mắt tôi. Nhìn vào hắn, một lần nữa tôi có cảm giác 
thất vọng vô cùng. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi cố kểm lại cảm 
giác sợ hãi phê gớm đang dâng lên của tôi, một cảm giác có 
cơ đè bẹp tôi, và nói tiếp với một giọng ôn tổn hơn : 

- “Ngươi nói đến các kỷ nguyên sau này - chính vì cái 
tương lai này mà ta cảm thấy phải đạt cho được. Hiện giờ ta 
đang có quyển lực, nhưng ta phải biết cái bí mật của một 
quyển lực sẽ kéo dài suốt tất cả các kiếp sống của ta - việc đó 
sẽ mang lại cho ta một quyển lực vĩnh viễn. Ai Cập là gì ? 
Hiện tại là gì ? Một đải đất nhỏ - một vài năm ngắn ngủi. Có 
những miển đất bao la hơn - có một tương lai không xiết kể 
và không tưởng tượng được ! Đó là tất cả những cái mà ta 
phải làm chủ; ta phải nắm giữ mọi điều, không phải trong đôi 
tay để rổi sẽ tan ra thành bụi, mà là bằng một mãnh lực nối 
kết nào khác, sức mạnh của ý chí ta sẽ phải bất diệt. Có một 


68 


S0 Vòng Luân Hồi 


số bí ẩn - ta biết điểu đó, một bí mật của sự sống vĩnh cửu - 
bí mật của Thần Ra, Thần Thái Dương Vĩnh Cửu : ta tin rằng 
ta có thể được cứu chữa, không những khỏi bệnh tật của ta, 
không những khỏi sự đe dọa của điên loạn, mà còn điều này 
- nỗi sợ hãi, ta chỉ có thể vén sang một bên bức màn đang che 
khuất nó bằng sự hiểu biết của ta”. 

Tôi đưa tay lên vuốt qua mắt. 

- “Bất lực ... không thể làm được gì hết....Tuy nó ở ngay 
trong ta, trong chính tim ta mà bệnh thối mục che giấu, mầm 
mống của chết chóc - tác nhân hủy-diệt (destroyer) nơi ta — 
và ta phải chết mất nếu ta không thể loại được nó ra ngoài! 
Phải có một lối thoát nào đó chứ. Trong số mọi người, tại sao 
ta lại không được biết đến điều này ? Có Thần Thánh nào sẽ 
xuống đây và đưa cho ta chìa khóa để giải được cái bí hiểm 
của đời ta không?” 

Tôi ngưng lại. Tôi thấy mình bị rúng động từ đầu đến 
chân. Khắp mình đau nhức, đầu tôi như bị lửa châm vào, 
nhưng tôi không đầu hàng.Tôi tiến lại gần Besiurt và thấy 
hắn lùi lại trước ánh mắt điên cuồng của tôi. Tôi thét lên : 

— “Ta, Pharaoh, ta hạ lệnh rằng ngươi phải cho ta biết sự 
thật, rằng ngươi phải tiết lộ cho ta các điều bí mật. Ta cần 
phải biết các điểu bí mật đó.” 

Besiurt đứng bất động, đôi mắt lạnh giống như mắt con 
rắn khép lại một nửa. Ở giữa chúng tôi là chiếc bàn, trên có 
các cuộn chỉ thảo, các dụng cụ kỳ lạ và các khối có khắc chữ 
Chaldes cổ xưa. Tôi lơ đảng nhìn vào chúng nhưng tâm trí tôi 
đang dò dẫm vào tâm trí ông ta. Ngay sau đó tôi thấy đôi 
môi ông ta động đậy, dường như ông ta không biết rằng ông 
ta đang lẩm bẩm các ý nghĩ của ông ta to hơn. 

Tôi nghe thấy : 


Ai Cập 8l 


- “Người không cho phép điều đó ...Người sẽ không tiết 
lộ bất cứ gì cho nhà vua.....” 

Tôi hỏi một cách gay gắt : 

— “Ông nói chuyện với ai đó?” 

Sửng sốt, như một người bị lôi ra khỏi cơn xuất thần, ông 
ta mở mắt ra, miệng lắp bắp : 

- “Không có ai cả, tôi đang giao tiếp (communing) với các 
thần linh.” 

Tôi cười một cách khinh thị : 

- “Thân nào ? Không, không thần nào cả. Ông nói đến 
“người” (“him”). Hắn là ai mà đám từ chối đòi hỏi của ta?” 

— “Tôi nói đến Thần Ra, Đấng Tối Cao (Most High)“ 

- “Ngươi nói đên một người ! Người đó là ai mà chống 
lại ta ? Có phải ngươi là kẻ phản nghịch không ?“ 

Tôi rút dao găm và tiến lại hắn; hắn bước lui với vẻ hốt 
hoảng. Hắn la to: 

- “Pharaoh, tôi xin thể tôi không phải là kẻ bội phản. 
Chẳng phải tôi đưa Ngài lên ngôi vua sao ? Lẽ đâu tôi lại tìm 
cách kéo ngài xuống ?“ 

Tôi cương quyết nói: 

- “Ngươi không có cơ hội đâu, vì nếu ngươi không nói 
cho ta biết người này là ai, trước thần Set, hai thần và bốn 
mươi thần của Âm Ty (Underworld) ta thể rằng ngươi sẽ chết 
cùng với tất cả các tu sĩ của ngươi“. 

Hiện giờ, tôi cảm thấy bên trong tôi đang dâng trào cơn 
thủy triểu đỏ của đam mê, đang lao vào tôi với bao cuồng nộ. 
Tôi thét lên : 

- “Được rổi, ta sẽ san bằng mọi đến thờ ở Ai Cập đến 
viên ngói cuối cùng, ta sẽ hành hạ bọn tu sĩ từng tên một, cho 
đến khi ta tìm ra kẻ mà ngươi nói đến như là Chúa Tể ở Ai 
Cập chớ không phải là ta.” 


69 


82 Vòng Luân Hồi 


Hắn bước lùi vào một trong mười hai ô cửa trước mặt tôi, 
tôi chộp vào cổ hắn và đẩy hắn đứng dựa lưng vào bệ cửa. 

— “Vậy thì ta sẽ đúc khuôn (cast) ngươi vào đây”-Tôi vừa 
nói vừa cười vào mặt hắn. “Ngươi nghĩ xem ta sợ tu sĩ hay 
thần thánh hay ma quỷ? Ta sẽ hủy diệt bất cứ cái gì hiện đến 
giữa ta với ý chí của ta.” 

Tôi ấn hắn sâu hơn vào chỗ trống, cho đến khi giọng nói 
nghẹt thở của hắn vang bên tai tôi: 

— “Xin buông ra, tôi sẽ nói.” 

Tôi thả hắn ra và khi hắn đĩnh đạc bước về phía bàn, tôi 
thấy ánh mắt hắn tràn đầy thù hận cau có, tôi biết mình đã 
tạo ra một kẻ thù nguy hiểm, nhưng điểu này không làm tôi 
bận tâm nhiều lắm, vì tôi biết rõ rằng hắn cần tôi nhiều, có lẽ 
thế, hơn là tôi cần hắn. 

Sau một lúc lâu, hắn mới nói: 

- “Thưa Pharaoh, sở dĩ tôi nói, không phải vì tôi sợ chết, 
mà đúng hơn vì tôi sợ cái mà trong cơn điên loạn do cuồng 
nộ, Ngài có thể gây ra cho đất nước mà tôi yêu thương. Quả 
thật tôi đã nói đến một nhân vật, mà là nhân vật vượt xa tôi 
và Ngài, giống như chúng ta vượt lên trên một đám dân quê 
đang làm việc ngoài ruộng đồng vậy. Chỉ có các Thánh 
Vương được điểm đạo (Initiate Kings) và các Tăng Lữ cao cấp 
(Priests) mới có thể biết đến sự hiện hữu của nhân vật này. 
Nhà vua không thuộc vào một trong những người này, do đó 
không được xem là thích hợp để được phép tiếp cận với 
Nguồn (Fount) minh triết của Ai Cập. Nhân vật này chính là 
Đâng Cai Trị đích thực (true Ruler) của Ai Cập, tức là Bậc Đại 
Cao Tăng (Great Hiph Priest) mà tôi chỉ là một cái bóng của 
Người, chính Đấng này chỉ tự hiển lộ ra cho Các Con tỉnh 
khiết, kế thừa của Đến Thái Dương thôi - các vị sau này đã 
được điểm hoá (intiated, khai tâm) vào các Bí Pháp Thiêng 


70 


Ai Cập 83 


Liêng nhất do bởi quyển uy thiêng liêng đó. Nếu không có ý 
muốn của Đãng này, vua sẽ không ở địa vị ngày nay. Vì, nhà 
vua nên biết rằng, chính vì vâng theo lệnh của Đấng này mà 
chúng tôi mới chọn nhà vua lên ngôi đấy. Đấng ấy biết rằng 
vào lúc này, trừ nhà vua ra, không một ai có thể mang lại hoà 
bình cho mảnh đất bị quấy rối triển miên này. Khi Vương 
Miện Đôi (Double crown) được đặt lên đầu vua và vua được 
chuẩn nhận ở ngôi cao, thì Đấng này (vô hình đối với vua) 
đứng bên cạnh vua và ban phép lành cho vua. Đấng ấy nói 
với linh hổn của vua và giao cho vua trách nhiệm cai trị xứ Ai 
Cập một cách có hiệu quả và một cách sáng suốt cho đến lúc 
thích hợp cho một người có dòng máu hoàng tộc đích thực, 
một tăng lữ và Đạo Đổ, bước vào vị trí của nhà vua. Vua đã 
chấp nhận sự uỷ thác (trust) ấy. Sẽ có phiển toái cho vua, nếu 
vua phá vỡ niềm tin với Người.” 

Tôi ngổi lặng thinh một lúc. Tôi biết Besiurt nói thật và 
tôi cũng bình tĩnh lại khi biết được câu chuyện. Cơn cuồng nộ 
đã làm tôi yếu đi và kiệt sức nữa. 

Ngay tức khắc tôi hỏi: 

- “Đấng ãy có thể cho ta biết cái bí mật của chính ta 
không?” 

Besiurt đáp: 

- “Không có cái gì mà Đãng ấy không thể nói cho vua 
biết được.” 

Tôi chổm dậy: 

- “Vậy hãy cho ta biết chỗ ngự của Ngài, ta sẽ đến với 
Ngài lập tức. 

Besiurt lộ vẻ sửng sốt: 

- “Ổ, thưa Pharaoh, không thể được.” 

Tôi mỉm cười và đặt bàn tay lên con dao găm: 


S4 Vòng Luân Hồi 


- “Không thể được ư? Ta không biết lời đó. Phải, ta lặp 
lại ý của ta được chứ?” 

Besiurt đưa tay lên trời: 

— “Vô ích thôi. Tôi không biết chỗ đó. Không một ai biết 
cả. Ngài đến rồi đi tuỳ ý, chỉ vào những lúc cần thiết Ngài 
mới lộ hình tích qua các tăng lữ và các nhà tiên tri (oracles). 
Nếu nhà vua có san thành bình địa mọi đến thờ và chỗ ở 
trong xứ Ai Cập, nêu vua có tiêu huỷ mọi tảng đá và nấm mổ 
đi nữa, vua cũng không tìm được Ngài nêu Ngài không 
muốn cho gặp.” 

Lại một lần nữa tôi thừa nhận lời nói đó là thật. Nhưng 
các lời lẽ của Besiurt đã mang lại cho tôi một hứng cảm. Tôi 
giả vờ ưng thuân : 

— “Thôi thì đành vậy, nhưng hãy nhớ là ta không thể 
được mọi người kỳ vọng ta làm tròn lời hứa nếu ta trở nên 
cuổng trí hoặc chết đi, một lần nữa ta bảo cho ngươi biết ta 
không thể chịu đựng lâu hơn nữa được. Ta vẫn là con người, 
mặc dầu ta được tôn xưng là thần nhân (a god). Ta cần ăn 
ngủ, ta cần tránh đau đón, cần tránh xa ngọn lửa muốn nuốt 
sống ta. Ta có ý chí, giá mà ta biết làm cách nào vận dụng 
được ý chí đó vào chính ta. Ta có thể trở nên hữu ích hơn cho 
tất cả mọi người kể cả ngươi nếu ngươi có thể thuyết phục 
được Ngài chỉ cho ta con đường nên đi. 

Tôi quay lưng ra về, đi qua khu sân chính của Đến Thờ. 
Tôi cảm thấy phải đi một mình để suy tư về tiết lộ đáng kinh 
ngạc này. Tôi không gọi vệ sĩ. Tôi không cần đên họ. Tôi chả 
sợ cướp hoặc kẻ ám sát nào cả, vì tôi cao hơn đa số các thần 
dân của tôi nguyên cả cái đầu và mạnh đến nỗi có lần khi bị 
nói khích (roused), tôi đã giết một con sư tử bằng tay không. 

7i Hơn nữa, tôi lại ăn mặc giản dị, chỉ có dải băng hẹp bằng 


Ai Cập 85 


vàng bao quanh bởi hình linh xà (uraeus, rắn thiêng) ở trên 
trán cho thấy đẳng cấp của tôi mà thôi. 

Tôi băng qua vườn hoa. Trời sắp rạng đông. Một vài 
tiếng chim yếu ớt kêu vút trên không. Chẳng bao lâu chiếc 
thuyển của thần Ra (boat of Ra) mọc lên trên chân trời làm 
chan hòa thế giới dưới ánh sáng huy hoàng. Tôi đi ra bờ sông 
Nie. Nơi đây nhiều thuyển bè đậu lại, chúng đã được dùng 
để chuyên chở một pho tượng khổng lổ của chính tôi từ các 
mỏ đá về đây. Giò đây bức tượng được đặt vào các thanh 
trượt (runners), và khi ánh sáng lan tràn khắp nơi, thì ánh 
hồng rực rỡ được phản chiếu trên gương mặt tnh lặng. Tôi 
dựa vào tượng, ngước nhìn lên. Đây là chính tôi. Đối với bao 
thế hệ chưa ra đời, tượng này tiêu biểu cho những gì của 
chính tôi. Tôi đã ra lệnh tạc tượng như sống thật, và bây giờ 
cái gương mặt khắc khổ có lỗ mũi giống như chim ưng, đôi 
môi mỏng, mi mắt sụp xuống, nhìn đăm đăm vào cõi xa xăm. 
Tượng sẽ tổn tại, nhưng còn tôi, linh hổn tôi sẽ trở thành gì ? 
Thêm một lần nữa nỗi sợ hãi không thể chịu đựng và nỗi 
chán chường đè ập xuông, bóp nghẹt tư tưởng, hy vọng và 
sức sông của tôi. 

Tôi ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, các bước chân chậm 
chạp quay về cung điện. 

Khi mọi công việc cấp bách của buổi sáng đã được giải 
quyết xong, tôi lui về phòng riêng và cho gọi Hoàng Hậu 
đến. 

Để hợp thức hóa quyển lên ngôi khi tôi được làm Vua, tôi 
đã cưới em gái cùng cha khác mẹ của tôi (half-sister), con gái 
của Pharaoh và bà Hoàng phi, nhưng không lâu sau đó người 
con gái này chết, tôi cưới Re-shep-sut, con gái của mẹ tôi, 
phong làm Hoàng Hiậu, bất chấp biết bao phản đối của giới 
tăng lữ và dân chúng, vì họ tin bà là nữ phù thủy. Hoàng 


72 


S6 Vòng Luân Hồi 

Hậu là người duy nhất mà tôi cảm thấy có thể tin tưởng, vì 
ngoài việc có ích cho tôi qua khả năng huyển thuật của bà, 
giữa chúng tôi luôn luôn có được mối liên hệ dựa trên sự 
thán phục. 

Tôi thuật lại vắn tắt những gì đã xảy ra và phác họa kế 
hoạch của tôi cho Hoàng Hậu biết. Hoàng Hậu ngổi suy nghĩ 
một lúc, còn tôi ngắm bà với lòng thích thú, vì bà mỹ miều và 
dũng mãnh giống như con báo mới thuần hóa được một nửa. 

Hoàng Hậu thú nhận : 

- “Không biết sao thần thiếp cứ lo sợ. Thần thiếp cảm 
thấy cho dù có am hiểu huyển thuật đi nữa, chúng ta cũng 
không đủ mạnh để làm xong việc này. 

Tôi mỉm cười : 

- “Không phải một mình đâu”. Tôi hạ thấp giọng xuống. 
“Đêm nay trăng tròn, hãy nắm lấy cơ hội đến chỗ ở của Net- 
ka, đánh thuốc các vệ sĩ của cô ấy và đưa cô đến gặp ta“. 

Net-ka là một đứa con gái khác của cha tôi. Giữa nàng với 
Re-shep-sut luôn luôn có mối ràng buộc lạ thường về tình 
thương, bất chấp sự dị biệt về tính tình của hai người. Từ lúc 
mới ra đời Netka đã được chọn làm kẻ phát ngôn 
(mouthpiece) của các thần linh, Nhà Tiên Tri và Thấu Thị 
(Oracle and Seen) của thần linh. Được nuôi dưỡng trong Đến 
Thờ, được một toán các nữ tăng lữ đồng trinh hầu hạ và canh 
giữ. Cô này chỉ được dùng vào các dịp long trọng khi một 
thông điệp quan trọng nào đó được ban ra cho hàng Tăng Lữ 
Cao Cấp, và vào các ngày hội (feast days) đặc biệt khi có 
được các nhà cai trị và nhà lãnh đạo quốc gia tham khảo ý 
kiến. Thân hình thanh nhã, tâm trí trong sáng như trẻ con và 
tốt bụng, cô quấn quýt với Re-shep-sut bằng một tình cảm 
nồng nhiệt (passion) đến nỗi vì muốn cho cô được hạnh phúc 
và để làm thỏa mãn mọi cơn bốc đổng (whim) của cô, hai 


73 


Ai Cập 87 


người thường được phép đến thăm nhau. Thế nên, có một 
hoặc hai lần tôi cũng đã được tranh thủ cơ hội dùng khả năng 
đồng cốt độc đáo của cô cho các mục đích của riêng tôi, vì 
qua các kỹ xảo bí mật của chúng tôi, không có một khó khăn 
nào cả khi lén đưa cô ta ra khỏi chỗ ở của cô đến một ngôi 
nhà nhỏ dùng cho mùa hè nơi căn phòng mà chúng tôi dùng 
cho việc kêu gọi huyển thuật của chúng tôi. Ngoại trừ các 
tăng lữ được chấp thuận, không một ai được phép ở đó khi 
có mặt Net-ka vào những lúc thông thường, nhưng vì tình 
thương mù quáng của cô đối với Re-shep-Sut, mà cô đã sẵn 
sàng chấp nhận các hình phạt thảm khốc xảy đến cho cô nêu 
việc cô tham dự vào các nghi thức huyền bí của chúng bị lộ ra 
ngoài. 

Bấy giờ tôi thấy Re-shep-sut do dự và cau mày : 

- “Nào có gì là bất ổn đâu ?” Tôi nói một cách gay gắt. 

- “Mới đây Net-ka bị ốm; thần thiếp tin rằng lần vừa qua, 
chúng ta bắt cô nàng làm quá năng lực của cô, chúng ta dùng 
cô làm phát ngôn của thần Set”. 

Tôi bác bỏ: 

- “Việc đó cách nay một năm rối”. 

- “Thần thiếp biết chứ, tuy nhiên có lời đồn đãi rằng kể 
từ ngày đó Net-Ka không bao giờ trở lại như cũ. Các tu sĩ 
đang trở nên nghi ngờ. Nếu việc đó bị phát giác, cô ta sẽ bị 
giết. Họ đang canh chừng cô ta. Nep-Heb đã cho tôi biết điều 
đó. 

- “Nep-Heb ư ?” Tôi nhoài mình qua và nắm lấy cổ tay 
Hoàng Hậu. “Ta nghe quá nhiều chuyện về Nep-Heb, có phải 
hắn là người tình của Hoàng Hậu không?” 

Hoàng Hậu nhìn tôi với cặp mắt nhíu lại : 

- “Không đâu, nhưng thần thiếp lợi dụng hắn”. 


S8 Vòng Luân Hồi 


- “Nên nhớ rằng nàng là vợ ta; Hoàng Hậu của Ai Cập 
phải là người có đức hạnh đấy nhé”. 

Bà hất đầu ra sau, có vẻ cho thấy nét của hàm răng sắc 
nhọn : 

- “Đừng đòi hỏi quá nhiều nơi tôi, hỡi ông anh”. 

Hoàng Hậu muốn rụt tay lại, nhưng tôi siết chặt tay tôi 
trên cổ tay Hoàng Hậu, cào móng tay vào thịt bà cho đến khi 
bà thét lên vì đau. 

- “Hậu phải trung thành với ta, trung thành với ngôi vua 
của ta và với Ai Cập. Nếu nhờ quyển năng của Net-Ka ta có 
thể tìm ra người đàn ông này ở nơi đâu, thì ta buộc phải đưa 
Hậu ra trắc nghiệm. Hậu có nhiều tham vọng; Hậu có muốn 
ngồi một mình trên ngai vàng của Pharaoh trong một thời 
gian không ?“ 

Hoàng Hậu lộ một vẻ thèm muốn : 

- “Nhà vua muốn để cho tôi ở vị trí của Ngài sao?“ 

- “Không có một ai khác mà ta có thể tin cậy được. Nếu ta 
có thể tìm được người nào như thế thì hay biết chừng nào; 
nhưng ta không muốn lòng trung thành của hậu bị phân 
tán”. 

Hoàng Hậu mỉm cười : 

- “Đừng bao giờ sợ như thế. Thần thiếp sẽ trung thành 
với bệ hạ mãi mãi.” 

Tôi ban cho Hoàng Hậu một cái nhìn thích thú và tháo 
một chiếc nhẫn từ tay tôi. 

- “Được; hãy cầm chiếc nhẫn này trao cho Mer-Hetsu, 
viên đại uý cận vệ của ta và ra lệnh cho hắn tức tốc bắt Nep- 
Heb quăng vào hầm sư tử.” 

Hoàng Hậu trở nên trắng bệch như xác chết và phát ra 
một tiếng kêu nghẹn ngào. 


74 


Ai Cập 89 


=5 ˆ) không, hối ông anh. Tôi van xin vua.“ Hoàng Hậu 
cố gắng tự kểm chế. Bà nài nĩ bằng một giọng dịu hơn. “Làm 
thế có khôn ngoan chăng, Nep-Heb rất hữu ích cho chúng ta. 
Hắn ta hành động như là gián điệp cho chúng ta ở Đển Thờ 
thần Ra, ngoài ra hắn cũng là một đạo đổ (initiate) thuộc Bí 
giáo của Set.” 

- “Lý đo của ta là ở chỗ đó. Ta không muốn những người 
chung quanh chúng ta lại là những kẻ bội phản với Chúa 
(God) của họ. Ta có thể ngưỡng mộ (worship) kẻ mà ta làm 
hài lòng, nhưng không phải chỉ là một cha cố (priestling) như 
thế. Hơn nữa ta muốn giữ mối giao hảo với nhóm tăng lữ của 
thần Ra; chắc chắn là họ biết rõ thực chất của hắn và làm hài 
lòng họ bằng cái chết của hắn sẽ là thượng sách (good 
policy).“ 

Vì Hoàng Hậu vẫn còn quỳ dưới chân tôi, giả vờ đóng 
kịch trước mặt nàng, tôi nghiêng xuống và nâng cằm nàng 
lên, vừa mỉm cười vào mắt nàng : 

- “Hốõi ái thê của ta, nàng có chịu đi chăng, nêu không ta 
phải đặt một người khác lên ngôi nêu ta chọn cách tạm rời 
khỏi ngôi vua ?/ 

Hoàng Hậu liếc xéo tôi, rồi từ từ đứng dậy, đi ra khỏi 
phòng. 

Đêm đó Re-Shep-Sut đưa Net-Ka vào căn phòng mà 
chúng tôi dùng vào các mục tiêu huyển thuật. 

Cô gái rủ xuống một cách mệt nhọc trên ghế tựa dài và 
khi cô ta bỏ mạng che mặt xuống, một gương mặt xanh xao 
và phiển muộn hiện ra, với cặp mắt trủng sâu xuống, tôi biết 
Re-Shep-Sut đã nói thật. Đây là một người ốm, hầu như sắp 
chết. 

Net-Ka giang tay ra đón chào và nói bằng một giọng yếu 
Ớt: 


đờ 


90 Vòng Luân Hồi 


- “Hõi vương huynh, tôi đã đến theo lệnh ngài; nhưng tôi 
ngày càng mệt mỏi. Tôi gặp những giấc mơ lạ lùng. Tôi cảm 
thấy như là có một cái gì khủng khiếp đang xảy ra. Có phải 
chăng ngài dùng tôi theo cách mà tôi biết là bị cấm? Tôi 
không hiểu những gì ngài đang làm - tôi không nhớ được gì 
khi trở lại nhập xác tôi, nhưng”, đôi môi Net-Ka run rẩy, “lần 
vừa qua tôi có nói trong Thánh Địa (Holy Place) của Ngôi 
Đển rằng tôi không thể làm được nữa. Thần Linh (God) 
không chịu nhập xác tôi; họ nói rằng tôi đã bập bẹ những lời 
nói kỳ lạ. Có phải đó là do đến gặp vua ở đây mà tôi làm phật 
lòng các Thần Linh Cao Cấp hay không?” Net-Ka che gương 
mặt lại bằng những bàn tay nhỏ nhắn có gân máu xanh, “tôi 
không dám nghĩ đến một sự việc như thế có thể xảy ra. Cuộc 
đời tôi là cuộc đời của họ. Với tất cả lòng yêu thương mà tôi 
dành cho ngài, tôi xin vua ra lệnh cho tôi không làm điểu gì 
trái với các thánh nguyện (holy vows) của tôi”. 

Tôi an ủi Net-Ka với những lời lẽ vu vơ, nhưng tôi không 
có ý định miễn thứ cho nàng, cũng như không chú ý xem ai là 
kẻ đã nói xuyên qua nàng, hoặc điểu gì xảy ra cho nàng sau 
đó, chừng nào mà tôi biết được cái bí mật mà hiện giờ tôi 
đang tìm hiểu. 

Tôi nói : 

- “Cô em thân mến, đừng sợ gì cả, cô sẽ không được sử 
dụng quá khả năng của cô đâu. Chính vì muốn cho Ai Cập 
được tốt lành mà ta muốn kêu cầu các Thần Linh đó thôi”. 

Ngoan ngoãn, Net-Ka duỗi dài ra trên chiếc trường kỷ 
(couch). Lập tức chúng tôi vẽ các dấu hiệu huyển thuật và lột 
trang phục của chúng tôi ra, thoa khắp thân thể chúng tôi 
bằng các thuốc cao (unguents) và đặt lên chúng các biểu 
tượng (symbols) của thần Set. Kế đó chúng tôi bắt đầu tụng 
đọc ma thuật (charms) lên trên thân thể bất động của Net-Ka 


Ai Cập 91 


với một giọng ngân nga nhịp nhàng, chậm chạp. Căn phòng 
trở nên từ từ bị bao phủ bởi luồng khói ngày càng dày lên từ 
cái lò than lớn và bây giờ chung quanh tôi, tôi cảm thấy các 
hình thù to lớn (great forms) với sức mạnh thu hút ngày càng 
chặt hơn. Tôi gọi chúng bằng các tên gọi bí mật của chúng. 
Ánh sáng chập chờn giống như một con bướm đêm hấp hối 
và tắt lịm. Net-Ka cử động, thân hình cô bắt đầu lay chuyển. 
Cô quay nghiêng, miệng sùi bọt; nét mặt vặn vẹo, co rúm lại. 
Re-Shep-Sut, với các cánh tay giơ cao, cứng rắn, ngân nga, di 
chuyển theo một điệu vũ thần bí trên các hình vẽ được kéo lê 
trên sàn nhà. Thình lình Net-Ka vốn bị cứng đờ, ngồi bật dậy, 
mắt mở to. Một giọng nói trầm trầm cất lên từ miệng cô : 

- “Xin chào, các bạn ! Tôi đên đây, tôi - Mắt, Tai,Tiếng 
Nói. Xin chào. Các người muốn gì?” 

Tôi đứng phía trên Net-Ka. Tôi đã trui luyện ý chí của tôi. 
Bầu không khí rung động nhịp nhàng dường như linh hoạt 
theo cùng với các đám lửa. Re-Shep-Sut ngã sấp xuống và bất 
động. 

- “Tôi muốn biết được nơi đâu là trú sở của Đâng Cai 
Quản Huyển Bí của xứ Ai Cập này. Tôi muốn được chỉ bảo 
tôi có thể tìm được Ngài ở nơi đâu. Tôi muốn được diện đối 
diện với chỉ một mình Ngài“. 

Một cơn rùng mình làm co giật cô gái đang ở trạng thái 
xuất thần. Cuối cùng khi tiếng nói đáp lại, nó trở nên yếu đi, 
vì nó bị phá tan bằng một lực nào đó to hơn chính nó. 

- “Đừng hỏi ta. Ta cảnh cáo các ngươi, để cho người này 
một mình; ông ta sẽ là nguyên nhân tàn phá (destruction) của 
ngươi đó”. 

- “Tôi không quan tâm tới đâu; tôi muốn thà bị huỷ điệt 
còn hơn là tiếp tục sống trong sự tăm tối và lo sợ. Tôi phải 
biết cái bí mật của ông ta. Mọi quyển năng, mọi hiểu biết đều 


76 


92 Vòng Luân Hồi 


ẩn giấu nơi đó đối với những ai có thể tạo ra được đúng các 
sức mạnh bí ẩn này.Tôi đã thường khi khấn gọi người bằng 
các tên gọi huyền bí, nhưng không bao giờ người ban cho tôi 
được như ý muốn, cũng không bao giờ người tiết lộ cho tôi 
sự hiện hữu của người này cả. Giờ đây tôi cầu xin .....” 
- “Hãy im đi !“ giọng nói vang lên. Và bây giờ không khí 
trở nên dày dặc quanh tôi, sức ép trở nên khủng khiếp dường 
như là một ý muốn thoát xác (disembodied will) đang chống 
lại sự quyết tâm của tôi 

— “Tôi sẽ không im tiếng ! Nêu người thực sự là Set, Đâầng 
Đại Hùng, có kiên thức và quyển năng to tát, nếu người là 
một Thần Linh, thì bây giò người phải biết. Tôi đòi hỏi biết 
cái bí mật này ! Tôi tha thiết yêu cầu người, hỡi Thần Linh, 
ma, qui, bất luận người là ai, hãy cho tôi biết được sự thật. 
Xin đừng từ chối lời yêu cầu của tôi, và bằng sự say mê của 
tôi, tôi sẽ làm lay động chính mặt đất, vực người chết ra khỏi 
nấm mổ. Tôi muốn biết làm cách nào tôi có thể tự chữa trị. 
Tôi muốn trở thành Đãng cai quản sự sống và sự chết.” 

Tôi đứng bên trên Ngôi Đến (Oracle) giơ cánh tay lên 
trời. Dùng toàn lực của bản thân, tôi đưa ra với tới phần xa 
thẳm nhất của địa cầu, đến các giới hạn của bầu trời, đến tận 
các ngôi sao xa tít. Với mọi sức lực và hiểu biết của tôi, tôi 
phóng chiếu ra năng lực của tôi để đấu tranh với cái chưa biết 
này, cái trí đối kháng dường như đấu tranh với tôi, dường 
như tìm cách tách tôi ra khỏi cái tri thức mà tôi muốn có. Tôi 
có thể chết đi nhưng tôi muốn chinh phục được nó. Chắc 
chắn đây là kẻ thù của tôi mà cuối cùng diện đối diện. 

Tứ chi tôi trở nên nóng lên; sức mạnh chạy vào chúng; 
thêm sức mạnh, hàng triệu phần tử rung động theo ý chí của 
tôi. Chỉ có một điều nữa mà hiện giò được cần đến để hoàn 
tất lời thỉnh nguyện, Ngôn Từ cấm ky vĩ đại, mà nó có thể 


77 


Ai Cập 93 


đưa đến tử vong khi nói đến - có thể do bởi âm điệu (note) 
của nó làm tan rã xác thân của người nào dám thốt ra các vần 
(syllables) thánh thiện đó. Tôi đã học được điểu đó; nhưng 
cho dẫu tôi từ trước đến giờ không bao giờ dám phóng xuất 
cái rung động gây đổ vỡ của nó vào không khí. Giờ đây, tôi 
ngưng lại, toàn thể con người tôi căng thắng vì hành động 
cuối cùng này. Tôi hít vào một hơi mạnh mẽ; Linh Từ (word) 
chờ sẵn; nó trở nên - bao la, lan rộng; một cách chậm chạp, 
mọi thần kinh căng ra, với hơi thở được kểm chế, tôi đưa nó 
No: 

Sự vang dội vĩ đại tắt ngâm. Theo sau là một tĩnh lặng 
khủng khiếp đến nỗi dường như mọi vật đều không tổn tại 
nữa. 

Tôi chờ đợi như người chết có thể chờ - cạn kiệt, trống 
rỗng. 

Tôi nhìn lại và thấy Net-Ka đang quẳn quại, vật vã, co 
quắp khủng khiếp. Dường như cô ta bị giằng xé giữa các lực 
đối kháng. Bất ngờ một thay đổi xảy đến. Cô ta đứng thẳng 
lên cho đên khi cô ta đứng một cách nhẹ nhàng giống như 
người giữ thăng bằng để bay vậy. Mắt mở to, gương mặt trở 
nên rạng rỡ với nụ cười tỏa chiếu. 

Net-Ka nói lớn : 

- “Ngài đến rồi, Ngài, Đức Thầy (Master), Đâng Cao Cả 
của chúng con (our Lord)“. 

Cùng với một hơi thở dài, cô ta ngã vật xuống chiếc 
trường kỷ và nằm bất động. 

Bãy giò tôi mới biết sợ hãi. Từ trước đến giờ trong các 
thực hành huyển thuật, tôi luôn luôn cảm thấy làm chủ được 
mình. Còn giờ đây, một mãnh lực từ từ tập hợp chung quanh 
tôi mà tôi không biết chút gì - tôi cố đem hết sức mình chống 
lại lực đó, nhưng vô ích. Lực đó tăng dần lên; nó ngẫm ngầm 


78 


94 Vòng Luân Hồi 

xâm chiếm cấu trúc của xác thân tôi, làm yêu đi ý chí của tôi. 
Nó giống như một nốt nhạc trong trẻo, không bị pha tạp, tuy 
thế lại là một nốt gây tan rã, giỗng như một ngọn lửa màu 
trắng, tuy nhiên lại là ngọn lửa băng giá (icy flame). Về thực 
chất, nó đẹp thật, nhưng theo tôi, nó thiếu hài hòa và đem lại 
sự chết chóc. Tứ chi tôi mềm nhữn ra trong nỗi đau đớn, mỗi 
tế bào, mỗi dây thần kinh rung lên và tan rã. Tôi ngã khụyu 
chân xuống và úp mặt, nhưng trong cơn đau khổ rã rời này, 
tôi vẫn cố giữ vững chính tôi, giữ cho ý muốn không lay 
chuyển. 

Kế đó, trong khi tôi chiến đấu một cách yếu ớt, tôi chợt 
nghe một giọng nói dịu dàng, có uy lực và mang vẻ thanh 
lịch đến nỗi tôi xúc động trước giọng nói đó và nằm vật ra 
như một người chết. 

Giọng nói đó lên tiếng : 

- “Vua gọi đến tôi, vua khẩn cầu tôi. Cách mà vua dùng 
đến là sai lầm và vì đó, vua sẽ phải trả giá, còn tôi, kẻ có thể 
hiểu được lòng người, nên tôi biết được cội nguổn sinh ra 
ước muốn đã thúc đẩy vua đến hành động này, thế nên, tôi 
đến đây.” 

Tôi không thể lên tiếng nói, nhưng một cái gì đó nằm sâu 
trong tôi, có lẽ cái phần tử linh hoạt cuối cùng, phải được đáp 
ứng. 

Giọng nói cất lên : 

- “Được rồi. Vì vua đã chọn, vua không thể bị chối từ. 
Khi thời cơ đến, tôi sẽ ra lệnh cho vua đến với tôi.” 

Kế đó giọng nói ngưng lại và bóng tối bao phủ tỉnh thần 
tôi. Khi tỉnh lại, tôi thấy Re-Shep-Sut đang quỳ cạnh tôi. 

Hoàng Hậu hỏi : 

- “Chuyện gì đã xảy ra thế ? Thần thiếp không nhớ gì hết. 
Bệ hạ đã biết được điều bí ẩn chưa ? 


Ai Cập 95 


Tôi chậm chạp đứng lên, tay chân nặng như chì, đầu óc 
choáng váng. 

— “Ta chưa biết”. Tôi chỉ vào Net-Ka. “Xem con bé kìa. 
Chúng ta phải trả cô ta trở lại đển thờ thôi”. Net-Ka vẫn còn 
hôn mê. Chúng tôi không thể làm cô ta tỉnh dậy. Nhưng tôi 
cho rằng có một Đấng nào đó có uy lực hơn chúng tôi, đêm 
hôm đó đã đưa bùa mê vào những kẻ phục dịch (servants) 
trong Đến Thờ, vì mặc dầu chúng tôi phải xốc đỡ Net-Ka 
giữa hai chúng tôi, không một ai bắt gặp chúng tôi trên 
đường đi, cũng như không một người vệ sĩ nào của cô ta 
thoát ra được giấc ngủ do thuốc mê gây ra. 

Hai ngày sau đó, Re-shep-sut đến chỗ tôi nơi mà tôi đang 
ngồi trong khu vườn với các học giả của tôi. 

- “Thần thiếp được báo rằng Net-ka đang ốm đến sắp 
chết”, hoàng hậu thì thầm khi chỉ còn lại có chúng tôi. “Cô ta 
nằm li bì mà không biết gì hết, và khi thức tỉnh thì la hét như 
người bị ma nhập“. Cặp mắt hoàng hậu mở lớn với nỗi sợ 
hãi. “Chính thần thiếp đã gây ra việc này”, hoàng hậu nói 
bằng một giọng nghẹn ngào, “nếu cô ta chết, thì chính chúng 
ta là kẻ giết cô ta”. 

Nhưng ý tưởng tôi đi xa hơn. Từ khi nhận được thông 
điệp kỳ lạ đó, tôi đã bận rộn cả ngày lẫn đêm để sắp xếp kế 
hoạch phòng vệ quốc gia trong trường hợp tôi bắt buộc ra đi 
rời khỏi ngai vàng trong thời gian dài. Những kẻ mà lòng 
trung thành chưa được vững chắc phải được thay thế nơi 
biên cương bằng những viên tướng mà tôi có thể tin tưởng 
được. Các đơn vị đồn trú phải được củng cố. Các kế hoạch và 
các thương thảo mật phải được hoàn tất. Tôi không còn thì 
giò để nghĩ về chuyện của Net-ka. Tôi nhìn vào hoàng hậu 
một cách lạnh lùng: 

~ “Gì thế? Ta sẽ không cần cô ta nữa đâu.” 


79 


96 Vòng Luân Hồi 


Hoàng hậu nắm chặt tay lại: 

- “Vua không thông cảm sao? Bệ hạ trở thành đá rồi sao? 
Thần thiếp thương mến cô ta. Cô ấy là người duy nhất mà 
thần thiếp bao giờ cũng yêu thương”. 

Tôi nhếch mép: 

- “Thế thì tốt hơn hết hậu hãy tìm cách nào để nhanh 
chóng chữa trị bệnh cho cô ta đi. Nếu hậu phải đảm trách 
ngai vàng của ta, dầu trong thời gian ngắn, ta phải biết hậu 
có khả năng vượt lên trên những yêu đuối như thế. Hãy học 
một lần cuối rằng tất cả những ai không còn cần cho các mục 
đích của chúng ta, tốt hơn hết là nên ở ngoài con đường của 
chúng ta - họ có thể không còn thích hợp để thả mình vào 
cách ăn nói nguy hại và vô tích sự. 

Hãy để cho Net-ka đi và không còn trở thành người khờ 
khạo (fool) nữa. Ta đã từng tuyên bố là hoàng hậu đi theo 
cùng với trẻ con. Mặc dầu điểu chưa hẳn đúng là người Ai 
Cập đều có thể đối đãi với hoàng hậu bằng niểm tôn kính và 
vẫn trung thành nếu họ hình dung ra rằng hoàng hậu cưu 
mang vị Pharaoh tương lai trong dạ con của hoàng hậu. Ta có 
nhiều điều quan trọng cần bàn với hoàng hậu. Một điểu ta ra 
lệnh: 

- “Hãy tránh xa chỗ ở của Net-ka; không đi thăm cô ta 
ngay cả lúc cô ấy khẩn cầu hoàng hậu. Ta không muốn bị 
xem như thể chúng ta có dính líu đến công việc của cô ta. 
Điểu thiết yêu là hoàng hậu nên giữ môi quan hệ tốt đẹp với 
Besiurt. Hoàng hậu phải tuân theo ông ta trong mọi việc đặc 
biệt, vì ông ta sẽ là kẻ đứng đầu hiện nay của quốc gia trong 
khi ta đi vắng. Besiurt sẽ hướng dẫn các hành động và lời nói 
của hoàng hậu. Sẽ có rắc rối cho hoàng hậu nêu ta biết được 
hoàng hậu không trung thành, hoặc là nêu do sự thiếu khôn 


§0 


Ai Cập 97 


ngoan, hoàng hậu để lở mất phương tiện kiểm soát quyển 
lực”. 

Một vẻ u ám, bướng bỉnh hiện lên trên mặt, hoàng hậu lên 
tiếng: 

- “Nếu Net-ka đang hấp hối và khẩn cầu thần thiếp thì 
thần thiếp sẽ đên”. 

Tôi nghiêng mình ra phía trước và nhìn chằm chặp vào 
hoàng hậu bằng những con mắt nheo lại. 

— “Re-shep-sut, nếu nhà ngươi không chịu lắng nghe lời 
ta, nếu ngươi không chịu thể trên cái biểu tượng thiêng liêng 
của thần Set mà ta đã đeo vào tay ngươi, có nghĩa là ngươi sẽ 
trung thành, nghĩa là ngươi sẽ tuân theo ám chỉ nhỏ nhất của 
ta, ta thể với ngươi rằng ta sẽ giáng ngươi xuống và đưa một 
người khác thế chỗ vào ngươi, bàn tay ngươi sẽ không nắm 
được vương trượng, cũng như không bao giờ xác thân ngươi 
sinh ra một đứa con có dòng dõi thần linh.” 

Trước những lời của tôi, hoàng hậu lật đật quỳ xuống, hai 
tay nắm chặt lấy chân tôi: 

- “Hỡi Pharaoh, hối Thần Linh vĩ đại, ngài không có lòng 
thương hại sao? Theo lời ngài, tôi đã đưa Nep-heb đến cái 
chết; giờ đây ngài lại muốn tôi hy sinh chị em của tôi sao? Vì 
tôi biết rằng chỉ một mình tôi mới có thể chữa trị cho bệnh 
nàng. Nếu tôi từ chối lời cầu xin của nàng chắc chắn nàng sẽ 
chết vì phiển muộn.” 

Tôi dùng chân đá vào hoàng hậu: 

- “Gớm! Ngươi quả là giống như mọi kẻ khác, bị xúc cảm 
và tình cảm yếu đuối lèo lái đi.” Tôi dựa lưng vào ghế, nhẹ 
nhàng mỉm cười. “Re-shep-sut, ngươi có quyển chọn lựa. Một 
bên là ngai vàng ở Ai Cập với quyển lực vô hạn, vinh quang 
cùng vinh dự to lớn- và lời thể này; một bên là một cô gái 


98 Vòng Luân Hồi 


ngây ngô, cô ta nên chết là hơn - và sự quên lãng, tăm tôi, có 
lẽ chết chóc nữa. Nên chọn cái nào hơn?” 

Trong một hổi lâu, hoàng hậu bất động, đầu cúi xuống, 
tay đan vào nhau; rổi bà ngửng lên chậm chạp nói: 

— “Tôi sẽ chọn lời thể,”rổi bà thở đài. 

Tôi đẩy cánh tay phải nắm chặt của tôi vào hoàng hậu. Bà 
cúi về phía trước, ép sát vầng trán của bà vào chiếc nhẫn to 
và thì thầm đọc theo tôi công thức huyển thuật thuộc loại 
khủng khiếp và bó buộc nhất trong số các thỉnh nguyện. 

Trong khi đưa tay làm hiệu cho các viên thư lại của tôi 
đến gần, tôi lên tiếng: 

- “Giờ đây hãy nhớ cái hình phạt nêu lời thể bị vi phạm. 
Ngươi sẽ không có được sự an bình trong thế giới này cũng 
như trong thế giới sắp tới, trong kiếp sống này cũng như 
trong bất luận kiếp sống nào khác. Ngươi đã kêu gọi đến 
quyển năng nằm trong chiếc nhẫn này, vị thần của tham 
vọng và của ý chí. Khi thuận theo ta, nó sẽ là nô lệ của ngươi; 
khi chống lại ta nó sẽ trở thành chủ nhân của ngươi. Hãy ghi 
nhớ điểu đó và đừng bao giờ quên hỡi cô em và là hoàng hậu 
của ta.” 

Vì đêm đó ở trong ngôi nhà hóng mát (summer-house), 
âm thanh và lời nói mà tôi đã nghe, ít khi nằm ngoài trí tôi. 
Thái độ của chính tôi làm cho tôi ngạc nhiên, vì tôi thấy mình 
luôn luôn khao khát nghe lại tiếng nói và tiếp xúc với người 
nói ra lời ấy. Tôi không thể nhớ lại từ bao giờ trong đời, tôi 
được trải qua kinh nghiệm có được cảm giác như thế như là 
các âm điệu này đã nổi lên trong tôi; cái kinh nghiệm gần 
nhất có lẽ là cảm giác thèm muốn mà đôi khi tôi cảm thấy đối 
với một người nữ nào đó, khi tôi không thể ăn ngon ngủ yên 
lúc chưa chiếm đoạt được người nữ đó. Tuy nhiên cảm giác 
đó chỉ nhất thời thôi, còn cảm giác này kéo dài. Dường như 


§I1 


Ai Cập 90 


nó cũng tác động đến tôi theo những cách khác nữa, vì giờ 
đây, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi ngủ yên suốt đêm, 
chứng bệnh của tôi cũng không còn tái phát, mãi cho đến 
chiểu tối của cái ngày mà Re-Shep-Sut đến gặp tôi cùng với 
điểu khẩn cầu của nàng. Đêm đó tôi rơi vào một cuộc tấn 
công còn dữ dội hơn là bất cứ cuộc tân công nào mà tôi từng 
trải qua, nó tiếp tục trong hai ngày ở mức độ đến điên người, 
sau rốt làm cho tôi hoàn toàn kiệt sức. Đến tối thứ ba, trong 
khi đang nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường, thình lình tôi 
nhận ra rằng không phải chỉ có mình tôi, quay đẩu lại, tôi 
chợt thấy gương mặt của một người mặc áo khoác đang đứng 
bên cạnh tôi, đồng thời tôi nghe lại được giọng nói mà tâm 
hổn tôi khao khát từ bấy lâu. Người ấy nói : 

- “Này Pharaoh, nhà vua vẫn còn quyết định đương đầu 
với các bí mật của số phận vua chăng ? Trong ba ngày qua, 
nhà vua đã sống trong sự ray rứt, nhưng ta cảnh báo cho vua 
rằng, nếu muốn biết được Sự Thật, vua sẽ phải đối mặt với sự 
việc còn tệ hại hơn nữa đấy”. 

Tôi đáp : 

- “Tôi đã quyết định rồi.” 

- “Được rồi. Ngày mai vào lúc giữa đêm, nhà vua sẽ thấy 
một người ăn xin ngổi cạnh cổng ngoài của Đến Thờ. Hãy đi 
theo hắn”. 

Ngày hôm sau, tôi cho đòi Besiurt và tiếp một mình ông 
ta trong lúc nằm trên trường kỹ, vì tôi vẫn còn yếu. 

Besiurt nói với một giọng ngầm che đậy lời của hẳn : 

- “Hạ thần vui mừng khi thấy Bệ Hạ được phục hổi, 
người ta bảo với thần rằng, vẻ mặt Bệ Hạ không được tươi 
sáng và Bệ Hạ đang ốm nặng lắm. Do đó, thần và các tu sĩ 
của thần tìm cách chữa trị cho Bệ Hạ bằng cách đưa chứng 
bệnh của vua vào các thân xác hèn mọn của bọn hạ thần”. 


§2 


100 Vòng Luân Hồi 

Tôi mỉm cười nghiêm nghị : 

- “Này ông bạn, ta không thể thấy dẫu hiệu nào của điều 
đó nơi ngươi cả, và ta xin quả quyết với ngươi rằng không 
phải nhờ các bùa chú và các cách chữa trị của ngươi mà ta 
được bình phục. Đội ân các thần linh, trong tương lai ta sẽ 
không tùy thuộc vào Nhóm Ngự Y (College of Physicians) 
của tăng lữ để lo cho sức khỏe ta nữa, về thể chất lẫn tỉnh 
thân“. 

Besiurt tr mắt kinh ngạc. 

Thích thú trước vẻ lúng túng của hắn, tôi nói tiếp : 

— “Ta đã tìm ra một thầy thuốc khác, còn vĩ đại hơn tất cả 
bọn ngươi. Tối nay, ta sẽ đi đến gặp người đây.” 

Hắn lên tiếng : 

— “Không có một ai ở tại A1 Cập... “ 

- “Có chứ.” Tôi nhắc lại chính lời của hắn để nói với hẳn. 
“Bọn ngươi chỉ là cái bóng của người đó thôi.... “ 

Cuối cùng, Besiurt rúng động : 

- “Bệ Hạ sẽ không bao giờ tìm thấy Người ! Đây thật là 
sự điên rổ” 

Tôi cười nhẹ nhàng : 

- “Không đâu, đây là sự tỉnh táo lắm đấy. Này ông bạn, 
có lẽ ông mới là điên, điên vì lòng kiêu ngạo của ông. Ta 
muốn nhắc cho ông nhớ rằng, khi mới lên ngôi, ta đã tới và 
nhún mình nài xin ông chỉ dẫn ta về các Bí Pháp (Mysteries). 
Ta tin rằng nhờ chúng, ta có thể đạt đến sự hiểu biết mà ta 
vẫn tìm kiếm. Thậm chí ta chịu sẵn sàng để trở thành kẻ sơ tu 
(novice), ngổi đưới chân ông để ông giảng dạy ta nữa. Ông 
đã từ chối. Ông ngăn cản, không để ta bước vào cổng chân lý. 
Ông còn bảo ta rằng ta không xứng đáng, rằng dòng máu của 
ta không thuần khiết (impure), rằng ta đã tiếp xúc với hắc 
thuật (black arts) và bị ô uế (befouled). Ta tự hỏi, với sự kiêu 


Ai Cập 101 


hãnh và trong sạch của ông, ông có thỉnh ý Thầy ông, tức là 
nhân vật đã đặt ta lên ngai vàng hay không ? Ta không nghĩ 
là ông có hỏi.” Tôi nghiêng tới trước, hất mặt sát vào hẳn. 
“Hốõi Besiurt, ông muốn giữ uy quyển tối thượng trong chính 
tay ông; ông muốn ta vẫn ngu dốt để cho ông và bọn tu sĩ của 
ông có thể lên mặt với ta. Nhưng ông không hiểu ta. Ta 
không bị chùn bước đâu. Nêu Ra-Hermachis không muốn để 
cho ta làm ô nhiễm đến ông ấy, thì ở đó vẫn còn lại Set, vị này 
không đến nỗi tin mù quáng. Ta học được từ nơi các tu sĩ của 
ông ấy, ta được điểm hóa vào các Bí Pháp với nghi thức thờ 
cúng (cult) của ông ấy, nhưng ta sẽ thừa nhận rằng chẳng bao 
lâu sau, ta nhận thấy rằng chúng không thể mang lại cho ta 
cái mà ta mong muốn, không có cái đó ta không thể tìm được 
an tĩnh cũng như hạnh phúc. Ta không biết đó là gì, ta chưa 
biết nó thật đấy - nhưng ta sẽ biết - và khi ngày giờ đến, ta sẽ 
làm cho tri thức này mãi mãi thuộc về ta. Không phải ngươi, 
mà cũng không phải bất cứ tu sĩ nào trên địa cầu, có thể chận 
đứng ta được”. 

Hắn muốn nói, nhưng tôi đưa tay chận lại : 

— “Besiurt, không, ngay cả ông cũng không làm gì được. 
Ta không nghĩ rằng người ta cứ kêu cẩu mãi với các Thần 
Linh là vô ích, cho dù các tu sĩ của họ muốn làm cho thần linh 
im lặng nếu họ có thể. Ta tin ta thật là may mắn khi tình cờ 
nghe được các lời mà ông tiết lộ cho ta về sự hiện hữu của 
một Đâng Cao Cả ở Ai Cập cao trọng hơn là ngươi. Ta đã xin 
với Ngài và Ngài đã đáp ứng.” 

Viên tu sĩ cao cấp đứng bật dậy : 

- “Nhà vua bị lừa rổi, điểu đó không thể xảy ra đâu. 
Đâng đó không bao giờ nói chuyện với ai cả ngoại trừ chúng 


A*/ 


tÓ1.. 


83 


102 Vòng Luân Hồi 


— “Có lẽ ta bị lừa, chẳng bao lâu ta sẽ khám phá ra điểu 
đó, vì tối nay ta đi gặp Ngài đây.” 

- “Gặp Ngài ư ?Nhưng vua không biết... 

- “Ta sẽ được chỉ cho biết chỗ của Ngài. Ta sẽ tìm ra chỗ 
đó, dẫu cho có phải đi khắp thế gian này”. 

- “Vua không thể đi được, vì là Pharaoh. Vua không có 
quyển rời Ai Cập !“ 

- “Hãy ngổi xuống”, tôi nóng nảy nói, vì Besiurt vẫn 
đang bước quanh phòng, đưa các cánh tay của hẳn lên trời. 
“Ta còn đang ốm. Giọng ngươi to quá. Hạ thấp giọng xuống 
đi.” 

Không cần gây thêm phiển toái nữa, tôi cho hắn biết về 
các dự tính của tôi. Hắn phản đối, la to lên rằng tôi là kẻ phản 
bội; rằng ngai vàng là một niểm tin thiêng liêng, tôi không có 
quyển từ bỏ; rổi hắn lần lượt gợi lên cho tôi cái tham vọng, 
cái kiêu hãnh, tình thương Ai Cập của tôi, nhưng không có 
chút hiệu quả. Trí tôi đã quyết, không gì có thể tác động đến 
tôi được nữa, vì cuộc sống đã mang lại cho tôi đủ mọi điểu 
rồi và tôi đã thấy là món quà quí nhất của kiếp sống giò cũng 
chỉ là đám tro nhạt trong mồm mà thôi. Ý muốn của tôi là 
luật lệ duy nhất, và cuối cùng, trước ý muôn đó, Besiurt bắt 
buộc phải khuất phục. 

Tôi để lại cho hắn cái vương ấn (royal signet). Tôi cũng 
để lại cho hắn các chỉ dẫn để giải thích việc vắng mặt thình 
lình của tôi theo ý hẳn, tôi không bận tâm chuyện này lắm. 

Đêm đó, giả trang thành một nông dân với một cái áo 
choàng thô che mặt và một cây gậy trong tay, tôi đi đến cổng 
ngoài của Đến Thờ Thần Ra. Một người đàn ông trong bộ 
quần áo sờn rách đứng dậy khi tôi tới gần, và, không một lời 
chào hỏi gì tôi, quay ra đường, đi về hướng sông Nie. Tôi 
theo sau hắn. Chúng tôi bước đi không gây một tiếng động 


84 


Ai Cập 103 


trên cát. Chúng tôi giống như những cái bóng chuyển động 
trong bóng đêm không trăng sao. Đên sáng, chúng tôi đã vào 
sa mạc. Suốt ngày dưới ánh nắng như thiêu, chúng tôi bước 
đi không ngưng nghỉ. Dù cho có sức khỏe đổi dào, đôi chân 
tôi cũng bắt đầu đi loạng choạng. Người kia đường như 
không mệt mỏi. Một lần đi ngang qua giếng nước, ông ta 
dừng lại để cho tôi uống nước, nhưng không nói một lời. Vào 
chiều tối, đầu tôi quay cuồng đến nỗi tôi hầu như không thể 
thấy được hình người bước đi giống như một cái bóng khẳng 
khiu trước mặt tôi. Có lẽ tôi đã trở nên bạc nhược do cách 
sống nơi cung đình, hoặc là có lẽ cơn bệnh đã làm mòn mõi 
sức khỏe của tôi nhiều hơn tôi tưởng, nhưng đến bình minh 
tôi khuyu xuống, không thể kéo lê thân xác xa hơn được. 
Người đàn ông quay trở lại đứng cạnh tôi. Hắn nói : 

- “Nhà vua đi giỏi lắm đấy.” 

Tôi đáp : 

- “Cho ta nghỉ chỉ một giò thôi rổi sẽ đi tiếp.” 

- “Không cần nghỉ, chúng ta gần đến đích rồi.” 

Cúi xuống, hắn nhắc tôi lên dường như tôi là một đứa trẻ 
và bước đi một cách nhẹ nhàng, mặc tôi phản kháng. Không 
rõ chúng tôi đã đi được bao xa, vì tôi nghĩ là tôi đã ngất đi. 
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm dài trên giường trong một 
căn phòng yên tĩnh, soi sáng bằng ngọn đèn dầu. 

Tôi ở đó ba ngày đêm, thức ăn và thức uống đều có người 
mang đến, sau đó tôi được đưa vào gặp Ngài, Đãng Cai Quản 
Ai Cập (EgypVs Ruler). 

Ngài đang ngổi ở bàn, nghiên cứu các cuộn chỉ thảo cổ 
xưa. Mặc dầu chỉ vận có chiếc áo dài trắng đơn giản, không 
hề có dấu hiệu đẳng cấp gì, khi Ngài ngước đầu lên và nhìn 
tôi, tôi biết chính tôi đang đứng trước một Đãng mà ngay đên 
Pharaoh của Ai Cập cũng không đáng kể. Có một sức thôi 


§5 


104 Vòng Luân Hồi 


thúc không cưỡng lại được bắt tôi phủ phục xuống, nhưng tôi 
cố găng trấn áp lại. 

Ngài ra dấu bảo tôi đên gần. Tôi đứng phía bên kia bàn. 
Một cảm giác vô cùng êm dịu từ Ngài tỏa ra. 

— “Tại sao nhà vua đến với ta ?“ Ngài hỏi. 

- “Để học cách làm thế nào mà con người có thể chi phối 
được mọi vật.” 

- “Điểu này được tiết lộ trong các Thánh Thư Bí Nhiệm 
(Holy Mysteries) của Ra-Hermachis.” 

— “Các tu sĩ ở đó không chịu dạy con; họ bảo con không 
xứng đáng. Thế nên con quay sang Thần Set.” 

Ngài nhướng đôi mày: 

— “Vua không sợ à ?“ 

— “Con không sợ gì cả.” 

- “Vua nói đúng. Chính cái không gì cả (nothing) là cái 
mà vua sợ nhất.” 

Tôi giật nảy mình. Ngài đã điểm đúng chỗ nhược của tôi. 
Ngài tiếp 

— “Vua sợ các mãnh lực hủy diệt (forces of annihilation) 
mà vua cảm thấy ở trong chính mình.” 

Tôi rùng mình trước các lời của Ngài. Tôi không thể phủ 
nhận chúng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Ngài : 

- “Chính thế. Chính nỗi sợ hãi này thực sự đã đưa con 
đến với Ngài.” Tôi chổm tới trước, chìa nắm tay siết chặt của 
tôi trên bàn. “Con sẽ không bị hủy diệt ! Con sẽ tổn tại - tổn 
tại! (live!)”. Sau một khoảnh khắc ngắn, tôi nói thêm cho 
chính tôi hơn là cho Ngài nghe, “Con không dám chết - chết 
có nghĩa là thất bại... ” 

- “Nhưng tất cả đều phải chết”, giọng nói điểm đạm của 
Ngài cất lên. Tôi lắc đầu : 


Ai Cập 105 


- “Không, đó không phải là cái chết mà hiện giờ con đang 
sợ. Con đã đối mặt với cái chết này biết bao lần mà đâu hãi sợ 
nó. Có một cái gì đó rộng lớn hơn, chậm chạp hơn... Phải 
chăng đó là sự tan rã (disintegration)? Tuy nhiên đó là cái 
gì?” Tôi vung tay về phía Ngài trong nỗi thất vọng đột ngột. 
“Ngài là Đâng minh triết hơn biết bao người, Ngài có thể nói 
cho con biết cái gì có thể làm dịu được nỗi bất mãn vô tận 
này, sự khao khát bổn chổn này, nỗi thất vọng, cái độc hại 
ngấm ngầm này, chúng đang làm cạn sức mạnh của con, làm 
lụn bại sự thành đạt của con và gây trở ngại cho các thành 
công của con hay chăng ? Ngài có thể chỉ cho con cách nào để 
con có thể thoát khỏi nỗi khổ đau này, căn bệnh tâm trí và thể 
xác mà con biết sẽ trở thành điểm báo trước của bệnh điên, 
các tâm trạng sầu muộn buổn thảm tột cùng này làm cho mọi 
sự việc hiện ra như là cái bóng vô tích sự chăng ? Tại sao 
trong số bao nhiêu người mà chỉ có một mình con mắc phải 
như thế ? Tại sao con vướng phải chuyện như thể? Còn bao 
nhiêu người khác không hể biết đến các thống khổ này, cái đe 
dọa thường xuyên này, cái nỗi sợ sự trống không này - còn tệ 
hại hơn là sự chết nữa. Con là Pharaoh: Ai Cập và mọi tài 
nguyên của xứ này đều thuộc về con - nhưng thật ra những 
kẻ khờ khạo và đám nô lệ còn hạnh phúc hơn con.” 

— “Họ có được tình thương”,Ngài đáp lại. 

— “Tình thương ư ? Hối ôi, con đã mệt mỏi với đàn bà và 
các kiểu cách của họ rổi.” 

- “Nhà vua có biết tình thương là gì không?“ Ngài hỏi 
một cách từ tốn. 

- “Con biết đó là điểm yêu chứ không phải là điểm 
mạnh”, tôi trả lời một cách cao ngạo. “Con biết rằng, đối với 
hầu hết con người, nó mang lại tai họa, chứ không phải sự 
thỏa mãn. Con không cần tình thương, mà chỉ cần sự hiểu 


§6 


106 Vòng Luân Hồi 


biết, sức mạnh, bí mật của Sự Sống, vì con biết rất rõ rằng chỉ 
khi nào con có được các điều này, con mới chữa trị được bệnh 
của con. Ở đây, tình thương không thể giúp con được gì cả.” 

- “Không đâu, tình thương chỉ giúp được cho con chỉ khi 
nào con giúp nó trước, ông bạn ạ“. 

Đôi mắt Ngài nheo lại cho đến khi chúng chiếu vào tôi 
giống như các đốm lửa. “Thế ra nhà vua đên với ta chỉ vì 
muốn có quyển năng, muốn học các bí nhiệm của sự sống 
phải không ? Câu trả lời của ta là chúng ta không thể dạy cho 
vua bất cứ điểu gì cho đên khi vua học được bài học yêu 
thương trước nhất. Trao cho vua các món quà vô giá của 
chúng tôi có ích gì đâu, trong khi vua vẫn không có khả năng 
hiểu được bản chất đích thực của chúng, chớ đừng nói là vận 
dụng được chúng? Một hạt giống, khi chưa được thúc cho 
nẩy mầm, vẫn chỉ là hạt không có quả. Tri thức (knowledge) 
mà vua đang tìm cũng thế: chỉ khi nào nó được thấm nhuần 
bằng năng lượng được làm sinh động bằng tình thương, thì 
nó mới hữu dụng cho vua hoặc cho bất cứ người nào.” 

Tôi lắng nghe Ngài nói, mày cau lại với sự bực dọc và 
một đôi chút hoang mang. Câu hỏi của tôi chỉ được trả lời 
rằng tôi nên biết yêu thương, dường như là quá đáng; tuy 
nhiên một chút bản năng đoan chắc với tôi rằng nhà tu này 
(priest) biết rõ những gì Ngài đã nói. Tôi cảm thấy bị thu hút 
về phía Ngài và tôn trọng trí năng của Ngài, vì hiển nhiên là 
Ngài có thể làm được nhiều điểu mà tôi, với mọi hiểu biết về 
huyển thuật, không thể làm được. Có một cái gì huyển bí ở 
đây mà tôi phải thăm dò, bằng thủ đoạn chẳng hạn nếu tôi 
không thể thăm dò bằng các cách khác. 

- “Được lắm, được lắm,” tôi nói với một nụ cười, giả vờ 
có một thái độ nhún nhường, “nếu Ngài có thể thuyết phục 
con rằng những gì Ngài nói là đúng và yêu thương là bí 


§7 


Ai Cập 107 


quyết đưa tới Đền Minh Triết, thì bấy giờ con sẵn sàng làm 
thử. Con cần phải làm thêm điểu gì trước khi con được phép 
học hỏi các Bí Pháp nội môn ?“ 

- “Nhà vua phải phá đổ cái hàng rào mà chính tội lỗi của 
vua đã dựng lên giữa vua với cánh cửa thánh thiện, vua sẽ 
phải thương yêu và phụng sự nhân loại, thanh toán các món 
nợ mà vua mắc phải do hận thù và vô minh.” 

- “Ngài nói có vẻ khó hiểu quá”, tôi trả lời có ý khinh 
thường, “nhưng con nhận các điều kiện của Ngài. Con sẽ làm 
điểu đó. Ngài hãy chỉ cho con các rào cản mà Ngài nói đên đó 
để con có thể phá đổ xuống và các nợ nẩn có thể được thanh 
toán đầy đủ. Năng lực của con rất lớn, kho tàng của con đầy 
ắp, ý muốn của con là Luật ở Ai Cập”. 

Ngài đứng lên; tôi đã cao mà Ngài dường như còn cao 
hơn hẳn tôi. 

— “Hỡi con người tự phụ kia“, Ngài nói to lên, “ngươi 
không biết mình đang nói gì, chính những lời của nhà vua 
chứng tỏ vua hoàn toàn không thích hợp, thậm chí với việc 
thử làm công việc này. Tâm trí nhà vua chỉ ở trên mặt đất. 
Vua nói đến sức mạnh ư, sức mạnh của vua còn kém hơn sức 
mạnh của một đứa bé nữa. Có phải vua thừa nhận rằng vua 
không thể xua được cơn điên dại ra khỏi vua khi nó giáng 
xuống như một đám mây đó sao ? Vua có thể chính phục 
được tính khí của chính mình, các thất vọng của chính mình 
chăng ? Về cái ý chí mà vua khoa trương, vua còn bị chế ngụ 
bởi tính kiêu căng, tự đại và tính ích kỷ nữa - vua là một nô 
lệ, chớ không phải là chủ.” Ngài quay lại, bước về cửa, ra 
lệnh: “Đi theo ta”. 

Chúng tôi vượt qua nhiều hành lang, sau cùng bước vào 
một phòng nhỏ hình tròn, giữa phòng có một quả cầu bằng 
thủy tinh lớn đang phát ra một màu sáng dịu. Ngoài cái ánh 


§8 


108 Vòng Luân Hồi 


sáng mờ màu lục này, cả căn phòng đều chìm ngập trong 
bóng tối. Ngài bảo tôi đứng trước quả cầu, rồi đến sau lưng 
tôi, đặt hai tay lên trán tôi. 

— “Hãy nhìn vào trong sâu và chú ý“, Ngài bảo. 

Tôi nhìn vào; thoạt đầu giống như chú mục vào sông Nile 
trong xanh, sâu thắm tuy đầy ánh sáng, kế đó ánh sáng bắt 
lấy tôi, kéo xuống. Tôi quên mất hiện tại, tôi trở lại quá khú, 
dừng trở lại ở Atlantis. Một lần nữa tôi trở thành Cheor. 
Những gì tôi đã làm lại hiện ra với tôi từ đầu đền cuối. Sau 
cùng tôi thấy mình lại đứng trước quả cầu trống rỗng. 

Tiêng nói của Ngài đưa tôi trở lại thực tại. 

- “Hãy cho ta biết nhà vua cảm thấy được gì về kiếp sống 
đã qua này ?“ 

Tôi nhíu mày, ngập ngừng tìm cách ra khỏi cái sợi chỉ rối 
nùi của ký ức. Sau cùng tôi nói một cách chậm chạp : 

- “Con nghĩ rằng điều đó đã giúp con hiểu được rằng con 
không phải vĩ đại như con đã tưởng tượng hiện giờ. Con luôn 
luôn xem chính mình như là đầy quyển lực, một cao đổ trong 
pháp thuật, nhưng thứ pháp thuật mà chúng con thực hành ở 
đây thì giống như đổ chơi của trẻ con so với pháp thuật thời 
Atlantis. Chao ôi, con đã không quên được gì sao ? Tại sao 
lúc đó chúng con nắm giữ được các bí mật đích thực của các 
hành tố (elements), giỡng như chúng con là thần thánh; 
không phải chỉ một mình trái đất này là đồ chơi (play thing) 
của chúng con, mà các nhóm ở cối trời và các quyển năng 
cũng thuộc về chúng con. Trí óc của chúng con thực sự trở 
thành giống như trí óc của những người lùn. Thời đó, mọi 
việc đều vĩ đại, đối với chúng con, Ai Cập có vẻ là một lãnh 
địa hùng mạnh, còn giờ thì con thấy rằng nó chỉ là một hạt 
bụi trên bể mặt của một thế giới nhỏ bé. Con còn phải học 
biết bao nhiêu điều.” 


Ai Cập 109 


Tôi nhìn lên vừa kịp thấy đôi mắt Ngài đang xuyên qua 
tôi dường như đò tìm tận trong thâm tâm tôi và có một biểu 
lộ kinh ngạc và hối tiếc trên gương mặt Ngài. 

- “Thế ra vua không cảm thấy gì trừ nỗi hối tiếc này sao — 
không xâu hổ về những gì vua đã làm, không sợ hãi sao ?“ 

Tôi cười lên, cảm thấy phấn khởi về những gì tôi đã thấy 
đến nỗi trong phút chốc, mọi tiên báo (forebodings) của tôi 
đều bị quên hết. 

— “Tại sao con phải cảm thấy xấu hổ, có lẽ ngoại trừ việc 
hiện giờ con đang trở thành một con người và bị gọi sai là 
một vị thần chăng ? Phải rổi, ước gì con có thể biết lại những 
gì con đã biết lúc đó... ?” 

- “Việc đó không để lại một ấn tượng nào nơi vua trừ 
việc ham muốn có thêm hiểu biết sao ?” 

Tôi giữ im lặng trong chốc lát, cố găng hòa mình thậm chí 
còn chặt chẽ hơn nữa với cái quá khứ đó. Khi các hình ảnh trở 
lại với tôi, một gương mặt nổi bật lên rõ rệt hơn những người 
khác, khơi dậy bên trong tôi một cảm xúc không thể xác định 
được. Cuối cùng tôi lên tiếng: 

- “Còn Shahballazz, hiện nay anh ấy có đang sống hay 
không ?“ 

— “Tại sao vua muốn biết ?“ 

— “Con cảm thấy bị thu hút đến anh ấy, ước gì có thể tìm 
được anh ấy, con muốn đưa anh ãy vào các hội đồng cai trị 
của con, anh ấy là người mà con có thể tin tưởng...” Tôi ngập 
ngừng nói tiếp, “có lẽ ngớ ngẩn đấy, nhưng khi nhớ đến anh 
ấy, trong lòng con dãy lên một mong mỏi kỳ lạ, một ước 
muốn....” Tôi nhún vai tỏ dấu bất lực, không thể diễn tả 
những gì tôi cảm nhận được. 

Trong khi tôi nói chuyện, Ngài ngổi trên ghế dài bằng đá 
bao vòng quanh phòng và chìm vào cơn trầm tư trong một 


s9 


110 Vòng Luân Hồi 


lúc. Tuy nhiên trong cơn yên lặng kỳ lạ và sâu xa ấy, tôi cảm 
thấy dường như trí Ngài thăm dò vào trí tôi theo một cách 
thức huyển bí nào đó. 

Đột nhiên, Ngài ngẩng lên và từ đôi môi nghiêm nghị hé 
ra một nụ Cười. 

- “Có lẽ đây là tình thương mà vua cảm thấy chăng ? 
Ngài gọi ý. 

— “Có lẽ là thế”, tôi thừa nhận; “chắc chắn không bao giờ 
trong đời con cảm thấy cần một người nào nhiều đên thế.” 
Thình lình tôi băng qua căn phòng và đứng trước Ngài. 
“Hôm nay Ngài đã nói nhiều về tình thương. Ngài dạy con 
rằng con chỉ có thể đạt đến mục tiêu bằng cách phụng sự mọi 
người và yêu thương mọi người. Đối với con điểu này có vẻ 
vô lý. Làm sao con có thể yêu thương tất cả mọi người? Yêu 
mọi kẻ ngu ngốc mà con khinh miệt và mọi kẻ thù mà con 
căm ghét? Giờ đây, có lẽ con có thể yêu thương người này, 
thậm chí phụng sự y nếu có dịp, vâng, và Ngài cũng thế, 
nhưng còn những người khác....Trong bất cứ trường hợp 
nào, con không thấy làm sao mà tình thương lại có thể có bất 
cứ mối liên hệ nào với các quyển lực mà con muốn có, trừ phi 
Ngài dùng từ ngữ “thương yêu” (“love”) để tượng trưng cho 
một cái gì khác, một mãnh lực sáng tạo mạnh mẽ nào đó ẩn 
giấu và không được biết đên. Những gì mà người đời gọi là 
tình thương thì không dùng được cho con. Cái bí mật mà 
Ngài che giấu này là gì ?“ 

Ngài ngước đầu lên nhìn tôi. 

Lúc bấy giờ có một cái gì đó xảy đến mà tôi không biết 
gọi là gì. Nó giống như một ánh sáng làm mờ mắt, từ Ngài 
phóng ra và bao bọc lấy tôi, trong một khoảnh khắc thoáng 
qua, thu hút tôi vào tận tâm thức Ngài. 


90 


Ai Cập II 


Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi - kế đó cảm giác thiêng 
liêng trôi qua. Nó mất hẳn. Tôi đứng đó choáng váng, cảm 
thấy trống rỗng (empty), hụt hãng (defeated) giống như một 
tù nhân vừa thoát vào ánh sáng thanh thiên bạch nhật, lại bị 
ném xuống hầm sâu (dungeon) còn tối hơn nữa. 

Hoang mang, tôi quay sang Đãng đã ban cho tôi cái nhìn 
khó quên, dẫn vào một trạng thái hiện tổn mà tôi không bao 
giò có thể nhận ra và nó đã lùi xa, trở thành hư ảo - không 
thể hiểu được. 

Tôi thấy chính mình rúng động, tôi tựa vào tường để lấy 
lại thăng bằng. 

- “Đây là pháp thuật (magic) gì thế ? Ngài đã làm gì cho 
con vậy?“ Tôi chậm chạp hỏi. 

Ngài không trả lời ngay, mà ngổi tập trung nhãn lực vào 
tôi. Sau rốt, dường như Ngài hài lòng với sự cẩn thận của 
Ngài. 

Cuối cùng Ngài đáp lời tôi. 

- “Nhà vua tưởng rằng có thể đến đây, học các bí mật của 
chúng tôi, rổi sau đó dùng chúng vào các mục đích riêng của 
vua. Quả thật không thể làm thế đâu, nhưng điểu đó vua 
không thể biết được. Tuy nhiên, vì ý tưởng như thế đã xâm 
nhập vào trí vua rồi, do đó chúng ta cần tìm hiểu xem cái 
đam mê bể ngoài này đối với chân lý và sự hiểu biết xuất 
phát từ sự thèm khát quyển lực hay là từ một mình sự sợ mà 
thôi, hoặc có hay không có động lực sâu xa nào nữa ẩn bên 
dưới các vẻ bên ngoài này. Do đó ta thử nhà vua bằng cách 
gợi lại cho vua nhớ lại Shahballazz. Ngay lập tức, vua bị thu 
hút đến hắn, đáp ứng với nốt (note) yêu thương mà ký ức 
gây ra rung động trở lại trong tim vua. Nhưng như thế chưa 
đủ, vì tình thương của vua có thể là biểu lộ của ham muốn 
ích kỷ mà thôi, do đó ta làm tràn ngập vua trong một lúc 


91 


112 Vòng Luân Hồi 


bằng ngọn lửa trắng của tình thương cao thượng mà trong 
ngọn lửa này tất cả những gì xấu xa tà vạy sau rốt sẽ bị 
chuyển hóa. Vì nhà vua không bị tan rã (shattered) bởi nốt 
trong sáng đang vang lên qua hào quang của nhà vua, vì nhà 
vua không chùn lại trước ta với nỗi kinh hoàng và phản 
kháng, thí nghiệm này đã cho ta thấy là bên trong vua, tia lửa 
tình thương vẫn đang cháy, mặc dầu bể ngoài không thể 
nhận ra được. Do đó, ta được phép tiết lộ cho vua một vài 
vân để mà trong trường hợp khác phải được giữ lại trong 
nhiều kiếp sống. Vì nên biết rằng nêu vua không nhận hắn và 
ta, ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi nhà vua 
trở về và chẳng bao lâu vua sẽ bị các tà lực (evil forces) mà 
hiện giờ vẫn đang giam nhốt vua áp đảo.” 

Tôi đáp : 

- “Giờ đây con sẵn sàng tin rằng năng lực huyển thuật 
mạnh mẽ này mà Ngài gọi là “tình thương” có thể thực sự tạo 
được các điều huyển điệu và thậm chí có thể chữa trị cho con 
nữa. Nhưng con vẫn không hiểu được vai trò gì mà người 
đàn ông này (tức Shahballazz- ND) đóng trong đó, trừ phi để 
giúp cho con có được cái nhìn sáng suốt (nsight) vào các điểu 
huyển bí này. Giờ đây, hơn lúc nào hết, con nhất quyết học 
hỏi cách nào để đạt được năng lực đó.” 

Ngài đáp: 

- “Hắn sẽ dạy cho vua, nhưng có lẽ không phải theo cách 
mà vua nghĩ. Hãy cho ta biết, cuộc đời của vua có trở nên 
hạnh phúc hơn nếu hắn ở bên cạnh vua ?” 

Trong một phút chốc im lặng, tôi cân nhắc các lời của 
Ngài. Điều thực lạ lùng là tại sao hình ảnh của người này đã 
chiêm lĩnh trí tưởng tượng của tôi, tại sao nó cho tôi thấy một 
sự thiếu thốn trong cuộc đời tôi mà từ trước đến giờ tôi 
không hay biết. Tôi không bao giờ có một người bạn, không 


Ai Cập 113 


bao giò yêu thương hoặc tin tưởng bất cứ ai. Có lẽ Re-Shep- 
Sut là con người thân cận với tôi nhất - các phụ nữ khác 
chẳng có nghĩa gì, chỉ là sự khao khát bùng lên và sự lãng 
quên thế thôi - tuy thế tôi không bao giờ tin cậy Re-Shep-Sut. 
Tôi luôn luôn cô độc, ở thế phòng thủ, giữ cho kẻ khác trung 
thành bằng sự sợ hãi, bằng bạo lực, do biết quá rõ rằng chúng 
sẽ bỏ mặc tôi khi tôi yếu thế, hoặc khi chúng nhận thấy rằng 
ở nơi khác chúng có lợi hơn. Nhiểu nỗi lo sợ của tôi đều bắt 
nguồn từ việc nhận thức này. Nếu có được chỉ một người 
thôi, người mà tôi tin là vẫn giữ được lòng trung thành khi 
tôi gặp cơn đau ngặt nghèo; người mà trong các thời kỳ bất 
lực ngày càng dâng cao này, có thể che chở cho tôi tránh được 
các kẻ thù ở ngay chính trong tôi; người mà tôi có thể thổ lộ 
tất cả nỗi lòng của tôi... tức là người sẽ thương yêu tôi hết 
lòng. Đúng rồi, đó là cái mà tôi đang cẩn, tôi thấy được điều 
đó chỉ bằng một tia chớp - thế là yên tâm (security). Yên tâm 
ư? Ở đâu cũng có sự mâu thuẫn (conflict) bên trong lẫn bên 
ngoài, ở đâu cũng có sự bất trắc (uncertainty), bây giờ lẫn sau 
này. Tôi muốn một điều gì đó hoặc một ai đó bển vững hơn, 
lâu dài hơn, vĩ đại hơn chính tôi. Sự yên tâm... sự thương 
yêu... có phải đây là câu trả lời cho vân để của tôi hay 
không? Phải chăng hai cái này đồng nghĩa nhau ? 

Tôi ngước đầu lên. Đối với tôi, muốn một điểu gì bao giờ 
cũng có nghĩa là lập tức theo đuổi để đạt được điều đó. Tôi 
lên tiêng : 

- “Đúng rồi, con cần người này như là một bạn đồng 
minh (ally). Con phải tìm ra hắn.” 

- “Cái gì cũng có thể được tìm thấy nếu biết tìm đúng 
cách.” Ngài lặng lẽ nhận xét. 

Đang bước nhanh, tôi liên dừng lại : 

- “Thế nào là đúng cách ?“ 


92 


114 Vòng Luân Hồi 


Ngài vẫn im lặng. Tôi chau mày : 

- “Ngài không nói ra sao ? Ngài có biết hắn ở đâu không? 
Xin chỉ cho con cách gặp hắn !” 

— “Ta đã bảo với vua rổi: con đường đó là con đường tình 
thương.” 

Tôi để lộ cử chỉ nóng nảy : 

- “Nhưng cái mà con cảm thấy là tình thương, nó sẽ là cái 
gì khác nữa đây ? Con cần hắn; con cảm thấy rằng con không 
thể sống mà không có hắn. Nếu Ngài không nói cho con biết 
hắn ở đâu, con sẽ hủy diệt thế giới để tìm hắn.” 

Ngài lặp lại và cười một cách cay đẳng : 

— “Tình thương ư ? Con ơi, con chưa biết tình thương thật 
sự là gì, nhưng tình thương của con là loại tình thương tốt 
đẹp nhất mà con có thể nghĩ ra, do đó không đáng lên án 
hoàn toàn.” Ngài lắc đầu. “Này Pharaoh, lòng kiêu hãnh và 
tự phụ của con khiến cho con thành kẻ mù quáng, tự phụ biết 
bao! Nếu không phải vì trình độ phát triển nơi con mà ta có 
thể thấy và có thể biết nơi cái tia sáng yếu ớt của điểm linh 
quang nhỏ bé mà ta đã nói đó là mầm hy vọng cho tương lai 
con, thì có lẽ ta đã trả con trở về rổi.” 

Vì tôi nhìn chằm chằm vào Ngài một cách giận dữ và có 
vẻ khó hiểu, Ngài chỉ vào chiếc băng bên cạnh : 

- “Đến đây, ta sẽ cố gắng soi tỏ chỗ tối tăm trong cách 
hiểu của con bằng cách chỉ cho con thấy tình thương nghĩa là 
gì và hố ngăn cách nào đang nằm giữa con với kết quả đạt 
được của nó.” 

Tôi bước lại, có cảm tưởng giông như một đứa trẻ bị trách 
mắng. Sự chán nản đã đi theo sau sự phấn khởi của vài phút 
trước. Tôi bắt đầu cảm thấy lại các cơn đau mãnh liệt cũ 
xuyên qua đầu, điểm báo trước một cơn đau dữ dội, nhưng 
lần đầu tiên tôi không hãi sợ. Ở đây, tôi biết không có một kẻ 


93 


Ai Cập 115 


thù nào dám lợi dụng sự yêu đuối của tôi cả. Tôi tựa đầu vào 
tường và khép mắt lại. Từ từ cơn đau nhẹ dần và chẳng mấy 
chốc tôi được bao bọc trong sự an bình mà trước đây tôi chưa 
bao giờ trải qua. 

Ngài bắt đầu nói : 

- “Suốt các kiếp sống đã qua, con có cái đam mê về 
quyển lực; bị mù quáng do lòng tự phụ quá mức. Con đã dồn 
hết nỗ lực vào việc tóm thu về cho mình (self- 
aggrandizement) bằng mọi giá và với bất cứ giá nào. Như con 
thấy, muốn đạt được các mục đích này, con liên kết với các 
ma lực (demonaic powers) trong thời Atlantis, bản chất các 
lực ma quái này là chia rẽ, do đó cốt yêu là thù địch với con 
người. Kẻ nào vẫn cứ kiên trì sử dụng các năng lực có tính 
cách hủy diệt như thế là - phải chỉ y biết được điều đó - từ từ 
tiêu diệt dòng 5inh lực vũ trụ bên trong chính mình, thay vì 
bổn phận đích thực của y là làm cho chính mình ngày càng 
mở ra với dòng sinh lực đó ở các mức độ ngày càng cao. Do 
đó, với mỗi lần luân hồi, sinh lực của y cũng như khả năng 
đáp ứng với các rung động cao của y cũng kém đi, thường 
thường sức mạnh của y trở nên yếu đi, còn khả năng phát 
triển trí tuệ và đáp ứng về mặt tình cảm trở thành xa xăm. 
Chỉ có kẻ mù - vì những người như thế, tất nhiên do hoang 
tưởng và các hy vọng hão huyển mà các tiếp xúc này tạo ra — 
mới không nhận thấy điểu đó, nêu cứ tiếp tục theo con 
đường bàng môn tả đạo này, thì sau rốt, y sẽ vướng vào đau 
khổ và bị thoái hóa (degradation) hết kiếp này đến kiếp khác 
trong không biết bao nhiêu là kỷ nguyên (untold ages).” 

Tôi ngổi dậy với một hơi thở gấp hít vào. 

Nhìn tôi, Ngài nói : 

- “Phải, nỗi sợ hãi đã ám ảnh con suốt đời là một ký ức. 
Điều may cho con là ký ức này vốn nằm trong số kết quả của 


116 Vòng Luân Hồi 


giáo huấn của con trong buổi đầu ở Đền Thái Dương, đã tổn 
tại mặc cho con cố gắng nghiền nát nó. May cho con - nếu 
không con có thể không bao giờ có được kinh nghiệm, thậm 
chí một ước muốn yếu ớt để thoát ra khỏi tình trạng nô lệ cho 
sự mù quáng do con tự gây ra, có thể con cũng không hay 
biết được cái nguy hiểm của con nữa. Vì nếu không có cái 
mầm chân lý này do những người thương yêu con gieo 
xuống, ta cho con biết rằng, trong kiếp sống này con sẽ không 
cảm thấy sự lay động của cái ý thức về mối nguy hiểm nội tại 
đó và sự bồn chổn lo lắng (unease) đó vốn là tiếng thì thầm 
yếu ớt đầu tiên của tiếng nói bên trong của linh hổn con và 
nó mang lại cho con sự an tĩnh, bất chấp mọi việc mà con đã 
làm, sau rốt là một hy vọng để đạt tới đỉnh cao nơi mà cội 
nguồn đích thực của sức mạnh có thể được thấu triệt, tức là 
mãnh lực sáng tạo, hợp nhất của tình thương. Con luôn luôn 
coi thường tình thương, tuy nhiên trong một kiếp sống nó đã 
cứu được con, đưa con trở lại, cách xa khỏi miệng hố đấy. 

Ngài dừng lại lâu đến nỗi cuối cùng tôi buộc phải lên 
tiếng : 

- “Làm thế nào nó cứu được con ?“ Tôi hỏi “Kỷ niệm này 
ra sao ? Chuyện gì đã xảy ra trong các kiếp sống giữa lúc đó 
vỚi bây giờ ?“ 

Ngài đáp : 

— “Ta có thể chỉ lại cho con, nhưng có lợi gì cho con khi 
thấy lại các kiếp sống hư hỏng và bị lãng phí này ? Đó là các 
kiếp sống nô lệ và đê tiện, những kiếp sông mà do bị ám ảnh 
bởi việc tôn sùng chính con (worship of yourself) và bị mù 
quáng bởi sự cao ngạo đối với tình trạng đích thực của con, 
con chìm xuống ngày càng thấp cho đên khi, đầu thai vào các 
hình hài luôn luôn thấp kém và dã man hơn, cuối cùng con 
trở nên không hơn gì một hiện thân thiểu trí khôn (mindless 


94 


Ai Cập 117 


personification) của tất cả các thèm muốn xấu xa và mang 
tính chất huỷ diệt mà con đã tạo ra vào thời Atlantis. 

“Do bởi một vài dây liên kết mà con chưa hiểu được, có 
nhiều người được ràng buộc với con và vẫn yêu thương con, 
nhìn thấy con trượt vào hố thắm nhưng chịu bất lực không 
giúp được con, vì không có gì nơi con có thể đáp ứng với các 
rung động của tình thương và chân lý mà họ tuôn đổ vào 
con. Nhưng không một ai bị bỏ rơi mãi cho đên khi mọi hy 
vọng mất hết, nên cuối cùng, Shahballazz, người mà con đã 
có lần yêu thương thực sự trong một quá khứ còn xa hơn là 
kiếp sống ở Atlantis này, được phép thực hiện sự hy sinh cao 
cả và tự nguyện chịu sinh ra trong một thân xác thô trược đến 
nỗi Shahballazz có thể tiếp xúc được với con dựa trên chính 
trình độ của con. Thế rồi Shahballazz đi vào chỗn bùn lây với 
con và từ từ qua suốt một lần luân hồi dài và mệt mỏi, từ cái 
lớp vỏ (shell, thân xác) của người bị ruổng bỏ khốn khổ mà y 
đã chọn, y triển miên phóng rọi vào con một dòng suối bác ái, 
như vậy là y đang tìm cách chọc thủng lớp vỏ vật chất trọng 
trược đó (lớp vỏ này đã bao bọc con) để cho ánh sáng có thể 
tuôn vào. Khi người ta thổi vào đống lửa sắp tắt, thì cuối 
cùng làm cho ngọn lửa bùng lên, cũng thế hắn đã cố thổi vào 
hòn than mà tất cả những ai không nhìn bằng con mắt của 
tình thương sẽ gọi là đã lụi tàn. Và hắn đã thành công, vì 
trong kiếp sống đó, nhờ vâng theo một bản năng hầu như mù 
quáng, mà con đã hy sinh sự sống của con cho sự sống của 
hắn và nếu con biết truy ra thì đó chính là cho sự sống của 
con. Vì hành động độc đáo đó mà khi con từ trần, thay vì 
chìm lập tức vào cảnh giới thấp nhất như số phận con được 
định trước để lưu trú tại đó giữa những hình thù gớm ghiếc 
mà chính con đã tạo ra bằng tư tưởng của con, con lại được 
nâng lên cảnh giới cao hơn. Con trở lại cõi trần với một ít ký 


95 


118 Vòng Luân Hồi 


ức về một trạng thái tinh anh hơn. Ký ức này thường hiện ra 
(haunted) với con ngay cả trong thân xác của một người nô lệ 
da đen bán khai. Cuộc tranh đấu hướng thượng đã bắt đầu. 
Hết lần này đến lần khác con được tái sinh để tìm kiếm sự 
hiểu biết mới cho đến khi sau cùng con đạt đến một trình độ 
(stage) mà một lần nữa con có thể được dành cho một phạm 
vi trách nhiệm nào đó. Các quyển lực từ trước đến giờ bị cắt 
đứt, nhờ đó được giao lại cho con để thử thách con và xem 
coi con đã học hỏi được bao nhiêu. Thế là con tái luân hổi vào 
dòng dõi Pharaoh, nhưng qua một bà mẹ sao cho bà mẹ này 
truyền lại cho con tính chất hùng liệt (fierce) và kém lòng trắc 
ẩn (ruthless), hai tính chất này vẫn là một phần của bản chất 
con, vì con người luôn luôn là những gì mình tự tạo cho 
mình. 

“Nhưng có một nguy cơ lớn ở đây, vì Thiên Luật ân định 
rằng khi người nào có cơ hội sử dụng các quyển năng cũ xưa, 
thì đồng thời bất cứ lực báo phục nào (forces of retribution) 
có liên quan với quyển năng đó từ quá khứ cũng được phóng 
thích theo. Do đó tất cả các năng lượng hủy diệt mà con đã cố 
tình gắn chặt vào chính con (trong thời Atlantis- ND) đã thừa 
cơ hội này để tác oai tác quái (for power). Đây là các kẻ thù 
đang tấn công con ngày nay và chúng đang đi gần đến chỗ 
phá hủy thể xác và trí não con. Đây là những cái sẽ đứng giữa 
con với tất cả các ước muốn của linh hổn con như là tình 
thương, hạnh phúc, sự yên tâm (security), bất cứ hy vọng nào 
về sự tiến bộ, về năng lực trở thành hữu dụng trong cõi đời, 
cho đến khi con kiểm soát và thanh toán (redeem) được 
chúng, vì chỉ khi nào một người có thể chế ngự được chính 
mình và các đam mê của mình thì y mới thích hợp để làm bất 
cứ điều gì ngoài việc là một người phụng sự (servant)“. 


96 


Ai Cập 119 

Khi Ngài dứt lời, tôi ngổi bất động hồi lâu, tay bóp trán, 
tìm cách thoát ra hố sâu đen tối mà các tiết lộ của Ngài đã 
thấy tôi vào đó. Giờ đây tôi mới hiểu ra các nỗi sợ hãi mà từ 
trước đến giờ tôi không thể lý giải được, nhưng hiểu biết đó 
chỉ làm tăng các nỗi sợ lên gấp trăm lần. Hơn bao giờ hết, tôi 
cần sự an uỷ (an ủi) và sức mạnh mà Shahballazz đã trở 
thành biểu tượng cho hai thứ đó.. 

Đức Thầy (Ruler) hắn đã đọc được tư tưởng tôi, Ngài nói: 

- “Con cần biết ngay rằng Shahballazz không có ở đây, 
và nếu hắn có ở đây đi nữa, bất cứ sự gặp gỡ nào giữa hai 
người cũng không thể xảy ra được, khi mà các rung động của 
con vẫn còn thô và trọng trược như hiện nay. Các rung động 
đó chỉ làm tổn hại cho hắn và làm ngăn trở công việc riêng 
của hắn mà thôi. Sự hy sinh mà hắn dành cho con chỉ được 
cho phép xảy ra một lần thôi. Bây giờ chính con phải đạt đến 
hắn bằng cách thanh luyện chính con cho đến khi con trở nên 
thích hợp để đứng trở lại bên cạnh hắn. Ngày đó chỉ có thể 
đến khi con đã đánh bại được kẻ thù trong chính con. Chúng 
rất thực, rất mạnh. Có lẽ con quá yếu đuối không thể cố gắng 
hoàn thành bất cứ sự chinh phục nào như thế trong kiếp sống 
này - chúng có thể đánh bại (overthrow) con.” 

Các lời lẽ của Ngài chạm vào lòng kiêu hãnh của tôi, lập 
tức toàn thể con người tôi nổi lên phản kháng. Sao! Chúng 
dám cản đường tôi ư, hỡi các tà lực kia,hõi những kẻ thù vô 
hình kia ? Chúng muốn chia cách tôi với con người quý mến 
của tôi - chúng đuổi theo tôi tới chết, làm cho tôi cô độc, điên 
cuổng sao ?...Và ngay cả bên kia kiếp sống này, không cho tôi 
có hạnh phúc, quyển lực, tình thương nữa sao? Bao nhiêu 
hình ảnh diễn ra trước mắt tôi. Tôi thấy chúng hiển hiện, với 
các gương mặt chế giễu; chúng khoác lấy hình dáng của tất cả 
những người mà tôi thù ghét và khinh khi. Và điểu tất nhiên 


120 Vòng Luân Hồi 


phải xảy ra trước cái viễn tượng của cuộc chiến hoặc khi ý 
muốn của tôi bị ngăn cản bằng bất cứ cách nào, tôi cảm thấy 
nổi lên trong tôi loại thị dục mãnh liệt chứa đầy năng lực phá 
hoại vốn đã cuốn và thôi thúc tôi suốt trọn kiếp sống, cơn 
giận mãnh liệt (red anger) chính nó phá tan mọi rào cản, 
nghiển nát mọi sự đối kháng. Đầu tôi bắt đầu ù lên, tim 
nghẹn lại, sức mạnh đổn lên cho đên khi tay chân tôi dường 
như phổng to lên dường như sức mạnh của người mười kích 
hoạt thân thể tôi. Nhưng giờ đây cơn cuổng nộ này không 
hướng ra ngoài, mà quay vào trong chống lại chính tôi, chống 
lại sự yếu đuối của chính tôi, chống lại các Sức Mạnh huyển 
bí đã dám xâm chiếm trí não tôi, thân xác tôi. Tôi có phải là 
ông chủ, Chúa Tể của con người tôi hay không ? Tôi bật đứng 
lên, linh tính (forebodings) và các nỗi sợ đã tan biến trước 
động cơ hành động này. Đây là một thế giới mới cần chinh 
phục, đây là một đối thủ to lớn hơn và mạnh mẽ hơn là các 
bộ tộc thường hay xung đột với Ai Cập, hoặc là ngay cả chính 
thần Set. 

Tôi hét to : 

- “Con sẽ đánh bại chúng, chỉ cần Ngài dạy con cách 
hành động như thế nào, cách nào để con có thể phá tan các 
bức rào ngăn cách con với các mong muốn của con.” 

— “Ta chỉ có thể hướng dẫn con tự chuẩn bị như thế nào 
cho cuộc chiến mà thôi,“ Ngài đáp, “không ai có thể chiến 
đấu với chúng trừ ra chính con. Tuy nhiên, trước khi làm như 
thế, ta muốn con xem xét những việc gì mà con sắp đảm 
trách, bình tnh, sáng suốt dưới ánh sáng của lý trí, với sự 
hiểu biết đầy đủ, chớ không phải với thị dục mù quáng.” 

Tôi tính nói, nhưng Ngài đưa tay chặn lại và nghiêng tới 
trước, tiếp tục nói với một cách gây ân tượng mạnh mẽ đến 


97 


Ai Cập 121 
nỗi tôi cảm thấy sự sôi nổi trong tôi từ từ xẹp xuống giống 
như ngọn lửa lụi đi vì nước. 

Ngài nói : 

— “Có hai con đường để con người đi đến mục tiêu. Con 
đường chậm chạp mà đa số con người đang dân bước trên đó 
thì tương đối dễ đi và an toàn. Con đường này chiếm đến 
hàng trăm kiếp sông, nhưng cũng cần có các cuộc nghỉ dài 
trong các cõi giới trung gian vì nó cần có một sự mở rộng rất 
từ từ qua sự thay đổi chậm chạp chất liệu tỉnh anh của các 
thể. Có một mức độ hạnh phúc tốt lành, vì việc thanh toán 
(nghiệp quả - ND) được đòi hỏi một cách từ từ, nhưng cũng 
có một số lớn đau khổ không cần thiết vì sự vô minh kéo dài, 
tất nhiên nó cũng sẽ mang lại sai lầm và đau khổ. 

Còn con đường thứ hai, tức con đường phải luôn luôn 
được chọn một cách có cân nhắc, với đôi mắt mở rộng và 
bằng sự tác động của ý chí, thì lại khác hẳn. Trên con đường 
dốc này, con người cố gắng thôi thúc các diễn trình tiến hóa 
bình thường. Hắn không được phép la cà, phiếm du (idle 
lingering), nợ nần của hắn dổn thúc vào hắn ở mọi góc 
đường (turn), các kiếp sống của hắn tràn ngập với kinh 
nghiệm đắng cay để cho hắn có thể học hỏi kinh nghiệm một 
cách mau chóng hơn. Đã thế, hết kiếp này đến kiếp khác, hắn 
tự gọi đến với mình bất cứ sức mạnh hành khí nào (elemental 
forces) mà hắn đã tạo ra bằng pháp thuật (magic) trong quá 
khứ, hắn bị buộc phải chiến đấu liên tục với chúng cho đến 
khi chúng bị chính phục. Hắn hiểu biết về chính mình nhiều 
hơn bao kẻ khác, bén nhạy hơn với cái tà (evil) cũng như cái 
chính (good). Cũng thế, một khi đã đặt chân lên con đường 
thứ hai này rồi, một sự sa ngã (fall), nẽu quả có sa ngã, sẽ có 
các hậu quả khủng khiếp hơn.” 

Tôi nói với vẻ coi thường : 


98 


122 Vòng Luân Hồi 


— “Con sẽ theo con đường đó, con nhất quyết không để 
cho các tà lực này chặn đường hết kiếp này đến kiếp khác. 
Con sẽ sớm đối phó với chúng, hiện giờ ý con đã quyết tiêu 
diệt chúng.“ 

Ngài liếc nhìn tôi, nửa thú vị, nửa thương hại, nhưng tôi 
đang phãn khởi bởi ý tưởng về mọi cái phi thường (marvels) 
và các kỳ công (feats) của sức mạnh mà tôi sắp đạt được và 
năng lực nhờ đó mà có được, tôi cũng bị khích động bởi ý 
thức về cái nguy hiểm và mạo hiểm, đến nỗi tôi khó mà chú ý 
đến vẻ mặt của Ngài lúc đó. 

Tôi nói thêm : 

- “Để con bắt đầu ngay hôm nay. Con cần phải làm gì?” 

- “Điểu cốt yêu nhất đó là con nên thấy được các kẻ thù 
của con tận mặt, vì không ai có thể chiến đấu với cái không 
biết.” 

Tôi nở một nụ cười cương quyết : 

— “Xin chỉ cho con thấy được chúng, con không hể sợ.” 

Ngài nói : 

- “Này con, đừng quên rằng đây là những kẻ thù nằm 
bên trong - Chúng là chính con đấy, con đã biến chúng thành 
một với con rồi. Con không có ý niệm nào về cái uy lực 
khủng khiếp của các sức mạnh mà tính tự phụ và lòng ích kỷ 
tạo ra, đặc biệt là khi xuyên qua hắc thuật (black magic), các 
sức mạnh hành khí (the elemental energies) của thiên nhiên 
đã cố tình được mời gọi (invoked) để làm mạnh thêm hai tính 
tự phụ và ích kỷ này. Nếu ta để cho con thấy được chúng vào 
lúc con chưa được chuẩn bị như hiện nay, con sẽ bị hủy diệt 
tức khắc.” 

Tôi bối rối hỏi : 

— “Vậy con phải làm gì bây giờ ?“ 


Ai Cập 123 


- “Nêu con đồng ý chịu đựng một vài nghi thức thanh 
luyện (purificatory rites) và hối lỗi (penances) có lẽ sẽ kéo dài 
khoảng chín tháng, thì bấy giờ có thể tiến hành công việc như 
thế được. Nhưng ta cảnh cáo con rằng các cách luyện tập này 
tự chúng cũng là một thử thách (ordeal) mà ít người không 
theo giới luật và dễ dao động (unstable) như chính con khó 
có thể hy vọng trải qua một cách thành công. 

~ “Còn nếu con khước từ thì như thế nào?” 

— “Lúc đó con phải quay lại cõi đời ngay tức thì. Con đã 
được trang bị bằng kiến thức mà con đã hoạch đắc ở đây, rồi 
con tìm cách cai quản phần còn lại của đời con cho phù hợp 
với hiểu biết đó.” 

- “Vẫn còn không biết rõ về bản chất của các lực lượng 
(powers) đang tấn công con thì làm sao con chiên đấu với 
chúng ?“ Tôi lắc đầu. “Không, không; con đã đi quá xa, con 
biết quá nhiều - Con phải biết tất cả - và chiến thắng.” 

— “Có thể con không thắng được đâu. Ta không hứa rằng 
con sẽ thắng; ta chỉ hứa con sẽ biết nhiều hơn về kẻ thù và có 
lẽ có vũ khí đầy đủ hơn để chiến đấu, thế thôi.” 

Tôi nhún vai : 

- “Nếu trong bất cứ trường hợp nào con cũng phải chết, 
thì xin hãy để con chết khi đối mặt với kẻ thù” - Tôi mỉm 
cười - “nhưng con sẽ không chết đâu.” 

- “Việc lựa chọn thuộc về phần con”, Ngài nói một cách 
hơi nghiêm khắc. “Nhưng có một điểu con đã bỏ sót. Ta nói 
rằng cần có chín tháng; trong thời gian đó con sẽ không có 
bất cứ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài. Tuy thế con có các 
bổn phận nhất định ở đó. Con là Pharaoh; con còn ngai vàng 
và xứ Ai Cập.” 

— 49) AI Cập...con gạt bỏ nó sang một bên. Con làm được 
gì để chăm lo cho Ai Cập ? Nó có thể chờ con trở về. Dù sao 


99 


124 Vòng Luân Hồi 


chăng nữa, cuộc đời làm vua đó đem lại được gì cho con? Đã 
từ lâu con mệt mỏi vì nó rồi. Thực ra con tìm được đôi chút 
thỏa mãn nơi đó, trừ ra cái thú vui chinh phục ban đầu.” 

Ngài thở dài. Lúc đó tôi chẳng rõ vì sao. 

- “Thôi cũng được, nêu đó là quyết định của con. Tuy 
nhiên thuộc hạ của con có thể phản lại con, còn Ai Cập bị xâu 
xé vì xung đột; dân chúng có thể chịu lầm than - nhiều người 
có thể bị huỷ diệt.” 

Tôi nói một cách thô lỗ : 

— “Để họ chịu khổ còn hơn con chịu khổ. Linh hồn con 
không quan trọng hơn Ai Cập sao? Nếu con có thể lẫy lại sức 
khỏe, có năng lực như xưa, thì chẳng mãy chốc con có thể 
đem lại trật tự, chấm dứt cảnh hỗn loạn mà sự vắng mặt của 
con có thể gây ra. Con đã sắp đặt mọi kế hoạch trước khi con 
tới đây, sẽ có rắc rối cho đám thuộc hạ của con nếu con biết 
được chúng bất tuân lệnh con! Con sợ chính sự yêu đuối của 
con, chớ không sợ sức mạnh của kẻ thù.” 

Ngài nói một cách lấp lửng (non-committally): 

- “Thế thì ngày mai con sẽ bắt đầu luyện tập.” 

Trong chín tháng trời, tôi ở lại Thạch Động (Temple of the 
Rocks). Suốt thời gian này, tôi ở trong các hang động ngầm 
tối đen dưới đất để học tập các Bí Pháp (Mysteries). Đức Thầy 
Bí Mật đã nói thật khi Ngài cảnh cáo tôi về những chuyện sắp 
xảy đến. Tôi là kẻ chưa bao giờ biết đến giới luật hay tự chế 
nên lắm khi sắp sửa đầu hàng, nhưng tính kiêu hãnh cứng 
cỏi giúp cho tôi giữ được lời hứa khi trước. Chẳng bao lâu tôi 
phát hiện ra rằng bất cứ khi nào tôi do dự hoặc phản kháng, 
thì các ngập ngừng của tôi lại được làm cho mạnh thêm bởi 
sự tấn công ngẫm ngầm của các kẻ thù bí mật của tôi, chúng 
đang tìm cách làm suy yêu quyết tâm của tôi. Thường khi 
chúng nắm lãy thể xác tôi, làm cho thể xác nổi lên cơn điên. 


100 


Ai Cập 125 


Tuy nhiên, ngay trong cơn điên loạn này, vốn thường làm 
cho nhiểu người rơi vào tình trạng quên lãng, tôi vẫn là một 
người quan sát (spectator) có ý thức và bị khổ sở vì kinh 
khủng, vì lẽ không bao giờ tôi hoàn toàn bị đẩy ra khỏi xác 
thân như thuở xưa, mà luôn luôn có đủ tỉnh táo để vật lộn và 
thường để tuyệt vọng. 

Cuối cùng, chính Đức Thầy đã dạy tôi đủ mọi điểu, trong 
lúc này, tôi đã phát triển được một tình cảm mà chắc chắn là 
có đôi lúc tiến gần đến tình thương, tôi rất thán phục sự minh 
triết, sự kiên nhẫn và uy lực của Ngài, vào một lần Ngài gọi 
tôi đến Động Linh Quang (Cave of Sacred Light), nơi đặt quả 
cầu pha lê vĩ đại. Ngài nói : 

- “Thời kỳ dự bị đã chấm dứt, con đã hoàn thành mỹ mãn 
mọi việc với hết khả năng của con ở nơi đây. Giờ đây con 
phải trở về với thế giới của con. Nhưng trước khi quay về, 
nêu muốn, con có thể thấy được kẻ thù của con, những kẻ 
đang giữ con trong vòng nô lệ, mặt đối mặt. Nhưng ta cảnh 
cáo con một lần nữa, con có thể vẫn không thoát khỏi nó.” 

Tôi chậm rãi hỏi ; 

- “lrong bất luận trường hợp nào con cũng phải trở về 
phải không?” 

Ngài cúi đầu xuống thấp. 

- “Và cho đến khi con thấy được sự thật về chính con, 
không có cơ may nào để đạt đến mục đích của con phải 
không ?“ 

- “Không đâu, sau cùng mọi người đều phải thấy Tổng 
quả báo (Dweller on the Threshold) đang ngăn chận trên con 
đường của mình. Trong kỷ nguyên này, nhân loại chưa được 
chuẩn bị đầy đủ để được đưa đến tình trạng diện đối diện 
với cái ngã đích thực (true self) của mình, tức hình ảnh 
(image) của quá khứ của họ. Điều đó sẽ chỉ có thể xảy ra cho 


101 


126 Vòng Luân Hồi 


nhiều người hơn trong một kỷ nguyên còn xa với hiện tại đến 
nhiều ngàn năm. Từ giờ cho đến lúc đó, con người sẽ chống 
chọi với tà tính (evil nature) của mình hầu như một cách mò 
mẫm, tức là đi theo con đường chậm chạp. Con có thể chọn đi 
theo con đường này, con chưa cam kết đi vào con đường kia. 
Nhưng nếu con muốn thấy trước phương pháp luyện tập của 
tương lai, ta cảnh cáo con như ta đã làm lúc trước, đó là việc 
này chỉ có thể làm được với một cố gắng phi thường và với 
một giá đắt. Một số người đang làm như thế, còn con, con cần 
nghiên cứu kỹ trước khi con thách đố Thiên Luật.” 

- “Con phải biết sự thật,” tôi đáp. 

Vẻ mặt Ngài trở nên rất đổi dịu dàng : 

- “Được rổi, hỡi con. Ý muốn của con sẽ không bị khước 
từ. Bây giờ con hãy về phòng và nghỉ ngơi trước cuộc thử lửa 
(ordeal).” 

Tôi không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng chọt tỉnh lại 
dường như bị đưa trở lại bằng một cú chạm mạnh. Người tôi 
lạnh như băng và vô cùng sợ hãi khi thấy mình không thể cử 
động tay chân, mà cũng không thể nhắm mắt được vì mắt cứ 
dán chặt vào bóng tôi trước mặt, bóng tôi này có một tính 
chất kỳ lạ vì nó đục mờ (translucence) dường như đó là một 
cái gương lớn. Tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kẹp chặt 
dường như hôn mê đang giữ lấy tôi, và khi tôi nằm yên nơi 
đó như bất lực thì một nỗi khủng khiếp không thể kềm chế 
được chụp xuống tôi, vì bị dội lại trong bóng tối sâu thẳm 
này, tôi chợt nhận ra một hình thù (shape) từ từ hình thành. 
Nó vượt lên trên tôi, cao đến nỗi đụng đến trần nhà. Đầu tiên 
nó chỉ là một vết mờ (blur) được soi bằng một thứ ánh sáng 
yếu ớt, hơi đỏ, nhưng chẳng bao lâu nó bắt đầu tỏa sáng ở 
ngoại biên (edges) với một loại ánh sáng như lân tính (lân 
quang) và tôi nhận ra trong đó nét tương tự như mặt người. 


Ai Cập 127 
Cùng lúc đó tôi cảm nhận được một mùi hôi khủng khiếp 
hầu như làm tôi nghẹt thở, và mùi hôi đó tăng lên cùng với 
sự xuất hiện của gương mặt, từ đó tuôn ra giống như một 
luổng hơi thối rữa. Các đường nét trở nên rõ hơn và thình 
lình tôi nhận ra cái gương mặt đang nhìn vào tôi này với đôi 
mắt bất động lại là chính tôi. Chính tôi, nhưng không phải 
của tôi (my own. yet not mine), vì đây là một cái mặt nạ 
(mask) ghê tởm đến nỗi nó làm cho tôi xây xẩm và buổn nôn, 
còn từ mắt, mũi và đôi môi nứt nẻ, nhỉ ra một dòng nhầy 
nhụa chất thối rữa gớm ghiêc vượt ngoài sự tưởng tượng. Kế 
đó, tôi thấy nó không có thân mà chỉ là một khối đen không 
có giới hạn, dường như đi chuyển lui tới qua lại vào các 
khoảng không khó đò. Hơn nữa dường như nó bị mù, điếc và 
câm. Chẳng bao lâu tôi hiểu ra rằng nó được kích động 
(animated) chỉ từ một trung tâm, chỗ thấp nhất, tâm này xoáy 
mạnh trong một vòng tròn úp ngược, lầy nhầy, tuy nhiên 
mạnh đến nỗi toàn bộ cái bóng giả tạo (simulacrum) đó được 
điểu khiển bằng sức mạnh của nó. Mỗi phút trôi qua Hình 
Thù đó trở nên trong hơn. Giờ đây tôi nhận thức rằng từ mỗi 
câu tử của nó, có các sợi cực nhỏ (minute filaments), có một 
chất gì đó giống như máu nổi bập bểnh và nối liền hình thù 
đó với tôi. Tôi không thể trốn sự thật được nữa. Hơi thở của 
chính tôi chảy suốt qua cái trung tâm sự sống trương phổng 
lên đó. Mùi hôi thối phê tởớm đang bao lấy tôi chính là cái 
phân thân (emanation) mà bởi đó nó và tôi hiện tổn; tiếng vo 
vo buổn tẻ (dull humming) vốn gây khổ sở cho đôi tai tôi từ 
lúc tôi tỉnh táo chính là âm điệu (note) của nó - và luôn cả của 
tôi. Nó là chính tôi, thành phần của chính con người tôi. 
Không phải tất cả chỉ có thế, vì khi tôi nằm và bị tê cứng ở đó, 
tôi đột nhiên biết được rằng gian phòng tràn đẩy các hình thù 
nhỏ hơn, sở đi chúng được gọi là các hình thù, vì nhiều loại 


102 


128 Vòng Luân Hồi 


không có hình dạng rõ rệt (formless), mà chỉ là các giọt máu 
được làm linh hoạt bằng một sự sống có nhịp đập chậm; có 
các thứ biết bò (crawling things) bốc ra mùi hôi của các ao tù 
nước đọng; có các dòng chảy ngoằn ngoèo mang ánh sáng 
xám với những con mắt đầy ác cảm; có các huyết tỉnh linh 
(blood-elementals, tinh-hoa-chất của huyết) với vẻ bể ngoài 
có hình người (asemblance of human form); một con cua lớn 
nhọt nhạt, giương càng ra kẹp lấy tôi, tôi lo sợ biết chắc rằng 
trong một kiếp sống nào đó tôi phải tiếp nhận lấy nó. Có 
những hình hài khác (forms) có lẽ kinh khiếp nhất, vì chúng 
là các hình thể (shapes) của đàn ông, đàn bà và các loài thú 
mà tôi đã dùng pháp thuật để giết hại và buộc các thể tinh 
anh của chúng làm nô lệ cho tôi. Các hình thể này dường như 
gào to với tôi để đòi lại cho chúng hình hài vật chất, để cung 
cấp cho chúng chỗ tập trung kinh nghiệm mà tôi đã tước đi 
một cách thô bạo. Tôi cũng bị cột chặt vào chúng, cũng như 
vào Hình Thù kinh khiếp đó. Cuối cùng tôi mới tri ra những 
gì mà Đức Thầy Bí Mật (Secret Ruler) đã ám chỉ khi Ngài bảo 
tôi hãy ngưng lại trước khi cam kết bước lên Con Đường Quy 
Nguyên. Vì các sinh linh này đứng chắn đường tôi, ngăn 
chận cái cổng đầu tiên của tôi. Tôi biết rằng tôi phải thừa 
nhận, chấp nhận và chuẩn bị để thanh toán các món nợ của 
tôi đối với những Kẻ Chận Ngõ (Dwellers of the Threshold) 
này trước khi tôi có thể hy vọng đi xa trên con đường của tôi. 

Và khi ý tưởng này xuất hiện trong trí tôi, thì cái Hình 
Thù to lớn (great Shape) bắt đầu lay chuyển, và, giống như 
một đám mây phổng lên, nó giáng xuống tôi. 

Tôi hoàn toàn bị nỗi kinh hoàng xâm chiếm. Đó không 
phải là cái sợ của một người đang lâm vào trận chiên hay 
ngay cả cái sợ đối với bệnh tật, đau khổ, chết chóc, mà là một 
nỗi sợ bao la và chứa đựng tất cả (all-encompassing) đến nỗi 


103 


Ai Cập 129 


không thể tả được. Tôi gào thét lên, nhưng tiếng gào thét 
không ra được khỏi cổ. Tôi vùng vẫy, nhưng chỉ vô ích. Nó 
tới gần hơn, ở phía trên tôi, giờ đây nó hạ xuống, tôi cảm thấy 
một hơi ấm ghê tởm bò lên tay chân bị rét cóng của tôi. Mặt 
của nó nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt bất động trở nên to 
hơn, gần hơn; tiếng kêu rên (humming) làm điếc tai tôi, mùi 
hôi áp đảo lấy tôi. Tôi biết điểu gì sắp xảy ra, nhưng chịu bất 
lực không ngăn chận được. Cái Hình Thù đó quay về nơi 
xuất phát - nó lại trở thành tôi. Tôi nghĩ là tôi đã ngất xỉu; khi 
tỉnh lại, tứ chi tôi không còn bị tê cứng vì lạnh nữa - tôi sinh 
động trở lại - nhưng bằng cái gì? Tôi nằm ngửa, kiệt sức. Tuy 
nhiên nỗi kinh sợ đến mức cuổng trí thúc tôi chạy trốn. 
Nhưng làm sao có thể trốn thoát cái vốn là chính tôi ? Nếu tôi 
có bay tới cùng trời cuối đất (outermost bounds of earth), bay 
tới tỉnh cầu xa tít, nó cũng sẽ đi theo cùng tôi. Giờ chỉ còn vô 
thức (unconsciouness) quên lửng (oblivion), tịch diệt 
(annihilation) mới giúp tôi thoát được mà thôi; chìm vào tăm 
tối, không còn được ai biết, không còn biết gì nữa... 

Với một cố gắng tột cùng, tôi đứng dậy ra khỏi giường, 
đi đến chỗ đặt quần áo của tôi. Tôi cầm con đao găm lên. Xoá 
đi ký ức, đó là hy vọng mù quáng duy nhất của tôi, vì để nhớ 
lại, ngay cả chỉ một giây thôi những gì tôi đã biết, tôi sẽ đi 
đến chỗ mất trí. 

Bãấy giờ, ngay khi tôi đặt lưỡi đao vào cổ tôi, thì một bàn 
tay đặt lên tay tôi và tôi thấy Đức Thầy Bí Mật đứng ngay bên 
cạnh tôi. Mọi kiêu hãnh bay đi hết lúc đó, tôi sụp xuống chân 
Ngài, nắm lấy áo Ngài với một cử chỉ van xin thiết tha. 

- “Hãy để con chết”, tôi hổn hến, “để cho con quên hết ! 
Thật quá sức chịu đựng của con.” 

- “Con muốn biết, muốn thấy kia mà”, Ngài nhắc tôi. 


104 


130 Vòng Luân Hồi 


— “Con là một thằng điên, một thằng mù, một tên điên 
khoác lác; để cho con thoát, để cho con chết. Con không có 
thứ vũ khí nào để có thể chiên đấu trong cuộc chiến này cả. 
Con, con...Nếu con là cái đó thì tốt hơn hết con phải hứng 
chịu số mệnh của chính con. Hãy để cho con bị dập tắt, hãy 
để cho con bị hủy diệt.” 

Ngài đặt những ngón tay đầy thương xót lên trên cái 
đầu gục xuống của tôi. 

- “Con đã sớm quên rằng con còn là một đối tượng 
khác, tức cái huy hoàng mà con đã trải qua khi lần đầu chúng 
ta nói chuyện với nhau sao ?“ 

Tôi lắc đầu: 

- “Con không thể là cả hai được; ánh sáng chiếu rạng đó 
không phải từ tim con, mà là từ tim Ngài.” 

- “Không đâu, con là cả hai đấy; ánh sáng đó là câu trả 
lời của linh hổn con cho linh hổn ta, vì mọi linh hồn đều chia 
sẻ cùng một tỉnh hoa của tình thương. Tối hôm nay, những gì 
con cảm nhận và thấy được đều là huyễn tưởng, tuy nhiên 
các huyền tưởng này lại đủ thật trên các cõi thấp, và chỉ khi 
nào chúng bị hủy diệt, chúng mới không còn giáng xuống 
nữa. Cái chết sẽ không giúp ích gì cho con đâu, vì cái chết chỉ 
là một cánh cửa đưa đên một khía cạnh (aspect) khác rộng 
lớn hơn của sự sống, nơi mà nhiều điểu bị che khuất khỏi tầm 
mắt con người trong lúc còn ở trong hình hài vật chất, sẽ lộ 
ra. Nêu con tự ý lìa bỏ xác thân, con sẽ làm mất đi trong một 
thời gian dài, sự giúp đỡ của những người có nhiệm vụ trông 
coi kẻ mới chết và con chỉ sẽ bị đẩy nhanh vào tâm thức đầy 
đủ đến lĩnh vực mà các hình hài xấu xa và lệch lạc chế ngự.” 

- “Vậy thì làm gì bây giờ ?” tôi nói lớn. “Con sẵn sàng 
chống lại chúng, nhưng làm thế nào được, vì chúng là chính 
con ? Và chúng gắn vào chính con còn nhiều hơn là cái thành 


Ai Cập 131 


phần kia của con mà Ngài gọi là linh hổn con, nhưng con 
không thể thấy, cảm nhận hoặc biết được, do đó thật là vô 
dụng đối với con. Bảo cho một người đang sắp chết khát ở 
trong ngục sâu rằng có nhiều giếng nước phía bên kia bức 
tường nhốt y và y có thể tha hổ uống thì có ích gì đâu?“ Tôi 
dựa vào tường, kiệt sức vì xúc cảm. “Con bị trói chặt, con 
đang bất lực ! Nếu con phải vật lộn với cái vốn là chính con, 
nếu con phải chịu đau khổ vì các lỗi lầm của con trong vô số 
kiếp, thì làm như thế có lợi gì cho con đâu ?“ Tôi đấm vào 
ngực. “Con được cái gì nào ? Lạc phúc chăng ? Trong một 
ngàn năm chịu cực hình và thống khổ ? Có lẽ cũng đáng công 
tranh đấu lắm, về những gì mà con cảm nhận được khi Ngài 
vận dụng pháp thuật của Ngài lên người con quả thật là kỳ 
diệu - mặc dầu việc đó cũng đã phai tàn giống như một cơn 
mơ - nhưng đó cũng chỉ là một trạng thái trí não mà thôi; 
những gì con mong muốn ấy là sự vật hữu hình (tangible 
things)...“ Tôi tiếp tục đăm đăm nhìn vào Ngài một cách sầu 
muộn. Tôi đã bị sụp bẫy rổi. Tôi không thể nghĩ đến điểu gì 
khác nữa. Các kiếp sống đấu tranh, các giai đoạn đau khổ và 
không có cách nào để kết thúc cả. Sau rốt có được một cách: 
càng đấu tranh càng thêm đau khổ...Thực ra điều đó đủ đưa 
người ta đến chỗ điên đầu ! 

Một cái gì đó lên tiêng :“Hãy ngưng tranh đấu, ngưng 
thách đố lại Luật; tìm kiêm sự tịch diệt (annihilation), ngươi 
đã đi quá xa rồi, không phúc lạc nào xứng đáng với cái giá 
phải trả.“ Sự tịch diệt... lại một lần nữa lời đó khơi lên biết 
bao sợ hãi trong trí tôi. Tôi hồi tưởng lại tất cả những gì tôi đã 
học được trong nhiều tháng qua, và tại sao tôi ở đây. Không, 
không có lối thoát nào cả. Tôi cười lớn, bàn tay rung rung bóp 
trán. “...vậy mà con mong đợi Ngài ban cho con tri thức, đặt 
vào tay con bí quyết đưa tới quyển năng, tới hạnh phúc...” 


105 


132 Vòng Luân Hồi 


— “Ta đã truyền cho con tri thức,“ Ngài nói. “Ta đã chỉ cho 
con con đường dẫn đến nơi mà chiếc chìa khoá của quyển 
năng đích thực đang được cất giãu.” 

— “Ngài đã hủy diệt con,“ tôi trả lời. 

Trong phút chốc chỉ có sự yên lặng và trong cái im lặng 
đó, ký ức về châu Atlantis trở lại với tôi. Tôi đã nói những lời 
này trước mặt các tu sĩ của Đến Thái Dương, những người đã 
lên án tôi. Phải, đúng vậy. Bánh xe đã quay đủ vòng. Có phải 
lúc nào cũng thế không? Có phải con người luôn luôn bị 
mang trở lại cùng một điểm, cùng một vẫn để cho đến khi 
nhờ nỗ lực con người mới tự thoát được nó? Cheor đã nghe 
theo tiếng nói độc hại của các mãnh lực đen tối; hắn đã thách 
đố với Thiên Luật (Law)... 

Thờ thấn, tôi nhặt lên lưỡi dao găm, xoay tròn trong tay 
tôi. Không có lôi thoát. Tôi nhìn lên, hỏi : 

— “Giờ con nên làm gì ?“ 

Ngài đặt bàn tay lên cánh tay tôi , và nói : 

- “Hỡi con, con không ý thức được rằng cái cũ bao giờ 
cũng bị hủy diệt, nhường chỗ cho cái mới hay sao ?” 

Tôi mỉm cười một cách gượng gạo và lắc đầu : 

— “Con không chút phàn nàn. Ngài đã thực sự giữ lời hứa. 
Con đã rơi vào chính cái bẫy của con. Cho con hỏi, bây giờ 
con phải làm gì ?“ 

— “Con phải trở lại ngai vàng của con.” 

Tôi nhún vai một cách mệt mỏi : 

- “Việc đó đem lại lợi ích gì cho con, vì con đã thất bại 
trong việc tìm tòi ? Con bị hủy diệt ở đây thì cũng như ở đó 
mà thôi.” 

Vẫn giữ bàn tay Ngài trên cánh tay tôi, Ngài kéo tôi ra 
phía cửa, và nói : 


106 


Ai Cập 133 


- “Đi theo ta, có nhiều điểu con cần thấy trước khi con ra 
đi.” 

Chúng tôi trở lại đứng trong Động có Quả Cầu Pha Lê. Tôi 
liếc nhìn quả cầu một cách lo ngại, tự hỏi không biết có các 
kinh hoàng mới nào mà cái bể mặt huyển bí đó sẽ tiết lộ ra. 

Đức Thầy quay sang tôi và nói một cách trang nghiêm : 

— “Ta nhận thấy là con chưa hiểu hết tất cả những gì mà 
con được đến đây để học. Này Pharaoh, khi nhận chiếc ngai 
vàng của Ai Cập, con đã long trọng thể sẽ bảo vệ và che chở 
mảnh đất thiêng của các Thần Minh cao cả. Hãy xem đi !“, rồi 
Ngài phất tay về phía quả cầu pha lê. 

Tôi nhìn vào và lạ lùng biết bao, bể mặt quả cầu bị khuấy 
động. Thoạt tiên, tôi chỉ thấy các đám mây bụi và các con 
sông máu, kế đó từ từ trong đám xáo trộn đó, tôi thấy nhiều 
chiên sĩ bộ binh tiến tới, ngã gục dưới những trận mưa tên. 
Tôi thấy các đển thờ to lớn chìm ngập trong biển lửa. Các 
gương mặt đi qua trong cơn xáo trộn, đây là những gương 
mặt quen thuộc với tôi; những viên chỉ huy dưới quyển tôi, 
đẫm máu và tuyệt vọng, các viên tướng và các viên thủ lĩnh 
của tôi đang tháo chạy trước đám người man rợ. Tôi thấy Ai 
Cập đang trong cơn tàn phá và mọi công trình của tôi bị phá 
hủy. Kế đó hình ảnh trở nên rõ ràng hơn, chính xác hơn. Tôi 
thấy Re-Shep-Sut và biết rằng mọi lời thể mà tôi đã liên kết 
vào nàng đã tỏ ra không còn hiệu quả gì nữa. Net-Ka đã chết, 
còn Re-Shep-Sut tìm cách kêu gọi hổn ma (spirit) của em 
mình và học được từ Net-Ka các bí mật vốn không được phép 
tiết lộ, nên đã tìm kiêm sự trợ giúp của những nữ phù thủy tà 
phái, tức những kẻ trú trong Đến của thần Set. 

Tôi thấy Re-Shep-Sut ngày càng sa đọa và ở dưới ảnh 
hưởng của các nữ phù thủy tà phái, không chịu nghe theo lời 
của Besiurt, bác bỏ lời khuyên của hắn, chế giễu các tiên đoán 


134 Vòng Luân Hồi 


của hắn. Tôi thấy nàng chọn tình nhân trong số những tên nô 
lệ thấp kém nhất và làm hoen ố cái ngai vàng tôn kính của 
Pharaoh bằng lối sống phóng túng trụy lạc của nàng và các 
điểu ghê tởm mà nàng thực hành một cách công khai. Tôi 
thấy người dân, cuối cùng bị khích động vào cuộc nổi loạn, 
đang kêu cầu đến các tu sĩ Đến Ra, còn Re-Shep-Sut ngầm 
thương lượng với các kẻ thù bất cộng đái thiên (most bitter 
enemies, kẻ thù không đội chung trời) của tôi. Kế đó, tôi thấy 
rõ cách nào mà Besiurt nguyền rủa Re-Shep-Sut từ trên bậc 
thểm cao nhất của Đến Thò; tôi thấy nàng đang tháo chạy, 
một kẻ bị ruổng bỏ thất bại. Trong một chốc, tôi thấy gương 
mặt thất vọng của nàng đang chìm xuống dưới dòng nước 
đen tối. 

Tôi bước lui lại trong cơn giận dữ, bị khích động trước các 
thực tại của một cảnh sống mà hầu như tôi đã quên mất. Tôi 
gào lên : 

— “Con đã bị phản bội, bọn man rợ đã xâm phạm biên 
cương !“ 

- “Không có kẻ phản bội nào cả trừ chính con,“ giọng nói 
điểm tĩnh của Ngài vang lên. “con có quyển gì mà đặt trách 
nhiệm của con lên những đôi vai quá yếu không mang nỗi 
sức nặng của trách nhiệm đó ? Chỉ một mình con mới làm 
cho tai họa này xuất hiện. Con có hai cách chọn lựa - ta 
không ép buộc con chọn cách nào, nhưng ta xin nhắc lại rằng, 
trong cơn kiêu hãnh thiếu sáng suốt, con đã nói : Linh hồn 
con không đáng giá hơn Ai Cập sao ?“ Hiện giò Ngài đứng 
trước mặt tôi, cao lớn và nghiêm khắc; lúc đó Ngài dường 
như giõng Thần Thoth, vị Thần công lý kinh khiếp. “Hạnh 
phúc của linh hồn một con người có là gì khi so với hạnh 
phúc của hàng ngàn người nam lẫn nữ đang đặt tin tưởng 
vào người đó? Con đáng bị trách cứ vì bổn phận không được 


107 


Ai Cập 135 


làm tròn. Con ham muốn quyển lực, khi thấy nó trượt khỏi 
tầm tay, con mới đến đây, hy vọng học cách làm thế nào giữ 
được sự thống trị. Giờ con đã thấy được Ai Cập, con đã nhìn 
vào chính bản thể của con. Con có còn đám nói rằng con thích 
hợp với vai trò lãnh đạo (lordship) nữa hay chăng? Con hãy 
xem xét lại vận mệnh của nhiều người có nên được phó thác 
cho một người như con không, một người bỏ rơi xứ sở mình 
để cứu lẫy chính mình ra khỏi các thị dục mà mình không thể 
kểm chế?” 

Tôi quay lại, giận dữ và hoang mang : 

- “Thế thì phải làm gì? con không được tìm cách chữa lành 
bệnh cho chính con và học cách làm thế nào để dành lại sự 
kiểm soát này sao ?“ 

- “Hoàn thành nhiệm vụ của mình mới đúng là cách duy 
nhất để lấy lại cả sức mạnh (strength) lẫn sự kiểm soát 
(control)“, Ngài nhận xét một cách lạnh lùng. “Nếu con sẵn 
sàng hy sinh phúc lợi của riêng con cho đất nước của con, thì 
con đã tạo được một bước tiến trên con đường tiến hóa của 
con, nhờ thế con xứng đáng nhận được sự trợ giúp lớn lao 
hơn và sự khai ngộ cao xa hơn là cái mà ta được phép mang 
lại cho con hiện giờ. Như con thấy, con đã làm phát khởi các 
nguyên nhân mới dẫn đến việc báo phục (fresh causes of 
retribution) để vào một lúc nào đó con sẽ phải trả giá.” 

Tôi lộ ra một cử chỉ thất vọng : 

- “Dường như là bất cứ cái gì con chọn cũng sai hết.” 

- “Bởi vì đầu óc con vẫn còn bị sức mạnh của phàm ngã 
con chi phối, và vì con không thể hiểu được tiếng nói của 
minh triết cho dẫu khi nó lên tiếng.” 

Và một cách bất ngờ, toàn thể ẩn ý trong các lời của Ngài 
lướt qua tâm trí tôi. Trước kia tâm trí tôi bị rối tung lên, giờ 
đây bằng một tia chớp của linh giác (flash of insight), tôi thấy 


108 


136 Vòng Luân Hồi 

mọi việc trở nên sáng tỏ. Có lẽ chính vì các rào cản mà tôi đã 
dựng lên để chống lại các sợ hãi bí ẩn của tôi đã tan rã vào 
đêm đó, và bằng chứng mới này về sự mù quáng và thiếu 
khả năng của chính tôi đã kết thúc công việc mà sự thử thách 
đã bắt đầu. Nhưng trong phút giây đó, sau rốt tôi nhận ra 
chính tôi, nhận ra bản chất thực của tôi, đó là một bản chất 
không còn mạnh mẽ, hùng hỗ, tự mãn nữa, mà là yếu đuối, 
bất lực và cô đơn. Hết lượn sóng này đến lượn sóng kinh 
hoàng khác ùa đến đập vào tôi, nhãn chìm tôi. Sợ hãi quá 
khứ, sợ hãi hiện tại, nhưng nhất là sợ cái tương lai không thể 
tưởng tượng được kia. Luôn luôn bị quay vòng trong cái bẫy, 
vô minh dẫn đến sai lầm, sai lầm ngăn tôi không đạt được 
minh triết; quả là không còn lối thoát. Trở về trong tình trạng 
như thế, cố gắng chiến đấu mà cứ bị ám ảnh bởi sự hiểu biết 
này, thật không thể chịu nỗi. Tôi gào lên : 

- “Con không thể quay về, đúng rổi, con không thích 
hợp để lãnh đạo, để cai trị, cũng như không chinh phục được. 
Hãy để cho kẻ khác thay thế con, bằng không con sẽ trở nên 
điên thật sự và đi đến chỗ suy sụp.” 

- “Con phải trở về vì không một ai trừ ra con mới có thể 
chỉnh đốn lại các sai lầm mà con đã gây ra.” 

Tôi nhìn vào đôi mắt Ngài và bất ngờ thấy mình sụp 
xuống dưới chân Ngài. 

- “Xin dẫn dắt con, hộ trợ con, chỉ đường cho con! Một 
mình con không thể làm được gì; hỡi Thầy của con, nếu 
không có Ngài, con sẽ hoàn toàn thất bại”. 

Ngài đặt tay lên vai tôi, nói với một giọng đầy từ ái : 

— “Hõi con, đừng sợ gì cả, con sẽ không bao giờ đứng 
một mình. Trong tất cả các kiếp sống của con, đây là lần đầu 
tiên con chứng tỏ rằng đức khiêm tốn mới là điểu cẩn có 
trước tiên (pre-requisite) để có được mọi tiến bộ đích thực, và 


109 


Ai Cập 137 


nhờ sự thay đổi tận trong tâm này mà con đã mang lại cho 
chúng ta cái quyển trở thành những kẻ dẫn dắt con và là 
người cố vấn (mentors) của con, vì chúng ta không thể dành 
cho ai sự trợ giúp mà y cẩn, cho đến khi người đó sẵn sàng 
thừa nhận mình cần sự trợ giúp đó. Từ nay trở về sau, chúng 
ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh con. Mặc dầu vẫn còn kém sáng 
suốt do bởi các giới hạn của con, trong nhiều kiếp luân hồi, 
con có thể không hay biết về sự che chở của chúng ta, sự che 
chở đó sẽ không bao giờ làm con thất vọng. Con đã mở rộng 
tấm lòng con với chúng ta, từ đây về sau, ở tất cả các khủng 
hoảng lớn đối với sự phát triển của con, tiếng nói của chúng 
ta sẽ có thể khiến cho con nghe thấy. Không một ai kêu cầu 
chúng ta với tấm lòng khiêm tốn mà bị từ khước hoặc bỏ rơi 
bao giờ. Con sẽ thắng.” 

Ngài bước ra ngoài ngổi trên băng, còn tôi, vẫn còn bàng 
hoàng, rung động, đứng lảo đảo để rổi ngồi xuống bên cạnh 
Ngài. 

Mặc dù đã trải qua bao nhiêu xúc cảm gây xáo trộn, tôi 
lại cảm thấy bình nh một cách kỳ lạ; tôi đã trao số phận tôi 
vào tay Ngài, từ đây về sau xin để Ngài điểu khiển đời tôi. 

- “Chiến thắng ư ?”, tôi nhắc lại lời Ngài như một tiếng 
vọng, “Ngài muốn nói rằng con có thể thoát khỏi các Hình 
Thù của Địa Ngục (Shapes of Amenti) chăng ?“ 

Ngài đáp : 

- “Ta biết điểu đó cũng như ta biết rằng con sẽ đạt đến 
mục đích của con vậy.” 

Có phải đó là sự tưởng tượng của tôi hay là ánh sáng từ 
Ngài tỏa ra ? Tôi thở dài, hoàn toàn đầu hàng cái ảnh hưởng 
huyển bí này. Ngài đã đoan chắc, vậy tôi có thể đặt tin tưởng 
được. 


138 Vòng Luân Hồi 

— “Ta biết điểu đó”, Ngài lặp lại, “bởi vì số phận của mỗi 
cá nhân là số phận của chính Sự Sống; rốt cuộc con không thể 
thoát khỏi tình thương cũng như không thể thoát khỏi hậu 
quả của các hành vi hận thù. Tình thương vốn mạnh hơn hận 
thù. Thậm chí sự tịch diệt (annihilation) mà con e sợ chỉ có 
thể là một sự tạm thời chuyển vào chu kỳ tăm tối 
(obscuration) của tia sáng nguyên thủy của Linh Hỏa Duy 
Nhất (the One Flame) nằm trong mọi hình tướng. Theo kiểu 
(scheme) này hoặc kiểu khác, mọi đơn vị (unit) đều sẽ hoàn 
tất vận mệnh của mình, miễn là không bao giờ bị trì hoãn quá 
lâu, vì không một cái nào (nothing) sống riêng biệt một mình 
nó, tất cả đều là thành phần của Đâng Đại Hùng (mighty 
Being) vượt ngoài mọi nhận thức của con người. Nhưng trì 
hoãn có nghĩa là chịu đau khổ, vì đó là cưỡng lại dòng Sự 
Sống (stream of Life) vốn mang mọi sáng tạo không thể 
cưỡng lại được hướng về sự thành toàn (consummation, mục 
đích cuối cùng) của Ý Chí Thiêng Liêng (Divine Will, Thiên 
M)c” 

Ngài tạm ngưng và đáp lại các ý tưởng chưa được diễn 
đạt thành lời của tôi. 

- “Con hỡi, đừng tưởng rằng sự tranh đấu hoặc tìm tòi 
của con là độc nhất. Cuộc tranh đấu của con cũng là cuộc 
tranh đấu của tất cả mọi người, cuộc tìm tòi của con cũng là 
cuộc tìm tòi của họ, đồng thời cũng là mục tiêu của họ nữa. 
Trong thoáng chốc, khi con đến đây, ta đã trao cho con một 
ấn tượng sơ khởi (foretaste) - chỉ là một hình ảnh - của cái di 
sản chính đáng của nhân loại; đó là trạng thái tình thương 
trường cửu mà một ngày nào đó con phải đạt tới. Ta đã chỉ 
cho con thấy, nhưng giò đây nó đã tàn phai; ta nói đến nó, 
nhưng biết lời lẽ của ta không có nghĩa gì đối với con. Thậm 
chí con chưa có hy vọng hiểu được chúng nữa. 


110 


Ai Cập 139 


“Nhưng luôn luôn ở vào giai đoạn tiến hóa nào đó, mỗi 
người đều được đặc ân thấy trước (vision) và một mục tiêu 
được chỉ ra cho y để cho ấn tượng vẫn ở tình trạng không thể 
xóa được. Lúc bấy giờ người đó phải làm việc hướng về mục 
tiêu đó cho đến khi y sẵn sàng đón nhận một thiên khải xa 
hơn và còn vĩ đại hơn nữa. Thế thì, con người tiên từ giai 
đoạn này đến giai đoạn khác và khi y càng tiến hóa thì linh 
thị (vision) càng thay đổi, trở nên ngày càng sống động và 
càng hiện thực hơn khi y học được minh triết và tiên đến chỗ 
hiểu được rõ ràng hơn về cái mục đích bị chôn sâu này của 
linh hổn.” 

Tôi nói : 

- “Đúng vậy, con thực sự không thể hiểu được tại sao 
con người có thể bằng lòng với tình trạng như thế mãi - thậm 
chí con cũng không hiểu được tại sao con người bằng lòng 
với một mục tiêu mơ hổ như thế và thiêu cơ sở như thế. Đối 
với lời hứa của Ngài, chúng con quên mất, thần chết sẽ rủ 
xuống bức màn và khi con bước sang một kiếp sống mới, con 
sẽ thấy chính con bị những kẻ thù cũ này bao vây trở lại - vì 
giờ đây con biết rằng phải mất nhiều kiếp mới thắng được 
chúng. Nhưng thêm một lần nữa con sẽ trở nên thiếu sáng 
suốt và bị lạc lối, thậm chí có thể con cũng không nhớ rằng 
cuộc đời có một mục đích nữa. Con sẽ không biết rằng Ngài 
đứng bên tay phải con để giúp con. Trong kiếp sống này, 
vâng, sự đảm bảo của Ngài có thể mang lại cho con can đảm 
để chiến đấu - còn sau này, con sẽ xoay sở cách nào đây?” 

Ngài lắc đầu : 

— “Con sẽ không quên đâu. Các hoàn cảnh mà sự khai 
ngộ (revelation) xảy ra chắc chắn sẽ phai mờ và bị che khuất 
bởi mọi hình hài thay đổi của cõi huyễn tưởng mà con phải 
sống trong đó; nhưng một giấc mơ một linh thị, dù cho thiêu 


III 


140 Vòng Luân Hồi 


hoàn hảo đi nữa, sẽ vẫn còn. Hỡi con, ai cũng có khuynh 
hướng nhớ lại cái bóng (shadow) thuộc tài sản đã mất của 
mình,nỗi hân hoan và cái hoàn thiện vốn là bản chất vĩnh cửu 
của linh hổn mình. Còn những người nào, vào lúc này hoặc 
lúc khác, đối mặt với phàm ngã (lower nature) của họ, thì 
nhận thức này bao giờ cũng sống động hơn, sự tranh chấp 
giữa bản chất cao với bản chất thấp càng gay gắt hơn, sự 
khao khát tự do càng nhiều hơn. Như thế, nhờ nhận thức 
được cái thiêu kém của mình, họ quyết tâm tìm kiếm lý 
tưởng hết kiếp này đến kiếp khác. 

“Tuỳ theo trình độ giác ngộ; bản chất và năng lực của 
họ, họ gọi nó bằng nhiều tên khác nhau. Một số gọi đó là 
hạnh phúc (happiness) một số gọi đó là sự yên tâm 
(security), một số gọi đó là hợp nhất với người yêu thương 
(unon with the beloved), một số gọi đó là tri thức 
(knowledge), còn một số gọi là thành công (success). Tên gọi 
không thành vân để - mọi lý tưởng đều chỉ là cái bóng của sự 
hoàn thiện cuối cùng (final perfection); kinh nghiệm sẽ chỉ 
dạy họ cách phân biệt chất cặn xỉ (dross) với vàng, phân biệt 
được giữa cái phù du với cái trường cửu. Điều quan trọng là 
bằng cách này hoặc cách khác, con người sẽ được thôi thúc 
tiên tới mục đích cuối cùng. Con sẽ được thôi thúc như thế, vì 
con đã đòi hỏi Chân Lý, con đã thách thức (challenged) vận 
mệnh của con, nó đang chờ con trong thế giới bên ngoài các 
bức tường này, giờ đây con phải trở về thế giới đó. Các hành 
vi khôn khéo mang lại kết quả ngang bằng như lúc làm các 
hành vi đại dột vậy, và ký ức về những gì con đã thấy được 
nơi đây sẽ đi theo con, nó sẽ thường hiện ra (haunt) với con, 
gợi cảm hứng cho con, giống như ảo ảnh cám dỗ con cho tới 
cái ngày mà khi đó, nhờ chọc thủng một khe, dù nhỏ, trong 
bức vách đang ngăn con với Chân Lý, vốn thực sự là chính 


Ai Cập 141 


con, con sẽ hiểu được trong chính con cái Chân Lý sẽ để cho 
con được giải thoát. 

“Giờ đây con phải tiên tới theo con đường sự sống (road 
of life) hướng về mục đích xa xăm đó; nhưng đừng quên rằng 
con đưa ra con đường của riêng con. Con frở thành con 
đường đó. Mọi mãnh lực cả tốt lẫn xấu, đang chờ để phụng 
sự con nếu con triệu dụng (invoke) chúng đúng lúc, nhưng 
con phải học các phương thức huyển thuật (magic formulae) 
mới triệu dụng được. Con không bị từ chối điều gì cả, trừ 
việc chính con từ chối con mà thôi. Nếu con muốn có bạn bè 
và người thân thương, con hãy ban phát tình bạn và tình 
thương, thì họ sẽ tụ tập chung quanh con. Hãy phụng sự rồi 
con sẽ được phụng sự; hãy chữa trị người khác rổi chính 
bệnh của con sẽ được chữa trị. Nêu có bất cứ điều gì dường 
như con luôn luôn bị từ chối, hãy sẵn sàng dốc hết điều đó đi, 
rổi sau rốt, nhờ ban phát ra, con sẽ thu nhận trở lại. Nếu thế 
gian dường như bạc đãi (ll-treat) con, thì con hối, hãy xem 
xét kỹ vào chính tâm con; chắc chắn con sẽ tìm được nơi đó 
có ẩn giãu một cái gì không thân thiện với thế gian. 

“Đừng phiển trách trước kinh nghiệm có vẻ đắng cay; 
tốt hơn hãy vận dụng kinh nghiệm đó, chuyển đổi nó thành 
điểu có lợi, vì không một điểu gì xảy đến cho ta mà không có 
thể được đổi thành có lợi cho ta. Hãy xem, may cho con biết 
bao khi hiện nay con gặp phải bệnh này. Nếu con lành mạnh, 
tráng kiện, tự mãn, không lo sợ, con sẽ không bao giờ tìm đến 
ta, không bao giờ học được điểu mà giờ đây con sẽ luôn luôn 
hay biết trong bản thể thâm sâu nhất của con (innermost 
being). Thường thường người hài lòng thỏa nguyện, tương 
đối có hạnh phúc là người thu thập, học hỏi ít nhất trong kiếp 
sống, vì người đó có khuynh hướng vẫn ở nguyên tại chỗ 
(remain static); tốt hơn là nên vun trồng bên trong con tâm 


112 


142 Vòng Luân Hồi 


trạng bất mãn thiêng liêng (divine discontent) tâm trạng này 
luôn luôn muốn vươn tới hướng đến các thành tựu mới. 

“Do đó, hãy cố gắng hướng đến một lý tưởng, hướng 
đến cái tốt đẹp nhất mà con có thể nhận thức được. Một ngày 
kia mắt con sẽ được mở rộng; một ngày kia, qua các kinh 
nghiệm đa dạng, con sẽ trở thành kẻ hiểu biết. Khi đạt đến vị 
trí cao siêu đó, khi con tìm được trong chính tâm con cái chân 
lý này, sự thanh thản, suối nguồn cảm hứng lâu dài, nỗi hân 
hoan, phúc lạc bển bĩ; khi ấy có nghĩa là con đã phá đổ được 
vách ngăn cuối cùng và đã hợp nhất với chính con bằng một 
tác động của sự tự nguyện hy sinh cho Cái Đó (That) mà 
trong chính chân lý con là Tỉnh Thần của Tình Thương (Spirit 
of Love), mà một số người gọi là Thượng Đế (God), còn một 
số khác biết dưới bất cứ tên gọi nào - bấy giờ con sẽ thừa 
nhận rằng không có nỗ lực nào là vô ích, không có lỗi lầm 
nào đáng lên án, không có kinh nghiệm nào vô giá trị, không 
một đau khổ nào là phí thời gian. “Vì người nào đã cởi bỏ 
được xiểng xích của mình và đã nếm được sự hợp nhất đầy 
lạc phúc với vạn vật, sẽ không còn chịu đau khổ nữa bởi các 
giới hạn bị áp đặt như ở trừơng hợp người kém cỏi hơn. Họ 
không còn biết đến sợ hãi nữa, vì sợ hãi hàm ý có sự đe dọa, 
và làm sao y có thể bị đe dọa khi y hợp nhất với Đấng Hằng 
Sống (all Life)? Đau khổ và tai họa không còn tác động tới y 
được, nỗi hân hoan luôn luôn tràn ngập trong y từ đỉnh cội 
nguồn bao la đócủa Tình Thương mà y đã làm cho chính 
mình trở thành một phần trong đó, nỗi hân hoan này chống 
đỡ cho y trong bất luận tình huống nào mà y có thể gặp. 
Giống như một người nhìn lại các kỷ luật cần thiết của thời 
thơ ấu của mình, cũng thế, vào ngày đó con nhìn lại nhiều 
kiếp sống đằng sau con và, khi đạt đến tầm vóc đẩy đủ của 
người trưởng thành, sau rốt, con sẽ tiến tới mạnh mẽ và vững 


113 


Ai Cập 143 


vàng, thích hợp để đóng vai trò của con hoặc là ở trong thế 
giới này, hoặc là thế giới khác; điều đó không quan trọng, vì 
mọi thế giới và mọi trạng thái đều là một đối với người đã 
tìm được chính mình.” 

Sáng hôm sau, trước khi mặt trời lên, Ngài đưa tôi đến 
miệng hang lớn dẫn vào sa mạc. Và giờ phút chia tay đã đến, 
tôi mới nhận thức được hết mức cái ý nghĩa của Ngài đối với 
tôi. Tôi cảm thấy giống như một đứa trẻ lạc lối. Chúng tôi 
đứng cạnh nhau nhìn về hướng chân trời xa. Ngài đưa tay 
lên : 

- “Đàng xa kia là thành phố của Pharaoh đây.” 

Tôi quỳ sụp xuông trước Ngài, nâng gấu áo của Ngài 
đưa lên môi. 

- “Hỡi Đức Thầy của con, bên kia là sự chết, còn nơi đây 
là tất cả sự sống của con. Xin đừng gửi con một mình vào chỗ 
lưu đày này. Ít nhất xin Ngài ban ơn (grant) cho con là con 
được phép gặp lại và hầu chuyện với Ngài.” 

— “Hốõi con,“ Ngài nói và sự du dương (music) trong 
giọng nói của Ngài cùng với nỗi vui do sự hiện hữu của Ngài 
đã mang lại một sự an tâm lớn lao cho tôi, “đó không phải là 
sự chết đâu - chính là sự sông đó, vì đó là Con Đường Phản 
Bổn Hoàn Nguyên (Path of Return); không hể có sự lưu đày 
(escile) đối với người bước đi trong Chân Lý, và không hề có 
sự phân ly (separation) đối với những ai được ràng buộc 
cùng nhau trong các mối ràng buộc đo tình thương. Giữa linh 
hổn chúng ta sẽ không có sự ngăn cách nào nữa. Chính con, 
phải trở nên hợp nhất với linh hổn của con, chỉ khi nào con 
biết nghe được tiêng vô thính, vì đó là tiếng của linh hồn, khi 
nào con chưa thể bắt lấy, dù chỉ là một tiếng vọng (echo), 
những gì thuộc về của con và của ta, con mới thực sự giống 
như đi vào chỗ lưu đày và chỉ có một mình. Con sẽ không 


144 Vòng Luân Hồi 


gặp lại ta cho đến khi con hoàn tất được chặng đường khác 
trong cuộc hành trình của con, và khi con đã đạt đến chặng 
đường đó rổi, thì con sẽ không còn cần kêu gọi đến ta nữa - 
vì ta sẽ có mặt nơi đó. Nhưng trước khi con sẵn sàng đón 
nhận những gì mà ta sẽ phải giao cho con lúc đó, điểu thiệt 
yếu là ít nhất conphải phá vỡ được hoàn toàn sức mạnh mà 
các tinh linh (elementals) ở Atlantis đã áp đặt lên thân thể lẫn 
trí óc con, và xua đi phần nào ảnh hưởng và các bức xạ 
(emanations) của chúng ra khỏi tình cảm và trí óc của con. 
Giờ đây con hãy lên đường. Nhiệm vụ đang đè nặng lên vai 
con; ta thấy sự tối tăm và máu trên khắp Ai Cập; con sẽ cẩn 
đến mọi sức mạnh của con nếu muốn chiến thắng. Bên kia 
rừng cọ, con sẽ thấy đội cung thủ và một chiếc kiệu. Hãy cầm 
lại vương trượng (sceptre) mà con đã đặt xuống và mang lại 
hòa bình cho Ai Cập trước khi kiếp sống của con kết thúc.” 

Tôi chậm chạp đứng lên, nói : 

— “Mong cho ngày đó sẽ không còn xa.” 

Ngài đưa tay ra, trong lòng bàn tay có một con bọ hung 
nhỏ màu nâu gắn vào một chiếc nhẫn. 

- “Ta đã truyền từ điển vào nhẫn dành cho con. Hãy 
luôn đeo chíêc nhẫn đó, khi con từ trần hãy dặn phải chôn 
chiếc nhẫn theo và đặt trên quả tim của con. Sau này, khi xác 
ướp của con bị chiếm đoạt và nhờ sự chiếm đoạt này, sau rốt 
chiếc nhẫn bọ hung sẽ trở lại với con. Ngày đó hãy còn xa, 
nhưng một khi đeo lại chiếc nhẫn đó, con sẽ được tái liên kết 
với thời điểm này. Khi chuyện đó xảy đến, con sẽ gặp lại ta. 

Ngài chúc phúc (blessed) cho tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt 
Ngài, và ngay lúc đó, dòng suối tình thương từ Ngài tuôn 
chảy vào tôi, mang theo một cảm giác hứng khởi, tràn ngập 
sức mạnh, với một sự xác tín huy hoàng. 


114 


Ai Cập 145 


ĐI được vài bước, tôi quay nhìn lại, giơ cánh tay lên 
chào, khi tôi làm thế những tia nắng đầu tiên của mặt trời 
đang lên tỏa xuống bờ rìa của sa mạc và soi tỏ dáng dấp cao 
lớn của Ngài mãi cho đến khi dường như bóng đó chìm mất 
trong ánh lửa vàng. 

Tôi siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay. Nó đem lại cho tôi 
niềm hy vọng. Tôi quay về hướng mặt trời và tiến bước trên 
Con Đường Trở VỀ.... 

eee 


Đường Trở Về...Mãi về sau, khi linh thị về quá khứ này 
đã tàn phai, các lời lẽ này và các hàm ý của chúng vẫn còn lại 
trong trí tôi. Tôi không biết rõ kiếp sống này đã xảy ra ở niên 
đại nào trong chuỗi lịch sử trải dài của Ai Cập, nhưng có lẽ là 
chuyện đó xảy ra vào một trong các giai đoạn thay đổi triểu 
đại và bất ổn sau này, chắc hắn là đã xảy ra cách đây nhiều 
ngàn năm. Tôi đã làm gì lúc bấy giờ trong thời gian chuyển 
tiếp để phải nãn ná lâu như thế trên Con Đường Quay Về ấy? 
Sự tiến bộ của tôi hẳn là chậm chạp một cách đáng sợ. Nhưng 
ít nhất tôi cũng có thể tự an ủi đôi chút với cai ý tưởng rằng 
một số tà lực thời Atlantis đã được chuyển hóa trong thời 
gian dài đó, một số tường ngăn bị phá đổ, vì giò đây chiếc 
nhẫn nạm hình bọ hung đang nằm trên ngón tay tôi và một 
lần nữa một Đức Thầy đứng cạnh tôi. 

Tuy nhiên khi tôi duyệt qua nhiểu ngàn năm đó, chắc 
chắn là có vô số lỗi lầm và các tái phạm, lòng tôi lại ngập tràn 
các hối tiếc, không những vì phí phạm thời gian mà còn vì 
những gì tôi trả lại thật là kém cỏi so với các cố găng được tạo 
ra cho tôi lúc tôi còn ở trong Ngôi Đền Đá. Nhưng tôi cũng 
tràn ngập lòng khiêm tốn và biết ơn khi biết được rằng các 


115 


146 Vòng Luân Hồi 


đấng như Đức Thầy của tôi cũng lo lắng cho những người 
kém tiến hóa như tôi lúc đó và thực sự vẫn còn đến giờ. 

Các lời tự thán đắng cay của tôi được đáp ứng lại cho tôi 
khi cuối cùng tôi được phép tiếp cận với trí Ngài, và bắt được 
một cách nhịp nhàng các rung động thân thiết đáng ghi nhớ, 
thậm chí cơn cuồng nộ của tôi chống lại chính tôi cũng dịu đi 
được phần nào. Không một cơn giận cũng như nỗi oán hận 
nào có thể tổn tại lâu dài trước trạng thái an tĩnh sâu xa mà 
Ngài tỏa ra. Ngài nói : 

- “Đừng phí thời gian và năng lực để nuối tiếc đĩ vãng, 
tốt hơn là tìm cách tìm hiểu nó; hãy nghiên cứu nó nếu con 
được ban cho (granted) cơ hội, không phải theo sự cảm xúc, 
mà là dưới hình thức một nhà khoa học đang nghiên cứu các 
thành phần cần thiết cho một thí nghiệm nào đó. Nghĩa là sau 
rốt, kinh nghiệm gì mới thực sự là cần thiết : đó là chất liệu 
được linh hổn sử dụng để cố gắng tạo ra cho chính linh hổn 
một thể biểu lộ hoàn hảo (a perfect body of manifestation). 
Khi nào đã hiểu được điểu này rồi, con người mới nhận thức 
được rằng công việc của mình là chuẩn bị cho chính mình tự 
ý thức được nhiều trong tương lai hơn là y đã làm được từ 
trước đến giờ. Đây là điểu đang thực sự xảy ra trên thế giới 
ngày nay. 

“Nhiều người đang bắt đầu tìm hiểu một số định luật cơ 
bản của tạo hóa và đang nhận biết được các quyển năng bao 
la của trí tuệ; thực ra, họ đang khám phá trở lại 
(rediscovering) huyển thuật. Con người đang có khuynh 
hướng nhìn lại xem huyển thuật thời Atlantis, thời Ai Cập, 
thậm chí của thời Trung Cổ có phải là hình thức mê tín dị 
đoan thô sơ, hay là một cái gì đó có tính chất hoang đường, 
tưởng tượng mà nhân loại đã ruổng bỏ vì chán (outgrown); 
người ta có thể không bao giờ bỏ được vì huyển thuật chỉ là 


116 


Ai Cập 147 


tên gọi cổ xưa được dùng để chỉ khả năng vận dụng các trạng 
thái của các năng lực sáng tạo vĩ đại mà qua đó sự biểu lộ đã 
được tạo ra và vốn có thể được triệu thỉnh, vận dụng và điểu 
khiển nhờ hiểu biết được các bí mật của chúng kết hợp với 
sức mạnh của ý chí. 

“Người ta quên rằng mỗi thời đại đều có cách diễn đạt 
theo các thuật ngữ riêng của nó. Bất cứ người nào biết suy 
tưởng một cách mạnh mẽ thì đều là một nhà huyển thuật 
(magician) thuộc về tà phái hoặc chính phái, tuỳ theo động 
lực thúc đẩy và mục tiêu ẩn sau tư tưởng của người ãy. 

“Trong quá khứ con người đạt được cách làm chủ vật 
chất qua việc vận dụng âm thanh, vận dụng nghi thức hành 
lễ và các nghi thức khác nữa. Ngày nay người ta làm được 
như thế phần lớn là nhờ các phương tiện khoa học, nhờ kiến 
thức tâm lý học và cách tổ chức. Phương pháp thứ nhất là tạo 
nên một số năng lượng nảy sinh bởi cảm xúc và ham muốn 
mãnh liệt, có tập trung. Phương pháp thứ hai là bằng việc tập 
trung tư tưởng, mặc dù là sự kết hợp cả hai đang được dùng 
ngày nay. Trước tiên, chữ viết và hình ảnh minh họa là các vũ 
khí của huyền thuật trong kỷ nguyên này. Hãy xem xét một 
chốc cái ảnh hưởng của báo chí, quảng cáo, phim ảnh và 
phương tiện truyền thanh (radio) đang hướng dẫn thể trí dễ 
uốn nắn của quần chúng. Các phương pháp kiểm soát thực 
dụng này có thể không gây ấn tượng lắm như các nghỉ lễ và 
các câu chú (incantations) thời cổ, nhưng vì tất cả mọi người 
trong thời đại này được liên kết chặt chẽ hơn là từ trước cho 
đến nay, nên loại huyển thuật mới này còn mạnh mẽ hơn rất 
nhiều và có thể còn tai hại hơn nữa. 

“Những ai sử dụng các quyển năng này để lừa dõi; gạt 
gẩm, chi phối kẻ thiếu cảnh giác (the unwary) để đạt đượccác 
mục đích riêng tư và làm tăng thêm các lợi lộc ích kỷ của họ 


148 Vòng Luân Hồi 


thì cũng gây nguy hại như các nhà ma thuật đi theo con 
đường riêng của họ, như là những kẻ cố tình tạo ra các âm 
binh (evil genii) để sai khiến trong quá khứ xa xăm. Ta biết 
con đã gặp nhiều khó khăn khi hiểu theo nghĩa đen những gì 
mà con được chỉ dạy liên quan đến điểu có thực của các hình 
thức tà đạo được tạo ra vào thời Atlantis này vốn vẫn còn 
mạnh mẽ đến nỗi hàng trăm năm sau mà chúng hiện giờ vẫn 
có thể được nhìn thấy và có thể cầm giữ tạo vật đáng thương 
của chúng trong cảnh nô lệ. Ta đoan chắc với con rằng chỉ vì 
chúng quá hiện thực mới ra nông nỗi. Mọi tư tưởng được sắp 
xếp một cách có hiệu quả, hoặc tốt lành hoặc xấu xa, đều tạo 
ra một hình hài (form) thích hợp bằng chất liệu tỉnh anh. Bởi 
thế không cần cố gắng tưởng tượng nhiều mới nhận thức 
được những gì mà sự độc ác, tính ích kỷ, các dục vọng và 
hành động xấu xa của con người, đã được tạo ra qua các thời 
đại kể từ khi con người trở nên có khả năng suy tư một cách 
tích cực và làm cho các tư tưởng như thế tràn đầy xúc cảm. 
Theo nghĩa đen thì con người đã làm tràn ngập bầu khí của 
thế giới con người bằng vô số các hình tướng xấu xa tệ hại 
(evil shapes), đang tạo ra quanh con người và địa cầu một 
đám mây đen tối vĩ đại; đồng thời con người sẽ tiếp tục làm 
tăng thêm và cấp sinh lực cho đám mây này bằng mọi sức 
thôi thúc ích kỷ và tư tưởng tà vạy cho đến khi con người 
nhận thức được những gì mình đang làm và đảo ngược lại 
tiên trình, phá vở và làm tiêu tán cái bóng tối độc hại này 
bằng cách tuôn đổ vào đó ánh sáng và tình thương, giống 
như dòng nước trong sẽ làm cho cái ao bùn trở nên tỉnh khiết 
vậy. Điểu này chỉ có thể làm được bằng cách là mỗi cá nhân 
làm việc không ngừng dựa vào mức đóng góp đặc biệt của 
riêng mình. 


117 


Ai Cập 149 


“Điều không may là trong thời đại này, tình hình trở nên 
tệ hại hơn bao giờ hết vì lẽ con người đang lấy lại rất nhiều tri 
thức đã mất của mình và đang học cách làm thế nào để khai 
thác chính các bản tố (elements, nguyên tố) để phụng sự con 
người. Những ai cố tình sử dụng tri thức này để tạo ra các 
mãnh lực hủy diệt như là hơi độc (poison gas), các chùm tia 
giết người (death rays), các chất nổ cực mạnh (high 
explosives) và đại loại như thế, cũng là đang tạo ra, một cách 
vô tình, các tinh linh khủng khiếp (terrific elementals) bằng 
chất liệu tính anh (subtle matter), các tỉnh linh này sẽ đi theo 
họ hết kiếp này sang kiếp khác để trả thù, giống như các tính 
linh đã đuổi theo con từ thời Atlantis đến nay, ít nhất tới một 
mức độ mà họ đã cứu chuộc được chúng. Như ta đã nói trước 
đây, sự tương đồng giữa thời này với thời Atlantis quả thực 
rất gần. 

“Thiên luật vẫn không thay đổi; thế nên khi con người 
ngày càng trở nên có được sức mạnh trên các phân cảnh sáng 
tạo của cõi trí, thì trách nhiệm của con người trở nên nặng nề 
hơn và các hậu quả do hành động của con người cũng theo 
đó mà trở nên to tát hơn, nếu sử dụng các năng lực của mình 
một cách sai trái. Ngay cả hạng thường nhân ngày nay cũng 
đang học được nhờ sự nỗ lực huấn luyện mà y nhận được 
bằng khả năng tập trung (concentration) mà hệ thống giáo 
dục hiện đại cung ứng, để suy tư một cách rõ ràng và chính 
xác hơn; do đó con người tạo ra được các hình tư tưởng mạnh 
mẽ hơn, mà, dù cho con người có biết được hay không, các 
hình tư tưởng này đều được phóng ra bằng phương pháp 
viễn cảm (telepathically) một cách rộng lớn hơn là y có thể 
tưởng tượng. Hậu quả là con người có thể bao quanh chính 
mình với các tác nhân bảo vệ đích thực bằng ánh sáng 
(veritable guardians of lipht) tức là các tập đoàn gồm các 


118 


150 Vòng Luân Hồi 


mãnh lực huỷ diệt (hosts of destructive forces), vì tư tưởng có 
từ lực và thu hút vào vật sáng tạo của nó (creator) các năng 
lượng có cùng thứ loại như là các năng lượng mà con người 
phóng phát ra. Các năng lượng này cũng có ảnh hưởng đến 
môi trường chung quanh con người và ngay cả thế giới của 
con người nữa. Con nên thận trọng xem xét điểu này vì có 
liên quan với những gì đang xảy ra chung quanh con ngày 
nay. 

“Chính vì lý do này mà bất cứ ai đang cố gắng nghiên 
cứu một cách nghiêm chỉnh những gì mà ngày nay được biết 
dưới tên “huyển linh học” (“occultism“”) và đang mong muốn 
quảng bá loại tri thức này nên theo đõi một cách đặc biệt nhất 
là khi có thể được các nhân vật ở nội cảnh giới dạy dỗ. Nhiệm 
vụ của các vị này là cố gắng dẫn dắt nhân loại tiến tới theo 
con đường tiên hóa hướng thượng (evolutionary path) và 
giúp mỗi cá nhân phá tan và xua đi đám mây độc hại của tà 
lực cũ vẫn còn đang làm cho con người không thấy được mục 
đích đích thực và vận mệnh đúng của mình.” 

Tôi đã có thể hiểu được tại sao người có chủ tâm cố gắng 
tuân theo Thiên Ý, làm việc theo Thiên Luật thay vì đi ngược 
lại, thì có thể đáng được giúp đỡ, nhưng điều đó không giải 
thích được tại sao tôi đã được phép tiếp xúc với một Đức 
Thầy ở Ai Cập (), vì lúc đó tôi chỉ lo cho lợi ích cá nhân và 
các động cơ thúc đẩy của tôi thuần là ích kỷ; cũng như tôi 
không thể hiểu tại sao tôi được đặt vào một vị trí có quyển 
lực như thế và lại có được các cơ hội để luyện tập và đạt được 
những thành quả rất bất hảo như thế. 





! Có lẽ đây là Chân sư Hilarion, vì Đức Thầy này trải qua phần lớn 
thời gian sống tại Ai Cập“. (Trích : “Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái 
Dương, trang 59)- (ND) 


Ai Cập 151 


Đức Thầy khiển trách tôi : 

- “Con đang xét theo quan điểm thiển cận của hạng 
thường nhân. Các phán đoán như thế thường là sai lệch 
(fallacious) bởi vì không một ai - trừ phi người đó có thể đọc 
được không những quá khứ của con người, mà ngay cả 
karma của thế giới vào lúc đó - có thể thấy được nguyên 
nhân đích thực của các biến cố đang xảy ra lúc đó. Còn chúng 
ta xét theo một quan điểm rộng lớn hơn. Chúng ta nhìn các 
sự việc theo một bối cảnh hoàn hảo hơn, vì chúng ta có thể 
nhìn đằng trước cũng như đẳng sau, và xem toàn bộ thiên cơ 
có tầm quan trọng lớn hơn là cá nhân. Hơn nữa, con phải 
hiểu rằng có các loại nghiệp quả như nghiệp quả quốc gia, 
nghiệp quả chủng tộc và ngay cả nghiệp quả hành tính nữa 
cần được xem xét. Con rất thường có khuynh hướng nghĩ 
rằng karma như là chỉ áp dụng cho sự sống con người mà 
thôi; nhưng sự sống con người nằm trong khuôn khổ của các 
sự sống vĩ đại hơn, ngay như các sự sống nhỏ nhoi của tế bào 
trong cơ thể con cũng là một phần của tình trạng thể xác của 
chính con mà thôi. Việc xem xét cách hoạt động phức tạp của 
Định Luật Độc Đáo (One Law) này rất có thể khiến cho cái trí 
hữu hạn của con trở nên choáng váng (reel), nhưng ít nhất nó 
cũng có thể dạy con - nêu nó không làm được gì nhiều hơn — 
đừng quá vội vàng xét đoán theo bể ngoài bất cứ sự việc nào, 
dù cho sự việc đó có liên quan đến sự sống của các cá nhân 
hoặc liên quan đền các biến cố có tầm quan trọng hơn. 

“Giờ đây có lẽ con có thể hiểu được rằng, nếu cần thì 
mọi dụng cụ đều phải được chế tạo để dùng cho các mục 
đích của chúng ta cho dù trước con mắt của người đời, dụng 
cụ đó có thể đường như hoàn toàn không xứng đáng. Do đó, 
bất cứ người nào khi được chúng ta chọn, không cần cảm 
thấy hãnh diện một cách quá đáng. 


119 


152 Vòng Luân Hồi 


Không hể có sự thiên vị (favouritism) trong các cách làm 
việc của chúng ta, chúng ta không dùng hay không chú ý đến 
một ai vì bất cứ khuynh hướng riêng tư nào. Mục đích duy 
nhất của chúng ta là nâng cao trình độ tổng quát về tính chất 
tâm linh (spirituality) mang lại trật tự thay cho hỗn loạn, 
mang lại minh triết thay cho vô minh, mang lại hài hòa thay 
cho bất hài hòa. Do đó dù cho chúng ta thích dùng những ai 
tự nguyện và có thể hợp tác với chúng ta trong công việc này, 
từ lúc bắt đầu, do thiếu chất liệu thích hợp, chúng ta luôn 
luôn bị buộc phải sử dụng bất cứ dụng cụ nào mà chúng ta có 
thể tìm được, dù cho chúng có thể không phải là các dụng cụ 
hoàn toàn thích hợp, và rất có thể tạm thời làm hỏng các kế 
hoạch của chúng ta, do sự thiếu hiệu quả và các yêu đuối nơi 
con người của chúng. 

“Đối với câu hỏi con có xứng đáng hay không khi được 
ở vào địa vị cao trong kiếp sống đó (tức kiếp làm Pharaoh ở 
Ai Cập -ND) đó là không phải do con xứng đáng, mà là do 
tính chất riêng của con và khả năng nắm bắt thời cơ của con. 
Một người khác có thể để lỡ thời cơ hoặc không dám hành 
động và gặp thất bại. Vào một lúc nào đó, tất cả trợi người 
đều có cơ hội nắm giữ quuểền hành (pouer) 0à địa 0ị 
(posifion); nhưng điều mà họ ít khi nhận thức được là trách 
nhiệm dính liển trong đó và khi gặp sai hỏng (failure) thì 
karma sẽ ra sao. Nếu biết được, họ thường để trở nên do dự 
và không để cho tính tự phụ đưa họ vào những địa vị mà họ 
cảm thấy không được thích hợp về phương điện đạo đức khi 
ở vào địa vị đó. 

“Vào giai đoạn đặc biệt của lịch sử Ai Cập mà con đã 
sống đó, xảy ra vấn đề tối yếu là quyển hành trung ương phải 
được duy trì bằng mọi giá. Ai Cập có định mệnh là trong 
nhiều thế kỷ tới sẽ trở thành một tụ điểm (focus) mà qua đó 


Ai Cập 153 


văn hóa, thi ca và nghệ thuật - các yêu tố này tạo nên sức 
mạnh của văn minh - có thể được tuôn tràn vào. Do đó, cần 
có được người biết thuật trị nước, để rổi nhờ nước được thịnh 
trị mới giữ được hoà bình; vì nếu không có an ninh thì không 
có một nghệ thuật nào, và sau rốt không một tình trạng tiến 
bộ nào của văn minh chân chính có được hy vọng phát triển 
mạnh. Lúc đó không một nhân vật nào có khả năng nối liễn 
khoảng giao thời của nhà cai trị tài ba, có sứ mệnh đảm 
đương công việc, ngoại trừ con, kẻ đã được đặt vào vị thế có 
quyển hành. Đích thực con là một nhà ma thuật (black 
magician) và con có đủ mọi khuyết điểm đặc trưng của một 
người có một quá khứ như thế, nhưng ít nhất con có được 
sức mạnh ý chí và sự quyết tâm (resolve). Đừng nên nghĩ 
rằng một người có một cá tính mạnh, cho dù đã phát triển 
theo Bàng Môn Tả Đạo (Left Hand Path), tất phải thất bại trên 
con đường tiến hóa thăng thượng (evolution) của hắn. Sức 
mạnh của lòng kiên quyết (purpose) luôn luôn vẫn là một ưu 
thế (asset) vì nó chỉ được dành cho một hướng chính trực 
(right direction) thay vì là một hướng sai trái — nói cách khác 
nó được đổi thành có tính sáng tạo thay vì là hủy diệt - để trở 
thành có giá trị lớn lao cho chúng ta. 

Thế nên chúng ta sử dụng con bởi vì con cần thiết cho 
chúng ta; nhưng đồng thời, vì chúng ta có thể thấy rằng con 
đang ở vào điểm tối yếu trong giai đoạn tiến hóa của con, 
chúng ta hy vọng có thể thúc đẩy sự phát triển (theo đường 
ngay —- ND) của một trong số những người mà từ trước đến 
giò là một nguy cơ và là một cản trở cho nhân loại. Vì tất cả 
mọi người theo tà phái do bởi ảnh hưởng xấu của họ lên môi 
trường xung quanh họ, hoặc do cho phép chính mình trở 
thành các dụng cụ của Tà Lực (Dark Forces) - mặc dù không 
có chủ tâm - đóng vai trò như một cái thắng đối với sự tiến 


121 


154 Vòng Luân Hồi 


bộ chung. Vì lý do đó, chúng ta sẽ thường chịu tốn nhiều 
công khó (trouble) với một người cứng cỏi và ngang tàng 
(strong and wayward) hơn là với những người có thiện chí 
nhưng nhu nhược, tức là những người mà tiếc thay, cho đến 
nay vẫn chiếm đa số trong nhân loại. Đức Christ để cập đến 
điểu này rất rõ trong cách nói ẩn dụ (parable, dụ ngôn) của 
Ngài về chín mươi chín con trừu, nhưng thông thường, ít 
người chịu tốn công tìm hiểu ẩn ý của Ngài, và còn ít người 
hơn nữa áp dụng ý tưởng đó. 

“Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng nhờ thế mà con được phép 
tiếp xúc chặt chẽ với Đức Thầy Bí Mật (Secret Ruler), nếu 
trong tận thâm tâm con, con không mong mỏi được giúp đỡ 
và giác ngộ vì các mục đích cao cả và cũng cố gắng đến tột 
cùng để đạt các mục đích đó. Vì nếu không có được sự thôi 
thúc căn bản hướng về sự tiên hóa của chính người đó thì 
chúng ta đành chịu bất lực (powerless) không thể đưa ra sự 
trợ giúp hoặc khích lệ riêng cho người ấy. Tự do Ú chí của cá 
nhân là tmột khía cạnh chính yếu của sự tiến hóa của nhân 
loại. Chúng ta luôn luôn cố gắng chuyển đổi các sai sót và lỗi 
lầm của con người thành điểu lợi nhất cho mọi người có liên 
hệ, nhưng chúng ta không bao giờ lôi kéo ai vào đạo 
(proselytize), vì chúng ta biết quá rõ rằng chỉ có ước muốn tái 
tạo (regeneration) được nảy sinh và lớn lên giỗng như một 
ngọn lửa từ bên trong mới lâu bển, còn việc chấp nhận bên 
ngoài nào đối với giáo lý (doctrines) của chúng ta sẽ chỉ có 
tính cách nhất thời mà thôi. Một lần nữa ta trở lại giáo lý của 
Đức Christ : ngôi nhà được xây trên cát sẽ không bao giờ 
chống chọi được bão táp; thế nên chúng ta chờ cho đên khi 
con người được thôi thúc hỏi chúng ta cách thức xây nhà trên 
đá như thế nào.” 

Tôi chen vào : 


Ai Cập 155 


- “Dù sao đi nữa các động lực thúc đẩy Pharaoh lại 
không xứng đáng, hắn chỉ cố gắng hướng về việc sửa mình 
(self-betterment) chỉ do sợ hãi và ở dưới sự thôi thúc phải 
chọn cái ít tệ hại hơn giữa hai cái tệ hại mà thôi.” 

Ngài trả lời bằng một nụ cười : 

- “Đừng vội vã kết tội hắn như thế. Mỗi hành vi và động 
cơ thúc đẩy phải được phán đoán đúng theo các hoàn cảnh 
chi phối nó. Sợ hãi, bản năng sinh tổn (self-preservation) và 
đại loại như thế, là một trong các phương pháp thành công 
nhất của thiên nhiên để làm cho người sơ khai hoặc người 
chậm tiến trở nên năng động (bestir) và tìm kiếm những cái 
hoàn thiện hơn. Nên nhớ rằng, mọi việc đều có tính cách 
tương đối, và trong các giai đoạn rất sơ khai này, các động 
lực thúc đẩy (motives) không thành vấn để, chỉ có ham muốn 
(desire) là đủ. Thế nên nếu khi nào có ai tìm đến với con do 
sợ hãi - sợ cái gì, chuyện đó không quan trọng lắm - hãy vui 
mừng lên, cũng như chúng ta, những Bàn Tay Bảo Vệ Nhân 
Loại, vẫn vui mừng khi chúng ta nghe được tiếng kêu tuyệt 
vọng do một linh hồn đưa ra trong cơn khốn khó. Vì sợ hãi 
hàm ý một cảm nhận về sự thiêu thốn. Đã bao lần trong các 
kiếp sống của mỗi người, có nhiều lúc mà mọi việc đều làm 
cho y thất vọng và nhận ra sự thiếu thốn của mình, y cũng 
nhận ra rằng y không thể cứu vãn được điểu đó. Chính 
những lúc này thường là những bước ngoặt (turning-points) 
trong giai đoạn tiên hóa của y. Do đó hãy giúp người đó tất 
cả những gì con có thể giúp được cho một người ở hoàn cảnh 
đó. Đừng coi thường (dare) để rồi lên án hoặc phán xử người 
đó. 

“Chỉ có chúng ta, tức những kẻ có thể hiểu thấu tâm can 
con người, mới có thể phán đoán xem một người nào đó có 
sẵn sàng nhận lấy sự khai ngộ (enlightenment) hay không. 


122 


156 Vòng Luân Hồi 


Nhưng hãy tin chắc rằng nếu tiếng kêu xin kéo dài đúng 
mức, đầy đủ quyết tâm, đầy đủ thành tâm tạm đủ, thì tiêng 
kêu cầu đó sẽ được đáp ứng. Ngay cả lúc ở Ai Cập, khi tiêng 
kêu xin của con được đưa ra, khi mà, trong cơn dục vọng 
bùng cháy của con, con dùng một Linh Từ (Word) vốn có thể 
xé tan con ra nhiều mảnh, con vẫn không bị lên án, con vẫn 
được tiếp nhận với nỗi hân hoan và chân con đã đặt lên 
Thánh Đạo.” 

Tôi nói một cách cay đẳng : 

- “Nhưng con cảm thấy là chân con không ở lại trên 
Thánh Đạo lâu được, cuối cùng, điểu gì đã xảy đến cho 
Pharaoh ? Hắn có hoàn thành được nhiệm vụ và mang lại hòa 
bình cho A1 Cập hay không ?“ 

- “Hắn làm được, và sau đó chết - mất trí.” 

Tôi rùng mình : 

- “Thế là sau rốt hắn không thoát được ?” 

- “Làm sao hắn có thể thoát được? Con người không 
thay đổi trong chớp mắt và trở thành ông Thánh trong một 
ngày được. Các biên cải đột ngột này mà người ta nghe nói 
đến, thực ra chỉ là điểm tột đỉnh của các kiếp sống dài với sự 
tranh đấu nội tâm và phát triển chậm chạp. Không có diễn 
trình nào của thiên nhiên xảy ra nhanh chóng cả - nếu phán 
đoán theo tiêu chuẩn thời gian của con người. Làm thế nào 
một người như con vào lúc đó, với các thể (bodies) chỉ thích 
nghỉ với nốt chứa các lực hủy diệt, các nguyên tử bị đầu độc 
và trở nên bạc nhược (weakened) do nhiều thế kỷ chứa chấp 
ý nghĩ độc ác xấu xa, lại hy vọng chống chọi lâu dài với các 
kết quả của sự dại đột của chính con cho được ? Qua thất bại 
đó, Pharaoh đã học được rất nhiều điều, và cuối cùng đó là 
tất cả những gì quan trọng nhất.” 


Ai Cập 157 


- “Nhưng nếu hắn không....Viên tu sĩ đó đã dùng thuật 
ngữ hủy diệt. Một thuật ngữ kinh khủng. Nếu tất cả đều là 
trạng thái của Sự Sống Duy Nhất, thì làm sao có thể có sự 
hủy diệt đượcc? 

- “Chân Ngã (true Self) - tức Linh hổn (Soul) - không 
bao giờ có thể bị hủy diệt theo ý nghĩa mà con dành cho thuật 
ngữ đó, vì như con thật sự hiểu, không một cái gì có được tia 
sáng của Thánh Linh (spark of divinity) mà có thể tàn tạ bao 
gIỜ. 

- “Nhưng rõ ràng ông ta không nói đến Linh Hồn.” 

Ngài thở dài : 

- “Bất cứ điểu gì mà người ta nói, hầu như chắc chắn sẽ 
bị mở rộng ra thành cách diễn dịch sai lầm. Nhưng ta xin nêu 
ra điểu đó theo cách này và thậm chí không hiểu theo nghĩa 
đen vì không có sự tương đồng nào có thể diễn tả một sự thật 
thuộc về tâm linh. Giống như trong phàm ngã, tuyến ký ức 
(thread of memory) có thể bị đứt đoạn do bệnh tật, do tuổi 
già hoặc do các nguyên nhân khác, tuy nhiên Biệt Ngã 
(ndividuality) - tức Chân Ngã - vẫn không bị ảnh hưởng, 
thế nên có thể tuyến khác này, nhờ một hình thức tỉnh anh 
hơn của ký ức, đang nối liển sự sông với sự sông, bị gián 
đoạn. Hay, một lần nữa giống như một dòng nước bị ô 
nhiễm, không thể làm sạch, có thể bị ngăn lại (dammed), tuy 
nhiên vẫn tiếp tục tổn tại mặc dù nó không còn lưu thông 
được nữa trong ống dẫn cũ. Nơi đây con có thể tìm thấy các 
ám chỉ, nhưng ta không thể nói thêm nữa, vì con đang chạm 
đến một trong các đại bí nhiệm, các hàm ý của nó đều quá 
sâu xa không thể diễn tả bằng các thuật ngữ của con người. 
Những hãy cứ yên tâm đi, cái được gọi là hủy diệt này phải 
xảy ra rất hiếm khi, hầu như không bao giờ, nên không đáng 
nhọc công xem xét,“ Ngài ngưng lại, “theo một ý nghĩa, và 


123 


158 Vòng Luân Hồi 


chỉ theo một ý nghĩa duy nhất - đó là không bao giờ. Ta sẽ 
không bàn thêm nữa.” 

Tôi hỏi một cách có hơi lo lắng : 

— “Còn những kiếp sau đó thì ra sao ?“ 

- “Trong đa phần, các kiếp đó được trải qua bằng việc 
phục dịch bắt buộc và miễn cưỡng cho kẻ khác, dưới hình 
thức nông dân và nô lệ, thấp kém và không có gì đặc biệt. Khi 
con đã quyết tâm nhận chịu việc cố gắng hóa giải các lỗi lầm 
thuộc các kiếp trước của con, con phải đưa vào (incorporate) 
trong con một số lớn các nguyên tử bị xuống cấp (debased 
atoms) có liên quan với quá khứ đó, vào mỗi một trong các 
thể thuộc phàm ngã của con; các nguyên tử này làm cho con 
trở thành yêu ớt (delicate), kém sức khỏe (unhealthy), đồng 
thời cũng ngăn chận không để cho con có được bất cứ cố 
găng cật lực nào, mãi cho tới khi con thành công trong việc 
chuyển hóa (transmuting) được một tỷ lệ nào đó các nguyên 
tử hạ cấp ấy. 

“Nhưng sau cùng con lại đủ mạnh để cố chống lại một 
lần nữa với cái trở lực lớn nhất đối với sự tiến hóa của con, đó 
là Con Quỷ Quyển Lực (Demon of Power). Nói cách khác tố 
chất hủy diệt (destructive element) mà bất cứ cơ hội nào con 
lên nắm quyển, nó liển tức khắc nổi dậy bên trong con. Do đó 
con được sinh trở lại trong một môi trường vốn sẽ đem lại 
cho con mọi cơ hội để học các bài học đặc biệt mà con cần 
đến. Con sẽ thấy và phán đoán xem chính con đã thực hành 
các bài học đó ra sao.” 





l Chương III 


*x* 


Ba Tư () 


Tôi nhớ lại kiếp sống này do nơi các màn cảnh (scenes) 
nhỏ và thiếu mạch lạc mà tôi sắp thuật lại nơi đây. Các cảnh 
đó không chỉ đên xuyên qua một mình tôi mà thôi, vì một 
phần chúng còn do một người khác trong số những người 
cùng tôi tham dự vào các kinh nghiệm huyển linh đầu tiên ở 
căn nhà một tầng, nhìn thấy nữa. Phần còn lại của kiếp sống 
được tiết lộ - theo tôi nghĩ, không những chỉ vì có lẽ nó tiêu 
biểu cho các kiếp sống mà trong đó,lại một lần nữa tôi được 
thử thách bằng cách được dành cho cơ hội có quyển lực - mà 
còn vì lẽ vấn để chính của tôi trong lần luân hổi đó cũng là 
vấn để mà một số ngày càng nhiều những người nam và nữ 
hiện nay phải đối phó và nó cũng luôn luôn làm rối trí và gây 
sợ hãi cho những người không bao giờ hiểu được các biểu lộ 
của sự sống vượt ngoài kiểu mẫu thông thường (norm). 

Hình ảnh đầu tiên là chính tôi - một phụ nữ - đang nằm 
dài trên một giường thấp (divan) trong căn phòng lớn. Ánh 
sáng chiếu rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Mặt biển sáng lấp lánh 
với màu xanh trong vắt của cây phong tín tử (jacinth). Bầu 
trời sáng trắng lên vì nóng. Ai đó đang khóc tỉ tê bên cạnh 





! Ba Tư: Persia (tên cũ). Nay là Iran (ND) 


125 


160 Vòng Luân Hồi 


giường. Bằng cử chỉ nóng nảy, tôi quay đầu về phía trong của 
căn phòng khuất ánh sáng, quan sát hai nữ nô lệ. Với vẻ lãm 
lét và run sợ, chúng đang lau sạch máu me trên sàn nhà lót 
đá hoa nhiều màu. Tôi khinh rẻ cô gái có cái đầu xinh đẹp 
đang úp trên gối tôi - tuy nhiên tôi cũng yêu thương cô ta 
nữa. Đưa tay thần thờ vuốt ve trên má nàng, tôi lên tiếng hỏi : 

— “Này Ereshem, sao em khóc? Trước đây em không bao 
giò thấy một người đàn ông bị trừng phạt sao ?“ 

- “Không phải như thế này - Ôi, không phải như thế 
này...“Ereshem rên rỉ, giấu gương mặt nàng trong áo tôi 
dường như tìm cách xua đi hình ảnh của thân thể bị hủy hoại 
đó. 

Tôi gắt gỏng : 

- “Này, để chuyện đó làm bài học cho em. Và cũng là bài 
học cho bọn bây nữa”, tôi hướng về phía hai nữ nô lệ lúc ấy 
đã đứng lên và đang lãm lét đi về phía cửa. “Ta đã thể cả 
ngàn lần là ta không muốn có một ai trừ con gái chưa chồng 
(maidens) ở quanh ta mà thôi.” Tôi cười gằn, “Ta không nghĩ 
là con bé Manizha của chúng ta còn dám tơ tưởng đến bọn 
đàn ông nữa I“ 

Khi hai nữ nô lệ đi khuất, Ereshem ngồi dậy và dùng 
mép tấm mạng che mặt của cô ta lau khô nước mắt. Nàng thì 
thẩm cùng tôi : 

- “Em muốn biết tại sao tiểu thư thù ghét tất cả đám đàn 
ông như thế.” 

— “Không chỉ một mình đàn ông thôi đâu. Hỡi cô em yêu 
quí trong tim ta; đôi lúc ta cảm thấy chán nản mọi sự sống và 
cả mọi người nữa. Ta chỉ có thể thấy hạnh phúc khi ở cạnh 
cha ta hoặc với em.” Tôi kéo nàng lại gần, vuốt ve nàng, 
“Nào, người em bé bỏng, chúng ta đừng để tâm đến bọn đàn 
ông và sự ngu xuẩn của họ nữa.” 


126 


Ba Tư 161 


Nhưng tôi biết rõ rằng Ereshem không thể gạt ý tưởng 
về đàn ông ra khỏi tâm trí cô được. Trong thâm tâm vẫn tiểm 
tàng một ung nhọt cay đắng, vì mặc dầu nàng chưa hề yêu 
thương một người đàn ông nào, trong thực tế tôi không thể 
mang lại được gì cho nàng để làm thỏa mãn các ham muốn 
sâu kín nhất của bản chất nàng. Tôi đã chọn nàng làm kẻ 
sủng ái của tôivà đối xử với nàng bằng một sự pha trộn của 
sự ân cẩn và coi thường, đam mê và tàn bạo. Giờ đây đang 
khi tôi vuốt ve nàng, trí óc tôi còn bàng hoàng vì các lời lẽ của 
nàng, nổi giận mà không làm gì được, giống như con thú 
rừng bị nhốt trong chuồng. 

Tôi biết khá rõ tại sao tôi thù ghét đàn ông; đó là do nỗi 
thèm muốn mãnh liệt cái sức mạnh của họ và một sự khinh 
miệt còn mãnh liệt hơn nữa đối với các yêu kém của chính 
tôi. Từ thủơ còn rất nhỏ, tôi đã rất ghét thân xác này, tôi thấy 
như chính mình bị giam nhốt trong đó, tôi cũng không bao 
giò thành công trong việc đồng hóa hoàn toàn chính tôi với 
thân xác đó. Là đứa con độc nhất của cha tôi, trước mắt ông, 
tôi luôn luôn muốn làm con trai hơn là con gái, và từ chối 
thừa nhận nữ tính của mình. Không hề sợ bất cứ gì, tôi đi săn 
sư tử trong áo quần đàn ông và tìm đủ cách để hành xử giống 
như đàn ông. 

Tôi ban bố tình thương nổng nhiệt của tôi cho phụ nữ, 
tuy nhiên luôn luôn giữ ở sau trí tôi cái ý thức đắng cay rằng, 
dù có làm thế nào đi nữa, tôi cũng vẫn mang lấy cái phái tính 
mà tôi đã xem thường. Thân xác tôi chế giễu tôi, đến nỗi 
thường khi tôi muốn đấm vào ngực một cách man dại. Chẳng 
mấy nỗi tôi bắt đầu ghét cay ghét đắng mọi thân hình đàn 
ông vì đó không phải là thân hình của chính tôi. Để giải trí, 
tôi bày ra các trận đấu vật và đánh nhau với bọn nam vệ sĩ 
của cha tôi, tuy nhiên, tôi ngờ rằng họ để cho tôi thắng cuộc 


162 Vòng Luân Hồi 


vì sợ tôi trả thù - và thế là tôi càng thấy xấu hổ cay đẳng hơn. 
Bằng cách dùng các phương tiện tạm thời (makeshifts) để 
biểu lộ nam tính (manhood), tôi tìm thuốc chữa cho cảm thức 
vô dụng này, tuy nhiên có một cái gì đó bên trong tôi thừa 
nhận các việc đó chỉ là dại dột và vô ích. Nhưng phải thừa 
nhận chính tôi là một nữ nhân, để dành riêng cho một nam 
nhân... Ý tưởng đó làm cho tôi thấy ghê tởm, khinh ghét. 

Sau cùng, mệt mỏi tôi đẩy Ereshem sang một bên và 
đứng lên, bắt đầu đi lên, xuống trong căn phòng thơm ngát, 
nạm đẩy châu báu. Chỉ bằng cách chế ngự kẻ yếu đuối, cô 
thế, tôi mới có thể chứng tỏ sức mạnh của chính tôi, nhưng 
bao giờ tôi cũng vẫn không hài lòng kết quả của việc làm đó. 

Đột nhiên con báo bị xích vào tường ngáp to lên. Dường 
như bị trêu tức (goaded) bởi âm thanh mang vẻ lười nhác đó, 
tôi chụp cây roi và cơn giận được dịp trút xuống con thú, tôi 
đánh cho đên khi con vật co rúm lại và dựa vào tường, rên ư 
ử (whimpering). 

Lúc đó từ bên ngoài vang lên những tiếng :“Sanail 


I7 


Sanal Sanai Fayiz !“ Tấm màn được vén sang một bên, cha 
tôi bước vào phòng. 

Tôi hạ cây roi xuống và quay lại đối diện với ông, cử chỉ 
ngượng ngùng pha lẫn với thách thức. 

Cha tôi là người duy nhất trên đời có được mãnh lực xoa 
địu được tôi; vì chỉ một mình ông dường như hiểu được tính 
khí khó hiểu (dark moods) của tôi và có thể hiểu được nỗi cay 
đắng vì chán nản, nó trêu tức tôi để tôi phạm vào các hành 
động tai ác. Về phần tôi, tôi rất mực yêu kính cha tôi. Chỉ có 
một mình ông mới có thể mang lại cho tôi cái an bình và cái 
tuyệt hảo mà tôi cất công đi tìm nhưng rất ít khi gặp được. 
Khi ngồi cùng ông trong khu vườn hoa hồng, đọc một quyển 
sách tranh có bìa dát ngọc, bàn bạc một quan điểm trừu 


127 


Ba Tư 163 


tượng nào đó về thần học (theology) lắng nghe tiếng đàn, 
tiếng hát du dương của đám nữ nô, tôi có thể quên đi mọi 
phiển muộn, chán nản và sau rốt không còn nhớ đến phái 
tính của mình nữa, nhờ thế đạt tới một trạng thái hạnh phúc 
toàn vẹn. Được như vậy là nhờ cha tôi, một con người sáng 
suốt, hòa nhã. 

Thuở còn trẻ, ông có được vài tuần lễ gặp gỡ nhà đại 
hiển triết (great sage) Zarathustra (), và từ đó thay vì tiến 
thân làm một quan chức nhỏ ở triểu đình, phụ thân tôi lại 
thích đi tìm chân lý, lánh mình trong một thế giới có các cuộc 
phiêu lưu siêu hình (world of metaphysical adventures), tôi 
cũng có nỗi khát khao cùng ông nhập vào thế giới đó. Chúng 
tôi sống ẩn dật trong một trang viên nhỏ, và tôi rất hài lòng 
với cuộc sống đó, trừ những lúc có các cơn bốc đồng, bổn 
chổn hoặc tham vọng ập xuống tôi, lúc bấy giờ tôi khóc lên vì 
giận và vô vọng khi nhận thấy cái thân thể đáng thương của 
tôi ngăn không cho tôi đạt được các kỳ công (feats) huy 
hoàng mà tôi hằng mong ước một cách cuổng nhiệt. 

Lúc đó cha tôi đứng ở lối vào nhìn tôi, đang vuốt chòm 
râu dài, đôi mắt ông đầy xót thương. 

- “Hõi con gái của ta, ta có nghe lầm chăng ? Có lý nào 
con cho hành hạ nô lệ trước mặt con 2? 





1 Zarathustra (Zarathaustra, Zarathushtra, Zoroaste, Zoroastre) Giáo 
chủ của Bái-Hỏa-Giáo (Zoroastrianism). Ngài ra đời vào khoảng năm 
628 trước T C., một tiển thân của Phật Thích Ca. Bái-Hỏa-Giáo còn 
được gọi là Thiện-Ác-Nhị-Nguyên-Giáo, cho rằng thế gian là trường 
tranh đấu giữa nguyên lý Ác và nguyên lý Thiện. Tôn giáo này thờ 
lửa, vì lửa tượng trưng cho Dương, chủ về Thiện. Kinh sách chính: 
Avesta. Hiện nay (năm 2006), con số tín đồ trên thế giới là 2.605.000 
người. 


128 


164 Vòng Luân Hồi 


- “Hắn bị bắt gặp giao du với Manizha, con bắt hắn chịu 
hình phạt thích đáng mà thôi.” 

Cha tôi phất tay cho đám hầu gái của tôi lui ra và ngổi 
trên chiếc đivan cạnh tôi. 

- “Này Cihrazad, con có quyển gì để áp đặt việc trả thù 
khủng khiếp này chỉ vì người nam và nữ hành động hợp với 
thiên ý (divine will) và thương yêu nhau ? Đôi khi ta thấy 
dường như là Ahriman(') và đồng bọn của hắn đã nhập vào 
con rồi. Đừng quên rằng mỗi khi con để cho bọn chúng chế 
ngự qua các hành vi của con, là con làm nặng thêm cán cân 
chống lại linh hổn con. Con người có tự do ý chí (free will) và 
là kẻ phán xử chính mình. Con có muốn mãi mãi đi xuống 
hỏa ngục hay không? Còn về phần con vật đáng thương 
này”- ông trỏ vào con báo đẩy thương tích - “cha e rằng 
Geush Urvan, thần bảo hộ đã thú (protector of beasts), sẽ 
trừng phạt con về việc này; một ngày nào đó đã thú có thể xé 
xác con đấy, hỡi con trẻ.” Ông thở dài, tiếp: “Tại sao con làm 
cho cuộc đời con đầy dẫy oán thù thay vì là tình thương?” 

Tôi phác một cử chỉ nóng nảy : 

- “Con muốn trở thành chủ trong ngôi nhà của chính 
con: đàn ông, đàn bà và thú vật đều phải tuân lệnh con.” 

- “Chừng nào con còn quyển lực thì họ còn chịu tuân 
theo, nhưng đên một ngày nào đó khi con mất hết quyển lực, 
thì bấy giờ sẽ ra sao ?“ 

Tôi cười lớn, và nói : 

- “Con không hể sợ, quyển lực nằm bên trong, con sẽ 
không bao giờ mất quyển lực !” 





! Ahriman (còn viết là Ahrian), tức là nguyên lý Ác, hay là tà lực, 
ngược lại với nguyên lý Thiện, hay thiện lực, tức Ahura Mazda, trong 
Bái Hỏa Giáo. (ND) 


Ba Tư 165 


Tôi bước đến gần con báo. Con vật thu mình lại dường 
như muốn nhảy xổ vào tôi, nhưng không chút sợ hãi, tôi cúi 
xuống trên mình nó, đặt tay lên đầu và nói bằng những tiếng 
trầm. Con vật run rẩy và nép mình dưới chân tôi. Bằng một 
cử chỉ khinh miệt, tôi bước trở lại chiếc trường kỷ. 

- “Cha thấy không ? Con không cầm roi nhưng nó liễm 
chân con.” Tôi vỗ vào ngực, “Con giữ linh hổn nó ở đây!” 

Tôi nhìn vào gương mặt buổn bã của cha tôi và liên đó 
nỗi hối hận tràn ngập trong tôi, xua đi tính ác bốc đồng của 
tôi. Tôi lao vào cạnh cha tôi, vòng tay quanh người ông. 

- “Cha đến đây con rất sung sướng. Cha con ta hãy nói 
chuyện ở đây, quên hết chuyện đời, quên đi con người lẫn 
con thú ngu đại đi. Thực ra con chả quan tâm gì tới chúng. 
Dạy cho con cái minh triết của cha đi. Cha ơi, chỉ có như thế 
các Thần Qui (Jinns) mới bị xua ra khỏi tim con và con mới 
được an bình.” 

Cha tôi thở dài : 

— “Trút vào tai con những câu chuyện huy hoàng của 
Ahuro Mazdao() có ích gì đâu khi con không học hỏi được 
chút gì nơi các huệ giác (enlightenment) của Ngài ?“ 

- “Có lẽ một ngày nào đó con có thể hiểu được, xin cứ 
nói cho con nghe đi - thế là đủ rổi !” 

Nhưng thay vì giảng về thi ca hoặc bàn bạc về các khía 
cạnh tỉnh vi của Thánh Hỏa (Holy Fire) cha tôi bộc lộ tâm 
tình của ông cho tôi nghe và tiết lộ rằng ông sắp gặp phiển 
toái vì sự an tĩnh của ông sắp bị xáo trộn. Hai lãnh chúa nổi 
danh đã gửi một sứ giả đến yêu cầu tiếp đón chính họ và 





1 Ahuro Mazdao: có lẽ đây là cách viết khác của Ahura Mazda, Đấng 
Tối Cao, hay nguyên lý Thiện, của Bái Hỏa Giáo. (ND) 


129 


166 Vòng Luân Hồi 


binh lính của họ. Họ là nhân vật quan trọng ở Triều Đình 
(Court) và không thể bị khước từ. 

Điểu đó có nghĩa là có sự thay đổi, một hứng thú, một 
luổng sinh khí từ thế giới bên ngoài; tim tôi nhảy bừng lên. 
Nhưng rồi chợt nhớ lại tôi chỉ là một người đàn bà. Một ý 
tưởng chọt đến, tôi quyết cải trang, giả làm con trai của cha 
tôi và tham dự vào các lễ hội. Cha tôi không thể can ngăn 
được tôi. Và công việc được sắp xếp theo dự tính. 

Tôi được biết rằng Azuri-bin-Zangi và Burandek có mối 
dây liên hệ chặt chẽ với nhau về tình thương cũng như về 
huyết thống. Họ đều giàu có và đem theo rất đông tùy tùng. 
Chính vì vậy mà cần giao hảo với họ, vì giữ tình trạng thù 
địch với họ có thể rất nguy hiểm. 

Thế là nhiều yến tiệc diễn ra và các buổi đi săn lớn được 
tổ chức, trong lúc đó nhờ cải trang dưới lớp nam tử, ngày lẫn 
đêm tôi đều được tham dự vào các cuộc vui. Vào một đêm, 
tôi cho tổ chức một đại tiệc trong đại sảnh của tôi và vì cao 
hứng đến nỗi tôi truyển lệnh cho Ereshem đến để chiêu đãi 
chúng tôi, vuốt ve nàng, tán thưởng nhan sắc và thuật yêu 
đương của nàng nữa. 

Chỉ sau này tôi mới nhớ lại rằng mắt của Burandek và 
Ereshem bao giờ cũng tìm nhau và trong những ngày đó tâm 
trạng của cô gái này trở nên khác lạ hẳn. 

Nhưng lúc đó tôi không bận tâm đên Ereshem, vì trí óc 
tôi còn lo toan bao sự việc khác. Tình bạn đã trở nên chín 
muổi giữa Azuri với tôi. Chúng tôi cùng săn đuổi sư tử và 
linh dương (gazelle), mỗi người tìm cách vượt hơn người kia, 
và chúng tôi cùng nhau vui vẻ trở về. Lúc họ giã từ, Azuri 
tặng tôi một viên ngọc trai màu hổng có hình dáng kỳ lạ, 
dùng làm bùa hộ mệnh để đeo khi nhớ đến hắn, còn tôi, tôi 


130 


Ba Tư 167 


tặng lại một chiếc vòng đeo tay lớn bằng bạc có nạm lam 
ngọc (turquoise) và hổng ngọc (rubies). 

Sau khi họ ra về, suốt ngày tôi ở trên bãi biển một mình. 
Tôi bơi ra xa, thích thú đùa giỡn với các lượn sóng mạnh; tuy 
nhiên tôi cứ cảm thấy bổn chồn và buổn bã đẳng cay. Mấy 
tuần qua, tôi hưởng được lỗi sống của một kẻ nam nhi - 
chính đây là cái duy nhất mà tôi thích; thậm chí cái minh triết 
của cha tôi hiện giờ cũng không có được bao nhiêu ý nghĩa 
đối với tôi. Chiểu tối hôm đó trong một cơn khích động, tôi 
cho gọi Ereshem tới để tìm an ủi, nhưng không ai tìm thấy cô 
gái đó ở đâu cả. 

Ba ngày sau tôi nghe tiếng đổn rằng có một phụ nữ che 
mạng cùng đi theo nhóm của Burandek; bấy giờ tôi mới hiểu 
rằng Ereshem đã trốn tôi đi theo một người đàn ông. 

Tôi lổng lên vì giận dữ. Thực ra, tôi dường như bị ám 
nhập (possessed) bởi đám tà thần Ahriman. Thậm chí cha tôi 
cũng không thể làm gì được. Trong một tuần lễ tôi lao vào 
việc ăn chơi phóng túng và tàn ác khủng khiếp đến nỗi tiếng 
đổn về việc đó lan ra khắp nơi. Bị xâu xé với nỗi đau vì ghen 
tức và xấu hổ, nên không một người đàn bà, một con thú 
hoặc một người đàn ông nào xung quanh tôi mà không bị 
nêm sự trả thù của tôi. Nhưng sau cùng, cơn cuổng nộ của tôi 
được thay thế bằng một sự điểm tĩnh đến lạnh người (icy 
calm), đượm vẻ tàn bạo và nguy hiểm hơn. 

Tôi soạn thảo kế hoạch, quên hết mọi việc, ngoại trừ việc 
thèm khát trả thù của tôi. Tôi gom lại được một toán người 
liểu mạng, mặc áo giáp, lên đường truy tìm kẻ đào tẩu. 

Tôi không thể kể ra hết những gì xảy ra cho tôi trong các 
cuộc mạo hiểm, nhưng vào lúc đó tôi hẳn là được phú cho 
sức mạnh và sự khôn khéo hầu như của siêu nhân; có lẽ, như 
cha tôi đã có lần nói, tôi thực sự bị ám nhập bởi các tà thần 


131 


168 Vòng Luân Hồi 


(evil spirits), chúng mượn thân xác tôi để làm việc của chúng 
và đưa đẩy tôi đi. Nói một cách văn tắt, tôi đuổi theo 
Burandek, đến tận thành phố chỗ hắn ở, kiên nhẫn chờ cho 
đến khi nghe tin hắn đi vắng, tôi tìm được lỗi vào khu trú 
ngụ của phụ nữ, rổi vào một đêm, đích thân tôi tìm xuống 
phòng ngủ của Ereshem. 

Tôi rút con dao găm, rồi lưỡng lự, vì giết cô ta, như thế 
thì có vẻ là một hình phạt quá đơn giản; Ereshem phải chứng 
kiến cái chết tiến tới gần bằng bàn tay mà cô ta đã vuốt ve và 
phản bội. 

Tôi cúi xuống, tay bóp chặt miệng cô ta lại, Mắt cô ta 
chợt mở rộng với nỗi hãi hùng, chằm chằm nhìn vào mắt tôi. 
Lưỡi dao lóe lên, nhưng trước khi nó cắm xuống, thì hai cánh 
tay mạnh khỏe nắm chặt lấy tôi; lưỡi dao bị giật mạnh khỏi 
tay tôi và tôi thấy chính mình đang vùng vẫy trong cánh tay 
nắm chặt đầy cuồng nộ của chính Burandek, tên này đã quay 
về mà bọn điệp viên của tôi không hay biết. 

Đêm đó, mình bị xây xát vì vật lộn, tay chân bị trói chặt, 
tôi nằm trong cái phòng nhỏ, phía bên kia là căn phòng mà 
những kẻ yêu nhau kia đang ăn mừng với nhau vì vừa mới 
thoát chết. Vừa đau đớn, vừa xấu hổ, kinh hoàng khi nghĩ 
đến những gì sẽ tới, tôi cứ nằm đó. Sáng hôm sau, gần như 
lõa thể giữa hai hoạn quan (eunuchs) khỏe mạnh, tôi bị lôi đi 
vào một phòng khác, nơi Burandek đang ngổi, bên cạnh hắn 
là Azuri-bin-Zangi. 

Khi thấy hai tên này, tôi xấu hỗ đến tột cùng, nhưng tôi 
vẫn ngửng đầu cao lên. Tuy nhiên, cơn giận của Azuri thật 
khủng khiếp, vì hắn cảm thấy chính hắn bị gạt và bị chế giễu 
với cái trò lừa gạt của tôi đối với hắn. Mắt hắn rực lửa, còn 
môi hắn mím lại đượm vẻ tàn bạo, hắn đứng dậy tiên tới gần 
tôi. Bằng một tay, hắn giật đứt chuỗi ngọc trai màu hổng ra 


Ba Tư 169 


khỏi cổ tôi, ném xuống sàn nhà. Xâu chuỗi ngọc rơi gần chân 
Burandek, tên này nhặt lên. 

- “Chuỗi hư rổi”, hắn nói một cách điểm tĩnh. 

- “Vô dụng rồi, giống như bọn đàn bà,“ Azuri đáp. 

Burandek nhìn tôi với một chút thương hại. 

— “Cô ta làm thế chỉ vì tình thương thôi,” hắn nhận xét, 
“cô ta không làm hại được ai cả trừ chính cô ta”. 

Azuri quay đi với cái nhún vai khinh bị, nhưng trong 
khi làm thế, hắn nhìn chằm chặp vào tôi. Chợt vẻ mặt hắn 
thay đổi. Luổng máu nóng nhuộm đỏ má tôi. Đột nhiên tôi 
cảm nhận ra một mối nguy còn đáng sợ hơn là cái chết. Tôi 
tuôn ra một loạt nguyển rủa nhắm vào hẳn. 

Nhìn vào chúng tôi, Burandek mỉm cười, hắn hỏi : 

- “Tôi sẽ làm gì với cô nàng đây ? Tôi không muốn cô 
nàng này ở trong nhà tôi.” 

- “Chuyện đó có liên quan gì đến tôi ? Bán cô ta đi - cô 
ta sẽ đem về một giá hời đấy.” 

Burandek cười to và vượt qua chỗ tôi đứng, xé toạc áo 
tôi sang một bên. 

— “Cô ta còn trẻ, đẹp - và là trinh nữ nữa, hối ông bạn 
của tôi”, hắn nhận xét nhẹ nhàng, “bạn có chịu nhận cô ta 
như là món quà của tôi không ?” 

Azuri nhìn vào tôi chằm chằm và cười khẩy, nói : 

- “Đúng đấy, cô ta sẽ sinh con trai xinh lắm.” Hắn quay 
sang bọn hoạn quan ra lệnh.: 

- “Hãy làm mạng che mặt cho cô ta và đưa đến chỗ ở 
của ta. Nêu cô ta không tỏ ra thuần phục (reasonably), cô ta 
sẽ bị xem như là nô lệ của Nahid, chính thê của ta, từ giờ đên 
lúc đó - chúng ta sẽ xem sao.” 

Đêm đó Azuri đên căn phòng nơi tôi bị trói nằm trên 
giường; hai lần tôi đã toan tự sát nhưng không thành. Lúc đó 


132 


170 Vòng Luân Hồi 


tôi phun nước bọt vào hắn khi tôi bị lột trần, nhưng đành bất 
lực dưới con mắt hắn. Tôi gào chửi hắn bằng các lời lẽ vô 
cùng tàn tệ. 

Hắn cởi trói cho tôi, nói : 

- “Cihrazad, hãy đứng lên và nói cho tôi biết tại sao cô 
lại phét đàn ông và yêu thương đàn bà, trong khi cô là một 
phụ nữ xinh đẹp và quyên rũ như thế ?” 

Thình lình hắn cúi xuống nắm lấy tôi, hôn lên môi tôi; 
nhưng móng tay tôi cào lên ngực hắn, còn răng căn chặt vào 
má hắn. Chúng tôi đánh nhau khắp phòng, mấy tấm thảm 
rách tan, bàn ghế lật nhào. Quả thật không uống công khi tôi 
học đánh vật với thuộc hạ của cha tôi. Sự kháng cự của tôi đã 
làm bừng lên trong hắn một ngọn lửa mãnh liệt. Nhưng sức 
lực tôi từ từ yếu đi, và tôi, một kẻ đã từng khống chế nam tử, 
nữ nhi lẫn dã thú biết rằng chính mình sau rốt không là gì cả 
dưới bàn tay đàn ông . Những giọt nước mắt của mệt mỏi và 
xấu hỗ chạy đài xuống má, đau đớn vì vô hy vọng, tôi bật 
khóc. Mọi khổ não và nhục nhã của mọi điểu yếu đuối trên 
thế gian dường như khép lại bên trong cơ thể rã rời của tôi 
khi hắn cuối cùng thả tôi trên giường. 


see 


Những năm tiếp theo sau đều mờ nhạt và chắp vá, các 
năm đó chỉ gồm ký ức về các xúc cảm hơn là về các biến cố, vì 
tôi luôn luôn sống trong một thế giới có các dục vọng sôi nổi. 
Chẳng hạn lần đầu tiên biết mình mang thai. Tôi cảm thấy 
dường như cơ thể tôi trở thành kẻ phản bội tôi. Trở thành 
món đổ chơi của đàn ông đã đủ nhục nhã rồi, giờ đây lại 
thêm chuyện mang thai nữa ! 


133 


Ba Tư 171 

Tôi nhìn kỹ thân xác tôi bằng cái kinh tởm đẩy bàng 
hoàng, cái thân xác mà tôi yêu thương, tuy mảnh mai, nhưng 
mạnh khỏe, đầy nam tính, rổi có cảm giác rằng giờ đây thực 
ra chăng còn gì cả trừ cái chết. Cắn đôi môi mỏng, tôi thể 
rằng tôi không mang con của bất cứ tên đàn ông nào cả. Đứa 
trẻ bị sinh non nên không sống được 

Khi Azuri biết được những gì tôi đã làm, bấy giờ tôi 
phải đương đầu với cơn giận còn kinh khiếp hơn là tôi có thể 
tưởng tượng. Hắn bảo tôi : 

- “Từ giờ trở đi, cô phải trở thành nô lệ của Nahid - có 
lẽ việc đó mới dạy cô biết bổn phận của một người đàn bà.” 

Giờ đây Nahid và tôi thù ghét nhau trước khi chúng tôi 
gặp mặt. Sau này tôi mới biết được rằng Nahid sợ bị tôi giành 
chỗ (bà ta vốn là một phụ nữ rất kỳ quặc, khác hắn bất cứ 
người đàn bà nào mà vị Chúa (Lord) của bà ta đã yêu 
thương) và qua các ma thuật (magical arts) của bà, bà đã tìm 
cách diệt (destroy) tôi . Nahid có nghiên cứu thuật chiêu hồn 
(necromancy) từ lâu, luôn luôn có các chiêm tính gia 
(astrologers) và các nhà huyển thuật (magicians) ở bên cạnh 
để dạy dỗ cho bà. Giờ đây bà đã hả lòng hởi dạ rồi. Bà cai 
quản đám phụ nữ dưới quyển bà bằng roi vọt và nhục hình, 
bà có thể trút hết mọi khao khát tàn bạo của bà lên trên người 
tôi. Bà ta giao cho tôi các công việc hèn mọn nhất, mà khi tôi 
phản kháng, bà ta đánh đập và bỏ đói tôi, cho đến khi tôi trở 
nên kiệt sức không còn phản kháng được nữa. Cuối cùng 
theo tôi nghĩ, để cứu mạng sống của tôi, Azuri mang tôi ra 
khỏi bà, rồi một lần nữa, cho tôi một chỗ ở riêng biệt. 

Có một mối ràng buộc kỳ lạ nào đó giữa chúng tôi, một 
ràng buộc kết hợp của oán thù và dục vọng, của ác cảm 
(repulsion) với lôi cuốn (fascination). Ông ta không thể bỏ rơi 
tôi mà cũng không thể quên tôi lâu được, và trong những 


134 


172 Vòng Luân Hồi 


năm sau này, một tình bạn khó hiểu nẩy nở giữa chúng tôi, vì 
ông ta thấy rằng đối với tôi, ông ta có thể nới chuyện như là 
đối với một người đàn ông khác về những chuyện mà một 
phụ nữ thông thường ít thấy quan tâm đến. Tôi cũng hiểu 
được mối liên kết (link) của hắn với Burandek, trong khi 
Nahid, một kẻ ghen tương quá mức về chuyện đó, lại không 
bao giờ có thể hiểu được. 

Hình như tôi có nhiều con; tôi biết tôi bị đau đớn khủng 
khiếp; thân xác tôi dường như không được tạo ra để mang cái 
gánh nặng của phụ nữ. Tôi không có tình thương đối với con 
cái. Tôi chỉ thương hại con gái, vì nghĩ rằng thế nào rổi thân 
xác đẹp đế của chúng cũng sẽ bị đàn ông sử dụng, thế nào rồi 
chúng cũng sống trong sự hạn chế, tù nhân của chính sự yêu 
kém (nadequacies) của chúng . 

Hơn nữa, tôi chán ghét cuộc sông trong hậu phòng 
(harem) (1) với các mưu mô đen tối, các ác ý nhỏ nhen và các 
tranh giành ti tiện trong đó. Bị bao quanh bởi đám phụ nữ và 
sự chăm sóc của họ, bởi sự nhu nhược sâu đậm của cách sống 
đầy nữ tính nặng nề này, ký ức về quá khứ của tôi chẳng mấy 
chốc trở thành phương cách duy nhất để cứu vãn những gì 
mà tôi cảm thấy chính là cái ngã của tôi (my self) - tức là chân 
ngã thường hằng của tôi - khỏi sự hủy diệt. Thế nên tôi mải 
mê đắm mình vào các mơ mộng của những ngày huy hoàng 
với biết bao tự do và hào hứng này, đi kèm với chúng là hình 





! Harem, đúng ra phải viết là Harim hoặc Haram, có nghĩa là cấm ky, 
thiêng liêng. 

Harem là hậu cung của vua chúa, hậu phòng của phú gia dành riêng 
cho đàn bà và tôi tớ của dân tộc theo Hồi giáo. Harem còn dùng để chỉ 
tất cả các đàn bà ở hậu cung hậu phòng. (Trích “Văn minh Ả Rập” của 
Will Durant, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê). 


Ba Tư 173 


ảnh của cha tôi và các cuộc thảo luận của chúng tôi trong 
vườn. Các lời nói trang nghiêm, đẹp đế và đầy sức xoa dịu 
của ông trở về với tôi. Có lẽ chỉ có sự minh triết của các lời 
nói đó mới giữ cho tôi còn sống và minh mẫn (sane) trong 
nhhững năm dài đau khổ mà tôi bị bắt buộc chịu đựng. 

Không một ký ức nào rõ rệt hiện ra trong những năm 
đen tối đó. Chỉ có một ngọn lửa sáng tỏ bùng cháy ở đó, ấy là 
sự oán thù giữa Nahid và chính tôi, chắc chắn là oán thù này 
đã tàn hại cuộc đời của cả hai chúng tôi. 

Sự chán ghét càng tăng thêm do bởi sự kiện là Nahid 
vẫn xinh đẹp lạ thường, trong khi việc sinh nở quá nhiều đã 
làm cho thân hình thanh tú của tôi trở nên kệch cớm thô lậu 
(coarsened) và yếu đuối đi, đã thế nỗi đẳng cay còn để lại dấu 
vết trên gương mặt tôi nữa. Trong nhiều năm trời, Azuri giữ 
cho chúng tôi tách biệt ra, như thế mới đảm bảo cho hắn một 
ít an bình, nhưng sau cùng định mệnh lại sắp xếp rằng một 
lần nữa, chúng tôi sẽ đôi diện nhau và các mối dây sự sống 
của chúng tôi được nối kết với nhau không thể tách rời. 

Một hôm Azuri đến gặp tôi. Mặt hắn có vẻ nghiêm trọng 
khẩn trương, hắn nói : 

- “Tối nay, tất cả mọi phụ nữ thuộc lãnh địa ta đều rời 
đây về Tallek-el-Bar, nhà của ta ở vùng núi non. Các bộ lạc ở 
đổng bằng đang tiến về thành phố này đông như ong. 
Burandek đã phi ngựa đón đầu chúng, ta đi tiếp ứng ngay 
đây. Nêu chúng ta thất trận, tức thần Ormazd ngăn câm, 
chúng ta sẽ lui về Tallek-el-Bar tử thủ ở đó. Trong lúc này ta 
giao cho nàng và Nahid coi giữ mọi tài sản, con cái và nô lệ 
của ta. Ta có thể dành ra chỉ một vài người để bảo vệ nàng và 
phải để nàng ở trong sự chăm sóc của thẩn Ashem 
Vasishtem, nơi xúât phát công lý và mọi điểu lành. Cầu xin 
Ngài che chở cho nàng. Ta thừa biết nàng và Nahid thù hận 


135 


174 Vòng Luân Hồi 


nhau, nhưng vào lúc này, sự thù địch cần phải được xóa bỏ; 
tuỳ theo sự ngu đại hoặc khôn khéo của nàng, mọi sự có thể 
bị tiêu tan hoặc được cứu vãn.” 

Hắn nắm cả hai tay tôi trong tay hắn, nói tiếp “Hối 
Cihrazad, giữa chúng ta có một mỗi ràng buộc mà ta không 
tin có thể tổn tại giữa một người nam và nữ - và chính vì sự 
ràng buộc này mà giò đây ta muốn thố lộ cùng nàng. Có lần 
nàng đánh đẫm giống như bất cứ tay đàn ông nào; nàng 
không sợ hãi; không ai có thể cưỡi ngựa giỏi hơn nàng, không 
ai có thể ném lao thẳng đến đích hơn nàng - Hiện giờ ta nói 
với nàng như một phụ nữ - Không đâu, như một hán tử (!) 
mà nàng từng mong muốn trở thành. Nàng thừa biết ta yêu 
thương Nahid như chính sự sống của ta. Ta muốn để sự sống 
đó - hay đúng hơn ta muốn để danh dự của Nahid trong đôi 
tay nàng.” 

Tôi trừng mắt nhìn hắn, kinh ngạc và rùng mình rổi quay 
đầu sang một bên : 

- “Muộn quá rồi. Này Azuri hãy nhìn vào ta mà xem Ì 
Ngươi đã biến ta thành đàn bà, ta không thể thành một hán 
tử trở lại theo ý ngươi được.” 

Hắn mỉm cười và dùng một ngón tay chạm nhẹ vào mặt 
tôi. 

— “Ta kêu gọi cái tỉnh thần nam nhi nơi nàng. Ta không 
tin tưởng bất cứ ai khác - chỉ tin nơi nàng mà thôi. Ta đặt 
danh dự ta lại cho nàng. Ta biết rằng nàng sẽ không phản bội 
lại danh dự đó.” 

Sau khi ôm chào tôi, hắn lên đường ra chiến trường. 


eee 





! Hán tử: người đàn ông khoẻ mạnh, oai hùng, giống như chữ hảo 
hớn. (ND) 


136 


Ba Tư 175 


Trong một thời gian ngắn, do xúc động bởi cùng ý tưởng 
chung về cô đơn và lo sợ, Nahid và tôi quay lại với nhau, trở 
nên tử tế với nhau hơn. Nhưng không phải trong một vài 
ngày, với chỉ bằng một vài lời mà mối thù hằn như của chúng 
tôi, quá lâu, ăn rễ sâu trong sự tranh giành gây đổ máu, được 
giải quyết xong. Sự nghi ngại giữa chúng tôi, giống như con 
rắn bao giờ cũng chực bùng lên. 

Nahid tìm kiếm an ủi và sức mạnh trong bùa chú huyển 
thuật (magical incantations) của chị ấy, còn tôi, vì đã có nỗi sợ 
âu xa, không biện giải được về các bùa chú này rổi, nên tôi tự 
tiêu khiển bằng cách củng cố và tổ chức các phương tiện 
phòng thủ tại chỗ và thực tập cách dùng vũ khí, nhưng ngay 
cả việc làm này cũng không giúp cho tôi khuây khỏa được, vì 
khi tôi khoác vào bộ y phục nam nhị, tôi cảm thấy chỉ làm cho 
mình trở nên lố bịch mà thôi. Thân hình quá béo tròn, hơi thở 
trở nên ngắn, đễ hụt hơi, tôi trở nên yếu đi, còn tứ chi thì đau 
đến không thể chịu nỗi dù với nỗ lực thật sơ sài. Chỉ có tỉnh 
thần tôi là còn hăng hái, trẻ trung như thở xưa. 

Những ngày dài bất động và bấp bênh kéo dài. Các dãy 
núi khép kín chúng tôi bên trong với một sự im lặng không 
có gì xâm nhập được. Đám đàn bà khóc lóc hoặc tán gẫu; 
đám hoạn nô (eunuchs) (') thì thầm với nhau và xao động 
theo tiếng khua lẻng kẻng nhẹ nhàng nhất của vũ khí; đám 
chiến sĩ nốc rượu và chơi xúc xắc để cho qua thì giờ nhàn TÔI; 
trong phòng riêng của mình, Nahid luyện bùa chú (cast her 
spells). 

Dần dần, nhiều tin đổn bay đến chúng tôi. Một ngày nọ, 
chúng tôi nghe rằng một trận đánh lớn đã diễn ra ở vùng 





! Eunuchs: Đàn ông bị hoạn được cho ở chung trong hậu phòng hay 
hậu cung (harem) với phụ nữ. (ND) 


176 Vòng Luân Hồi 


thảo nguyên và các Chủ Soái (Lords) phe chúng tôi thắng 
trận. Giữa lúc chúng tôi đang vui mừng thì một liên lạc viên 
(runner) chạy về mình đầy thương tích và kiệt sức, anh ta báo 
rằng cả hai Chủ Soái đều bị giết và rằng địch quân ngay lúc 
này đang tiên tới Tallek-el-Bar. 

Tôi biết hệ thống phòng thủ yếu ớt như thế nào rồi; 
nhưng nhớ lại sự tin tưởng được đặt vào tôi, tôi quyết định 
cố thủ ở vị trí tới phút cuối cùng. Suốt ngày hôm đó Nahid tỏ 
ra bị kích động, cố khám phá xem những gì mà chúng tôi 
nghe được có thật đúng hay không. Thỉnh thoảng bà ta gọi 
một người trong đám nữ nô của bà đóng vai một đồng tử để 
xem năng lực của bà đến đâu, nhưng luôn các nữ nô này đều 
phải hứng lẫy các lời xỉ vả chua cay. Cuối cùng, trước nhu 
cầu thiết yếu của mình, Nahid đành hy sinh lòng kiêu hãnh, 
đến tìm tôi, bà nói : 

- “Khi Azuri từ biệt chị, ông ấy có dặn bảo em hãy giúp 
chị khi nào chị cần đến, nào, bây giờ chị đến xin em hãy giúp 
chị. Bọn nữ nô của chị không có sức mạnh, mà cũng không có 
can đảm trợ giúp chị. Nhưng em và chị hợp sức cùng nhau có 
thể biết được sự thật mà các Thần Linh (Spirits) sẽ nói ra. 
Hơn nữa, nếu Burandek và Azuri thực sự bị giết thì bấy giờ 
chúng ta sẽ gọi họ ngay cả từ chính Cinvato Peretu trở về để 
truyển lại cho chúng ta sức mạnh của họ cùng với quyển 
hành, vì chắc chắn là chúng ta chưa bao giờ cần đến nó như 
hiện nay.” 

Tôi muốn làm việc đó để giúp tất cả mọi người, còn bà 
này, vì các bí thuật của bà ta đã làm tôi bị mê hoặc, thậm chí 
có một thời chúng làm tôi sợ hãi nữa; nhưng ở đây, sau cùng , 
tôi thấy được cơ hội mà tôi đã chờ suốt các năm đắng cay 
này. 


137 


Ba Tư 177 

Tôi đứng dậy vừa cười vào mặt đối thủ của tôi, rổi một 
cách từ từ và với sự khinh miệt cay đắng như roi quất vào 
người đàn bà đang đứng kia để van xin tôi giúp đỡ, sau cùng 
tôi hét lên : 

- “Nếu Burandek và Azuri chết thì có gì quan trọng 
đâu? Tất cả đều phải chết; làm một nam nhi và chết trong 
chiên trận còn hay hơn là sống mà làm một người nô lệ bị 
nhốt trong các tường cao và bị đọa đày với thân phận một nữ 
nhi. Nếu cần phải, tôi sẽ chiến đấu cho chị như tôi đã hứa, 
nhưng tôi sẽ không cầu khãn với Thần Thánh, tôi sẽ không 
kéo Azuri trở lại với mãy cánh tay tham lam của chị đâu!” 

Lúc đó, trong khi chúng tôi vẫn còn tranh cãi nhau, thì 
thình lình các tiếng kêu thất thanh vang lên khắp nơi, nào là 
tiếng rú, tiếng rên la, lẫn với tiếng khóc thét. Chúng tôi chạy 
ùa ra phía cửa, nhưng khi vừa tới cửa, thì tấm màn được vẹt 
sang một bên, ở lối vào, chúng tôi thấy Azuri với bộ quần áo 
rách nát, máu me chảy từ đầu đên môi, loạng choạng, quờ 
quạng tiễn vào. Hắn thểu thào : 

- “Mất sạch cả rổi, đạo quân chúng ta bị đánh bại. 
Chúng ta thoát chạy tới đây để cứu mọi người khỏi bị trả thù, 
nhưng bọn chúng đuổi sát đẳng sau. Burandek đang chống 
đỡ ở cầu thang...” Tay hắn lẩn tới cạnh sườn. “Dao của ta 
đây! Nahid... hãy dùng dao tự xử đi... em đừng để bị bắt...” 

Hắn té quị xuống đầu gối, ngã úp mặt xuống. Bằng tiếng 
rú đỉnh tai, Nahid sụp xuống bên cạnh hắn, nâng hắn lên 
trong cánh tay. “Chàng chết rồi... Azuri hỡi... quả tim em!” 
và Nahid ngất xỉu bên cạnh Azuri trên sàn nhà. 

Nhưng Azuri chưa chết hắn. Với một cố gắng mãnh liệt, 
dường như kéo cái linh hồn đang miễn cưỡng trở lại nhập 
vào cái thân xác tan nát kia để hoàn tất mục tiêu mà vì đó hắn 
cố quay về, hắn tự chống tay lên cùi chỏ, phểu phào: 


138 


178 Vòng Luân Hồi 


— “Cihrazad/”. 

Tôi đên gần, đứng phía trên hắn, nhìn xuống hắn. 

Bên dưới nhà tiêng ổn áo càng tăng, tiếng kêu khóc, 
tiếng hò reo của kẻ chiến thắng chen lẫn với tiếng hét thất 
thanh của phụ nữ và đám hoạn nô. 

Tôi biết rõ kết cục nào sẽ đến đối với bất cứ phụ nữ bất 
hạnh nào rơi vào tay những tên tàn bạo này. Tôi không muốn 
trở thành một trong số phụ nữ đó. 

- “Con đao...“ Azuri thểu thào. 

Tôi cúi xuống, nhặt dao lên. Một dòng máu chảy tràn 
qua môi hắn. Hắn lại ngã xuống, nhưng đôi mắt vẫn hướng 
về phía cái xác bất tỉnh của Nahid. “Giết Nahid... hứa đi...” 

Tôi không nói tiếng nào, nhưng hắn đọc được trong ánh 
mắt tôi. 

- “Hứa đi, Cihrazad. Ta van nàng... 

Tôi nhìn hắn, rồi cúi đầu : 

- “Tôi hứa.” 

Hắn dường như sắp nói nữa, nhưng tiếng hắn bị tất 
nghẹn vì máu. Hắn chết hẳn rồi. 

Còn lại mình tôi. Bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng 
nhốn nháo trên cầu thang. Một tiêng khóc thét của trẻ con 
đầy sợ hãi và thương tâm phát ra từ phòng trước; đó là con 
tôi, nhưng tôi bất động. Tôi đang đăm đăm nhìn Nahid. Tôi 
căm thù bà ta; để cho Nahid còn sống là cách trả thù khủng 
khiếp nhất mà tôi có thể chọn để bù lại các nhục nhã, đau khổ 
mà bà ta gây ra cho tôi. 

Lúc đó Nahid cử động rổi ngổi lên ngơ ngác. Một tiếng 
đàn bà rú lên bên ngoài; một thân hình ngã xuống dựa vào 
tấm màn; một thân hình đầy thương tích lăn tròn vào phòng. 
Cái chết không là gì cả - nhưng các tiếng reo hò của bọn lính, 


139 


Ba Tư 179 


say men tàn bạo và thèm khát - còn phụ nữ - luôn luôn là 
phụ nữ, các nạn nhân và nô lệ... 

Tấm màn bị xé toang ra. Một thân hình to lớn, man rợ 
trong bộ áo giáp đẫm máu, dừng lại ở đó, nhìn khắp phòng. 

Nhìn lướt qua từ Nahid đến Azuri, tôi quay người lại, 
người đàn ông lao tới trước. Nhanh như chớp, tôi cúi xuống 
đâm lưỡi dao vào ngực Nahid, nhưng trước khi rút ra đâm 
vào tôi, tên lính đã chụp lẫy tôi và giật mạnh con dao ra khỏi 
tay tôi. 

Mặc cho tôi vùng vẫy, tên lính vẫn giữ chặt tôi và cất 
tiếng gọi đồng bọn của hắn còn bên ngoài. 

Khi cả bọn chen chúc ở cửa, nhìn thấy gương mặt của 
chúng, tôi biết rõ số phận đang chờ đợi tôi... 


eee 


Dù thuộc phái nữ, Cihrazad lại ít nữ tính biết bao ! Đúng 
hơn đó là tính thần kiêu hãnh (proud spirit) của một nam nhị, 
bị đẩy (thrust) vào các giới hạn (restrictions) của một hình hài 
nữ nhi. 

Cho dù ký ức mờ nhạt của cái chết khủng khiếp đó đã bị 
xóa nhòa một cách thuận lợi cho tôi khi muốn lý giải một vẫn 
để đã có từ ngàn thu. 

Hiển nhiên là đã nhiều kiếp liên tiếp tôi đã được định 
hướng (polarized) làm nam nhân trước lần luân hồi ở Ba Tư 
này. Có nên trách Cihrazad hay không bởi vì khi cái tinh thần 
bên trong nổi loạn vì thấy chính mình bị giam giữ trong một 
hình hài xa lạ và không quen đáp ứng, cô ta đã tìm cách trở 
lại con đường quen thuộc và không đếm xia gì đến các định 
luật cai quản thân xác người nữ như vậy làm lệch cuộc đời 
của mình một cách tệ hại? 


180 Vòng Luân Hồi 


Bao nhiêu người ngày nay, nam có, nữ có, đang thấy 
chính mình đang ở trong tình trạng kém hạnh phúc tương tự 
như thế và họ không hiểu được các định luật bên trong đối 
với bản chất của họ, nên họ đang phản kháng lại y như tôi đã 
làm lúc đó, đổng thời họ cũng đang dò dẫm tìm kiếm bằng 
nhiều con đường giả tạo để giải quyết sự xung khắc đang xâu 
xé toàn bộ con người họ. 

Trí óc tôi đi ngược trở lại con đường của lần đầu thai đó 
với một chú tâm sâu xa. Sự việc thứ nhất gây chú ý mạnh mẽ 
nhất là sự oán thù đen tối, điên cuồng giữa Nahid và tôi. 
Nahid hắn phải là một kẻ thù nào đó trong quá khứ của tôi. 
Luôn luôn trí tôi đi ngược trở lại thời Atlantis - có chút manh 
mối rồi tôi chỉ có thể diễn giải thêm. Ngồi dựa vào ghế, tôi cố 
ráp lại một số khoen nối, thình lình viên ngọc trai màu hồng 
hiện đến trong trí tôi; tôi thấy viên ngọc đó ở đâu nhỉ? Kế đó 
tôi nhớ lại nhanh như chớp: viên ngọc đó thuộc về một người 
trong nhóm nhỏ bốn người chúng tôi. 

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về bản chất của ngọc quí và tại 
sao chúng rất thường xuất hiện để gắn liền với các kiếp sống 
con người. Đức tánh đặc biệt gì có thể tổn tại trong một hòn 
đá để cho khi nó xuất hiện, nó vẫn có được năng lực đem lại 
quá khứ hoặc để làm hiện trở lại các biến cố? Chính cái nhẫn 
có chạm hình bọ hung của tôi, nó đã được cố ý truyền từ điển 
bởi một nhân vật vốn là một Chân Sư trong huyển thuật, nếu 
nó trở lại với tôi thì tôi hiểu được - còn viên ngọc trai vẫn là 
một bí ẩn. 

Tôi cảm thấy chỗ này cần được Thầy tôi giảng giải, 
nhưng vì các cố gắng của tôi để tiếp xúc với tâm thức của 
Ngài đều không nhận được sự trả lời vào lúc đó, tôi chuyển 
sự chú ý của tôi vào việc nghiên cứu phần còn lại của kiếp 
sống đó với cố gắng tối đa của tôi. 


140 


Ba Tư 181 


Tuy dễ dàng lùi trở lại vào bầu khí đẩy xúc cảm đó, tôi 
thấy hầu như chỉ có đau khổ. Chuỗi ngày dài của kiếp nô lệ, 
nỗi xấu hỗ và nhục nhã của người đàn bà bị nhốt và hành hạ 
làm cho tôi rùng mình ngay cả hiện giờ. Thực ra tôi đã uống 
cái chén đắng cay đẩy tới miệng mà xưa kia tôi đã ép buộc 
những người dựa vào tôi để có được cuộc sống phúc lạc phải 
uống. Chắc chắn là kinh nghiệm ấy phải được khắc sâu vào 
ký ức bất diệt của tôi đến nỗi không bao giờ tôi muốn tỏ ra 
tàn bạo với kẻ yếu nữa. 

Sau rốt, Đức Thầy của tôi mới cho phép tôi tiếp xúc lại 
với Ngài. Sau khi chào mừng tôi, Ngài nói : 

— “Ta để cho con tĩnh lặng một ít lâu, vì có như thế mới 
có lợi nhiều hơn cho con khi cố gắng tìm ra cho chính con ý 
nghĩa nào đó của các định luật phức tạp nằm bên dưới 
karma, mặc dầu tất nhiên là ý nghĩa sâu xa của chúng cũng 
vẫn còn là một bí ẩn đối với con. Trong bất luận trường hợp 
nào mà ta đang tiết lộ hiện nay, chỉ những kiếp sống nào xét 
thấy có liên quan trực tiếp với nhau, trong đó các hậu quả 
đang hiện ra một cách rõ ràng do các kinh nghiệm kiếp trước 
trong cách sống. Dĩ nhiên có nhiều kiếp mà trong đó những 
nhóm người khác được liên kết với con bằng sự thôi thúc của 
nhân quả, có những kiếp mà trong đó các kiểu mẫu khác 
nhau được thể hiện bằng các khoen nối khác nhau và nốt mà 
con gióng lên qua việc dùng tà thuật không được gợi lại.” 

- “Con phỏng đoán phải chăng đó là những kiếp vui vẻ 
hơn hạnh phúc hơn ?“ 

- “Quả vậy, có một vài kiếp như thế. Mọi cơ hội để có 
hạnh phúc cũng như có tiên bộ đều được ban phát cho người 
tiên hoá, còn các hoàn cảnh mà trong đó con người được sinh 
ra phải phù hợp với bất cứ khía cạnh nào đó của bản tính y 
mà y đang tìm cách phát triển. Toàn thể mục tiêu của Luật 


141 


182 Vòng Luân Hồi 


Luân Hồi là đi đến chỗ cuối cùng Chân Ngã sẽ học được cách 
tạo ra một hiện thể (vehicle, thể để biểu hiện sự sống) của tâm 
thức, để qua hiện thể đó chân ngã có thể phản chiếu lại mọi 
trạng thái trong bản tính thiêng liêng (divinity) của chân ngã 
dưới trạng thái quân bình hoàn hảo (ín perfect equilibrium). 
Việc đó giống như Chân Ngã đang tìm cách gọt đũa viên kim 
cương to lớn - linh hổn kim cương đích thực (the true 
điamond soul) - có ngàn mặt. Để làm được điểu đó, Chân 
Ngã bắt buộc phải làm việc dưới nhiều hình thức, xuyên qua 
nhiều nhóm người, ngân lên nốt của nó dưới nhiều khóa 
(keys), lúc thì hoàn thiện mặt này, lúc mặt khác. Dù có các 
biểu lộ hoàn hảo nhất của nó trong hình hài con người, cũng 
không bao giờ có thể nhiều hơn một phần, các giới hạn của cơ 
thể (body) quả thật quá lớn. Đó là lý do giải thích tại sao tốt 
hơn là đừng bao giờ phán đoán một người nào dù cho người 
ấy có vẻ thấp kém hoặc vô minh đi nữa, vì có thể đó là một 
linh hồn cao cả đang giải quyết các lầm lỗi dưới bộ mặt 
khiêm tốn (humble disguise). Thật bao giờ cũng khó nhận ra 
chân lý ở giữa ảo tưởng.” 

Tôi đưa ra nhận xét : 

- “Con nghĩ là trong kiếp ở Ba Tư có một sự nhận biết 
lẫn nhau, Nahid không phải là người thuộc nhóm của con ở 
Atlantis phải không?” 

- “Đúng vậy. Thương yêu và thù ghét đột ngột (sudden 
love and hatred) hầu như luôn luôn là kết quả của một điều 
tựa như tình cảm nổng nhiệt (result of some like passion) 
trong quá khứ.” 

- “Thân phụ con là ai ? Lúc đầu thai làm Cïhrazad, con 
thực sự chỉ kính yêu có một mình ông mà thôi.” 

- “Ông ấy là một dây liên kết từ một kiếp có hạnh phúc. 
Con được sinh ra dưới mái nhà của ông để cho con có được 


Ba Tư 183 


cơ may tiếp tục cái nỗ lực mà con đã tạo ra trước kia trong 
việc tìm kiếm minh triết. Con kính yêu ông ấy bởi vì tất cả 
những gì tỉnh anh tốt đẹp (fine) nơi con, tất cả những gì mà 
con mong muốn phát triển, đều đáp ứng với những gì mà 
ông ấy đã ban phát, giống như đoá hoa đáp ứng với người 
làm vườn đang chăm sóc nó vậy. Bởi sự rổ dại của chính con, 
con đánh mất người cha và tất cả những gì mà ông ấy có thể 
còn mang lại cho con.” 

- “Còn chuỗi hổng ngọc đó như thế nào ? Thầy đã dạy 
con rằng không có điểu gì gọi là ngẫu nhiên (coincidence) cả, 
tuy nhiên con không thể thấy...” 

- “Ngọc quý (jewels) thu hút từ điển giống như mọi vật 
khác”, Ngài đáp, “nhưng chúng giữ lại lâu hơn, vì giới 
khoáng chất (mineral kingdom) thì rắn đặc nhất (the most 
concrete) trong tất cả các giới và tăng trưởng (grows) chậm 
đến nỗi nó dường như không có bất cứ sự sống nào. Giống 
như chiếc nhẫn bọ hung của con được truyển từ điển ở Ai 
Cập - ngoại trừ điểm là chiếc nhẫn này được truyền từ điển 
bằng phương pháp huyển linh và do đó mạnh mẽ hơn - vì 
thế, ở một mức độ thấp hơn nhiều, con người có thể phóng 
(project) một ít từ điển của chính mình vào một vật một cách 
không cố ý (unconsciously). Nhưng muốn cho việc này có 
được hiệu quả dài lâu, người làm việc đó phải ở dưới một 
kích thích tình cảm đặc biệt mạnh mẽ vào lúc đó. Nếu một 
vật (object) được truyển từ điển như thế bằng tình cảm 
thương yêu hoặc thù ghét bị rơi trở lại vào tay của người có 
liên kết với nó lúc ban đầu, nếu người này đủ nhạy cảm, thì 
vật đó có thể gợi lại các ký ức đang yên ngủ của y về biến cố 
đó. Trong bất cứ trường hợp nào sự tiếp xúc cũng rất có thể 
gây ra một sự hổi sinh (resurgence) nào đó đối với các diễn 


142 


184 Vòng Luân Hồi 


biến nghiệp quả (karmic currents) của lần luân hồi đặc biệt 
đó. 

“Thật ra, khi từ trong quá khứ mà quay trở lại như thế, 
một món trang sức (jewel) có thể được xem hầu như là một 
dấu hiệu cảnh báo về các món nợ nghiệp quả sắp hiện ra để 
được thanh toán. Nhưng lẽ đương nhiên, trong hầu hết 
trường hợp, con người không nhận biết được một dẫu hiệu 
như thế và sẽ không thể giải đoán (decipher) được điểu 
truyền đạt (message) của dấu hiệu đó nếu con người có muốn 
đoán đi nữa. Kiếp sống có đầy các đèn báo, đầy các trụ chỉ 
đường cho những ai đủ nhạy cảm để nhận biết chúng, nhưng 
cho đến nay, đa số con người hết vấp chướng ngại này đến 
chướng ngại khác, hoàn toàn thiếu chuẩn bị, để rồi phẫn uất 
kêu than với trời cao, tại sao cứ gặp bất hạnh, trách Trời trách 
đất, thay vì trách cứ chính cái tôi dại dột của mình. Thầy 
mong rằng” - một lần nữa tôi cảm thấy cái vẻ ấm áp trong 
tình thương của Ngài bao trùm lẫy tôi giống như một ngọn 
lửa đang lên xuống nhịp nhàng - “trong trường hợp của con, 
kiếp sống hiện tại này sẽ là kiếp cuối cùng mà con sẽ tấn công 
các lỗ tai của những ai đã canh chừng con bằng các phản đối 
và các chỉ trích gay gắt này.” 

Tôi cúi đầu nhận lời. Nhìn lại quá khứ của mình rốt cuộc 
sẽ làm mất đi mọi tự phụ. 

- “Dường như con người tiến hóa rất chậm chạp, đã thế 
lại quên và hay thối lui trở lại. Cïihrazad đường như không 
được cải thiện rõ rệt so với Pharaoh. Cũng tàn bạo, đam mê, 
thiêu kểm chế... lại thêm con báo đáng thương nữa ! Sau rốt 
con nghĩ là Pharaoh đã hối hận về chuyện ác mà ông đã làm; 
ông ta chấp nhận nhiệm vụ đặt lên ông, ông tự nguyện tiến 
tới trên đường Phản Bổn Hoàn Nguyên.” 


143 


Ba Tư 185 


- “Đúng thế, nhưng như chính con đã nêu, ông ta hối lỗi 
vì e sợ - đó không phải là thực sự hối lỗi. Hơn nữa, hối lỗi vì 
bất cứ động lực nào, mặc dù tuyệt đối cần để bắt đầu, vẫn 
không thay đổi được Thiên Luật một tí xíu nào. Con có thể 
hối lỗi thật, nhưng các luổng chuyển động (currents) mà con 
đã làm linh hoạt bằng tà lực (evil) không lập tức tan biến hết 
khi con tuyên bố rằng con lấy làm ăn năn hối tiếc. Chúng 
phải được chính con hóa giải hoàn toàn và quyết tâm chuyển 
đổi hết. Không bao giờ có giáo điểu nào độc hại cho bằng hai 
giáo điểu về sự chuôc tội thay (vicarious atonement) và tha 
thứ tội lỗi (forgiveness of sins). Giáo Hội Cơ Đốc đã tạo ra 
cho chính mình một nghiệp quả nặng về sự báo phục 
(retribution) bằng cách cố tình làm lệch lạc (deliberately 
distorting) các lời dạy của Đâng Sáng Lập Giáo Hội để rồi 
nhẫn mạnh vào các giáo điểu lệch lạc như thế để đạt được 
quyển hành thế tục (worldly power). 

Con người phải học cách gánh lấy trách nhiệm vì chính 
các lỗi lầm của mình và nhận lấy trọn các hậu quả. Con người 
phải tự mình làm mọi công việc. Với cương vị là Pharaoh, 
chắc chắn là con đã cố găng tìm hiểu Thiên Luật, con đã dọn 
sạch mảnh đất trước mặt con một cách đầy đủ để con có thể 
tiên tới, nhưng cuộc thử thách thực sự của cái gọi là sự hối lỗi 
chỉ xảy đến khi con trở lại với thế giới, một thế giới đầy chiến 
tranh, hận thù và âm mưu với các bất hòa mà cái phần mạnh 
nhất của bản chất con được nhận thấy là hầu như không thể 
không đáp ứng được với nó. Vì con người, cho dù là kẻ mạnh 
nhất đi nữa, đều phản ứng lại với bầu không khí tình cảm 
bao quanh họ, nhất là nếu bầu khí đó tác động vào một điểm 
yếu kém nào đó trong tính chất (character) của chính họ. 
Điều tương đối dễ dàng đối với con khi thấy được các ích lợi 
của tình thương và minh triết trong khi con chung đụng với 


186 Vòng Luân Hồi 


những ai biểu lộ các tính đó, đổng thời tranh đấu chống lại 
Tổng Quả Báo (Dweller) của con trong cảnh an bình và vắng 
lặng của Đển Thờ, nhưng công việc như thế may lắm chỉ là có 
tính cách chuẩn bị. 

“Thế nên, một lần nữa, trong lần luân hồi ở Ba Tư này, 
cơ hội hành động với uy quyển lại đên với con, nó gióng lên 
một nốt mà các thực thể (entities) do con tạo ra qua việc lạm 
dụng quyển lực lập tức đáp ứng. Vì ta muốn nhãn mạnh với 
con một lần nữa và một cách thật mạnh mế rằng các tà lực 
(dark ƒorces) chỉ có thể tác động đến oà gây nguụ hại 
(endanger) cho những kẻ nào mà nơi họ, tà lực có thể từm thấu 
một ái lực (affimitu, sự thu hút, sự tương cầu, đồng thanh 
đồng khí) nào đó thích hợp uới chính bản chất của chúng. Do 
đó, người nào nghĩ rằng mình đang bị các đối thủ như thế tấn 
công, hãy lập tức tìm kiếm khuyết điểm (flaw) trong chính 
mình, chính khuyết điểm này mới khiến cho việc tấn công 
như thế có thể xảy ra. 

“Trong kiếp ở Ba Tư, các thực thể tà vạy (evil entities) 
được tăng thêm sức mạnh (reinforced) bằng tính kiêu căng 
sẵn có và nhược điểm về đạo đức của con, chúng biểu lộ 
trong sự tự t¡ mặc cảm do những gì mà con nghĩ là bị sỉ nhục 
khi con mang lấy một hình hài nữ. Sự xung đột ngấm ngầm 
này khiến cho con tìm cách tỏ ra có quyển hành (assert 
yoursefl, tự khẳng định mình) mỗi khi có dịp. Kẻ hay bắt nạt 
(bullies) và kẻ thích trò tàn ác (sadists) luôn luôn là kẻ yếu - 
thường thường là kẻ bị ám nhập (obsessed people). Con 
thuộc về cả hai. Bây giờ ta sẽ cho con xem lại một kiếp sống 
có nhiều hạnh phúc hơn cả, mặc dầu kiếp này lại một lần nữa 
kết thúc bằng thảm họa hiển nhiên do chính sự điên rổ của 
con.“ 

Tôi kêu lên : 


144 


Ba Tư 187 


- “Hy vọng con trở thành nam nhỉ trở lại. Dường như 
con đã được đưa vào đủ các kinh nghiệm của nữ giới trong 
kiếp ở Ba Tư để đủ dùng trong một thời gian đáng kể. Chắc 
chắn con đã học được một điểu gì đó qua nỗi đau khổ mà con 
đã hứng chịu trong kiếp đó chứ.” 

Đức Thầy mỉm cười : 

- “Nhưng con có thấy rõ ràng là con đã gây rắc rối (did 
trouble) khi học các bài học của người nữ hay chăng? Con có 
bao giò sẵn sàng chấp nhận (acquiesce) số phận của con hay 
chưa và có bao giờ nỗ lực cải thiện số phận đó không? Chẳng 
phải đến cuối đời con cũng vẫn mất cân bằng (unbalanced) 
đó sao? Con có bao giờ cố gắng tìm hiểu các huyển bí 
(mysteries) của khía cạnh âm (feminine side) của sự sống và 
cái bí mật của sức mạnh đàn bà (') không? Thậm chí có bao 
giò con học được sự thông cảm thực sự đối với các nguyên 
nhân của sợ hãi, đau đớn và các khó khăn nơi phụ nữ hay 
không ? Con có thực sự, bằng sự khiêm tốn sâu xa, thú nhận 
lỗi lầm của con và tìm cách làm cho chính con được hoàn 
thiện trong hình hài người nữ hay không ? Không một tí nào, 
ngay cả trong khi hấp thu các kinh nghiệm này, con cũng 
không cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của chúng, mà con chỉ luôn 
luôn ở trạng thái nổi loạn. Một lần nữa con có thể thấy vì sao, 
nêu không có áp dụng đúng cách, thì không có một tri thức 
nào trở nên hữu dụng được cả. Xét về con người trên cõi trần, 
thì mục đích của sự tiến hóa là trở thành một con người hoàn 
toàn quân bình, có đủ các nam tính (male qualities) đó là ý 
chí và minh triết (will and wisdom) và các nữ tính, như là 





1 The secret of woman“s strength : bí mật của sức mạnh đàn bà. Đức 
Thầy dùng câu này có ngụ ý chỉ sắc đẹp của phụ nữ. Đọc chương kế, 
độc giả sẽ hiểu rõ ý nghĩa của câu này. (ND) 


188 Vòng Luân Hồi 


trực giác và tình thương (intuition and love), linh hổn sẽ tìm 
cách biểu lộ trở đi trở lại trong một hình hài (form) vốn sẽ 
mang lại cho nó cơ hội để điều chỉnh sự thăng bằng cho đến 
khi các tính chất này được biểu lộ ở mức độ ngang bằng nhau 
(equal degree) . Cihrazad không bao giờ làm một người nữ 
thực sự () cả, cô ta không bao giờ vận dụng được một cách có 
hiệu quả nhất các năng khiếu (gifts) được phú bẩm cho cô ta 
qua phương tiện phái tính nữ (fermale sex) của cô ta. 

“Lần tới - nhưng thôi để con sẽ thấy và phán đoán 


” 


sau... 








1 A true woman: nên hiểu là “một người nữ fc sự, tức là một người 
đàn bà có cơ thể, vóc dáng (tức là cấu tạo sinh lý và cấu tạo thể chất) 
thuộc nữ phái, đồng thời cũng có các ưa thích, đam mê, hành động... 
nói chung là các tánh tình thông thường của phái nữ. (ND) 


145 


Chương IV 


*x* 


Hy Lạp 


Ở Hy Lạp, tôi trở lại cõi trần lần nữa dưới hình hài một 
phụ nữ, nhưng lẫn này tôi không còn chống báng lại phái 
tính (sex) của tôi nữa. Trong thời gian đó, hiển nhiên là tôi đã 
học được một số bài học do lần đầu thai ở Ba Tư, sau rốt tôi 
hiểu được cách vận dụng các mãnh lực tinh vi (subtle forces) 
mà một phụ nữ có sẵn trong tay, lần này tôi chấp nhận số 
phận và bắt đầu cố gắng sử dụng các tiểm lực của phái nữ 
(feminine potentialities). 

Nhưng ở Ba Tư, sau khi tôi đã bắt buộc hứng chịu mọi 
điểu khác thường (variant) có thể có của một kiếp phụ nữ, tôi 
vẫn không chịu tuân theo các định luật của Tạo Hóa. Đáng lẽ 
tôi phải chấm dứt việc tìm thú vui không lành mạnh (delight) 
nơi người cùng phái, chấm dứt việc chọn người tình trong số 
các nô lệ thân cận của tôi. Khi làm như thế, tôi đã cố tình làm 
lệch lạc (perverted) chính luổng sinh khí (life-stream), dưới 
trạng thái âm, đang tuôn chảy qua thân thể tôi, hậu quả của 
các cực đoan này (excesses) là làm mạnh thêm khía cạnh vật 
chất và thuần túy nhục thể của trạng thái tính dục đến một 
mức độ mà, khi tái luân hổi ở Hy Lạp, tôi bị chi phối và bị ám 
ảnh bởi các khuynh hướng tính dục (sex currents) mạnh mẽ 
tới mức khác thường. 


146 


190 Vòng Luân Hồi 


Thế nên, ngay khi là con gái mới lớn (young girl), đời tôi 
đã bị xâu xé bởi các dục vọng mà tôi không thể hiểu cũng 
như không thể làm thỏa mãn được. 

Tôi trở nên bướng bỉnh (headstrong), bốc đồng (moody), 
với lòng sôi nổi khát sống và khao khát có kinh nghiệm, có tri 
thức, lẫn khao khát cái mỹ lệ. Vì hoàn cảnh bắt buộc, nhân 
sinh quan (out look) của tôi bị méo mó (coloured) bởi các qui 
ước thông thường của thời đại và nơi chốn tôi sống, điểu 
không tránh khỏi là tâm trí tôi chuyển hướng sang nam giới, 
xem họ như là phương tiện duy nhất có thể có mà nhờ đó tôi 
có thể hoàn thành được các khát vọng của tôi. 

Nhưng ít có cơ may kết bạn với nam giới đối với một cô 
gái sinh ra trong hàng thế tộc ở Athen. Tôi được nuôi nâng 
trong khuôn khổ nữ giới, được dạy dỗ mọi kỹ xảo (arts) làm 
cho tôi thích hợp để trở thành một người vợ đảm đang và 
người mẹ hiển. 

Không thể có một tương lai nào khác cho chính tôi với 
cách dạy dỗ như thế. Nhưng trong thâm tâm, tôi không bao 
giò chấp nhận số phận không mấy thích thú này, vì, cùng với 
nỗi khát khao bất bình thường về kinh nghiệm tính dục, tôi 
lại có một căng thẳng về tính chất lãng mạn và một khuynh 
hướng lý tưởng rất thuần khiết. Trong khi, về một mặt, tôi 
mơ tưởng đến việc chế ngự đàn ông - vì tôi thấy không thể 
làm thỏa mãn lòng ham muốn quyển lực của tôi bằng bất cứ 
cách nào khác - mặt khác tôi cũng mơ có được một người 
tình lý tưởng và hoàn hảo, kẻ sẽ mở được mọi cánh cửa cho 
tôi và sẽ mang lại cho tôi sự hài hòa và sự toàn bích 
(completeness) mà linh hổn tôi đang khát khao. 

Nghe nói rằng, trước khi ra đời, mọi người đều được 
phép thấy trong một khoảnh khắc những gì có thể xảy ra 
trong kiếp sống tương lai. Nếu đúng như thế, tôi hẳn có giữ 


147 


Ba Tư 191 


được một ký ức sống động hơn bình thường nhiều về những 
gì được dành cho tôi, vì, ý tưởng về một cuộc hôn nhân được 
sắp xếp với một thanh niên giàu sang và khôn ngoan nào đó 
mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, đã làm tôi ngập tràn ghê sợ. 
Thậm chí trước khi đến tuổi lập gia thất, tôi đã liều lĩnh 
sa vào yêu đương, có các cuộc gặp gỡ vụng trộm (stolen 
meetings). Tôi tưởng tượng rằng tôi đã tìm được lý tưởng 
trong người đàn ông này. Bất chấp các hiểm nguy, tôi thuyết 
phục anh chàng trốn đi với tôi, trong khi cha mẹ nhiều tham 
vọng của tôi đang sắp xếp một đám thích hợp cho tôi. Từ 
Athens, chúng tôi trốn xuông Sybaris, nơi có luật lệ lỏng lẻo 
hơn và địa vị người phụ nữ được tôn trọng hơn. Nhưng tất cả 
đều quá sớm, vì tôi nhận ra rằng, chàng thanh niên này 
không làm tôi hài lòng được. Vẫn còn chạy theo hy vọng hão 
huyển (will-o-the-wisp) của các giấc mơ của mình, tôi bỏ 
hắn, đi theo người khác. Cuộc tìm kiếm của tôi tiếp diễn. Bị 
cuốn hút bởi sự thôi thúc mơ hổ về sự hoàn thiện, và bị lôi 
kéo bởi sự thôi thúc khác không mơ hồ lắm của nhục thân 
không thể làm dịu được của tôi, tôi trải qua hết người tình 
này đến người tình khác với kết quả đoán trước được, đó là 
do việc thả lỏng mọi hạn chế, cái tà lực cho đến lúc đó vẫn 
còn chưa tỉnh thức trong bản chất của tôi bắt đầu hiện ra. 
Thậm chí tôi không còn buông mình theo cái hão huyển của 
tình yêu nữa. Chẳng bao lâu tôi khám phá ra rằng thân thể tôi 
đáng giá bằng vàng, ngọc và nhiều nô lệ nữa, tức là mọi biểu 
tượng của sức mạnh. Ham muốn trở thành cái thị dục đang 
thống trị của tôi, ham muốn về xác thịt và ham muốn các đối 
tượng vật chất (material things). 
Tôi quay lại Athens, ở đó trong vài năm tôi trở thành kỹ 
nữ thượng lưu hàng đầu (leading hetaera) trong thành phố. 
Tôi là kẻ có tham vọng; chẳng bao lâu tôi quy tụ chung quanh 


192 Vòng Luân Hồi 
tôi một giới nhỏ gồm những nhà giàu nhất, người thông 
minh nhất và các nghệ sĩ tài hoa nhất của Athens. 

Mặc dù thành công, trong lòng tôi cũng cảm thấy có 
một cái gì đó thiếu vắng trong đời. Tôi không được hạnh 
phúc. Tôi cố quên đi giấc mơ của tôi, nhưng nó vẫn ám ảnh 
tôi. Sau cùng tôi nhận ra rằng không có tài sản nào, dù là quý 
hiểm, không một tri thức nào dù là lạ lùng và uyên bác, 
không một người tình nào, dù đem lại say mê nồng nàn đên 
đâu đi nữa lại có thể làm thỏa mãn sự thôi thúc này, một thôi 
thúc không phải của một mình thể xác (flesh) mà thôi. 

Vào một đêm, có một khách sang thiết một dạ yên. Tửu 
yến (') đã bắt đầu. Hầu hết thực khách đã trở nên choáng hơi 
men. Dĩ nhiên không có phụ nữ nào tham dự ngoại trừ một 
vài kỹ nữ thượng lưu, một số người thổi sáo (flautists) và các 
vũ nữ (dancing girls). Phòng tiệc không còn trật tự gì cả, sàn 
nhà bừa bãi những hoa và quần áo bị vất ra. Tôi nằm trên 
ngực của người tình mới nhất của tôi, nhưng tôi không muốn 
vuốt ve, cũng chẳng muốn âu yếm gì cả. Tôi không say nhhư 
nhiều người khác, đồng thời một linh ảnh sáng tỏ kỳ lạ ập 
đến với tôi. Tôi thấy chính mình chán ngấy trước cảnh say 
sưa của khách dự tiệc. Tôi thấy khinh miệt bộ mặt của tên 
tình nhân của tôi: bộ mặt đỏ au vì rượu, điểm lốm đốm vết 
bẩn, miệng há ra một nửa, vòng hoa hồng trắng vắt ngang 
qua mắt một cách lố bịch. Ngay sau đó một đám khách mới 
dự một bữa tiệc khác tiên vào. Tôi lơ đãng nhìn vào họ, chợt 
tia mắt tôi đập vào một người trong số vừa đến mà trước đây 
tôi không thấy. Hắn còn trẻ và trông dễ coi, nhưng ngoài 





1 Symposium : Tửu yến, (tiệc rượu), tức phần tiệc để uống rượu 
(drinking party) và nói chuyện sau bữa đại yến (banquet), đặc biệt của 
người Hy Lạp thời cổ. (Tự Điển Oxford, 1994) 


148 


Ba Tư 193 


điểm đó ra không có gì để giải thích được sự chú ý của tôi 
nữa. 

Khi tôi chống tay nhỏm dậy để nhìn hắn rõ hơn, hắn 
bỗng quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Chúng tôi đăm đăm nhìn 
nhau trong giây lát mà đối với tôi dường như là vô tận. 
Không một ai trong chúng tôi cử động cả. Điều gì đã xảy ra ? 
Tôi không biết, nhưng dường như có một ngọn lửa truyền từ 
tim hẳn vào tim tôi. Tôi dường như trở nên một người đàn bà 
khác; tôi nhìn chính tôi và mọi vật chung quanh tôi với con 
mắt khác. Đột nhiên tôi cảm thấy hỗ thẹn và kinh hãi. Khó 
mà biết được tôi đã làm gì, với một cử động nhanh nhẹn, tôi 
sửa lại quần áo, tự gỡ ra khỏi vòng tay của anh chàng tình 
nhân và đứng dậy. Tôi thấy người kia nói chuyện với một 
người trong đám khách của anh ta và hình như tôi nghe nhắc 
đến tên tôi. Ý muốn duy nhất của tôi là chạy trốn khỏi một 
cái gì đó mà tôi khó biết được. Tôi len lỏi trong đám thực 
khách nằm ngỗn ngang ra đó, vì nhiều người trong đám 
đang ngủ cho giả rượu, rồi thậm chí không liếc về phía hắn, 
tôi đi nhanh ra cửa gọi một nô lệ mang kiệu đến ngay. Tôi 
chờ ở lối vào nhà,dựa vào cột, mệt mỏi vì xúc động, rung 
động lẫn hoang mang. 

Tôi nghĩ với nỗi khiếp sợ, đây mới là tình yêu đích 
thực, mũi tên tẩm độc của thần Eros ('). Dù đêm đó có hơi 
nóng, tôi vẫn kéo tấm vải quấn quanh người (himation) 
choàng lên đầu và rùng mình. Bầu trời đen như nhung vắt 
qua đầu với một vài ngôi sao yêu ớt, không khí sực nức các 
mùi hoa; xa xa vắng lại tiếng hót của một con họa mi. Đó là 
một đêm dành cho tình yêu.. .Ổ, sao đám nô lệ chậm đến 
vậy? 





! Eros : Thần Ái Tình theo Thần Thoại Hy Lạp. (ND) 


149 


194 Vòng Luân Hồi 


Một tiếng động phát ra sau lưng, khiến tôi đưa mắt 
nhìn quanh giống như một con vật bị săn đuổi. Có phải tôi 
hóa điên chăng ? Tại sao chợt thấy người đàn ông đó, tôi lại 
trở thành một cô gái sợ sệt hốt hoảng như thế ? 

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên : 

— “Chloris hỡi, tôi van cô hãy nán lại, xin cho tôi nói đôi 
lời. Tôi là Serretes, một nhà điêu khắc. Suốt cuộc đời tôi mãi 
đi tìm một người mẫu cho tác phẩm lớn của tôi, nữ thần 
Aphrodite (!) thiêng liêng nhô lên từ ngọn sóng. Tôi đã giong 
ruổi đến Ai Cập, Ba Tư, đến tận các đảo xa, mà chưa bao giờ 
tìm được nữ thần đó. Giò đây, đến Athens, sau cùng mắt tôi 
mới thấy được nữ thần. Tôi không thể để cho cô bỏ đi. Cô 
chính là nữ thần, người đàn bà mà tôi từng tìm kiếm, cảm 
nhận được trong các giấc mơ của tôi. Tôi van xin cô, hãy nhận 
làm người mẫu cho tôi.” Giọng hắn run run. 

Tôi không dám nhìn chung quanh. Mùi hương của vòng 
hoa tím (violets) choàng quanh đầu hắn làm cho tôi xây xẩm 
(faint). Do quá xúc động, do cực kỳ cảm động vì hổ thẹn và 
bàng hoàng, các cử động của tôi chỉ do sự mất bình tĩnh điểu 
khiển. Ngay lúc đó, kiệu của tôi được đưa tới. Không nói một 
lời, tôi bước lên, kéo màn che ngay trước mặt hắn, rổi lao 
mình vào gối, tôi bật khóc. Tôi đã mất hắn. Tôi không biết lực 
điên cuồng nào thúc tôi chạy trốn như thế. Suốt trên đường 
về, tôi khóc như người mất hổn. Khi kiệu dừng trước nhà, tôi 
lảo đảo bước ra. Ngay lúc ấy, một gương mặt hiện ra từ bóng 
đêm. Chính là hắn. Hắn nói : 

- “Tôi đã theo sau cô. Tôi không thể làm khác hơn được. 
Có lẽ là cô khinh tôi; đúng là tôi hãy còn nghèo và chưa được 





! Aphrodite : Nữ thần sắc đẹp và ái tình của Hy Lạp. Người La Mã 
đồng hóa thần này với Nữ thần Vénus (Thần Vệ Nữ) của họ. (ND) 


Ba Tư 195 
ai biết tới; còn cô là người rất có tiếng tăm. Các nhân tình của 
cô đều là những người giàu nhất trong thành phố. Tôi không 
thể hiến cho cô các nô lệ, vàng bạc hay ngọc quý được - 
nhưng tôi sẽ làm được nhiều hơn.” Giọng nói của hắn vang 
to, còn tôi thì rùng mình trước mục tiêu và sức mạnh của hắn. 
“Tôi sẽ làm những gì mà họ không thể làm được. Tôi sẽ làm 
cho cô trở nên bất tử! Trong các thế hệ sau này, con người sẽ 
chiêm ngưỡng hình dáng của cô, cái huy hoàng trong nét đẹp 
và cái hoàn hảo mà cô sẽ là biểu tượng của nó. Hỡi Chloris 
tuyệt trần (divine), cô có nghe hay chăng? Cô có đón nhận 
món quà của tôi không? 

Tôi quay sang hắn, mặt đầy nước mắt. Ánh đèn từ trên lối 
vào chiếu xuống mặt, nhưng tôi không để ý đến. Tôi lên 
tiếng: 

- “Tôi không muôn món quà của anh. Hỡi Serretes, tôi 
không muốn gì của anh cả...” 

Vẻ mặt hắn thay đổi, đôi tay buông thỏng xuống cạnh 
sườn. 

- “Vậy ra cô không chấp nhận để nghị của tôi? chẳng có 
hy vọng gì sao?“ 

Tôi cười nhẹ, ngước mặt nhìn hắn, mở rộng vòng tay với 
cử chỉ buông thả: 

- “Tôi không muốn gì của anh. Tôi chỉ muốn cho anh tình 
yêu. Tôi có đòi hỏi quá nhiều chăng?” 

Hắn thở nhanh, rồi giơ thẳng hai tay lên bầu trời tối đen, 
gào lên: 

- “Hõi nữ thần Aphrodite, thật không uống công con đã 
cầu nguyện nơi đến của người. Hỡi thần Eros, xin được tạ ân 
ngài giữa các Thần linh (Gods)!” 

Và rổi, ôm tôi trong đôi tay giống như chàng rể bế cô dâu, 
hắn đưa tôi vượt qua cửa, tiên vào nhà. 


150 


196 Vòng Luân Hồi 
see$ 


Tiếp theo sau đó là ba năm hạnh phúc đến nỗi tôi nghĩ 
người trần thế ít có được. Tôi tậu một biệt thự ở vùng quê; để 
Serretes làm việc nơi đó. Chúng tôi trải qua nhiều giờ lang 
thang qua các khu rừng nhỏ, trèo lên các đỉnh đổi cao, tràn 
ngập hạnh phúc đến nỗi đôi lúc tôi e ngại hai chúng tôi sẽ 
hứng chịu sự ganh tị của các thần linh. Nhưng chẳng mấy 
chốc bóng đen đổ ập xuống tình yêu của chúng tôi. Tác phẩm 
của Serretes bắt đầu được tán thưởng ở mọi nơi, nên chúng 
tôi bị buộc phải quay về Athens. Nơi đây, tôi thấy mình bị nỗi 
ghen tương xâu xé. Chỉ có một người dũng mãnh mà lại dịu 
dàng như Serretes mới có thể chịu được các cơn cuổng đại do 
tôi gây ra. Tôi muốn Serretes chỉ dành cho một mình tôi mà 
thôi, tôi bị ray rứt với bao nghi ngờ và lo sợ nêu Serretes chỉ 
vắng mặt trong vài giờ. Chắc hẳn là tôi đã biến cuộc sống của 
Serretes thành một cực hình, nhưng đức kiên nhẫn và tình 
thương của Serretes là bằng chứng tương phản ngang bằng 
với các đam mê thiếu kểm chế của tôi. Hơn thế nữa, Serretes 
luôn luôn tìm cách truyển lại cho tôi một ít tính chất thăng 
bằng của chàng và một loại nhân sinh quan triết học 
(philosophic outlook) mà chắc chắn là vào lúc này đã có ích 
cho chàng rất nhiều. 

Serretes vốn là người quê quán ở Crotona, trước khi gặp 
tôi, chàng sắp gia nhập trường phái Pythagoras (!) và tự 





1 Pythagoras (Pháp ngữ: Pythagore - 570 -> 480 trước T.C): Triết gia và 
nhà toán học Hy Lạp, người đầu tiên dạy ra Thuyết Luân Hồi Chuyển 
Kiếp (Metempsychosis) ở Âu Châu. Theo Ngài, kiếp sống ở trần gian 
(earthly life) là một giai đoạn thanh luyện của linh hồn (purification of 
the soul) (Trích Welster s Biographical Dictionary). 


151 


Ba Tư 197 


nguyên tuân thủ lời nguyện sơ khởi là tịnh khẩu ba năm 
(three year“s silence). Tâm trí Serretes vẫn hướng về trung 
tâm kiên thức và là trung tâm minh triết ấy. Serretes thường 
bàn thảo việc chúng tôi cùng về Crotona, miển đất rất thân 
thương của chàng. Nhưng tôi thấy nơi Pythagoras có một 
nguy cơ cho sự hòa hợp chặt chẽ của chúng tôi, nên, mặc dù 
tôi cũng có phần nào bị ý tưởng đó thu hút, nhưng tôi tìm 
cách lôi cuốn chàng ra khỏi giấc mơ này và giữ kỹ chàng hơn 
bao giờ hết bằng các ngọn lửa tình của tôi, còn hơn là có nguy 
cơ phải chia sẻ người tình của tôi ngay cả với một người tình 
rất đối lạnh nhạt như là triết học chẳng hạn. 

Nhưng rồi Định Mệnh bất ngờ chen vào chuyện của đời 
tôi. Chiến tranh bùng lên giữa Crotona với Sybaris. Serretes 
cho biết rằng chàng phải quay về và giúp bảo vệ mảnh đất 
thiêng nơi quê cha đất tổ của chàng. 

Đối với tôi, biến cố đó dường như kết thúc mọi giấc mơ 
của tôi. Thuở còn thơ ấu, tôi luôn luôn bị ám ảnh với một nỗi 
sợ hãi vu vơ về chiến tranh dưới bất cứ hình thức nào, thậm 
chí nhìn thấy những người lính là tôi khiếp đảm rổi. Bây giờ 
tôi lại tin chắc rằng Serretes sẽ bị giết. Tôi dùng hết mọi tài 
khéo léo để đánh đổ quyết tâm của chàng, nhưng ý thức 
trách nhiệm đối với thành phố chôn nhao cắt rốn của chàng 
vẫn mạnh hơn tình yêu của chúng tôi. Tôi không để cho 
Serretes được yên; tôi trách móc và nổi trận lôi đình, tôi hờn 
dõi, rồi khóc lóc. Sự hài hòa tuyệt điệu trong cuộc sống bị phá 
vỡ. Lần đầu tiên chúng tôi tranh cãi hầu như không dứt. Sau 





Học sinh trung học biết tên triết gia này qua Định Lý Pythagore: 
Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng số 
bình phương của hai cạnh góc vuông. Theo giáo lý huyển môn, triết 
gia Pythagore là một tiền thân của Chân Sư K.H. (N.D) 


198 Vòng Luân Hồi 


cùng, vào cái ngày trước khi Serretes sắp xếp ra đi, tôi tung ra 
đòn cuối cùng, đó là dọa rằng nếu Serretes bỏ bê tôi, tôi sẽ 
quay về với cuộc sống cũ mà tôi đã từ bỏ vì chàng. 

Serretes chỉ mỉm cười và buổn bã nói với tôi : 

- “Anh chả biết điều đó hay sao? Đó là điều duy nhất làm 
anh do dự - tuy nhiên, đù có ra sao đi nữa, anh cũng phải đi. 
Vâng, em yêu, anh biết rõ hoàn cảnh bắt buộc (necessity) của 
em, em cần đàn ông như người ta cần không khí để thở vậy. 
Em sẽ luôn luôn cần đến họ để thỏa mãn tính độc đoán, thân 
hình gợi cảm của em, đồng thời cũng để thỏa mãn sự thèm 
muốn của trí óc khát khao hiểu biết của em nữa. Vì em đã có 
biết bao người tình trước anh, thế nên sau này em cũng sẽ có 
nhiều mối tình khác. Chúng ta khác nhau nơi điểm đó. Anh 
sẽ không bao giờ ưa thích bất cứ người đàn bà nào khác trừ 
em.” 

- “Nhưng anh sẽ để em lại cho bọn họ mà ?“ 

- “Anh phải ra đi.” Serretes tiến đến chỗ tôi nằm trên 
trường kỷ và ôm tôi trong tay. “Ôi, Chloris, đừng nên làm 
khó cho anh nữa. Crotona nhỏ yêu, mọi người đều phải chiến 
đấu nếu chúng tôi muốn đánh bại 5ybarites. Nếu ở lại đây, 
anh sẽ không bao giò được hạnh phúc, ngay cả trong vòng 
tay em, vì anh sẽ cảm thấy mình là kẻ phản bội dân tộc khi họ 
trong cơn nguy khốn. Thôi, em cứ tự do làm theo ý muốn.” 

Lúc đó tôi trở nên mất bình tĩnh và khóc một cách đau 
đớn. 

- “Không,” tôi thốn thức, “Em không cần thứ tự do đó. 
Em không hề biết đên tình yêu trước khi gặp được anh. Em 
sẽ không bao giờ yêu trở lại nữa. Em thể sẽ giữ chung thủy.” 

Chúng tôi đang ngổi trong sân nhà. Tôi ngước nhìn lên 
với vẻ tuyệt vọng. Nơi đây đẹp đẽ quá, nhưng khi ra đi, 
chàng sẽ đem theo hết mọi cái đẹp của nó. Tôi lặng nhìn ánh 


152 


Ba Tư 199 


nắng chói chang trên vệ đường; ánh nắng len vào tia nước 
mảnh mai của các vòi phun tạo ra màu sắc lấp lánh. Bên 
ngoài, trong cái bóng mờ tôi còn vương hơi ấm (warm 
shadows), các hàng cột chạm tỉnh xảo của sân giữa (Atrium) 
vươn lên một màu trắng lặng lẽ, và đây là nơi đặt kiệt tác 
(masterpiece) của chàng, tượng nữ thần Aphrodite, đang 
xoay nghiêng như vừa ra khỏi ngọn sóng, với một phong thái 
yêu kiểu biết bao, một ánh mắt vô cùng linh hoạt, một sức 
sống dường như đang rung động nhịp nhàng bên trong tứ 
chi cân đối của nữ thần. Tượng nữ thần này là quà tặng 
chàng dành cho tôi, khiến tôi trở thành bất tử. 

Tôi chỉ vào pho tượng : 

- “Trước mặt thần Eros, em thể rằng sẽ vẫn giữ trong 
sạch như băng tuyết (chaste and cold) giống như vị nữ thần 
kia cho đến ngày chàng về.” 

Đây là lần đầu tiên tôi nhận chịu thất bại. 

Serretes giữ tôi chặt hơn, đặt tay lên miệng tôi, hầu như 
sợ hãi. 

- “Đừng thể thốt gì cả, Chloris. Anh không muốn em thể, 
chỉ cẩn em đoan chắc rằng em sẽ hân hoan đón chào ngày 
anh về là đủ rồi.” Serretes liển tháo chiếc nhẫn to khỏi tay 
chàng. “Hãy đeo chiếc nhẫn này vì anh, nó là lời cam kết của 
anh đối với em. Không bao giờ có điều gì sẽ làm đổi được 
tình anh; việc nhớ lại vẻ kiểu diễm của em sẽ mang lại cho 
anh sức mạnh; anh nghĩ nó sẽ che chở cho anh khỏi cái chết 
nữa.” 

Nhưng giống như một đứa trẻ, tôi bám chặt vào Serretes : 

- “Em muốn thể,” Tôi bật khóc lên. “Em muốn ràng buộc 
chính em vào anh bằng mọi lời thể với trời đất.” Thình lình 
tôi ngửng đầu lên. “Serretes hối, anh thường van nài em tiến 
đến hôn nhân với anh, nhưng em đã từ chối. Giờ đây, nếu 


153 


200 Vòng Luân Hồi 


anh vẫn còn ý đó, em sẽ chấp thuận ngay, có như thế em sẽ 
cảm thấy có mối ràng buộc không thể thay đổi. Với tư cách là 
vợ của anh, em phải giữ gìn tiết hạnh để khỏi làm hại thanh 
danh của anh trước mọi người ở Athens.“ Tôi lại khóc nữa. 
“Trên cõi đời này, không có gì em mong muốn hơn là được 
chung tình với anh.” 


eee 


Lúc đầu, hãnh diện vì trở thành vợ của Serretes, tôi tuân 
giữ lối sống biệt lập một cách chặt chẽ. Tôi sống với các lá thư 
của chàng và nhờ được Serretes dạy các nguyên tắc cơ bản 
theo kỹ năng của chàng, tôi tiêu khiển bằng cách cố gắng sao 
chép lại công việc của chàng. Tin tức được đưa về ít dần và 
khoảng cách ngày càng dài ra. Sau cùng mọi thư từ đều vắng 
bặt. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng. Ngày tháng kéo dài lê thê. 
Đối với tôi nếp sống khác thường này chỉ hơi kém hơn hình 
phạt một chút mà thôi, vì tôi là kẻ chỉ quen cuộc sống phóng 
túng với đàn ông ở Athens. Chắc chắn tôi giữ được chung 
tình, nhưng với cái giá đắt biết bao! Serretes đã nói đúng khi 
cho rằng tôi được sinh ra không phải để giữ gìn tiết hạnh. 
Nhưng tôi làm được như thế là nhờ tình thương đối với 
chàng. Tuy nhiên việc vắng bặt tin chàng kéo dài đến nhiều 
tháng khiến cho quyết tâm của tôi bắt đầu lung lay. Tôi tự 
hỏi, nếu quả thật Serretes chết rổi, thì tôi tiếp tục sống trong 
tình trạng tiết hạnh vô nghĩa lý này, tức đình đốn 
(stagnation) về thân xác cũng như về trí tuệ, để làm gì, vì 
thân xác tôi không để cho tôi yên, đồng thời tôi cảm thấy 
rằng trí não của tôi không thể chịu đựng được lâu sự căng 
thẳng mà hiện nay thân xác tôi đang hứng chịu. Tuy nhiên tôi 


Ba Tư 201 
không đám tiến vào thế giới đàn ông trở lại, vì tôi biết chính 
nhược điểm của tôi quá rõ và không tin tưởng thế giới đó. 

Nhiều giờ trôi qua, tôi bước tới bước lui không nghị, giật 
mình theo mỗi tiếng gõ cửa, hy vọng đó có thể là người mang 
tin (messenger) hoặc ai đó đến thăm tôi. Chốn này tĩnh lặng 
quá...Tôi cho là chẳng bao lâu tôi sẽ bị người ta quên tôi - 
những phụ nữ khác sẽ chiếm chỗ của tôi trong sinh hoạt của 
thành phố này. 

Nghĩ đến đó, tôi hốt hoảng chạy nhanh tới tấm gương, 
rổi mất hàng giờ để tô điểm, vuốt nắn gương mặt của tôi một 
cách lo lắng. Tôi nghĩ, chắc chắn là nỗi sầu muộn và lo âu đã 
để lại dấu vết (mark) trên mặt tôi. 

Gần một năm trôi qua, Tôi trở nên gầy hơn, bị căng thắng 
thần kinh (nerve-racked). Trước kia tôi luôn luôn được coi 
như người quảng đại và nhân từ với tất cả những kẻ giúp 
việc cho tôi, giờ đây tôi trở nên gắt gỏng với các nô lệ của tôi. 

Tôi đâm ra sợ hãi trước sự thay đổi nơi chính tôi. Nghe 
tin có một viên y sĩ Ai Cập mới đến rất được ưa chuộng vào 
lúc đó, tôi quyết định tìm đến xin tư vấn. 

Từ ngày gặp hắn, Nectanebes cứ đến nhà tôi luôn. Hắn 
làm tôi bị mê hoặc, đồng thời tôi lại e sợ hắn. Do thiếu tình 
yêu, lại thích được tâng bốc, tôi không thể cưỡng lại khi nghe 
các lời đường mật của hắn. Hơn thế nữa, nhờ có kiến thức 
sâu rộng, hắn giúp cho tôi có cái nhìn thoáng qua về các 
truyền thuyết lạ lùng từ trước đến giò bị cấm phổ biến và 
thêm một triết thuyết, mà theo cách riệng của nó, triết thuyết 
này cũng thu hút được tôi như triết thuyết của Serretes vậy, 
vì nó hứa hẹn dẫn vào lãnh vực pháp thuật, huyển bí và 
quyển năng. Hắn chế nhạo ý tưởng giữ lòng chung thủy đối 
với người yêu của tôi, còn tôi nhớ lại chính Serretes có nói 

154 rằng chàng không kỳ vọng tôi là người chung thủy. Tôi bị 


202 Vòng Luân Hồi 


xâu xé giũa các ý tưởng đó. Tuy nhiên, trong một thời gian 
dài, tôi không chịu thua trước các nài nỉ của tên Ai Cập, mặc 
cho các hứa hẹn của hắn và cách thức khéo léo mà hắn dùng 
để khích động sự kiêu hãnh, tính nhẹ dạ và sự tham lam của 
tôi. 

Một hôm, đang khi chúng tôi ngổi trong sân nhà, đột 
nhiên hắn nói: 

- “Này Chloris, không có gì trên đời mà tôi ngần ngại 
mang đến cho cô, ngay cả chính tuổi xuân vĩnh cửu nữa, nếu 
cô chịu trao thân cho tôi; chúng ta có thể cùng nhau thụ đắc 
các bí mật đó.” 

Tôi ngước nhìn lên, kinh ngạc trước các lời của hắn: 

— “ Tuổi xuân vĩnh cửu ư? Anh có quá lời không! Không 
ai có được quyển năng đó cả.” 

Hắn mỉm một nụ cười bí hiểm: 

- “Ôi chao, em đâu có biết gì về quyển năng đó, mặc dầu 
em sống vì nó và rất khao khát có nó phải không?“ Với một 
động tác nhanh nhẹn, hắn nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đến cái 
bể nước bằng đá. 

- “Nhìn nào”, hắn vừa nói vừa chỉ xuống mặt nước tĩnh 
lặng có gương mặt tôi được chiêu nơi đó, “trong vẻ đẹp ấy có 
chứa tất cả cội nguồn sức mạnh của em (!), nơi xác thân trắng 
trẻo của em, nơi ánh mắt linh hoạt, vẻ duyên dáng, nơi sức 
sống nổng nhiệt trong tuổi thanh xuân của em! Tuy nhiên, 
những cái đó sẽ tàn tạ đi; mắt em sẽ mờ, da em sẽ nhăn, thân 
xác em trở nên tiểu tụy. Đối với em, muốn có hạnh phúc, em 
cần phải giàu sang, cẩn có cuộc sống xa hoa, cần được sự 





! Độc giả còn nhớ ở trang 144 (bản tiếng Anh), Chân Sư có nói đến “bí 
mật của sức mạnh đàn bà”, tên thầy thuốc Ai Cập này xác minh lại lời 
dạy của Đức Thầy- (ND). 


155 


Ba Tư 203 


thán phục. Nếu không có sắc đẹp thì ngay cả Serretes, nếu 
hắn còn sống, hắn cũng sẽ bỏ rơi em - đừng dại dột mà tin 
rằng hắn không cần những thứ đó nơi em. À mà hẳn đã bỏ 
mặc em để sống chết với quê hương của hắn kia mà! Mấy 
nhân tình khác còn nghĩ tưởng đên em nhiều hơn thế; dù vậy, 
họ cũng sẽ quên em khi em trở nên già nua, nếu không quên 
thì họ sẽ nhìn em với vẻ thương hại và chê trách. Số phận em 
sẽ ra sao?” Hắn đưa mặt hắn sát mặt tôi. “Anh sẽ tiên tri gì 
nào? Một kỹ nữ xác xơ, tàn tạ, bám vào cổ các thủy thủ say 
sưa ở các bên cảng, hay là một hành khất lải nhải xin bố thí ở 
cổng thành Athens? Hay là, có thể uống thuốc độc tự tử vì 
tuyệt vọng?” 

Lời lẽ của hắn giống như những mũi tên có ngạnh, 
phóng nọc độc vào mạch máu tôi. Tôi chăm chú nhìn, bị lôi 
cuốn vào hình ảnh của tôi. Vào lúc đó, một cơn gió nhẹ, 
không biết từ đâu thổi đến, làm xao động mặt nước; hình ảnh 
trở nên bị vặn vẹo một cách khủng khiếp. Nỗi kinh hoàng đổ 
ụp xuống tôi. Đúng rồi, sắc đẹp của tôi chính là vũ khí duy 
nhất của tôi, tài sản thân thiết nhất của tôi, vậy mà tôi đang 
phung phí nó, khóc thương cho Serretes, kẻ mà thực ra, đúng 
như Nectanabes nói, đã phản bội tình tôi để lấy cái hư danh 
(empty thing, cái trống rổng) mà anh chàng gọi là danh dự 
(honour). 

Gã Ai Cập ngồi lên thành bể nước và kéo tôi ngổi xuống 
bên cạnh. Hắn lên tiếng: 

- “Em biết không, ở Ai Cập, tôi có rất nhiều quyển hành. 
Tôi có nghiên cứu pháp thuật. Tôi giàu hơn là em tưởng. Nếu 
em làm theo ý tôi, em sẽ có nhiều đổ trang sức đến nỗi không 
một phụ nữ nào ở Athens sánh được; em sẽ có biết bao ngựa 
đẹp nơi xứ Ba tư, có nhiều nô lệ không thể đếm được, em sẽ 
có được mọi thứ. Hơn nữa, tôi tin rằng nhờ các nghi thức 


204 Vòng Luân Hồi 


pháp thuật, người ta có thể đạt đến vẻ thanh xuân và mỹ 
miều vĩnh cửu, sự hiểu biết đó sẽ bắt người khác lệ thuộc vào 
chúng ta mãi mãi. Có phải dại dột không khi mà trọn đời hy 
sinh cho một lý tưởng viễn vông?” 

Giọng điệu thuyết phục của hắn cứ tuôn ra, và khi tôi 
nghe thấy các viễn ảnh lấp lánh này, thì hình ảnh của Serretes 
trở nên lu mờ dần. Tuy nhiên, tôi vẫn còn bị giằng co giữa hai 
hình ảnh này. Cuối cùng tôi nói: 

- “Nếu ưng thuận thì làm sao tôi biết chắc rằng anh sẽ 
giao cho tôi cái bí mật của tuổi xuân? Một con người như anh 
có thể chịu ràng buộc bằng lời thể chăng?” 

Hắn mỉm cười và rút từ trong thắt lưng của hắn một lọ 
thủy tính chứa đẩy một chất lỏng màu đỏ tía nhạt (dull 
purple liquid). 

- “Lọ thuốc này còn đáng giá hơn bất cứ lời thể nào 
trong cõi đời này, ví nó chính là thanh xuân thủy (elixir of 
youth) mà em mơ ước. “ 

Tôi la lên” 

— “Cho em đi!” 

Nhưng hắn cười và giữ cái lọ ngoài tầm tay tôi. 

- “Không, không, ở đây chưa đủ đâu. Em không biết các 
nghi thức kỳ bí nào, các tỉnh chất huyển bí nào mới chưng cất 
được loại thủy dược này. Mỗi buổi bình minh, đặt chút ít lên 
đầu luỡi liền trong sáu tháng thuốc sẽ có hiệu quả. Chloris, 
hãy nghĩ kỹ đi, trẻ mãi, đẹp mãi và có quyển lực nữa!” 

Tôi ngổi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, thở hỗn hến. Tôi 
nhủ thầm, nếu Serretes chết rồi, thì không có gì đáng nói; còn 
nêu Serretes quay về thì tôi cũng đã có được kiên thức kỳ 
diệu đến mức có thể hoàn toàn làm lu mờ mọi điểu kỳ diệu 
được dạy ra trong giáo lý của triết gia Pythagoras. Tôi thì 
thào: 


156 


Ba Tư 205 


- “Ở đâu chúng ta có thể có được đầy đủ?” 

- “Ở các nghỉ lễ nơi đển nữ thần Hecate. Nếu tối nay em 
chịu đền với tôi nơi đến của nữ thần, em sẽ được chỉ dạy các 
bí pháp này và tương lai sẽ thuộc về em.” 

Tôi chịu đi, và khi đã trao thân cho Nectanebes, tôi ngày 
càng ở dưới bùa mê của con người hắn. Dân Athens cười cọt 
và chế nhạo, nhưng tôi không còn để ý đến. Nêu một phần 
của tôi bị thu hút và đáp ứng với Serretes, thì cũng thế, nơi 
phần kia, tôi lại thấy hoàn toàn hài lòng với gã Ai Cập. Chỉ có 
một điểu mà mặc cho hắn cố nài nỉ, tôi vẫn không chịu làm, 
đó là quay lại đến thờ Hecate và tham dự trở lại vào các nghi 
lễ của nữ thần. Tôi khám phá ra rằng pháp thuật làm tôi 
khiếp sợ và tôi cố quên đi những gì tôi đã chứng kiến nơi đó. 

Rổi một hôm tôi nhận được một bức thư của Serretes. 
Trong thư, Serretes cho biết chàng đã bị thương và bị bắt làm 
tù binh. Trong nhiều tháng, chàng đau ốm, tuyệt vọng. 
Chàng bị bán làm nô lệ, nhưng đã được trả tự do và đã trở về 
Crotona, Serretes van xin tôi đến đó và tái hợp với chàng. 

Tôi thuật lại mọi việc với Nectanebes và cho hắn biết 
rằng tôi rời Athens ngay tức thì. 

Hắn cố can ngăn tôi, nhưng vô ích. Giờ đây tôi nhìn hắn 
một cách lạnh nhạt. Tôi không muốn nhớ lại chuyện hắn đã 
có lúc là người tình của tôi. Sau đó hắn bắt đầu đe dọa, các lời 
dọa dẫm của hắn thật đáng sợ. Tôi run lên, hốt hoảng. Để 
tranh thủ thời gian, tôi hứa với hắn là sẽ không rời Athens 
mà sẽ xin Serretes đến với tôi. Nhưng tôi lại bí mật chuẩn bị 
ra đi và dứt khoát không để cho Nectanebes đên gần tôi với 
tư cách tình nhân. 

Tôi không dễ gì trốn thoát. Nectanebes đã đặt người 
canh giữ nhà tôi và hầu như tôi trở thành một người tù. Thế 
rổi nhiều ngày trôi qua, sau cùng tôi nhận được một thư khác 


157 


206 Vòng Luân Hồi 


của Serretes. Thư chỉ có vài hàng. Serretes viết rằng chàng đã 
nhận được thư tôi, thư này báo rằng tôi không còn yêu 
Serretes nữa và trả lại cho chàng chiếc nhẫn mà chàng đã 
tặng tôi. Chàng viết: 

- “Về phần anh, anh sẽ không bao giờ hết yêu em trong 
kiếp này hoặc kiếp nào khác. Anh luôn luôn hiểu rằng đối với 
một phụ nữ như em thì việc giữ được chung thủy khó biết 
bao, cho dù chỉ trong ý tưởng. Nhưng khi mất em, đối với 
anh, thế gian trở nên trống rỗng, thậm chí kỹ năng của anh 
cũng trở thành vô dụng. Anh đã xin nhập vào trường của 
Đức Thầy (Master) Pythagoras, và khi thư này đền tay em, thì 
anh đã thể giữ im lặng (taken the vow of silence). Trong ba 
năm tính tâm này (three years of quietude), tư tưởng anh sẽ 
luôn luôn ở bên em. Cầu xin chư thần hộ trì em và đem lại 
cho em mọi điểu mong muốn.” 


see 


Ý tưởng của tôi là nhớ đến chiếc nhẫn. Từ lâu rồi tôi 
không đeo nó và tôi lại không cẩn thận với đổ trang sức của 
tôi. Tôi bảo tất cả bọn đàn bà đi tìm, nhưng không thấy đâu 
cả. Lúc đó tôi mới biết rằng việc này là do Nectanebes gây ra. 

Khi hắn đến, tôi đối chất với hắn. Hắn không phủ nhận 
điều gì cả. Chính hắn đã gửi thư và chiếc nhẫn. 

- “Anh muốn đưa em về Ai Cập cùng anh. Anh có thể 
sử dụng em ở đó cho mục đích vĩ đại mà cuộc đời anh được 
cống hiến vào đó. Em sẽ được giàu sang và hạnh phúc - hạnh 
phúc hơn là em ở với một tên nhân tình nghèo xác xơ.” 

Một cuộc chiến ý chí mãnh liệt nổ ra giữa chúng tôi, tuy 
cố găng hết sức, hắn cũng không thể chế ngự được tôi - bùa 


158 


Ba Tư 207 
mê bị phá hỏng và giờ đây tôi chỉ muốn rằng không bao giờ 
tôi có thể nhìn mặt hắn trở lại. 

Sau cùng, bị đánh bại, hắn quay gót bước ra, nhưng đến 
cửa hắn dừng lại: 

— “Mi có nhớ cái hình ảnh mà ta đã chỉ cho mi thấy trong 
bể nước hôm nọ không? Số phận mi sẽ như thế đấy, đó là 
món quà chia tay mà ta dành cho Chloris đáng thương đó - 
ta nguyền rủa mi.” 

Tôi hất đầu, cười lớn: 

— “Mi là đổ điên mà cũng học làm khôn. Lời nguyển rủa 
của mi có ích gì khi mi đã đưa cho ta lọ thuốc thanh xuân 
vĩnh cửu đây này!” và tôi lấy từ trong ngực ra cái lọ con mà 
tôi luôn luôn mang theo trong người. 

Hắn mỉm cười chậm rãi nói: 

- “Cái lọ đó à? Đó là nước lã nhuộm màu bằng nước ép 
dâu tằm (mulberry). Mi tưởng rằng ta chịu để phí quyển 
năng pháp thuật của ta cho cái vớ vấn tầm phào (trumperies) 
của đàn bà sao? Chính vì mục đích lớn lao hơn mà ta mới cần 
đến mi.” 

Hắn ra đi một mạch, không thèm liếc nhìn lại lần nào. 
Cánh cửa đóng sẩm lại. Cái lọ con rơi ra khỏi tay tôi, vỡ tan 
từng mảnh trên sàn nhà. 


eee 


Có những hình ảnh khác nữa trong kiếp làm Chiloris, 
nhưng chúng chỉ là các hình ảnh thoáng qua, mờ nhạt và 
không biết chắc, dường như là bất chấp mọi cố gắng để quên 
đi, các hành vi, do chính các liên kết của chúng với sự kinh sợ 
và sự thoái hóa, vẫn còn in sâu vào âm bản bén nhạy 
(sensitive plate) trong ký ức bất diệt của tôi. Dường như tôi 


159 


208 Vòng Luân Hồi 


thấy một kỹ nữ già yếu lầm lũi đi qua những phố nhỏ hẹp, 
dơ đáy bên kia bến tàu, trải qua các cảm giác thất vọng và tủi 
hỗ trước cái tàn tạ từ từ của nhan sắc. Lời tiên tri của tên Ai 
Cập chắn chắc đã ứng nghiệm: “Hoặc là cái chết, có lẽ, tự tử 
vì thất vọng...“ Có thể đã kết thúc như thế, tuy nhiên, đúng 
ra, việc suy sụp đáng thương này không phải do nguyền rủa 
- vì không có sự nguyển rủa nào ứng nghiệm cả, trừ phi 
trong người bị nguyền rủa có một ít tà lực tương ứng nào đó 
- nhưng đúng hơn do cái nhận thức khủng khiếp bên trong 
của chính nàng, đó là, khi mất Serretes, nàng đã đánh mất Sự 
Sống theo ý nghĩa tột cùng của nó - vì nàng đã tự làm hỏng 
chính mình và như vậy đã giết chính cái động lực của sự sống 
trong mình (the øerw Hiƒe u„ree within her). Nàng đã trở thành 
chính sự nguyền rủa của chính mình. Giống như bệnh thối 
mục (canker), ký ức của nàng đã từ từ ăn sâu vào tâm điểm 
cuộc sống của nàng, đã hút cạn sinh lực của nàng, đã ngẫm 
ngầm hủy diệt các phẩm tính mà từ trước đến giờ đã mang 
lại cho nàng biết bao thành công. Không còn ham muốn, 
thậm chí dường như thấy không có gì đáng làm nữa; năng 
lực thu hút và nắm giữ đàn ông thông minh không còn nữa, 
vì nàng không còn chú ý để cố gắng làm như thế nữa. Nàng 
buông bỏ hết, giống như vật không có sự sống (dead thing), 
nàng trở thành kẻ nằm bên ngoài tẩm hiểu biết (ken) của 
người đang sống. 

Tôi thấy nàng ngổi cạnh mặt nước phẳng lặng, lốm đốm 
ánh trăng ở Hellespont. Những tảng đá đen nhô lên phía sau; 
không khí âm áp, đầy hương thơm, nhưng cái đáng yêu 
huyển dịu của đêm hè không còn có thể làm lay động được 
hổn nàng. Tôi thấy gương mặt nàng ánh lên thứ ánh sáng 
bệnh hoạn và thật là khủng khiếp, đường như bị tàn phá bởi 
một thứ bệnh đáng sợ nào đó. Nàng giương đôi mắt vô hổn 


Ba Tư 209 


nhìn xuống mặt nước phía dưới. Đôi môi nàng trở nên thô 
dày lên vì sự ăn chơi quá độ, luôn luôn lẩm bẩm; tôi nghe 
thấy tên Serretes, và trong thoáng chốc, tâm thức tôi hòa lẫn 
với tâm thức nàng, tôi cảm thấy cái tên này giống như một 
âm điệu (note) tuyệt vọng, đồng thời nỗi thống khổ như vang 
lên cả vũ trụ. Đầu nàng gục xuống, hai tay đập lên các cạnh 
sắc của tảng đá. “Trời hỡi, sao ta không thể chờ, sao ta không 
thể chờ chứ”, tôi lại nghe nàng nói “Bao năm dài còn chờ 
được, thêm một chút nữa lại không. Tôi có điên chăng? Giàu 
sang và sắc đẹp so với cái đó có ý nghĩa gì? Cái đó là cái gì 
ngoài tỉnh hoa của cái đẹp? Ta không biết; ta mù quáng, ngu 
ngốc, dốt nát. Ta chỉ xem thân xác ta như là thánh thần. 
Chàng mới là thánh thần của ta, vì thân xác ta mà ta đã mất 
chàng. Mãi mãi. Không bao giờ trở lại - không bao giờ trở 


„ 


lãi... 
se 


Thất bại - thêm một thất bại. Nhưng lần này thất bại vì 
tình. Serretes là ai đây? Có phải Serretes là Shahballazz trở lại 
lần nữa vào cuộc đời tôi chỉ để bị phản bội? Kết quả của sự 
phản bội đó là gì? Có phải Chloris có lý: Tôi đã thất bại lần 
nữa, có lẽ trong nhiều thế kỷ, con người này có ý nghĩa rất 
nhiều đối với tôi phải chăng? 

Một cảm giác thê lương kỳ lạ bao trùm lẫy tôi trước ý 
tưởng đó. Đó không chỉ là sự đồng nhất về tâm lý với tâm 
thức của Chloris, mà còn là một sự sợ hãi thật sự và ngay 
trước mắt. Vì tôi biết rõ rằng sự tìm kiếm của Chloris không 
phải là duy nhất. Trong sự sống riêng của tôi, tôi thường cảm 
thấy có một người bạn tri âm thân thiết nào đó, một người 
tình hoặc một người bạn vốn dĩ sẽ tiêu biểu cho một cái gì đó 


160 


210 Vòng Luân Hồi 


có liên quan với một sự mở rộng, một sự bổ sung cho cá tính 
(personality) của chính tôi, đồng thời tôi cũng biết rằng dưới 
hình thức này hay hình thức khác, một ham muốn như thế 
thường được gọi là một “linh hổn tri kỷ“ (“twin soul”) mà ở 
đâu cũng có. 

Tôi tự hỏi cái ao ước căn bản này là cái gì mà lại ám ảnh 
nhân loại đến thế ? Các nhà sinh vật học có thể bằng lòng khi 
xem đó chẳng qua chỉ là động lực thôi thúc của thiên nhiên 
để sinh sôi tạo tác (procreate); đĩ nhiên, đó chắc chắn là ghi 
nhận thấp kém nhất; nhưng tôi cảm nhận chắc chắn là còn 
một ý nghĩa bên trong cao xa hơn. 

Khi tôi được phép tiếp xúc với Thầy tôi trở lại thì Ngài 
xác nhận điểu này ngay tức khắc. Ngài nói: 

- “Đối với một số người, việc tìm kiêm linh hổn tri kỷ 
hầu như là một ám ảnh (obsesion), còn đối với một số người 
khác chỉ là một giấc mơ, thực ra nó có ý nghĩa nhiều hơn là 
một động lực thôi thúc về mặt sinh học (biological urge). Nó 
có rất nhiều khía cạnh và có tầm quan trọng sâu xa đến nỗi 
cần được xem xét kỹ nếu con trầm tư suy tưởng về ý nghĩa 
của nó. 

“Trong kiếp làm Chloris, cả hai khía cạnh thấp và cao, 
đều được chiếu lại một cách rõ rệt, và, do việc nghiên cứu 
tình hình của Chỉloris, con có thể rút ra được nhiều bài học; 
điểu đó giải thích tại sao con được cho thấy kiếp đó với nhiều 
tình tiết như thế. Như bao lần trước, điểu cần thiết là các khía 
cạnh thấp của bất cứ biểu lộ nào cũng nên được xem xét kỹ 
và hiểu rõ trước khi các khía cạnh cao và đúng thực hơn có 
thể tiếp cận được, chúng không thuộc về phàm ngã và do đó 
có tính phù du, mà mang chính bản chất của linh hồn và do 
đó chỉ có chúng mới có thể mang lại hạnh phúc lâu dài. 


161 


Ba Tư 211 


“Vậy nên, hãy để cho những ai cảm thấy khát khao 
mãnh liệt một linh hổn tri kỷ của mình, hoặc là khát khao 
một người cộng tác lý tưởng (ideal partner), một người bạn 
hoàn hảo (perfect friend), một đứa con tận tụy, hoặc bất cứ 
dạng thức nào mà hình ảnh đó khoác lấy, hãy hỏi chính mình 
xem mục đích gì mà một cá nhân như thế được trù định để 
đóng vai trò trong các kiếp sống của họ. Có thể họ sẽ nói rằng 
đó phải là một người nào đó sẽ đi cùng đường với họ, cùng 
chia sẻ mọi sướng vui và đau khổ, cảm thông với tâm tính 
của họ, che chở cho họ trong lúc đau lẫn lúc mạnh, trung 
thành đến lúc chết. Nói cách khác, một người sống chỉ để 
thỏa mãn mọi nhu cầu của họ. Dĩ nhiên đến lượt mình người 
tìm kiếm (seeker) cũng sẽ đòi hỏi được mong muốn phụng sự 
và yêu thương; và đối với nhiều người, điều này chắc chắn là 
đúng. Cho dù sự việc có xảy ra đúng như thế đi nữa thì cũng 
sẽ là điểu tốt lành (motives) của mình một cách thành thực. Y 
có thể nhắc nhớ chính mình rằng có rất nhiều người khác trên 
đời mà y không biết, những người này rất cần tình thương và 
các việc phụng sự mà y rất khao khát dành cho một người 
duy nhất. Điểu này có thể minh chứng cho y rằng, có lẽ sự 
tìm kiếm này phần lớn được kích hoạt (activated) bởi các ham 
muốn xuất phát từ các khía cạnh thấp thuộc bản chất của y để 
được thỏa mãn hoàn toàn về mặt cá nhân, như vậy rất có thể 
sẽ không chứa được các yêu tố lâu dài của sự hợp nhất hoàn 
toàn với một người khác. 

“Điều hiển nhiên là đối với một cá nhân thông thường, 
tức là kẻ hầu như hoàn toàn tập trung vào mức độ vật chất 
hổng trần, không có khó khăn gì khi tìm kiếm một “linh hồn 
tri kỷ” (“twin-soul”) hay la một người có sự tương cầu chặt 
chẽ (close affinity); nhưng khi một người đang phát triển, 
đang mở rộng và đào sâu các mức độ mà y hoạt động trên 


212 Vòng Luân Hồi 

đó, thì đương nhiên là y đòi hỏi ngày càng nhiều nơi những 
người sẽ cùng đi với y trong cuộc hành trình của kiếp sống. 
Hậu quả là y có khả năng thấy rằng các đòi hỏi của y ngày 
càng tăng lên, khó mà thỏa mãn được và thường thường sẽ 
trải qua một sự cô đơn to tát về tinh thần. Dĩ nhiên phải có 
nhiều ngoại lệ vì lý do nghiệp quả và các lý do khác nũa, 
nhưng điều này có thể được xem như là một qui luật tổng 
quát. Câu trả lời đích thực là người đó sẽ tìm kiếm các điều 
kiện bên ngoài vốn phản chiếu được những gì nằm trong 
chính y. Thế nên, muốn tìm được sự hoàn thiện ở bất cứ mức 
độ nào hoặc tất cả các mức độ (levels), ít nhất y phải khao 
khát và biểu lộ một tình trạng tương ứng nơi chính y. Thiếu 
hiểu biết về các định luật căn bản đang chỉ phối sự biểu lộ là 
nguyên nhân của nhiều thất vọng cay đẳng trong các liên hệ 
của y. Thường khi y đòi hỏi các lợi lộc và các vui sướng trong 
cuộc sông mà y không xứng đáng có được xét về mặt quả 
báo, bởi vì y chưa phát triển được điểu có thể được gọi là “bộ 
máy tiếp nhận” (“receiving apparatus”) trong bản thể của 
chính y. Do đó, cho dù cơ hội để trải qua chúng xảy ra trong 
kiếp sông của y, y hoặc là không nhận ra, hoặc là y phá hủy 
chúng một cách vô tình. 

“Dĩ nhiên, sự thực là phàm ngã (personality) không bao 
giờ có thể được hoàn toàn hài lòng, vì giỏi lắm nó cũng chỉ là 
một hình ảnh không trọn vẹn (partial reflection) của bản thể 
đích thực (true being) của con người. Nhưng điểu này là 
dành cho cái phúc lợi sau cùng của nó mà thôi. Ước mơ có 
được toàn phúc (perfect bliss) với linh hồn tri kỷ, trong thực 
tế, là sự phóng chiếu (projection) vào tâm thức của một người 
cái tình thương vốn là chính bản chất của Chân Ngã của 
người ấy, tức một trạng thái hợp nhất và hài hòa hoàn hảo. 
Nó tạo ra một cảm giác mơ hổ về sự không hài lòng 


162 


Ba Tư 213 


(dissatisfaction), vì bất toàn, thiếu sót và như thế thúc đẩy y 
tiếp tục tìm kiếm một sự hoàn thiện được nhận thức một cách 
mơ hồ sao cho cuối cùng y khám phá ra những gì không có 
giá trị và những gì xứng đáng (worth while), đồng thời học 
được cách phân biệt giữa rác rưởi với vàng.” 

“Người nào mà Chân Ngã và Phàm Ngã (trạng thái cao 
và thấp của cái ngã) được điều hợp (attuned) một cách hoàn 
hảo hơn, thì người đó không bao giờ bận tâm quá nhiều vào 
việc tìm kiếm một linh hổn tri kỷ, người ấy chỉ dổn hết thì giờ 
vào việc cố gắng tuân theo ý chí cao siêu và tìm kiếm các thỏa 
mãn sâu xa và bển bĩ hơn, cũng như y thường quá bận trong 
việc phụng sự huynh đệ mình.” 

Tôi hỏi: 

- “Nhưng các liên kết chặt chế như là liên kết giữa 
Chỉloris với Serretes thì như thế nào?” 

- “Thầy có nói rằng kẻ nào giao tiếp chặt chẽ với linh 
hổn của chính mình, kẻ ấy sẽ không có cái khát khao không 
thể xoa dịu đối với sự tương cầu (affinity, tương hợp) của y 
trên cõi trần”, Ngài nhắc nhở tôi. “Ta không nói sự hợp nhất 
như thế không thể xảy ra. Trái lại, ta nói rằng hoàn toàn có 
thể xảy ra một sự hợp nhất như thế; vì lẽ cả hai sẽ củng cố 
cho nhau trong công việc cần thực hiện. Nhưng đối với mọi 
câu hỏi như thế, có nhiều câu trả lời, nhưng một số câu trả lời 
hãy còn quá khó hiểu (') nếu đưa ra cho con bây giờ. Ta chỉ có 
thể đưa ra cho con một vài gợi ý (hints) mà thôi. Con phải tìm 
câu trả lời cho chính con khi con nghiên cứu (study) và học 
(learn) về chúng. Ta có thể bảo con điều này: chỉ những ai có 
thể thoáng thấy được đôi chút (glimpse something) cái thiên 
cơ rộng lớn bao la mà các sự sống cá nhân chỉ đóng vai trò 





! nguyên văn là “quá sâu xa” (too profound) (ND). 


163 


214 Vòng Luân Hồi 


nhỏ bé của chúng trong đó, thì những người đó mới có thể 
bắt đầu hiểu được các khía cạnh tinh vi (subtle aspects) của 
các mối liên hệ bên trong hiện có giữa các cá nhân. 

“Trên cõi trần, con người dường như là các đơn vị riêng 
biệt; nhưng đó là một ảo tưởng (illusion, ảo giác) do bởi nhu 
cầu phát triển ngã thức của mỗi cá nhân. Thực ra, mỗi người 
là một thành phần của một nhóm nhiều linh hồn, mỗi nhóm 
đặc biệt đó, ta tạm diễn tả như thế, được làm cho thích nghỉ 
(attunes) với nốt riêng hay bước sóng riêng (wavelength) của 
chính nhóm đó. Vì cần nên nhớ rằng, trên các nội cảnh giới 
(inner planes), phần lớn các mối liên hệ đều được biểu lộ 
(expressed, thể hiện) bằng phương tiện tương tác viễn cảm 
(telepathic interplay), chúng ta không bị cản trở như con bởi 
các hình hài vật chất (material forms) và các dị biệt của phàm 
ngã (personality đifferences), chúng vốn tạo ra sự phân cách. 
Điểu này có thể khó hiểu đối với con, nhưng chỉ khi nào con 
cố gắng, con mới bắt đầu hiểu được toàn bộ vấn để phức tạp 
về các nhóm và công việc của các nhóm đó. Lần nữa, hãy cố 
găng hiểu rằng, giống như mỗi nhóm nhỏ gồm nhiều tế bào 
trong cơ thể của con đóng một vai trò trong cách cấu tạo 
(organization) của toàn thể (), cũng thế, trên các nội cảnh 
giới, các nhóm linh hổn này được định trước là phải đóng các 
vai trò đặc biệt trong sự hợp nhất cuối cùng, sự hợp nhất 
được tượng trưng bằng cơ thể đẩy đủ (complete body) của 
nhân loại. Với mục đích đạt được trạng thái hoàn hảo cần yếu 
cho mỗi đơn vị, mọi thành viên của mỗi nhóm đều phải luân 





1 Mặc dầu trong đoạn văn trên, Đức Thầy không dùng từ ngữ “tissu” 
(mô), nhưng qua cách mô tả, chúng ta thấy dường như Ngài đang 
dùng thuật ngữ đó, vì theo định nghĩa của mô học, thì “ mô là toàn thể 
các tế bào có cùng câu tạo và cùng chức năng, ví dụ như mô xương, 
mô thần kinh...“ (ND) 


Ba Tư 215 
hồi trở đi trở lại nhiều lần. Nhưng vì mỗi thành viên đều có 
một mức độ tự do ý chí, nên điều hiển nhiên là một số thành 
viên tiến hóa chậm, một số khác tiên nhanh hơn. Tuy nhiên 
có một điểm cần nhớ là trước khi mọi thành viên đều đạt đến 
một giai giai đoạn phát triển nào đó, thì nhóm như thế không 
thể đảm trách được công việc được dự trù cho nhóm. Do đó, 
con sẽ thấy nặng nể biết bao nhiêu cái trách nhiệm mà mọi 
thành viên trong nhóm dựa vào để phát triển chính mình 
càng nhanh càng tốt ngõ hầu không làm cản trở phần cá biệt 
của Thiên Cơ mà nhóm của y được huãn luyện để giữ vai trò 
của mình trong đó. Dĩ nhiên, các bước mở đầu là tìm hiểu và 
kiểm soát phàm ngã. Kế tiếp là việc hợp nhất phàm ngã với 
Chân Ngã, đưa đến kết quả là tiếp xúc được với nhóm. Sự 
hợp nhất hữu thức giữa mọi thành viên trong nhóm cả trong 
lẫn ngoài là thành tựu kế tiếp. Khi mỗi thành viên có được 
năng lực làm ngân lên (to sound) nốt của nhóm một cách rõ 
ràng hơn trong khi còn ở trên cõi trần, thì bấy giờ bất cứ 
những người khác có thể đã đang luân hổi, cùng lúc đó được 
thu hút đến thành viên này, như thế tạo thành một điểm tập 
trung qua đó những người ở trên các nội cảnh giới - vì ít khi 
hoặc không bao giờ tất cả các thành viên của cùng một nhóm 
luân hổi cùng một lúc - điểu khiển và hướng dẫn các năng 
lượng hợp nhất của họ đến các mục tiêu mong muốn. 

“Thế là công việc tiếp diễn với sự hài hòa và sức mạnh 
ngày càng tăng, cho tới khi đến một lúc, bằng một phương 
pháp rất tinh vi, chỉ cần tiêu tốn rất ít năng lực, một nhóm 
cũng hoàn tất được một kỹ thuật mà nhờ đó tất cả các thành 
viên trong nhóm có thể hoạt động một cách tự do trên cõi 
trần, cũng như trên các nội cảnh giới theo ý muốn. Vào lúc 
này, tiết lộ nhiều hơn nữa là không khôn ngoan, nhưng 


164 


216 Vòng Luân Hồi 


những ai sẵn sàng tìm hiểu, thì nhờ thiển định, họ sẽ có thể 
khám phá điều đó cho chính mình. 

“Nhưng con phải nhận thức rằng thậm chí việc hợp nhất 
hữu thức (conscious union) với nhóm của chính mình trên 
mọi bình diện (planes), vẫn không phải là mục tiêu cuối cùng 
của linh hồn. Đó là một tiến bộ (advance) dựa vào ước muốn 
thuần túy cá nhân để hợp nhất với một người được mến mộ 
thuộc nam hoặc nữ nào đó vốn là cái bóng trước kia (fore- 
shadowing) của nhóm đó trong phàm ngã; nhưng đó chỉ là 
một bước mở đầu đưa tới một thành tựu lớn hơn nhiều; vì 
với vai trò là một nốt được phối hợp với nốt khác để tạo ra 
một hợp âm (chord), nhiều hợp âm tạo thành một hòa âm 
(harmony), thế nên các nhóm linh hổn này, một khi chúng đã 
phát triển được năng lực phối kết (power of co-ordination), 
học được cách hợp nhất với các nhóm khác trên nhiều bình 
điện, như vậy làm tăng thêm tiểm lực phụng sự của nhóm và 
nhờ sự tham gia đầy đủ và tự nguyện này vào Hợp Âm Sáng 
Tạo Vũ Trụ (the Ủniversal Creative Chord), tức luồng ngoại 
linh khí (the out breathing) của Thượng Đế, các nhóm sẽ phát 
ra các kết hợp âm thanh (sound combinations) bao giờ cũng 
mạnh mẽ hơn trong bản giao hưởng thiêng liêng (divine 
symphony). Khi đạt đên trạng thái này, các nhóm linh hổn đó 
được hòa nhập (fused) vào một sự hợp nhất mà ngay cả trên 
cõi trần cũng không thể tưởng tượng (conceived) được, các 
nhóm linh hổn sẽ trải qua một giai đoạn mở rộng tâm thức, 
có được nhận thức về Chân (Truth) và Mỹ (Beauty) - một lạc 
phúc (bliss) mà không có hai đơn vị nào đứng một mình có 
được hy vọng đạt đến.” 

Ngài ngưng nói. Đàng sau các lời của Ngài, tôi có thể 
cảm nhận được các ý nghĩa trọng đại hơn mà thể trí hữu hạn 


Ba Tư 217 


của tôi đã chật vật tìm hiểu nhưng vô ích. Ngôn từ chỉ thêm 
che giấu và làm rối rắm thêm cho ý nghĩa mà thôi. 

Tôi đánh bạo lên tiếng: 

- “Thế thì Ngài muốn nói rằng các linh hổn tri kỷ mà 
mọi người mơ ước, thực ra là Thượng Đế...” 

Ngài lặp lại: 

— “Đó là khía cạnh cao cả nhất (greatest aspect) của Đãng 
Thiêng Liêng (the Divine) mà con có thể khát khao. Mọi sự 
việc đều có tính cách tương đối. Tuy nhiên con nên thấy rằng 
khát vọng về một linh hổn tri kỷ vốn luôn ám ảnh nhân loại 
hẳn nhiên có một cơ sở rất xác thực và đóng một vai trò thiết 
yếu trong diễn trình tiến hóa, vì chính sự thôi thúc bên trong 
đó khiến cho cái thành phần (the part) tìm kiếm cái toàn vẹn 
(completion, cái hoàn mãn) trong Tổng Thể (the Whole). Trên 
cõi riêng của mình, Chân Ngã (Higher Self) biết rõ mục đích 
của mình, và khi Chân Ngã hoàn tất được việc kiểm chế khí 
cụ của mình, tức phàm ngã, thì Chân Ngã ngày càng có thể 
khắc sâu các lý tưởng của mình lên phàm ngã. Con sẽ thấy 
rằng người càng nhạy cảm và càng tiến hóa cao, thì thường 
thường ý thức về sự không hài lòng với thực tướng của các 
sự vật và nhất là với chính mình càng nhạy bén tỉnh tường 
hơn. Như vậy, nhờ biết được sự khiêm khuyết của mình, 
người đó cố gắng cải thiện chỗ khiếm khuyết đó và đạt được 
tiến bộ. Pharaoh học được nơi Shahballazz, còn Chloris học 
được nơi Serretes theo lối đó.” 

Tôi kêu lên: 

¬ “Nhưng hai người ây (tức Shahballazz và 
Serretes-ND) không phải là cùng một người!” 

Ngài đáp: 
— “[ãt cả kể cả con đều là các thành viên của một nhóm. 
16s. Bất luận khi nào các thành viên của cùng một nhóm gặp nhau 


218 Vòng Luân Hồi 


trên cõi trần, do được đồng bộ hóa (synchronized) với cùng 
một nốt, nên tất nhiên là họ thường có cùng một loại nhận 
thức nào đó và loại tương tác nào đó giỡng nhau. Nhưng 
điểu không may là không phải luôn luôn xảy ra trường hợp 
này, vì khi linh hổn phóng chiêu hình ảnh của mình vào sâu 
trong vật chất trọng trược, thì các rung động thiêu hài hòa và 
gây va chạm của cõi vật chất tác động lên chúng, khiến cho 
linh hồn không còn tiếp xúc với nốt đó dưới trạng thái tính 
thuần đầu tiên của nó nữa. Điều này khiên cho việc nhận ra 
nhau càng thêm khó khăn. Đôi khi hai linh hồn gặp nhau, 
nhưng mạnh ai nãy đi, không linh hồn nào đủ tiên hóa để 
nhận ra linh hổn kia qua lớp hóa trang dày đặc của nhục 
thân; đôi khi ở vào chu kỳ hướng thượng, có thể xảy ra 
trường hợp một linh hổn tiến hóa hơn sẽ nhận ra một huynh 
đệ, mà người huynh đệ này lại không hay biết, đó mới thật là 
một bi kịch, mà nhất là cho kẻ nhạy cảm nhất, vì việc đó có 
thể mang lại cho y nhiều đau khổ. Nhưng cái lợi cũng sẽ 
nhiều theo, vì một kiếp sống như thế gần như luôn luôn là 
một kiếp sống tận tụy quên mình giống như là Shahballazz 
đã dành cho con, và điều này bao giờ cũng có phần thưởng 
riêng của nó.” 

- “Nhưng Chloris nhất định là nhận ra cái nốt tâm đồng 
đó (note of union)nhưng lại không đủ khả năng duy trì nó... “ 

- “Đúng như thế, khi có sự nhận biết nhau, nhưng một 
bên (partner) thì quá yêu hoặc quá ích kỷ, không giữ được sự 
trung thành và không chịu trả giá để có được một đặc ân lớn 
như thế thì các hậu quả thậm chí còn trầm trọng hơn nữa. 
Trong trường hợp như thế, việc thiêu trung thành đưa đến 
việc xé đứt các tao dây nối liền một phần của nhóm với phần 
còn lại, làm tan rã các hiệu chỉnh nhịp nhàng tế nhị. Nó làm 
xáo trộn và phá hủy sự hài hòa, không chỉ riêng trong thế 


166 


Ba Tư 219 
giới nhỏ bé của nhóm, mà còn trong các nhóm liên hệ, và có 
thể có các hậu quả xa xăm hơn mà ta khó có thể giải thích cho 
con là kẻ mà cho đến nay chỉ biết rất ít về tính chất phức tạp 
của Karma của nhóm.” 

Tôi hỏi lại Ngài: 

- “ Hậu quả của việc bội phản như thế của một thành 
viên trong nhóm lên trên cá nhân ra sao, thưa Thầy?” 

- “Mỗi việc đều tùy vào từng hoàn cảnh. Nếu một người 
trong nhóm cứ hết kiếp này đến kiếp khác vẫn cứ phát ra các 
bất hài hòa (discords, lạc điệu) và gây ra các rung động hủy 
hoại (destructive vibrations), thì cuối cùng người đó có thể 
làm hư hỏng các tao dây mảnh mai (delicate strands) làm 
bằng chất liệu tỉnh anh nối kết y với những người khác, khiến 
cho y trở thành một mỗi nguy rõ rệt cho những người này. 
Do đó, các biểu lộ bất toàn của y bị cắt đứt khỏi nhóm - giống 
như người ta cắt bỏ phần tứ chi bị hoại thư - đổng thời cơ hội 
tái tạo một khí cụ trở lại (với đủ mọi diễn biến, vì cần một 
khoảng thời gian dài) trở nên cực kỳ khó khăn. Đó là những 
gì suýt xảy ra cho con sau kiếp sống ở Atlantis, vì con cố ý bẻ 
gãy sự liên kết của con. Con người thời Atlantis có được sự 
hiểu biết về các bí thuật này sâu xa hơn nhiều so với con 
người ngày nay, ngày nay con người không được phép có 
được hiểu biết đó trở lại, vì đã lạm dụng bí thuật vào thời đó. 

“Nhưng một hành động như kiểu hành động của 
Chloris - ôi thật quá thông thường - chỉ mang lại hậu quả là 
kẻ vi phạm bị cắt đứt khỏi sự tiếp xúc với bất cứ thành viên 
nào trong nhóm của y trong một thời gian đáng kể, cho đến 
khi y thực sự học được các bài học của mình một cách đầy đủ 
hơn. Vì lẽ nêu có một sự chênh lệch quá lớn trong mức tiến 
hóa giữa một số thành viên của cùng một nhóm, thì thường 
thường, tốt hơn là kẻ ít tiến hóa không nên gặp những thành 


167 


220 Vòng Luân Hồi 


viên khác cho đến khi y sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm vốn là 
các điểu đương nhiên phải xảy ra (concomitants) đối với việc 
gặp trở lại như thế. Việc cắt đứt, vốn là hậu quả của sự thất 
bại, là một hình phạt khủng khiếp, vì một khi đã trải qua 
kinh nghiệm phúc lạc được hợp nhất với các thành viên khác 
thuộc nhóm của mình ở cõi trần, thì một cá nhân sẽ không 
bao giờ có thể quên được kinh nghiệm đó trong bất cứ lần 
đầu thai nào của mình và sẽ luôn luôn cảm thấy một cảm giác 
phấn khởi (enhanced sense) cho dù có thể bị cô lẻ và mất 
mát.” 

Tôi hỏi: 

- “Thế thì tại sao con được phép gặp lại Serretes? Tại sao 
một người kém tiễn hóa như con mà lúc bấy giờ lại có cơ hội 
để làm cho chính Serretes và những người khác chịu thiệt hại 
như thế, để rồi ắt phải gặt lấy nghiệp quả xấu? Dường như 
hơi bất công trong đó.” 

Hình như Ngài mỉm cười: 

- “Rất nhiều điều có vẻ bất công đối với những ai có tầm 
nhìn hạn hẹp. Nhưng không gì xảy ra lại có thể phi lý, vì mọi 
việc đều có một mục tiêu riêng biệt. Vào lúc này con có chắc 
chắn hiểu được điều này chăng? Điểu phải xảy ra là như thế, 
vì mỗi người là tay thợ dệt (weaver) dệt nên vô số sợi chỉ tạo 
nên vận mệnh riêng của mình. Ngay đến trong thế giới riêng 
của con có phải lúc nào cũng có sự tiên bộ thực sự mà không 
có rủi ro nào sao? Nhưng mọi câu hỏi mà con đưa ra như thế, 
cần có câu trả lời ở các trình độ cao sâu hơn. Chúng ta có nói 
đến con người vốn là một thành viên của một nhóm; nên nhớ 
là nhóm này đôi khi có các trình độ tiên hóa khác nhau, nhóm 
đồng ý dành cho người đi chậm (a laggard) một cơ hội có 
được sự tiếp xúc chặt chẽ, như con đã có vào lúc đó, ngõ hầu 
hối thúc sự phát triển của người đi chậm. 


Ba Tư 221 


Con có thể tin chắc rằng các cơ may đối với sự thất bại 
có thể xảy ra của người đi chậm và các kết quả dài hạn của thí 
nghiệm đều được xem xét và cân nhắc kỹ từ trước. Ta không 
thể nói với con nhiều hơn về việc này; nhưng đừng quên 
rằng, không có công việc nào được để xảy ra cho một người 
nào mà vượt quá khà năng đảm trách hoặc khả năng hứng 
chịu của người ấy. Khả năng và tiểm lực của người này được 
đo lường bằng bể rộng của một sợi tóc (to a hairs breadth). 
Trong tâm thức cao của người này, y được tham khảo ý kiến 
(consulted) trước khi đầu thai('), để xem coi y có muốn chấp 
nhận Karma nêu gặp thất bại, thế nên, mọi việc xảy đến cho 
một người nào, theo một ý nghĩa rất xác thực, đều là sự lựa 
chọn có cân nhắc (deliberate choice) của chính người ấy. Một 
khi sự thật này được nhiều người hiểu, thì con người sẽ quán 
triệt ( grasp) được chân lý rằng họ luôn luôn có thể có khả 
năng chịu đựng hơn (stronger than, mạnh hơn) cái mà họ gọi 
là “số mệnh” (“fate”, định mệnh) của họ. Nhưng có mấy ai 
vận dụng hết (live up to) các tiểm năng của mình - sự lười 
nhác (indolence) và sợ hãi bao giờ cũng kểm giữ họ trở lại; 
tuy nhiên trong vũ trụ có vô vàn các kho chứa sức mạnh 
(infinite reserver of strength) dành cho người nào đấu tranh 
dũng cảm bất chấp mọi nghịch cảnh lớn lao ở bên ngoài. Rất 
thường khi một người chịu bó tay đầu hàng chỉ một vài giờ 
trước khi mà sự trợ giúp được gởi đến cho y vào đúng thời 
điểm đó. 





! Chính Hồn Tinh Thần hay Hổn Thiêng (Spiritual Soul hay là Divine 

Sou]) - luôn luôn ngự tại cõi phụ thứ ba, hoặc cõi phụ thứ hai (đối với 
đệ tử được điểm đạo) của cõi trí - được tham khảo ý kiến trước khi đi 
đầu thai, theo giáo lý trong các sách của bà A.Bailey. (ND) 


32) Vòng Luân Hồi 


Thật vậy, trong trường hợp của con, thí nghiệm này 
hoàn toàn có ích lợi. Chính cái cảm giác mất mát và sai chỗ 
(loss and dislocation) theo sau đã ghi ân tượng tốt đẹp lên 
con một cách sâu xa đến nỗi cái lý tưởng không bao giờ lại bị 
quên nữa. Con đã tiến một bước lớn trong kiếp sống ở Hy 
Lạp của con. Con không tự tử như con đã nghĩ đến nữa; con 
đã tự tử trong vài lần đầu thai trước, và sự vô ích của một 
hành động như thế đã trở thành một thành phần của bộ máy 
trí tuệ (mental equipment) của con mãi đến sau này. Trái lại, 
mặc dầu những năm có vẻ khủng khiếp và suy thoái 
(degraded) lại là những năm gặt hái được nhiều kết quả nhất. 
Vì lẽ khi chịu nhận thất bại, cuối cùng con đã tìm cách hiểu 
được con đã thất bại ở chỗ nào. Con không còn bào chữa nữa, 
không còn đổ lỗi cho mọi sự việc khác trừ chính mình. Cái 
truyền thống Hy Lạp của con - một dân tộc tôn thờ chân lý 
và sở hữu được một tính chất trí tuệ hợp với lý luận và đặc 
biệt sáng suốt - đã giúp ích cho con ở đây, giống như việc 
con tiếp xúc với những người có năng lực trí tuệ cao vậy. Sau 
rốt, thoát khỏi sự tự lừa dối mình, con biết hối hận, mà là nỗi 
hối hận chân thực. Không còn dựa vào sự sợ hãi hoặc hy 
vọng được tưởng thưởng như ở Ai Cập, nỗi hối hận này được 
gợi ra bởi tình thương và bởi một hiểu biết nhiều hơn về 
Thiên Luật. Con học được rằng tính kiêu căng, dại đột và 
thiếu hiểu biết chỉ đưa đến mỗi họa (curse) của riêng chúng 
mà thôi, đó là những điều mà ở kiếp làm Cïhrazad, con đã 
không học được. Con không thay đổi cách sống của con - 
điểu đó quá trễ; nhưng khi bị đẩy xuống phần thấp nhất 
(dregs, phần cặn bã) của nhân loại, nhờ nhớ lại được triết lý 
mà Serretes đã dạy cho con và nhờ sự tôn sùng đối với 
Serretes, con có được sự nâng đỡ, dẫn dắt để con phát triển 
được sự cảm thông, tình thương và thiện cảm đối với những 


Ba Tư 223 


người cùng cảnh ngộ đau khổ như con (your fellow 
sufferers). Mặc dù con không biết được điều đó, nhưng kinh 
nghiệm này lại có tác động lớn trong sự phát triển tâm linh. 
Nó chuẩn bị con cho một kiếp sống quan trọng nhất trong tất 
cả các kiếp sống của con.” 

Tôi nói: 

— “Con nghĩ đó là kiếp ở Ai Cập.” 

- “Kiếp ở Ai Cập chỉ là kiếp khởi đầu, còn kiếp này, tức 
kiếp sống ở Đức mới là tột đỉnh. Trong kiếp ở Ai Cập con đã 
thấy được Tổng Quả Báo (the Dweller) - kể từ đó, con đã 
tranh đấu với nó một cách mù quáng. Bao nhiêu đó chưa đủ. 
Một lần nữa con lại khêu gợi nó ra và đấu tranh trực diện với 
nó. Từ trước đến giò phàm ngã của con đã chi phối mọi hoạt 
động của con và hết lần này đến lần khác chận đường của 
con, nhưng con chưa bao giờ đủ mạnh về mặt tinh thần để 
chấp nhận một cuộc đối đầu (encounter) với các hình thù gây 
khiếp đảm thời Atlantis (Atlantean shapes) với ý thức đầy 
đủ. Giờ đây con quyết tâm đối mặt với chúng và chấp nhận 
chúng bằng cách nhận chúng vào chính thân xác con. Con tìm 
cách hủy diệt quyển lực của chúng, không nhờ sự trợ giúp 
của một ông thầy ở cõi trần nữa, mà chỉ một mình con, nhờ 
sức mạnh tâm linh của Thượng Đế Nội Tâm (God Within) 
giống như tất cả mọi người sau cùng đều phải làm như thế.” 


4,” 


Chương V 


*x* 


Đức 


Khi Đức Thầy của tôi nói rằng trong kiếp sống mà Ngài 
sắp sửa cho tôi thấy, tôi đã thu nhận vào chính tôi các thực 
thể huyển-bí ẩn trong sức mạnh thiên nhiên (mysterious 
elemental entities) mà tôi đã tạo ra ở châu Atlantis, tôi không 
thể tưởng tượng làm thế nào mà một sự viêc như thế có thể 
xảy ra, nhưng khi được đưa trở lại vào quá khứ đó, nhập vào 
tâm trí của Carl von Schwartzbau, tôi mới hiểu ra. 

Thoạt tiên tôi thấy chính tôi đơn thuần như là một người 
ở trong tù. Tôi cảm thấy tối tăm, cảm nhận một sự giới hạn 
khủng khiếp. Kế đó tôi nhận ra rằng nhà tù chính là xác thân 
tôi. Nó giam nhốt và trói buộc lẫy tôi - thô kệch, béo lùn 
(squat), biên dạng một cách gớm ghiếc (hideously deformed). 
Tôi đăm đăm nhìn vào tấm gương mờ. Đàng sau tôi ánh nắng 
chiêu nghiêng vào một căn phòng tối tăm ảm đạm, đập vào 
các thảm trang trí (tapestries) gắn vào tường, trên đó các hình 
dạng khổng lổ dường như di động trong đám sương mù 
giống như bụi (dusty haze). Trước mặt tôi là một cái đầu to 
kểnh, chìm sâu giữa đôi vai cong, một gương mặt sần sùi phủ 
đẩy mụn cóc và tàn nhang, tuy được chiếu sáng bằng những 
con mắt buổn bã, đượm nét lo âu thảm thương, đến nỗi 
gương mặt đó thực sự trở thành một linh hổn bị nhốt nhìn ra 
ngoài từ sau chấn song nhà giam. 


170 


Đức 225 


Đôi mắt hẹp nhỏ. “Một dáng hình khó ưa...” Tôi lẩm 
bẩm, vì người đàn ông phía sau tôi không đáp, với một cái 
nhún vai hờn dỗi, tôi bước khỏi tấm gương, băng ngang qua 
ô cửa sổ, tì cái đầu bệnh hoạn vào tường đá lạnh, nhắm mắt 
lại, ánh sáng chói chang luôn luôn làm mắt nhức nhối. 

Tôi cảm thấy bãn loạn. Cảm giác khủng khiếp của việc 
từ từ giảm bớt sự tiếp xúc giữa thân xác với ý chí đang xâm 
chiếm lấy tôi. Tôi vui mừng khi thấy Sigismund đang ở trong 
phòng. Ông ấy là người duy nhất đã từng thành công khi 
giúp tôi đối phó với các cơn động kinh (seizures) như thế 
này. Tôi ấn mấy ngón tay vào hai nhãn cầu, cố ngăn chận các 
hình thù đe dọa đang bắt đầu chuyển động ở đó. Tôi chưi 
đầu qua cửa sổ hẹp, tìm cách hít thở. Tôi biết khá rõ cái cố 
găng vô vọng của trí óc ra sao khi muốn giữ được sự kiểm 
soát chính tôi và đẩy lùi được những hình bóng chế giễu này. 
Cuộc tranh đấu trở nên quyết liệt đến nỗi tôi sùi bọt mép, 
trong khi đầu tôi bắt đầu lắc lư đủ mọi phía, còn tay thì vung 
vấy trên không. 

5igismund, Trưởng Tu Viện Kloster Schwartzbau, đang 
ngồi nơi bàn, bỗng đứng bật lên làm dấu thánh giá. 

Ông gọỌI tO: 

— “Carl ! Carl !” 

Nhưng tôi đã lấy lại được sự kiểm soát. Tôi thở một cách 
yếu ớt, lảo đảo băng qua căn phòng, ngổi xuống chiếc phế mà 
Sigismund đẩy ra trước mặt. 

- “Chúng lại đến nữa rổi,” vì tôi tin rằng chúng là ma 
quỷ (devils) đã tấn công tôi, “nhưng ông thấy đó, tôi đã đánh 
bại chúng chỉ một mình thôi. Tôi không quen bị như thế; khi 
mà tôi không thể làm gì được với chúng - và người ta nói 
rằng tôi hoàn toàn bất lực đối với ma qui...” 


171 


226 Vòng Luân Hồi 


Tôi gục xuông bàn, tay ôm lấy đầu. Nhưng ngay sau đó 
đứng dậy và với một cái cười cay đắng, lấy tay vỗ lên bàn - 
một bàn tay cân đối, trái ngược với cái dáng vẻ của thân thể 
tôi ngay cả dưới con mắt của tôi đi nữa, vì nó trái ngược với 
gương mặt giống như thú của tôi. 

- “Tôi tin chắc”, tôi nói giọng chói tai, ngập ngừng, “tôi 
là kẻ bị ghét bỏ nhất trên đời.” 

Sigismund lộ một cử chỉ thất vọng. Ông ta biết quá rõ 
rằng không một lối ngụy biện nào dù lưu loát đến đâu lại có 
thể làm dịu được nỗi đẳng cay trong lòng tôi. Ông nhận xét: 

- “Anh sẽ không làm giảm sự thù hận đó đâu nếu cứ 
khăng khăng thi hành ý định hiện tại của anh.” 

Tôi đưa ra một tiếng cười chói tai và tựa lưng một cách 
chán nản vào ghế. 

- “Đúng thế, vậy thì tôi cam chịu bó tay không nhận 
lãnh gì cả trong cuộc sống sao? Nỗi vưi của ngay cả tên thuộc 
hạ (subject) nghèo nhất của tôi, tôi cũng bị từ chối sao?“ Tôi 
hất đầu ra phía trước với một giọng đe doạ. “Tôi không phải 
là chúa tể (lord) của dân ở đây sao? Nếu tôi thích người phụ 
nữ đó, tôi không có quyển chọn riêng cho tôi sao?“ 

Tu viện trưởng (Abbot) chậm chạp nói: 

- “Không một ai có quyền đối với thân thể của một 
người khác, chỉ một mình Thượng Đế có quyền đó mà thôi” 

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta. Tôi được dạy sức mạnh 
là luật duy nhất, tuy nhiên các triết lý mà ông ta vừa nói cũng 
không hoàn toàn xa lạ đối với các trí năng (mentality) của tôi. 

Sigismund nói tiếp: 

— “Vả lại, anh có vui thích được chăng khi chiếm hữu 
một người phụ nữ đang ghê tởm anh và thể là sẽ tự sát còn 
hơn là để lọt vào tay anh? Anh cũng biết rõ, với những gì anh 
đang có, anh sẽ không có lợi được gì trong việc đó mà chỉ 


172 


Đức 227 


thấy thẹn trong lòng thôi. Tuy nhiên, còn có thêm một khía 
cạnh thực tế của việc đó mà anh rõ ràng đã quên mất. Người 
dân của anh ngày càng trở nên rất náo loạn. Trong số các hiệp 
sĩ (knights) và binh sĩ của anhcó nhiều người bí mật có cảm 
tình với Heinrich von Friedfeld; vào lúc này, việc làm của anh 
sẽ không có lợi, vì sẽ mang lại cho họ lý do để nổi dậy. Tôi 
cho rằng họ chỉ chờ một lý do nhỏ bé nào đó để họ có thể vin 
vào đó mà ngả về phía hắn.” 

Tôi lại nghiêng người về phía trước, gõ gõ lên bàn một 
cách nóng nảy bằng những ngón tay đeo đẩy vàng ngọc. Tôi 
lên tiêng: 

- “Này 5igismund, hãy nói cho tôi biết vì sao họ thù 
ghét tôi như thế? Tôi có bao giờ làm điểu gì chống lại họ đâu? 
Tôi đã cố gắng cai trị họ bằng chân lý và công lý. Tôi cấp 
lương thực cho người dân trong cơn đói kém, tôi bảo vệ họ 
khỏi kẻ thù-tuy vậy có thể tôi không làm điểu gì đúng.“ Tôi 
nắm tay lại chống vào trán. “Tại sao tôi lại không chết trong 
bụng mẹ cho rổi? Tôi nuôi sự oán cừu giống như thịt thối 
nuôi giòi bọ vậy. Khi thấy bóng tôi xuất hiện, trẻ con gào 
khóc và bỏ chạy ráo; phụ nữ thà chết còn hơn để cho tôi chạm 
đến họ; đàn ông âm mưu chống lại sự cai trị của tôi và lấy 
oán báo lại ân đức của tôi; thậm chí chó cũng né tránh tôi, còn 
ngựa không ưa tôi cầm cương. Tuy tôi muốn yêu thương mọi 
người và mọi con vật, nhưng liệu họ có muốn để cho tôi yêu 
thương không. Có quyển lực và giàu sang như tôi mà chi, có 
được hiểu biết về âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật như tôi để 
làm gì, biết được rằng tôi hùng mạnh hơn và khôn ngoan hơn 
thủ lĩnh bên cạnh có lợi gì đâu, khi mà các dị dạng dị hình 
(deformities) của tôi lẫy đi của tôi cái điều đáng giá duy nhất 
đó là tình thương?” Tôi lẫy tay ôm đầu và gào lớn. “Tôi bị 
nguyền rủa, tôi bị trù ẻo rồi. Tôi đã làm gì để đáng phải chịu 


228 Vòng Luân Hồi 


số phận này? Từ thuở nhỏ tôi đã tìm đến việc phụng thờ 
Chúa và tìm cách thúc đẩy sự tiến bộ, hòa bình và công lý 
trong lãnh địa tôi trong khi những kẻ quanh tôi chỉ nghĩ đến 
việc cướp bóc và tàn sát. Tại sao Chúa xoay lưng lại và làm 
điêu đứng chỉ một mình tôi, trong khi tôi là kẻ ưa thích thú 
vui của giác quan nhiều hơn bất cứ ai khác và luôn tìm kiếm 
chúng? Tại sao tôi phải chịu bó buộc ở trong cái nhà ngục hãi 
hùng này? 

Sigismund lắc đầu. Tôi thừa biết những câu hỏi không 
thể trả lời loại này luôn luôn ám ảnh ông ấy. Ông ấy là gia sư 
(tutor) của tôi từ thuở tôi còn bé và là người duy nhất hiểu 
được bản chất thật sự của tôi và biết được các đau đớn vì xấu 
hổ và nỗi kinh hoàng mà tôi phải chịu đựng do bởi sự dị hình 
đị dạng này, các lần lên cơn động kinh (seizures) khủng 
khiếp của tôi mà toàn thể dân trong lãnh địa tin chắc rằng tôi 
bị quỷ ám. Ông đã phí nhiều đêm nguyện cầu và nhiệt thành 
tìm lời giải đáp trước khi ông có thể dung hòa cái dị thường 
mà chỉ một mình Chúa (ông giả dụ đó là vị Chúa bác ái) có 
thể tạo ra một hình hài méo mó, xấu xí đến thế cho một linh 
hồn mà ông tin (bằng tình thương của ông dành cho tôi) là 
cao quý và mong muốn điều thánh thiện. 

Trong khi ông vẫn còn tìm cách để xoay xở trong trí tìm 
những lời an ủi và khích lệ, tôi đứng dậy và bắt đầu đi khập 
khểnh không ngừng khắp phòng. Một lát sau, tôi buột miệng 
lên tiêng: 

- “Thôi đi ông Sigismund, đừng chẻ óc để cố tìm cách 
giải thích cái không thể giải thích được. Chúng ta tin là ở nơi 
thiên đàng, Chúa biết rành rẽ công việc của Chúa thật đấy, 
nhưng ở trần gian này không có công lý mà cũng chẳng có 
điểu gì hợp lý cả. Không có câu trả lời nào cho các câu hỏi của 
chúng ta đâu, mà tôi cũng không mong có câu trả lời nào hết. 


173 


Đức 229 


Tôi bị đầy đọa hai lần trong cái sống lẫn trong cái chết. Có lẽ 
những gì mà thiên hạ nói quả là đúng đấy, tôi là tay chân bộ 
hạ của quỷ Satan-nêu đúng thế thì chuyện tôi làm có gì là 
quan trọng đâu?” 

Tôi dừng lại đột ngột, vung hai tay khỏi đầu. “Thể có 
Chúa Trời, nếu Satan có thể làm cho tôi thoát khỏi cái thân 
hình ghê tởm này và làm cho tôi trở nên khả ái với trẻ con, thì 
tôi sẽ...” tôi không nói hết câu, mà bước tới cửa sổ, đứng 
ngắm đám hỗn độn nhưng nên thơ của các đầu hổi nhà và 
các ống khói nơi thị trấn nhỏ của tôi, trong lúc mấy ngón tay 
gõ như nhịp trống trên bệ cửa số. 

Nhưng 5igismund đã ở bên cạnh tôi ngay lúc đó, một 
tay đặt lên vai tôi. 

- “Này Carl, anh điên rổi Hãy rút lại lời đó đi nếu 
không tôi sẽ hứng những lời đó lên chính tôi.” 

Trong khi tôi không trả lời, ông hạ thấp giọng xuống và 
nói tiêp với một giọng kinh hoàng: 

- “Vậy ra tiếng đồn rằng anh đang thỏa hiệp 
(consorting) với bọn phù thủy (Dark Powers) là đúng, có phải 
không?” 

Tôi ngửng đầu lên: 

— SH), chỉ còn thiếu mỗi một chuyện đó để tô vẽ thêm 
(garnish) cho tiếng tăm của tôi mà thôi! Dân gian tốt bụng 
thật, họ đi sớm quá. Cho đên nay tôi chưa làm được như thế 
đâu.” Tôi chau mày, cắn môi. “Tà Đạo à? Chính xác thì Tà 
Đạo nghĩa là gì? Ông là người được cho là biết rất nhiều về 
Chúa, vậy ông có thể cho tôi biết về kẻ thù của Chúa, tức ma 
quỷ đi”, tôi cười một cách khinh rẻ. “Nhưng theo tôi nghĩ, 
ông không biết nhiều về cả hai như ông làm ra vẻ biết đâu, 
đấy, ông thử giải thích cho tôi xem tại sao Chúa chế giếu tôi 


174 


230 Vòng Luân Hồi 


bằng cái lưng gù (crooked back) như thế này đây, để rồi 
Chúa trở nên nổi giận nếu tôi tìm cách sửa cho thẳng lại.” 

- “Này Carl, đó là ý Chúa như tôi đã nói với anh hàng 
trăm lần rổi. Chúng ta là ai mà bao giờ cũng cho rằng chúng 
ta có thể hiểu được các điểu huyển vi của Chúa? Chúa yêu 
thương chúng ta, do đó sau rốt mọi việc đều phải trở nên tốt 
lành cho anh, tôi dám đảm bảo về việc đó. Còn việc giao du 
với ma qui, rốt lại điểu đó có đem lại lợi ích gì cho anh? Anh 
có chấp nhận việc trừng phạt dưới địa ngục để đổi lấy những 
gì mà may mắn lắm chỉ có thể là cái lợi lộc nhất thời hay 
không? Chúng ta chỉ sống có một lần trên cõi đời này, và với 
lần sống đó hãy chuẩn bị cho linh hổn chúng ta lên Thiên 
Đàng (Heaven) hoặc xuống Địa Ngục (Hell).” 

Tôi la to: 

- “Cám ơn Chúa, chúng ta chỉ sống có một lần, sống lần 
nữa là địa ngục đối với tôi-thôi, dường như tôi không thể 
thoát được việc trừng phạt ở Địa Ngục, dù chết hay sống.” 

— “Anh nên đi hành hương ở một nơi nào đó; vẫn còn 
các thánh địa tạo được điểu kỳ diệu...” 

- “Để cho lãnh địa của tôi không ai canh giữ sao? Dầu 
vậy, theo tôi tin tưởng, người dân sẽ sung sướng hơn nếu 
A daTbert lên cai trị.” 

5igismund cau mày lộ vẻ nghĩ ngợi. 

- “Ai đang tung ra các tin đổn về anh như thế? Ai đã nói 
với dân chúng rằng anh đang thèm muốn Elsa?” 

~ “Làm sao tôi biết là ai? Mọi người đều ghét tôi mà.” 

— “Theo tôi thấy linh mục Niedhart có vẻ là người rất 
thích quyển hành. Ông ấy rất thân thiết với Adalbert, còn cậu 
nhỏ này thật là tên nô lệ của hắn. Nếu anh bị giết và Adalbert 
lên cai trị thay anh thì thật là thích hợp cho hắn.” 

Tôi la lên: 


Đức 231 


- “Phi lý! Để xem nào, sau ông, hắn là người bạn thân 
thiết nhất của tôi. Chính hắn...” Tôi chợt ngưng lại. 

- “Hắn là người đầu tiên đưa anh đến nhà Elsa trong 
rừng khi anh đi săn đấy.” 

- “Này hắn làm vậy là có ý gì?” 

- “Chả có gì, trừ một điều là việc đó châm ngòi cho anh 
có cái ước muốn điên cuồng là chiếm hữu Elsa và làm cho 
anh ngập tràn nỗi kinh hoàng mới trước cái đị dạng dị hình 
của thân thể anh bởi vì Elsa lùi lại vì sợ sự tiến tới của anh.” 

- “Ông luôn luôn thù ghét người đó.” 

— “Không phải ghét, mà là sợ hắn mới đúng. Hắn là một 
tu sĩ ngỗ ngáo, nhiều tham vọng. Tôi tin chắc rằng hắn gia 
nhập vào Giáo Hội bởi vì hắn thấy đó là cơ hội duy nhất để 
hắn tiến thân (wordly advancement).” 

- “Chẳng phải là hầu hết con người đều làm như vậy 
sao?” 

~ “Tôi thừa nhận là có một số người làm như thế. Nhưng 
thường thường cái đẹp của chân lý làm cho họ bỏ được tính 
đại đột của họ đi. Với hắn, tôi sợ rằng không được như thế. 
Này Carl, tôi tin rằng hắn là kẻ thù của anh. Tôi van anh hãy 
cảnh giác; kẻ thù địch của anh quá mạnh, nêu anh ngả, đó sẽ 
là thảm họa. Adalbert là một cậu bé dễ mến, nhưng cậu ấy 
chưa đủ sức cai quản chính mình chớ đừng nói là cai quản 
lãnh địa này; ôi ước gì anh yêu thương dân mình...” 

Tôi chế giễu: 

- “Yêu thương! Tình thương là cái gì? Tôi có thấy tình 
thương nào chung quanh tôi đâu trừ sự oán ghét - oán ghét 
và oán ghét. Tuy nhiên, tôi muốn có tình thương, tôi muốn có 
hòa bình, tôi muốn tất cả các món quà được cho là thuộc về 
Thượng Đế, nhưng tôi bị từ chối tất cả! Thượng Đế là kẻ thù 
của tôi!” 


175 


272 Vòng Luân Hồi 


SipIsmund đưa tay chận lại: 

— “Carl, hãy cẩn thận, đây là điểu báng bổ đấy.” 

Tôi cười: 

- “Báng bổ à? Vậy tôi muốn Thượng Đế đánh chết tôi 
đi” và với một cử chỉ mạnh bạo, tôi bước ra khỏi phòng. 

Giống như một con thú đang cơn điên tiết, tôi lảo đảo đi 
khắp lâu đài. Binh sĩ quay lưng trước tôi vừa thì thào nói nhỏ 
gì đó. Chúng sợ tôi, cái hình thù đáng sợ của tôi, các cơn 
động kinh bí mật và kỳ lạ của tôi, tính lạnh nhạt của tôi, thậm 
chí các ý muốn bốc đồng của một lòng thương hại và mềm 
yếu hầu như có tính đàn bà đã luôn thôi thúc tôi vào những 
lúc có điểm gỡ nhất, đã làm cho tôi càng tách biệt mọi người. 

Cuối cùng tôi đến khu vườn nhỏ dưới chân thành. Nơi 
đây rất an tĩnh. Những bức tường xám bên trên tôi bị dây leo 
quấn chằng chịt. Bãi cỏ mượt như nhung, điểm lãm tấm 
những hoa cúc đại; hoa nở cả trong mỗi hốc khe đá, và một 
bầy chim, vốn biết chắc rằng có những mẩu bánh vụn mà 
hằng ngày tôi mang đến cho chúng, bay sà xuống, không sợ 
sệt, đậu lên hai vai và tay của tôi. Tôi chua xót nghĩ thầm, đây 
là những sinh vật duy nhất không để ý đến cái dị hình đị 
dạng của tôi, tuy nhiên những sinh vật này chỉ thương tôi vì 
những gì mà tôi mang lại cho chúng. 

Bên dưới tôi, sát với những tường đá của lâu đài dường 
như để bảo vệ chống lại với thế giới, là khu thị tứ, nhà cửa 
san sát, đường sá quanh co, chạy lên, xuống, cây nở hoa 
giống như những chùm tuyết, khói bốc lên hòa quyện vào 
bầu không khí ngát hương núi rừng. Xa xa, lượn quanh 
tường thành là con sông giống như sợi chỉ bạc, rồi đến những 
ngọn đổi phủ đầy cây. Tất cả đều thuộc về tôi, thành thị, xóm 
làng và trang trại rải rác, đều thuộc quyển cai trị và bảo vệ 
của tôi, một đi sản quí giá. 


176 


Đức 233 


Nhưng tôi không thấy vui vì nó - mặc dầu phải chi 
những gì mà Sigismund nói đều đúng, một người tràn đầy 
tình thương của Chúa thì có thể tìm được niềm vui chỉ trong 
việc phụng sự. Niểm vui nào? Tâm trí tôi quay lại với hình 
dáng của cô thôn nữ Elsa: ngây thơ, khả ái biết bao, hai bím 
tóc vàng hoe thả xuống đến đầu gối, đôi mắt nàng xanh như 
hoa nhạn lai hổng (periwinkles) mọc trên núi, tiếng cười nghe 
như tiếng chim hót. Tôi ao ước có được Elsa. Hai tay tôi nắm 
lại và than thở. Tôi luôn luôn thờ ơ với phụ nữ, tôi chỉ quan 
tâm tới việc trị nước (statecraft) và chiên tranh. Tôi đã sáng 
suốt. Giờ đây tôi lại bị điêu đứng với một vết thương tệ hại vì 
tôi biết rõ nỗi vô vọng và ước mơ vô cùng ngu xuẩn của tôi. 

Tiêng bước chân người lôi tôi trở về thực tế. Lũ chim bay 
lên chỗ trú ở các dây leo; tôi quay lại và thấy Niedhart, viên 
tu sĩ, đang tiến lại phía tôi. 

Lúc đó tôi không biết có nên chào đón hắn hay không. 
Nhưng một ý tưởng chợt đến với tôi, đây có thể là kẻ duy 
nhất giúp tôi được thỏa nguyện. 

Viên tu sĩ mỉm cười. Hắn có một nét mặt không hề biểu 
lộ cảm xúc (expressionless) đên kỳ lạ, giống như một mặt nạ 
che giấu một vật gì thiết yếu và hung hãn mà vẫn đi xuyên 
qua được vật đó. Hắn có vẻ là một người tầm thường, trừ 
tính cách che đậy quyển lực này mà tất cả những ai gặp hắn 
đều cảm nhận được ngay. Hắn có một thời thơ ấu không 
được bình thường, nên trong một lúc dạt dào tình thương, tôi 
đã đưa hắn về nuôi nãng, giúp hắn vào nhà dòng và để hắn 
làm gia sư cho em tôi là A dalbert. 

Giờ đây nhớ lại cuộc trò chuyện với 5igismund, tôi quan 
sát kỹ gương mặt của hắn. Tôi luôn luôn thích hình dung ra 
Niedhart là một người biết ơn và thân thiết với tôi, nhưng do 
bản năng, tôi biết không phải như thế. 5igismund có lý. 


177 


234 Vòng Luân Hồi 


Niedhart quyết tâm có quyển lực. Nếu hắn có thể giữ quyển 
hành mà tôi vẫn làm chúa ở lãnh địa này thì tốt thôi; bằng 
không thì hắn sẽ không ngần ngại trong âm mưu hạ bệ tôi. 
Đây lại là một lý do thuận tiện đây, tôi tự nhủ, muốn đưa tôi 
vào bất cứ kế hoạch gì, hắn đều phải đợi đúng lúc. Bằng mọi 
giá, tôi phải giữ thế thượng phong (upper hand). Tôi vưi 
mừng tìm ra một lý do tuyệt hảo cho những gì tôi định làm. 

Đột nhiên, tôi quay sang hẳn, lên tiếng hỏi: 

- “Tại sao ngươi thù ghét ta và âm mưu chống lại ta? 
Nếu ngươi đưa Adalbert lên thay ta, hắn sẽ không thể ngăn 
chống được Von Friedfeld đến một tuần. Thứ gì khác thì ta 
thiêu chứ về chiên tranh thì ta thừa khả năng đôi phó, cho 
dẫu ta ghét chiến tranh. Nếu muốn, ta có thể bắt bọn vua con 
(princelings) này phủ phục dưới chân ta, mi thừa biết điều đó 
chứ. Ta đã đem lại hòa bình và an ninh lại cho nơi mà hàng 
trăm năm qua, con người không biết đến hai thứ đó. Chỉ có ở 
trong tình trạng yên bình thì minh triết và nghệ thuật mới có 
thể phổn vinh được mà thôi - mục đích của ta là như thế đó. 
Tại sao ngươi chống lại chuyện này?” 

Hắn lộ vẻ bối rối trong một lúc, rồi đưa ra một nụ cười 
bàng hoàng (blank smIile): 

- “Tôi đâu có chống lại việc đó - Tôi tán thành mà, hơn 
nữa tôi còn tìm cách giúp ngài đạt được mọi điểu ngài mong 
muốn. Tại sao ngài bảo tôi ghét ngài? Tôi là bạn thân thiết 
nhất của ngài mà.” 

- “Không, ta không có bạn nào hết, trừ Sigismund và 
may ra thì lũ chim kia mới là bạn ta mà thôi.” 

- “Thưa ngài, ngài quá khiêm tốn đấy. Những ai mà biết 
được tấm lòng cao cả của ngài đều rất mực yêu thương ngài. 
Chỉ có sự dị dạng của ngài mới là mối ngăn cách giữa ngài 
với sự kính trọng và tôn sùng của những ai nhìn thấy trong 


178 


Đức 235 


đó có sự trừng phạt của Chúa và dấu vết của quỷ mà thôi. Và 
điểu này”, hắn nói tiếp vì thấy tôi không trả lời “cứu chữa 
cũng không khó lắm khi ngài vẫn còn đủ đức tin.” 

Tôi bật cười: 

- “Ta đã đên đủ mọi đến thờ linh thiêng trong xứ rối. 
Hội Thánh cũng tỏ ra bất lực không giúp ta được gì trừ việc 
khuyên ta hãy kiên nhẫn và trau đổi đức hạnh, điều này 
chẳng đưa tới đâu cả.” 

- “Tôi đã nói với ngài”, viên tu sĩ nói trong khi mắt liếc 
quanh và hạ thấp giọng xuống, “rằng còn có các Mãnh Lực 
khác nữa... “ 

— “Phải rồi, sức mạnh của ma quỷ.” 

- “Không nhất thiết là vậy. Đây là các sức mạnh của đất, 
gió, lửa và nước. Hội Thánh (Holy Church) có thể sử dụng 
được các sức mạnh đó nếu muốn, Hội Thánh cũng có thể nối 
kết chúng cho các mục tiêu của mình.” 

Hắn khom xuống gần hơn, “Tôi có thể nối kết (bind) với 
chúng... 

Tôi đăm đăm nhìn hắn. Chúng tôi đã có nhiều lần nói 
chuyện như thế trước đây, nhưng hắn chưa bao giờ nói rõ 
như lần này. Cho dẫu có nhiều lời đồn đãi nguy hại về việc 
tôi chuyên tâm vào ma thuật, các lời đồn đó rất thường có 
vào thời của tôi, và hiện tại, cho đến nay, tôi không làm được 
gì hơn là cố tìm hiểu một số sách lạ lùng mà Niedhart đã cho 
tôi mượn. Đối với tôi, các sách này có một sức thu hút sâu xa, 
giốngnhư bất cứ kiến thức mới mẻ nào hoặc bất cứ điểu gì 
mới mẻ đã thu hút tôi như vậy. Tôi không biết có nên tin 
hoặc không tin vào những lời của Niedhart hay không, 
nhưng nếu có một dịp may, cho dù là khó tin và mơ hổ 
(remote) đi nữa, thì có phải là dại dột khi từ khước hay sao? 


236 Vòng Luân Hồi 


Với niềm thương cảm sâu xa, tôi lặng nhìn xuống thành 
phố và thung lũng, nơi đây các cánh đồng mùa xuân báo hiệu 
mùa gặt sắp đến. Người dân nơi đây là con dân của tôi, tôi 
yêu thương họ, cho dù họ trốn chạy khi gặp tôi và nguyền 
rủa tên tôi vì sợ hãi do mê tín. Tôi có một linh thị trong chớp 
mắt về việc hết bị lưng gù và trở nên thanh lịch như bao đàn 
ông khác, có được một phụ nữ xinh xắn làm vợ, và bầy con 
thừa kế để lưu truyền dòng giống của tôi. Tôi sẽ được yêu 
thương, được tuân lời, lúc bẫy giờ tôi sẽ có thể mang lại các 
cải cách mà vì lẽ chúng có vẻ xa lạ và chưa quen thuộc, 
nhưng hầu hết chỉ vì chính tôi là người đưa ra cải cách đó, 
nên hiện giờ không thể thi hành được. Bằng một phép nhiệm 
mầu nào đó, nếu tôi được biên thành một người bình thường, 
thì dân chúng nơi đây sẽ tin rằng tôi được Chúa ban ân, họ sẽ 
dễ dàng tin tưởng và tuân lời tôi. 

- “Thế nên nếu ta có sử dụng các quyển năng bị cấm 
đoán,” tôi tự thuyết phục lấy mình, “thì cũng sẽ vì mục đích 
tốt lành thôi, lúc đó chắc rằng Chúa sẽ hiểu được và tha thứ 
cho ta.” 

Niedhart không chút cử động. Hắn cũng đăm chiêu nhìn 
vào quang cảnh ở xa, nhưng tôi biết cái nhìn bên trong của 
hắn đang ôm trọn cả thế giới. Trong khi tôi muốn có quyển 
hành để giúp đỡ người dân và chữa trị cho mọi người, còn 
hắn, từ lâu hắn thú nhận với tôi rằng đỉnh cao (height) tham 
vọng của hắn là thậm chí Địa Vị của chính Thánh Peter (the 
Chair of St. Peter itself). Được thôi, cứ để cho hắn mo! Tôi 
không có tham vọng thống trị thế giới, lo chuyện ở trong tầm 
tay cũng đủ mệt óc rồi. 

Sự trầm tư của chúng tôi bị tiếng chó sủa, tiếng leng 
keng của chuông đeo ở cổ lừa phá tan. Tôi đứng lên và 


179 


Đức 237 


nghiêng mình qua tường. Bên dưới tôi thấy chiếc cầu kéo (') 
được hạ xuống. Một đoàn người lũ lượt di chuyển chậm chạp 
qua cầu. Tôi nhận xét: 

- “Tu viện trưởng, người anh họ tốt bụng của ta đang ra 
về.” 

Viên tu sĩ nói: 

- “Tôi ngại quá, ông ấy không hài lòng về tôi; không biết 
tôi đã làm điểu gì sai trái mà cách đây một giờ, ông ấy đã quở 
mắng tôi một cách nặng nể.” 

Tôi lạnh lùng trả lời: 

- “Ông ấy không làm điều gì một cách vô cớ đâu. Ông 
ấy công bằng, cũng như khôn khéo nữa. Không có sự chăm 
sóc của ông ấy”, tôi nói thêm “Ta nghĩ ta sẽ không còn sống 
được. Ta không biết nên cám ơn hay là nên hờn tủi với ông 
ấy vì cái tài đó.” 

Niedhart tiến đên sau lưng tôi và đặt tay lên trên vai gù 
của tôi, hắn thì thẩm: 

- “Ngài chưa bắt đầu sống đâu, ngài không biết sống là 
gì! Hắn vẩy tay một cách mập mờ dường như đang chỉ ra 
một thế giới đầy ánh sáng, màu sắc, hân hoan và tình thương. 
“Tuy nhiên, sự sống đang chờ lệnh ngài. Chỉ cần một thí 
nghiệm nhỏ thôi, tôi đám hy vọng rằng sau rốt ngài sẽ trở lại 
bình thường - chính ngài, cái tôi đích thực của ngài. Tại sao 
ngài do dự? Chỉ một tuần lễ sau nữa sẽ có trăng tròn. Tổ chức 
các nghi lễ cẩn thiết ở trong thành phố sẽ không được an 
toàn, nhưng tôi đã tìm được một nhà nguyện (chapel) bị bỏ 
hoang ở mép phía Tây của khu rừng, chạy về hướng 
Rahlstedt.” 





' Cầu kéo (draw bridge): loại cầu cất lên được, bắt ngang qua 
hào bao quanh lâu đài thời cổ. (ND) 


180 


238 Vòng Luân Hồi 

— “Đó là chỗ nàng ở,” tôi vô tình kêu lên. 

- “Cách đó chừng một dặm (league).” Hắn ngập ngừng, 
“Tôi sẽ thuyết phục nàng đên - chúng ta sẽ cần đên nàng.” 

Tôi quay người lại: 

— “Không bao giò! Ta sẽ không cho phép!” 

- “Ngài không muốn có được tình yêu của cô ta sao? Vì 
đó là điểu thiết yếu mà; số mệnh của ngài và của cô ta sẽ 
được nối kết bằng các nghi thức này đấy.” Hắn mỉm cười. 
“Ngài nên nhớ rằng, nàng sẽ bắt gặp ngài trở nên bảnh bao; 
thậm chí trong phút chốc, nàng có thể có được linh thị 
(vision) về linh hồn ngài. Nói cho cùng, nếu cuộc thí nghiệm 
không thành công và thân thể ngài vẫn y như trước, nàng sẽ 
không bao giờ quên được những gì nàng đã chứng kiên và 
tim nàng sẽ luôn luôn thuộc về ngài; nàng sẽ biết được con 
người thật ẩn dưới cái mặt nạ bên ngoài.” 

Tôi buông ra một hơi thở dài. Trong một khoảnh khắc, 
toàn thể con người tôi ngập tràn nỗi ngây ngất, nỗi đau khổ 
bị quên mất. Được yêu thương, được ham muốn... 

Niedhart hẳn đã biết được sự thay đổi trong tôi. 

- “Ngài sẽ đến chứ?” hắn đưa ra câu hỏi một cách 
thuyết phục, “ngài không cần phải làm thêm bất cứ điều gì 
nữa với các thí nghiệm này nêu cuộc thí nghiệm này không 
thành công.” 

Tôi bắt đầu bổn chổn bước tới bước lui. Tôi tìm được 
hàng trăm lý do giải thích tại sao tôi nên trải qua cuộc thử 
thách này, còn rất ít lý do để phản bác (disfavour): chỉ có điều 
luật khắt khe của giáo hội chống lại tà thuật (sorcery) và mối 
đe dọa: một số phận khủng khiếp sẽ giáng xuống chúng tôi 
nêu chúng tôi bị phát giác. Irong một lúc lâu, tôi không trả 
lời, sau cùng, tôi quay lại, nó: 


Đức 239 


- “Lần này ta sẽ tham gia với các ngươi để ta sẽ có thể 
phán đoán xem trong các điểu nói ra của ngươi có được bao 
nhiêu sự thật. Nhưng ngươi phải thể với ta rằng Elsa sẽ 
không gặp nguy hại và không bị một rủi ro nào cả.” 

- “Tôi xin thể. Thậm chí nàng sẽ không biết rằng nàng 
được cần đến với mục đích gì. Ngài nên hiểu là điều cần yếu 
cho nghi thức đặc biệt này là phải có một thiêu nữ đồng trinh, 
chưa có tội, đóng vai một đồng tử (medium), nhờ đó Quyển 
Năng mới có thể tác động qua đồng tử này được. Tôi tin nàng 
có được các đặc tính đồng cốt cần thiết này. Gần đây, tôi có 
đọc nhiều về các chuyện này trong một số sách rất cổ mà tôi 
đã may mắn tìm được. Cũng cẩn có ba nam nhân, và 
Adalbert sẽ cộng tác với chúng ta. Ổ, ngài đừng sọt làm sao 
tôi để xảy ra rủi ro cho một người mà tôi yêu còn hơn chính 
tính mệnh (life) của tôi nữa? Nhưng cho dù có xảy ra rủi ro 
nào đi nữa, cái phần thưởng lại không đáng giá hay sao? 
Ngài chưa biết những gì mà tôi dự định làm nếu thí nghiệm 
này được thành công.” Hắn đứng bật dậy, đầu ngửa ra sau. 
“Tôi sẽ trở thành một lãnh tụ vĩ đại của nhân loại - Tôi sẽ 
thay đối thế giới! Không những một mình tôi sẽ cung cấp cho 
nhân loại các chân lý tinh thần mà cho đến nay vẫn còn ở 
ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, mà tôi sẽ có được theo ý 
muốn chính thuốc trường sinh (elixir of life) và kèm theo đó 
là mọi quyển năng, mọi của cải nữa.” Hắn phấn khởi cười to 
lên. “Thưa ngài, ngài không cần lo sợ cho bất cứ người nào 
trong chúng tôi, tôi đoan chắc với ngài là chúng ta sẽ được 
bảo vệ kỹ càng.” 

- “Được bảo vệ ư?” Tôi lẩm bẩm và nhìn đăm đăm vào 
tên tu sĩ mà lòng đẩy ngờ vực nên không để ý đến việc cật 
vấn thêm. 


181 


240 Vòng Luân Hồi 


Trong những ngày kế đó, tôi bị các dằn vặt làm cho đau 
khổ vì sợ hãi và lưỡng lự. Tôi hầu như không ngủ được, và 
khi ngủ thì bao nhiêu mộng mị lại hiện ra với các hình ảnh 
đáng sợ, trong đó tôi dường như đang dự vào các nghi lễ 
huyển thuật gớm ghiếc và khủng khiếp đến nỗi tôi tự hỏi 
phải chăng chúng có thể là các cảnh cáo, hay là phải chăng 
thực sự tôi đã bị Chúa bỏ rơi và linh hổn tôi được ban cho 
một ân tượng sơ khởi (foretaste) về Địa Ngục. Từ lúc đó đến 
giờ tôi có thể nhớ là tôi đã cảm thấy dường như bị các loại tà 
ma (evil beings) bao vây, chúng nhẩy vào tôi, cấu xé thân thể 
tôi bằng những cơn giận (paroxysms of rage) hoặc trả thù. 
Nhưng bây giò dường như chúng kéo lại thậm chí còn gần 
hơn, bao vây tôi ở mọi phía. Tuy nhiên khi nhớ đến rằng 
chăng bao lâu nữa lưng của tôi có thể được thẳng lại giúp cho 
Elsa thương tôi, ý tưởng đó tác động vào tôi thậm chí còn 
nhiều hơn là nỗi sợ của tôi nữa. 

Một ngày nọ, trong khi đi săn, tôi ghé thăm nàng, cứ hy 
vọng viễn vông rằng có thể nàng không khước từ tôi; nhưng 
khi thấy gương mặt gớm ghiếc và thân hình méo mó xâu xí 
(misshapen) của tôi, nàng đã co rúm người quay vào tường 
và từ khước, cũng với sự ghê tởớm không kém, các món quà 
mà tôi đã cho mang đến. Tôi ra về, càng thêm kiên quyết (set) 
hơn bao giờ hết thi hành ý định của tôi. 

Trước ngày trăng tròn, tôi đi xưng tội (make confession) 
ở Nhà Nguyện (Chapel) của Tu Viện. Tuy nhiên ngay trong 
lúc cầu nguyện, tôi cảm thấy các bóng ma (evil presences) 
phía sau tôi đang chuyển mọi điểu mà tôi đang làm thành sự 
chế nhạo và báng bổ. 

Sigismund dường như rất xa cách với tôi khi có lần ông 
chỉ cho tôi xem vào đoạn trong sách nói về việc nguyện gẫm 


182 


Đức 24I 


() mà ông có tham gia soạn thảo và một số các thủ bản (sách 
chép tay) có mạ vàng xinh xắn mà nhiều tu sĩ đang ra công 
hoàn thành. Ông thung dung bước đi bên cạnh tôi. Tôi thèm 
muốn được như ông vậy. Ông không đòi hỏi gì nhiều hơn là 
trở thành Tu Viện Trưởng của cộng đổng bé nhỏ của ông, để 
giảng dạy và phụng sự họ; ông rất hạnh phúc trong cách 
sống này. Còn tôi, tôi biết tìm hạnh phúc nơi đâu? Khi chúng 
tôi cùng nhau đi bách bộ trong vườn, nơi mà các tân tu sĩ 
(novices) đang dẫy cỏ, cuốc lên lớp đất ẩm, thơm, thì một tâm 
trạng khao khát cái bình an và cái mỹ lệ một cách vô vọng 
chọt nẩy sinh nơi tôi. Tôi nói lời giã biệt với con người mà tôi 
rất đổi yêu mến với một tình cảm sâu đậm hơn là tôi cảm 
thấy từ trước đến giờ. Thực ra nó giống như một cuộc chia 
tay lần cuối vậy. 

- “Chúa biết/ tôi nghĩ vậy, khi tôi nắm tay của 
Sigismund ở dưới các bức tường xám, nơi có hoa táo treo 
lủng lẳng, với bầy chim sáo đá đang chuyện trò ríu rít cùng 
nhau, “ước gì chúng ta có dịp gặp lại, nhưng nêu chúng ta có 
gặp lại nhau đi nữa, tôi sẽ không phải là Carl mà ông đang 
biết hiện nay - sau buổi tối hôm nay có một cái gì đó thay 
đối.” 

Tôi chưa nói với em tôi về cái mưu tính mà chúng tôi 
sắp tiến hành. Tôi vẫn luôn luôn giữ khoảng cách giũa tôi với 
Adalbert, vì biết rõ sự ghê tởm của y đối với thân hình dị 
dạng của tôi - vì y có thái độ khinh rẻ thiếu khoan dung của 
thời đại y đối với mọi khuyết điểm về thể xác. Tôi không hề 
trách cứ y, cũng như bất cứ người nào khác vì một thái độ 





1 Trong Thiên Chúa Giáo, từ ngữ “meditation“ được dịch là “nguyện 
gẫm” chứ không được dịch là tham thiển...(“Danh từ Thần Học và 
Triết Học”, Ban Giáo Sư Đại Chủng Viện Bùi Chu, 1953) 


242 Vòng Luân Hồi 


tinh thần như thế. Nỗi ghê sợ sự xấu xí của chính tôi sâu xa 
đến nỗi tôi có thể hiểu rõ một tình cảm giống như vậy nơi 
những người khác. Tuy nhiên điểu đó không làm nguôi được 
nỗi cay đắng của tôi, cũng như không giúp tôi vượt qua được 
sự lạnh nhạt luôn luôn có giữa chúng tôi. 

Nhưng hôm nay, gặp em tôi từ chuồng ngựa đi lên, con 
chim ưng ưa thích của nó đậu trên cổ tay, tôi cảm thấy cần 
phá vỡ cái tường chắn của sự lễ phép lạnh lùng mà cả hai 
chúng tôi tự phòng vệ lấy cho chính mình. 

- “Adalbert,“ tôi lên tiếng, “linh mục Niedahart có nói 
cho em biết mục đích thực về dự tính tôi nay của chúng ta 
chưa?” 

Thằng em tôi cúi mặt xuống dường như để che giấu việc 
bối rối nào đó. Tôi ngắm nhìn một cách thèm muốn cái thân 
hình trẻ trung cao lớn của nó, khoác trong lớp áo nhiều màu 
xanh, vàng và cái quần trắng đài bó chẻn một cách oai vệ, để 
lộ nét hoàn hảo, đôi chân cân đối với đôi giày ống bằng da 
ửng đỏ; gương mặt thanh tú, hồn nhiên biết bao, tôi nghĩ 
phải chi mình được một cuộc sống như thết 

Adalbert đáp: 

- “Em nghe nói là chúng ta sắp làm một cuộc thử 
nghiệm để chữa trị cho anh đó anh Carl à, linh mục Niedhart 
có nói ít ra đó là mục đích chính của chúng ta” 

- “Đúng là thế; tuy nhiên,“ tôi ngập ngừng “anh không 
muốn em bị rủi ro vì chuyện của anh, vì sẽ xảy ra rủi ro. Có lẽ 
Cha Niedhart không giải thích đẩy đủ việc đó cho em. Ông 
ấy sắp triệu thỉnh các mãnh lực bị cấm ky (forbidden 
pOWers), và nếu cuộc lễ của chúng ta bị lộ, tất cả chúng ta sẽ 
bị đưa lên giàn hỏa vì tội thực hành ma thuật (sorcery). 

Trước câu nói đó, gương mặt của chàng thanh niên hơi 
nhăn lại, nhưng y hãt đầu một cách dũng cảm. 


183 


Đức 243 


- “Em chả sợ. Ông ấy có thể bảo vệ được chúng ta.” Đôi 
mắt hắn chớp sáng lên. “Thật là một điểu kỳ diệu nếu anh có 
lại được chiếc lưng thẳng. Vả lại” hắn mỉm cười rạng TỠ, 
“Cha Niedhart muốn em đến đó cũng vì việc đó sẽ giúp ích 
cho ông ta và có thể làm cho em trở nên vĩ đại và mạnh mẽ, 
đó là ý muốn đáng mến nhất của ông ấy.” Hắn đỏ mặt và 
nồng nhhiệt nói thêm “Em sẽ làm bất cứ điểu gì trên đời vì 
ông ấy.” 

Tôi xúc động sâu xa trước mấy câu nói lúc đầu, nhưng 
với mấy lời cuối này, mặt tôi sa sầm xuống. Tôi lo lắng trước 
tình thân này và thấy không an tâm trước cái tham vọng mà 
Niedhart đang nhen nhóm trong trí cậu bé. 

- “Thế thì anh không thể can ngăn em được nữa,“ tôi 
lạnh lùng nói, “Vì anh nhận thấy ý em đã nhất định rồi.” 

Đến đêm trăng tròn, Niedhart và tôi cùng đi ngựa đến 
chỗ hẹn. Adalbert đã đi trước chúng tôi để đón Elsa và đưa 
nàng đến chỗ diễn ra buổi lễ. 

Khi chúng tôi ra đi, trời đã hoàng hôn. Bầu trời nhuộm 
hổng như thể có một đám cháy lớn phía bên kia rừng thông 
đen kế cận. Một nỗi kích động sâu xa có liên quan với ngọn 
lửa chợt nổi lên bên trong tôi. Tôi cảm thấy dường như có các 
Mãnh Lực đè lên tay phải lẫn tay trái của tôi. 

Chẳng bao lâu sau chúng tôi cưỡi ngựa đi trong bóng 
đêm, nhưng ngay sau đó các cành cây phía trên bắt đầu tỏa 
sáng lên với một ánh sáng yêu ớt, rổi vầng trăng tỏa ánh sáng 
xuyên qua cảnh tranh tối tranh sáng giống như ở trong hang. 
Tôi cho rằng chúng giống như những cách hoa bằng bạc. Khi 
chúng tôi tiễn vào các khoảng trống (open glades), thì vâng 
trăng chạy theo chúng tôi lên đến bầu trời không có sao. 

Tôi thích cưỡi ngựa đi trong im lặng, nhưng Niedhart cứ 
bàn về các kế hoạch của hắn mãi. Hắn đã xoay sở để được 


184 


244 Vòng Luân Hồi 


Elsa hứa cộng tác chỉ sau khi hắn đã thuyết phục nàng rằng 
những gì mà chúng tôi sắp làm là vì lợi ích của cư dân trong 
thị trấn và nhân danh Hội Thánh. “Điều đó vuốt ve tính kiêu 
hãnh của nàng,” hắn nói một cách lạnh lùng, “vì thế chính 
nàng được chọn để làm một điểu cao siêu như thế. Việc đó 
khiên nàng cảm thấy mình cao quý hơn mọi cô gái kém cỏi 
khác, vì những cô này chưa đủ thánh thiện để nhận cái vinh 
dự đó. Bá tước Carl ơi, không có gì mà ngài không thể làm 
được, nếu ngài biết làm thế nào để khích động sự kiêu hãnh 
của con người. Đó chính là viên đá thử vàng (touchstone) của 
ma qui.” 

Lúc đó tôi ghét hắn vô cùng. 

- “Tôi cũng hối lộ cho nàng nữa,” hắn vừa nói vừa cười. 
“Khi hứa với cô ấy một món tiền hổi môn xứng đáng, tôi nghĩ 
là tôi có thể trông cậy vào ngài để giữ được lời hứa đó. Điểu 
tuyệt đối cần là nàng giữ được sự im lặng, một lời nói lọt ra 
ngoài cũng đủ làm tiêu chúng ta. Theo tôi thấy, mỗi nguy 
hiểm nhất của chúng ta nằm ở đó. Nhưng tôi nghĩ nàng sẽ 
khôn ngoan. Mẹ cô ta là một bà già đáng ngờ, bà ta hay chõ 
mũi vào chuyện bí mật (1) của kẻ khác; nhưng chúng ta phải 
chấp nhận một ít rủi ro, đó là điểu không thể tránh được.” 

Lúc đó, hầu như tôi muốn quay trở về; nhưng chợt nghĩ 
lại rằng chắc chắn họ sẽ tới đó làm lễ vào lúc này. Và ít nhất 
tôi có thể bảo vệ cô gái khỏi bị hại. Mọi nghi ngại của tôi đối 
với Niedhart đã được khơi dậy theo các lời của hắn. 

Cuối cùng chúng tôi đên được ngôi nhà nguyện bị bỏ 
hoang. Ngôi nhà hoang tàn đổ nát. Các phiến đá xây tường 
nằm vương vải trên mặt đất. Một vài góc nhà nguyện và 





1 Nguyên văn: Bà ta có cái mũi giống như một con chó săn tìm kiếm 
vật bí mật (she“s got a nose like a hunting dog for a mystery). 


185 


Đức 245 


phòng giữ đổ lễ (sacristy) vẫn được sửa chữa chút đỉnh, chừa 
lỗ hổng giống như các hang động bí mật, nhưng không còn 
mái che, và cửa sổ phía đông là một khoảng không trống 
rổng, nơi đó đám cây con hắt ra bóng tối và rung rinh trên 
đầu. 

Lúc bước vào chúng tôi nhận ra Adalbert ở cạnh phiến 
đá. Bên cạnh hắn dưới ánh trăng là Elsa, dưới mắt tôi, nàng 
dường như được bao bọc trong một vâng hào quang chói 
ngời. 

Tôi không bao giờ tưởng tượng Elsa xinh đến thế. Tóc 
nàng xỏa ra, buông xuống tận gối, vắt ngang chiếc áo trắng 
ôm sát mình. Nàng để chân trần, hai tay khoanh lại trước 
ngực. Đôi mắt nàng mở rộng, có vẻ e ngại, tuy đầy mơ mộng. 
Nàng giật nấy mình khi thấy tôi từ bóng tối hiện ra. Nàng 
không được báo cho biết rằng tôi có mặt ở đây. Lập tức nàng 
tỏ vẻ cảnh giác. 

Nhưng Niedhart xoa dịu nỗi sợ của nàng: 

- “Bá tước cũng muốn tham dự vào việc phụng sự cho 
người dân của ngài,” hắn bảo với Elsa, “ngài và em trai của 
ngài đến đây để cầu xin Đức Thánh Mẫu (Holy Mother) giúp 
cho thành công.” 

Elsa cúi đầu tỏ vẻ ưng thuận. 

Qua các khung cửa sổ đổ nát, rừng cây hiện ra; chúng 
lay động dường như có những bàn chân lướt qua của bọn ma 
quái vô hình. 

Trong cảnh im lặng, giờ đây cả bốn người chúng tôi đều 
đứng chung quanh phiến đá cổ. 

Niedhart lại quay sang cô gái: 

- “Elsa, cô phải có đức tin vững chắc, và ngay lập tức 
được bảo sao thì cứ làm y như vậy. Không một tổn thương 
nào có thể xảy đến cho cô đâu.” 


186 


246 Vòng Luân Hồi 


Hắn đặt cô ta dựa vào bức tường phía đông và bảo 
chúng tôi đứng mỗi người một bên. Kế đó, bước đến phía 
Elsa, hắn bắt đầu nói những lời lặp bặp hỗn tạp kỳ lạ, rổi vừa 
đi qua trước mắt cô gái vừa ngân nga lớn giọng, môi mím 
chặt. 

Adalbert và tôi không nói lời nào. Một làn sương mù 
dường như bọc lấy chúng tôi, phong bế chúng tôi khỏi thế 
giới bên ngoài. 

A đalbert đăm đăm nhìn vào Niedhart. Tuy nhiên tôi biết 
có một xung đột kỳ lạ nào đó đang xảy ra bên trong tôi. Tôi 
cảnh giác cao độ. Theo bản năng tôi cảm thấy rằng tôi phải 
hoàn toàn giữ được sự kiểm soát trí óc và thân thể tôi, nếu chỉ 
vì Elsa, vì giò đây tôi hiểu ra rằng tên tu sĩ này đã nói dối: tất 
cả chúng tôi đều đang gặp nguy hiểm khủng khiếp. Tuy thế 
tính tò mò của tôi còn mạnh hơn cả sự sợ hãi của tôi. Để bảo 
vệ, tôi cố gắn chặt tư tưởng của tôi vào Đức Chirst, nhưng tôi 
thấy không thể nghĩ đến chuyện gì cả trừ Elsa. 

Elsa đứng bất động. Ánh trăng phủ khắp mặt nàng. Viên 
tu sĩ chạm vào nàng, nhưng nàng không động đậy. Mắt nàng 
trừng trừng một cách thất thần. 

- “Đến đây!” hắn nói. 

Elsa bước tới giống như người máy. Chúng tôi theo sau. 

- “Cởi y phục cô ta ra!” hắn ra lệnh. 

Khi áo của Elsa rơi xuông đất, tôi muốn thét to trước vẻ 
đẹp của nàng; nỗi khao khát dâng trào trong tôi, thiêu rụi hết 
mọi ý tưởng khác nơi tâm trí tôi. Tôi biết không có gì mà tôi 
không dám làm để có được người phụ nữ này. 

Chúng tôi đặt Elsa lên phiến đá, kế đó viên tu sĩ vẽ 
chung quanh chúng tôi và Elsa vòng tròn thần bí. Trong cái lò 
than nhỏ ở chân nàng, than hổng xông lên một hương thơm 
vào bầu không khí lặng gió (windless air). Hắn rút từ trong 


Đức 247 
túi xách ra những vật khủng khiếp và kỳ bí: một cái sọ người, 
một số xương nối với nhau bằng một sợi dây kỳ lạ, một chất 
ghê tởm mà tôi chỉ có thể đoán chừng thế thôi và những món 
vô danh khác. 

Hắn đặt sọ người lên ngực Elsa, còn chất gớm ghiếc xoa 
lên trán nàng, những vật còn lại hắn đặt lên lòng bàn tay, lên 
chân và lên miệng Elsa. Từ một cái bình có hình thù kỳ lạ, 
hắn lấy ra một thứ thuốc cao, chà xát lên khắp thân Elsa, mùi 
thuốc làm lợm giọng, tuy khó chịu không thể tả và nhờ biết ít 
nhiều về ma thuật, tôi có thể tưởng tượng về những gì sắp 
xảy ra và rùng mình vì sợ hãi. 

Nỗi sợ hãi chiếm lấy tôi khi các nghi thức ghê tởm bắt 
đầu. Tôi có ảo tưởng kỳ lạ là trở thành hai người: một phần 
của tôi, một con người cô độc, trong sáng, mắt mở rộng, một 
người che chở (guardian) với thanh gươm nhọn, đang đứng 
đó trông chừng; còn phần kia, một con quỷ ghê tởm, một sinh 
vật có thân hình đị dạng, đang liễm môi thèm khát, chờ đợi 
để chia phần trong chuyện thiểu trong sạch này. Sự xung đột 
bên trong càng tăng thêm. Không hiểu sao tôi cảm thấy rằng 
một lựa chọn cuối cùng và khủng khiếp sắp phải xảy ra với 
tôi. Sau rốt tôi phải tự đồng nhất hóa với phần nào trong hai 
phần này đây? 

Vâng trăng đã lướt sau một rặng cây cao; chỉ trên phiên 
đá và thân hình màu trắng là có một chùm tia sáng; tất cả mọi 
nơi khác đều chìm trong bóng đem sâu thẳm. 

Đột nhiên, khi gương mặt của tên tu sĩ lắc lư trong trạng 
thái van xin đờ đẫn, vòng tròn trên mặt đất bắt đầu tỏa sáng 
bằng một ánh sáng yếu ớt. Các ngọn lửa lay động nhẹ từ đó; 
một cơn gió lạnh ùa qua, lò than cháy bùng lên với ngọn lửa 
linh hoạt xanh lục, cùng lúc với tiếng thì thẩm huyền bí nổi 


187 


248 Vòng Luân Hồi 


lên xung quanh chúng tôi, dường như phát ra từ cây cối, đất, 
đá. 

Niedhart đứng phía đầu cô gái, giơ cao hai cánh tay, 
miệng lâm râm đọc chú. Đoạn, hạ hai tay xuống, hắn vẫy tay 
gọi chúng tôi đi theo hắn và bắt đầu đi chậm quanh phiến đá 
từ Tây sang Đông. 

Giọng của hắn vang lên trên đầu chúng tôi: “Sathanus, 
Sathanus, Sathanus!” Hắn thốt ra tiếng La Tinh: “Tôi van xin 
ngài, tôi van xin ngài! Thể có Địa (by Earth), thể có Phong (by 
Air), thể có Hỏa (by Fire), thể có Thủy (by Water), thể có các 
Đồ Hình (By the Symbols), mọi việc đã sẵn sàng, xin hãy đến 
đây! Giáng xuống! Hiện ra! Lên tiếng!” 

Ngọn lửa trắng sắc nhọn cháy cao lên. Các ngọn lửa này 
và nét mặt chói sáng lung linh của thân hình cô gái giò đây 
đỏ bừng dường như có lân quang bên trong, là các vật duy 
nhất thấy được trong chỗ trống không tối đen. 

Một rung động chạy qua khắp người Elsa, đôi môi cô 
chẩm chậm hé mở. Một âm thanh lắp bắp, rít như tiếng gió cố 
thoát ra xuyên qua hàm răng nghiễn chặt của nàng, đột nhiên 
ngưng lại. 

Niedhart cúi xuống người Elsa, dường như đẩy sức 
mạnh vào người nàng. Hắn nói to lên: 

- “ 5athanus, Ngài hãy lên tiêng và tuân theo chúng tôi, 
những kẻ điều khiển ngài bằng các hành động và lời nói! Hãy 
chữa cho kẻ tôi tớ này của ngài khỏi cái lưng gù; hãy trao cho 
ông ấy quả tim của người nữ này. Và trao cho tôi cùng chàng 
thanh niên này Quyển Lực, Vinh Quang, Sức Mạnh và Quyển 
Thống Trị và các bí mật của Ngũ Hành (Elements) mà ngài 
đang cai quản.” 

Một lần nữa đôi môi cô gái mở ra. Các âm thanh đau 
đớn từ môi phát ra, dường như một tiếng nói cố găng cất lên. 


188 


Đức 249 


Kế đó, Elsa ngổi dậy một cách chậm chạp và khó nhọc. Một 
thay đổi xảy ra khắp nàng, lan dần vào các nét linh hoạt của 
nàng và ở sau đôi mắt trống rỗng không có thần khí của 
nàng, xâm chiêm chúng bằng một sự sống xa lạ. 

Nét mặt nàng trở nên đáng sợ, đôi môi cong ra sau theo 
cái nhăn mặt hung ác, nước bọt sùi lên miệng. 

Cuối cùng, từ cổ họng, một giọng nói cất lên: 

- “Chào mừng, hối những tôi tớ của ta, ta đên đây, Ta là 
Mắt, Tai, Tiếng Nói. Các ngươi muốn gì ở ta?” 

Tôi cảm thấy bao nhiêu giác quan của tôi thoát đi hết, tôi 
bị áp đảo bởi một dòng thủy triểu tối đen dâng lên từ các con 
suối của chính con người tôi. 

Giọng nói đó là gì? Đó là giọng nói của một trong các 
loài ma quái (fiends) mà chúng tôi đã kêu gọi đến giúp chúng 
tôi, có lẽ giống như loài ma quái từ lâu đã hành hạ tôi, chiếm 
cứ thân xác tôi, hành hạ nó, ám nhập vào nó, rồi giờ đây ám 
nhập vào thân xác của cô gái tôi yêu? Theo trí tưởng tượng 
của tôi, tôi thấy chúng ở quanh chúng tôi, đó là bấy quỉ đen 
có sừng và đuôi, còn lỗ mũi thở ra lửa. Bọn này sẽ chữa trị 
tôi! Tôi rùng mình, rên rỉ. Những giọt mổ hôi lạnh chảy 
xuống mặt tôi. Một lần nữa tôi nghe giọng nói: 

- “Hãy đên đây, Carl, Graf von Schwartzbau, hãy nói ra 
các ước muốn của ngươi. Đừng e ngại gì cả.” 

Tôi cảm thấy đôi chân bị kéo ngày càng gần đến người 
của Elsa. Giờ đây, tôi đứng nhìn xuống nàng, nhìn xuống 
gương mặt xanh xao, biên dạng, ướt đẫm với lớp mổ hôi, gắn 
vào với các biểu tượng của các Sức Mạnh đang chờ phụng sự 
tôi. Tôi nhìn và chợt thấy nỗi kinhhoàng của tôi từ từ bị ngập 
chìm bởi một làn sóng hiểu biết lớn lao đường như quét từ 
bên trong tâm trí của chính tôi. Các mãnh lực đang chờ này 
chính là một phần của chính tôi. Nhờ hiểu được chúng, chấp 


189 


250 Vòng Luân Hồi 


nhận và tuân theo chúng, mọi ước muốn của tôi có thể được 
thỏa mãn; tôi có thể trở nên mạnh mẽ và cao lớn, tôi có thể có 
được cô gái này để yêu thương và được yêu thương lại. Thực 
Thể (Being) mà chúng tôi đã mời gọi về có thể ban phát cho 
tôi mọi sự mà tôi hằng mƠ ƯỚc. 

Lòng đầy hân hoan, tôi thích thú đưa cao hai tay và nói 
lớn như chuông ngân: 

— “Tôi muốn thoát khỏi sự ràng buộc khốn khổ của thân 
hình đị dạng này; tôi muốn cho người nữ này sẽ yêu thương 
tôi; tôi muốn rằng tôi có thể mang lại hòa bình và an vui cho 
người dân tôi, ngõ hầu tôi có thể được họ yêu thương. Tôi 
muốn, ôi, bất luận người là ai, yêu ma hoặc thần thánh, rằng 
người ban cho tôi cái quan trọng hơn hết là bí mật của hạnh 
phúc.” 

Tôi đứng đó trong một lúc, lòng thấy lâng lâng vì cái tự 
hào của các thỉnh nguyện của chính tôi. Chung quanh tôi là 
sự im lặng tuyệt đối; cả thế giới hình như ngưng thở và chờ 
đợi. 

Ngôi nhà nguyện bỏ hoang lúc này tràn ngập các hình 
thù không thấy được tuy rất dũng mãnh. Chúng đặt áp lực 
lên tôi, thì thầm bằng các tiếng không có thinh âm của chúng. 
Nỗi khao khát, tham vọng, ham muốn mọi món quà của sự 
sống mà tôi không được hưởng giống như các mắt xích bùng 
cháy quanh chân tôi, kéo tôi ngày càng gần hơn đến cái mục 
đích cuối cùng này, kéo tôi đi về phía cô gái trên bàn thờ. Giờ 
đây, mặt tôi chạm vào mặt nàng, tay tôi đặt trên ngực nàng. 

Vào lúc đó dường như bức màn đã được kéo ra, vẻ mặt 
cô gái đã lấy lại tất cả nét bình thường quen thuộc, và giống 
như một lưỡi gươm nhọn, một chớp lóe của dục vọng cuồng 
nhiệt chuyển từ thân nàng vào thân tôi. Tôi cúi xuống gần 
hơn, sức nặng khủng khiếp của cái bướu trên lung tôi đẩy tôi 


190 


Đức 251 


xuống thấp hơn; giờ đây mọi chân tay đều đau đớn với cái 
đau không thể tả... Trở nên thoát (free) rổi... Thoát rổi... Thoát 
rồi... những hình thù gì đang di chuyển quanh chúng tôi thế? 
Đôi mắt Elsa nhìn thẳng vào mắt tôi - những con mắt kỳ lạ; 
chúng chớp chớp gọi tôi... Chúng không phải là mắt của 
Elsa! Hoang mang, choáng váng, với một cố gắng tột cùng, 
tôi giật mạnh chính tôi ra khỏi cái nhìn chằm chằm đẩy thu 
hút đó và nhìn quanh, tìm kiếm, tôi không biết điều gì trong 
cái hỗn loạn của bóng đêm cháy bỏng đang nuốt chửng tôi. 
Tôi nhận ra hình dáng của Niedhart, hai cánh tay giơ cao, 
gương mặt của hắn giống như một cái mặt nạ trầm tĩnh với 
chiến thắng; tôi lại thấy gương mặt của em trai tôi, đang nhìn 
chằm chằm vào thân thể của Elsa với một vẻ mặt điên dại và 
đượm thú tính đến nỗi một cơn đau nhói vì sợ hãi đâm vào 
tim tôi; vì trong giây phút đó tôi mới biết - tôi, một kẻ vẫn 
còn xa cách - rằng trong chính gương mặt của tôi có cùng ánh 
sáng tỏa chiếu. 

Tôi nhìn Elsa lần nữa, khiết bạch đến thế, thanh thản 
đến thế, với đôi mắt thất thần, gợi cảm. Elsa hỡi! rồi thình 
lnh tôi choáng váng vì ghê tởm khi nghĩ đến con người xinh 
đẹp này lại bị thứ đó (that Thing) làm ô uế (profaned) mà 
hiện giờ nó đang ám nhập (possessed) vào nàng. Ngay lập 
tức nỗi ham muốn của tôi bị dập tắt. Tôi không còn là hai con 
người nữa mà chỉ là mộtt; không còn đồng hóa với cái thân 
thể dị dạng, làm nô lệ cho ma quỷ, tôi quên đi chính tôi và chỉ 
nghĩ đến nàng, nghĩ đến việc làm sao có thể cứu được nàng 
mà thôi, nghĩ đến thằng em, mắt mở to, hơi một chút phân 
vân, vẫn còn đang nhìn đăm đăm như kẻ mất hết giác quan, 
đang chờ với nỗi háo hức cái mà tôi biết, mọi sự đã diễn ra 
trước đây chỉ là màn đầu. 


252 Vòng Luân Hồi 


Cánh tay tôi vung ra. Adalbert loạng choạng lui ra bên 
ngoài vòng tròn. Tên thầy tu rú to lên. Lúc đó xảy ra chuyện 
gì tôi khó mà biết được; một cái gì đó xé tôi từ đầu đến chân, 
móc ruột gan tôi, cấu xé óc não tôi, quất mạnh toàn thân tôi. 
Một tiếng gào thét ngập tai tôi. Tôi trở nên mờ mắt vì máu; cả 
thế giới đổ ụp lên tôi. Nhưng với một cố gắng tột độ, tôi quét 
văng các đổ hình (symbols) ra khỏi ngực, tay và chân của 
Elsa; giật phăng chiếc áo choàng của tôi ra, tôi phủ lên người 
Elsa, giống như một đám mây che lấp ánh sáng của vâng 
trăng. 

Mặt đất tròng trành dưới chân tôi, những tiếng huyện 
náo làm điếc tai tôi. Quì gối bên cạnh Elsa, hai cánh tay giơ 
lên bầu không khí dày đặc, tanh tưởi (fetid), tôi làm dấu 
Thánh Giá - cử chỉ duy nhất dành cho sự che chở mà tôi biết 
được - và bằng một giọng thì thào khàn khàn, tôi niệm lên 
thánh danh Đức Chirst. 

Một bóng tối kinh hoàng chụp xuống tôi, tuy nhiên qua 
bức màn đỏ của máu, tôi thấy Niedhart miệng sùi bọt dường 
như đang vật nhau với một địch thủ vô hình, còn Adalbert 
lăn lộn trên mặt đất với các tiếng kêu thét ¡nh ỏi luôn mồm. 
Tôi lại thấy Elsa thở từng cơn dài, sau cùng mắt nhắm lại, 
đầu ngã sang bên này rổi bên kia. Tôi cúi xuống người Elsa 
choàng tay qua thân nàng. Elsa mở mắt ra và đôi mắt nàng 
hiện lên vẻ hãi hùng và ghê tởm, nhưng tôi vui mừng vì đôi 
mắt ấy đã trở lại là chính mắt nàng. 

Tôi ngước mặt lên, nhìn đăm đăm vào bóng tối, khóc 
nãc lên nhiều lần trong nỗi bơ vơ cùng cực: “Lạy Đấng Chirst, 
Lạy Đấng Chirst, xin thương xót con!” 

Ngay lúc đó tôi cảm nhận được một cơn gió lạnh tràn 
ngập mùi thông lướt qua mũi tôi; tiêng thì thầm của rừng cây 
lấp đầy nhà nguyện giống như tiêng kinh cầu (benediction). 


191 


Đức 253 
Tôi từ từ đứng dậy và nhìn quanh. Em trai tôi và tên tu sĩ đã 
đi đâu cả. 

Thấy cái áo choàng rơi sang một bên, tôi vội đặt trở lại 
chỗ cũ, kéo lên đến tận cằm của Elsa, trùm lấy mái tóc dường 
như che chở cho nàng chống lại ma quái; nhưng giò đây 
không còn cần thiết nữa, vì nhà nguyện đã trông không. Elsa 
dường như vẫn còn mê man, thỉnh thoảng đưa ra tiếng rên 
yếu ớt, còn tôi bắt đầu suy tính xem làm thế nào để đưa nàng 
về nhà nàng một cách an toàn. Tôi tiếc là hai người kia đã bỏ 
tôi mà đi rồi. 

Trong khi còn đứng ngẫm nghị, tôi chợt phát hiện một 
âm thanh mới trộn lẫn với tiếng gió trong rừng. Âm đó lên 
cao rồi hạ xuống, giọng trầm bỗng, đứt đoạn chen lẫn với vẻ 
đe dọa. Càng lúc nó càng lớn, lan ra phía trước giống như 
một cơn bão đang đến gần từ hướng thị trân. Giờ đây tôi có 
thể phân biệt tiêng la to, tiếng thét ẩm 1, đó là tiếng của một 
đám đông cuồng nộ. 

Nhanh như tia chớp, tôi chụp lẫy Elsa và kéo nàng ra 
khỏi bàn thờ đặt nàng đứng dậy. Mặc cho nàng bối rỗi vùng 
vây, tôi kéo nàng ra khỏi nhà nguyện chạy về phía lùm cây 
rậm nhất. 

Bây giờ tiếng huyện nào ở sát bên chúng tôi, lấp đầy 
đêm tối. Khi chúng tôi tới các bụi cây, thì những người đi đầu 
của đám đông đã xông vào khoảng rừng thưa. 

Một tiếng thét dữ dội cất lên, vì khi Elsa chạy, chiếc áo 
choàng rơi ra khỏi người, khiến cho thân thể trần trụi của 
nàng càng thấy rõ trong đêm tối. 

- “Mụ phù thủy!” họ gào lên “mụ phù thủy! Giết chết 
mụ phù thủy!” 

Tôi đẩy Elsa ra sau tôi và rút dao ra. 


192 


254 Vòng Luân Hồi 


- “Chạy mau!” Tôi la lên. Elsa chạy ra xa. Vấp trong 
đám bụi gai chẳng chịt, tôi phóng về phía trước để chặn đầu 
họ, nhưng tôi không biết rằng trong cái bóng tối mông lung 
của bụi cây thấp, tôi thực sự trở thành vô hình. 

Một vài người rượt theo tôi, nhưng ngay khi đánh nhau, 
tôi kinh hãi biết chắc là Elsa phải chịu số phận bi đát, vì đám 
đông đã tách ra, những người chạy theo nàng xuyên qua khu 
rừng, vẫn còn la hét: “Mụ phù thủy! Mụ phù thủy! Giết chết 
mụ phù thủy!” 

Tôi chiên đấu với sự thất vọng liều lĩnh. Một người ngã 
xuống, trong lúc tôi giao đấu với một người khác, người thứ 
ba chạy về phía đám đông gọi tiếp ứng. Tôi đâm vào ngực 
đối thủ, người đó ngã lên mình tôi ôm lẫy tôi té xuống đất và 
chúng tôi cùng lăn vào một cái hố. Đầu tôi va vào một gốc 
cây, trong khoảnh khắc tôi ngất đi. 

Tiêng la hét chung quanh tôi giúp tôi tỉnh lại. Tôi vùng 
vậy nhưng không thể gỡ thân tôi ra khỏi xác người chết ngã 
lên mình tôi trong chỗ chật hẹp đó. 

Từ chỗ nằm, xuyên qua đám dương xi, tôi có thể thấy 
được chỗ trống phía trên tôi đẩy các bóng đen lay động, được 
soi sáng bởi ánh đuốc ngập khói. Đám đông chuyển dịch qua 
lại rồi tách ra, ở giữa đám đông tôi thấy thân hình trăng trắng 
của Elsa, đang gục xuống rũ rượi giữa hai người đàn ông. 
Một người đàn bà chạy ào tới, dùng móng tay cào cấu vào 
mặt Elsa; một người khác nối tiếp, trong một thoáng chốc, 
Elsa mất tăm, nàng quị xuống dưới sức nặng của hành vi ác 
độc của họ. Hai tên đàn ông kéo nàng đứng lên lại, đám đông 
thét to: 

- “Thả nó xuống nước xem coi nó chìm hay nổi! Mụ phù 
thủy, mụ phù thủy, cho mụ vào nước maul 

Kế đó tôi nghe thấy tiếng Elsa cất lên, đầy thống khổ: 


193 


Đức 255 

- “Cứu tôi với! Ôi cứu tôi với! Tôi không phải phù thủy! 
Xin thương xót. Xin thương xót tôi!” 

Tôi vùng vẫy một cách điên cuổng để thoát ra, nhưng 
hầu như bị ngất lại với cơn đau nhói nơi chân; tôi không thể 
cử động, cũng như trong tiếng hò reo huyện náo, tiếng kêu 
khản đặc của tôi chắc gì được ai nghe thấy. 

Đám đông kéo Elsa đi. Tôi thấy một mụ đàn bà nắm mớ 
tóc đài mượt của nàng kéo giật đầu ra sau; tôi thấy gương 
mặt trắng bệch của nàng loang lổ vết máu, bị lật ngửa lên trời 
như van xin lòng thương xót của con người. Chung quanh 
Elsa, giống như chính lũ quỷ, đám đông nhảy múa reo hò, do 
bị thúc đẩy bởi xúc cảm ham muốn và hủy diệt dường như 
loài quỷ dữ mà chúng tôi đã kêu gọi về lúc nãy đã nhập vào 
họ vậy. Họ đã đi khỏi tầm mắt tôi. Một lần nữa, vượt lên trên 
tiêng huyện náo của họ, tôi nghe được một tiêng kêu rên rỉ 
tuyệt vọng, sau đó, từ từ giống như cơn bão sắp tàn, mọi âm 
thanh đều chìm vào yên lặng. 

Đến lúc sắp bình minh tôi mới tự thoát ra được. Đứng 
trong ánh sáng mập mờ, tôi tự hỏi không biết nên đi về đâu. 
Người còn yêu do cú va chạm trên đầu, chân bị bong gân, 
còn xương sườn thì đau nhức. 

Quay trở về Schwartzbau thì tôi không dám, vì tôi tin 
rằng gã đàn ông trốn thoát khỏi tay tôi đã nhận ra tôi, và tôi 
cũng biết rõ rằng trước những bàn tay man rợ của người dân 
của tôi, tôi sẽ chịu số phận không tốt lành hơn là Elsa. Hy 
vọng duy nhất còn lại của tôi là đến tu viện xin tá túc nơi đó, 
ít nhất cũng tránh được cái chết khủng khiếp. 

Nhưng ngay lúc còn đứng do dự, từ xa, tôi nghe có tiếng 
la chen lẫn với tiếng chó sủa dữ đội. Thì ra họ đã đổ ra để 
lùng kiếm tôi. 


194 


256 Vòng Luân Hồi 

Hôm đó tôi mới hiểu rõ nỗi kinh hoàng vô vọng của biết 
bao con thú bị săn đuổi. Qua khắp các ngõ ngách trong rừng, 
từ chỗ rậm rạp, hoang vắng, đến chỗ trảng rừng thưa và các 
dòng suối, nơi đâu cũng có người săn đuổi tôi. Kiệt sức vì 
mỏi mệt, rã rời vì đau đón, bị giày vò vì sợ hãi, không chỉ lo 
cho một mình tôi mà còn lo cho em tôi, không thể đoán được 
số phận nó ra sao. BỊ ám ảnh bởi cái hình ảnh Elsa bị đám 
đông lôi đi, đến cái chết khủng khiếp và không đáng chết 
(unmerited death), tôi lảo đảo, muốn quên đi cái chết, tuy bao 
giò cũng muốn trốn chạy cái chết. Dân dân tôi trở nên yếu đi. 
Có lúc, ẩn mình trong một cái rãnh, tôi nhìn thấy đám người 
săn đuổi tôi đi qua. Chỉ độ một dặm hay ước chừng thế, là 
đến được chỗ lánh nạn, nhưng dường như bao giờ con đường 
cũng đây trở ngại đối với tôi. 

Đêm đó tôi ngủ giữa những tảng đá phủ đẩy rêu. 
Nhưng đến gần sáng, thình lình từ trong bụi rậm, một con 
chó săn lớn nhảy xổ ra giống như bóng của cơn ác mộng, đôi 
mắt nó chiếu lửa xanh, hai hàm mở to. Tôi nhận ra đó là một 
trong các con chó săn của chính tôi, tôi đánh liễu gọi tên nó; 
nhưng giống như mọi con thú khác, nó luôn luôn né tránh 
tôi, và bây giờ cái mùi trong người tôi không phải là mùi của 
người chủ thương nó, mà chỉ là mùi của cái áo choàng mà tôi 
đã bỏ lại và được đưa cho nó đánh hơi. Tôi phải chiên đấu 
hết sức để giành lấy mạng sống. Răng nó cắm vào gò má tôi; 
tôi dùng dao đâm túi bụi vào mình nó hết nhát này đến nhát 
khác, tôi không thể làm sao biết được tôi đã chống trả cách 
nào để thoát được nó. 

Tôi lảo đảo, gần ngất xỉu. Toàn thân tôi đều bị thương 
tích, ướt đẫm máu. Tay ôm lấy gương mặt bị thương, tôi vừa 
đi vừa rên; đôi mắt đau nhức đữ đội, nên không thể trông rõ 
ràng được, va hết bụi cây này đến bụi gai khác, chân tôi bị 


Đức 257 


thương vì chính các bụi gai đó; còn cây lớn cản đường đi của 
tôi. Tôi nghĩ một cách dại dột rằng “Tất cả thế giới đang 
chống lại tôi, tôi đã thương yêu rừng cây, yêu thương con thú 
vậy mà giò đây, chúng trở thành kẻ thù của tôi.” Quả thật tôi 
cảm thấy rằng tôi đã bị Chúa bỏ rơi và thế là ngày tàn sắp 
đến ri. 

Ngày hôm đó tôi chỉ còn nhớ lờ mò các sự việc như thế 
mà thôi. Đến chiểu tối, ngước nhìn lên xuyên qua lớp màng 
mờ do máu đọng trong mắt làm cho mọi vật quay cuồng một 
cách mơ hổ, tôi chợt nhận ra tòa nhà của tu viện rất gần, chỉ 
cách một khoảng đổng cỏ. Nằm núp trong các bụi cây, tôi 
nhìn chăm chú vào các bức tường xám yên lặng này. Các tu sĩ 
có chịu đón nhận tôi, kẻ bị tố cáo là phù thủy, hay không? Tôi 
có đến nương náu ở tu viện kịp hay không - và thậm chí tôi 
có được an toàn ở đó chăng? 

Tôi còn đang quan sát thì một cổng hậu chợt mở, và một 
tu sĩ tiến ra, đi xuống theo triển dốc, tay che mắt dưới ánh 
nắng chiều. Thoắt một cái, tôi lẻn vào trong tòa nhà. 

Tôi đến được nhà nguyện. Sigismund đang quì trước 
bàn thờ, một vài tu sĩ khác đang ở quanh ông, mải mê cầu 
nguyện. Hai tay giăng ra, tôi ngã nhào về phía trước dưới 
chân bàn thờ, la to: 

— “Chúa tôi! Chúa tôi! (Sanctuary!)” 

Trong một thời gian dài tôi nằm trong một phòng nhỏ 
(cell), lững lờ giữa sự sống với cái chết. Sipismund và một vài 
thầy dòng khóc thể giữ bí mật, chăm sóc tôi. Chỉ khi hồi phục 
lại đầy đủ, tôi mới biết được những gì đã xảy ra. Adalbert đã 
thoát được nhờ ẩn mình vào trong một hốc cây và về đến lâu 
đài một cách an toàn bằng một con dường bí mật. Tuy nhiên 
Niedhart đã bị bắt. SipIsmund thuật lại: 


195 


258 Vòng Luân Hồi 


- “Hẳn bị giải giao cho chính quyển thế tục (secular 
authorities) và bị thiêu trên giàn hỏa về tội làm phù thủy. 
Trước tiên họ tra tấn hắn để tìm tên các đổng lõa của hắn: hắn 
tỏ ra rất can trường, không bao giờ tiết lộ tên của đồng bọn. 
Tôi có nói chuyện với hắn nhiều lần, khuyên hắn ăn năn; 
chính tôi đã giơ lên cây thánh giá trước mắt hắn lần cuối 
cùng, thậm chí còn ném thánh giá vào lửa nữa. Tôi cầu 
nguyện cho linh hổn hắn được thanh luyện thực sự trong 
ngọn lửa khủng khiếp ấy và cầu cho hắn được cứu thoát khỏi 
cơn thịnh nộ của Chúa (wrath of God) và thoát khỏi các đau 
khổ của việc trừng phạt đời đời.” 

Tôi rên rỉ: 

- “Hắn không tệ hơn tôi đâu; tôi còn hy vọng gì nữa? 
Ngay như chó mà còn móc mắt tôi, thì loài quỷ làm sao 
không cướp hổn tôi ra khỏi xác và làm cho nó đọa lạc vĩnh 
viễn được.” 

Bây giò 5igismund mỉm Cười: 

- “Chúng đã làm như thế rồi nếu người dân trong vùng 
tin được như thế. Từ khi anh mất tích, đã có lời đồn đãi rằng 
ma qui dưới lốt người đã cùng anh bay ngang qua sông. 
Nhưng có lẽ vì vậy mà hóa ra hay. Họ không thể có được 
bằng chứng rõ ràng để kết tội anh. Quả thực anh không bị 
nhận ra, nhưng anh đang rất bị nghi ngò đấy, và tôi không 
chắc rằng anh còn được an toàn ở đây nếu họ biết anh còn 
sống. Họ yêu mến Adalbert và sẽ tuân lời, nhưng cậu ta hãy 
còn trẻ con. Có nhiều lời đồn rằng Heinrich von Friedfeld, 
nghe thấy sự xáo trộn ở đây, đang tụ tập binh sĩ của hắn trên 
biên giới chúng ta đấy.” 

Tôi nằm yên lặng một hồi rổi nói: 

- “Tôi không còn làm gì được nữa rổi, mọi công lao 
trong đời tôi trở thành hỏng bét.“ Cuối cùng tôi nói thầm 


196 


Đức 259 


“Elsa, chính việc tôi thèm muốn Elsa là nguyên nhân của mọi 
chuyện” 

Sigismund làm dấu thánh: 

— “Cô ta là kẻ khờ khạo, một đứa trẻ điên khùng nhất. 
Bởi lẽ cô để lộ một ít chỉ dẫn về ý định của cô cho bà mẹ biết 
được, nên sau khi Elsa ra đi, mẹ cô đến gặp tôi. Tôi bắt bà ta 
phải hết sức giữ im lặng, nhưng hỡi ôi bà ta đã bất cẩn nói lộ 
ra. Tội nghiệp cho cô gái, cô ta phải trả giá về việc đó; tuy 
nhiên đúng như anh nói, sự ham muốn điên khùng của anh 
mới là nguyên nhân thật sự... À này, hối con trai ta, linh hồn 
con gánh chịu tội lỗi biết bao!” 

Tôi trở đầu trên gối, khóc nức nở: 

- “Tôi không cố ý làm hại cho bất cứ ai,” tôi nói tiếp 
giọng đứt quãng, “nhất là làm hại Elsa. Tuy nhiên tất cả 
những gì tôi làm đều bị nguyển rũa; còn bao nhiêu người làm 
những điểu tệ hại hơn nữa, nhưng lại được thoát. Nhưng tôi 
không thoát được gì cả. Với tôi, chết còn hay hơn là sống.” 

Sigismund lắc đầu: 

- “Không phải vậy đâu, vì mặc dầu chúng ta chỉ sống có 
một lần và thân xác chúng ta sẽ rã tan, nhưng nên nhớ rằng 
linh hổn vốn bất tử và có thể được cứu khỏi việc bị trừng 
phạt dưới địa ngục (damnation) nhờ lòng thương xót bao 
dung của Chúa. Tuy vậy Ngài có thể dành cho anh cơ may để 
chuộc tội ngõ hầu anh không sa vào địa ngục.” 

Tôi rùng mình, không trả lời được câu nào, tai lắng nghe 
tiêng của các tu sĩ đang cầu kinh phát ra từ nhà nguyện. 

Ngay sau đó, tôi mở mắt ra, lên tiếng: 

- “Ông nói đúng. Giờ đây tôi có quyết định tôi phải làm 
những gì. Tôi nghe nói có một tu viện của người Carthusians 
ẩn sâu trong núi nơi có giới luật (rule) nghiêm minh hơn bất 
cứ tu viện nào ở Âu Châu, tôi sẽ chôn vùi xác thân hèn hạ này 


260 Vòng Luân Hồi 

cùng với tội lỗi của tôi nơi đó. May ra, nhờ sự ăn năn, hành 
xác, sống cuộc đời khổ hạnh, tôi có thể học được cách hủy 
diệt được loài ma quái đang ám vào tôi và như thế, cuối cùng 
tôi có thể được tha thứ (pardon).” 

Vài tuần sau, vào lúc bình minh vừa lên, tôi đứng ở cổng 
tu viện, sẵn sàng lên đường. Sigismund và tôi đều rơi nước 
mắt lúc ôm nhau từ giã. Chúng tôi biết sẽ không bao giờ còn 
gặp lại nữa. Khi quay đi, tôi còn nhìn lại lần chót khắp cả 
thung lũng, nơi có thành phố nhỏ mà tôi yêu, bao quanh bởi 
con sông lấp lánh, vườn cây ăn quả và các đồng cỏ, lên tới 
đỉnh của toà lâu đài nơi mà tôi đã được sinh ra. Đó là tài sản 
mà Thượng Đế phó thác cho tôi, và tôi cảm thấy tôi đã phản 
bội lại sự phó thác đó. Tôi không dám nhìn lại Sigismund 
đang đứng đó, chung quanh là các tu sĩ của ông, mà cúi đầu 
cương quyết lên đường mặt hướng về dãy núi xa xa. 


se 


Tôi tự hỏi, điểu gì đã xảy đên cho Carl, khi khép mình 
sau các bức tường ảm đạm với các tu sĩ Trappist (1), vì hắn là 
kẻ rất mong muốn làm việc cho đời và biên đổi các giấc mơ 
mưu tìm tiến bộ và hạnh phúc thành hiện thực cho người dân 
của hắn? Tôi không thể tin là hắn tìm được an bình hoặc hạnh 
phúc ở nơi đó. Nhưng ít nhất giờ đây tôi cũng hiểu được nỗi 
chán ghét mà tôi luôn luôn cảm nhận được trong kiếp sống 
hiện nay của tôi về thời Trung Cổ và về lối sống theo tu sĩ 
(monasticism), cũng như sự thương hại hầu như xót xa của 
tôi đối với bất cứ ai xấu xí hoặc mang đị hình. Đây là kết quả 





1 Trappist monks : Tu sĩ của dòng tu khổ hạnh được lập ra năm 1664 ở 
La Trappe, vùng Normandy, tuân theo giới luật khắc khe gồm cả thể 
nguyền tịnh khẩu (vow of silence). (Oxford,1994) 


Đức 261 


197 của một điểu gần như là một trạng thái hổi tưởng ở bên 
trong. Khi tôi suy nghiệm về kiếp sống này, thì tôi càng hiểu 
TÕ rằng nhiều điều ưa thích và không ưa thích, các nỗi sợ hãi, 
các xúc cảm và các tính chất riêng biệt đối với các cá nhân mà 
các nhà tâm lý học (psychologists) rất bận tâm trong việc 
phân loại hiện nay, có thể hiểu được là không xuất phát từ 
các nguyên nhân nảy sinh trong kiếp này, mà là các hình ảnh 
(reflections) của các biến cố của quá khứ lắng đọng lại trên 
tấm gương trí tuệ theo các diễn biến của nghiệp quả (karmic 
Currents). 

Có phải chủ nghĩa lý tưởng (idealims) của Carl do sự 
kiện là một ánh sáng yếu ớt nào đó phát ra từ quá khứ của 
hắn có thể tạo ảnh hưởng lên nhân sinh quan (outlook) của 
hắn, khiến cho hắn trở nên xa lạ về mặt tâm linh với những 
người hung bạo vào thời của hắn hay chăng? Có phải sự say 
mê huyển thuật chỉ phối hắn có nghĩa là về mặt trực giác, hắn 
biết rằng vào một lúc nào đó, nhờ huyển thuật, hắn sẽ thực 
sự có được quyển năng để làm những gì có thể được gọi là 
phép huyển diệu hay chăng ? Tuy nhiên có nhiều điều vẫn 
còn làm cho tôi bối rối ở đây. Tôi có thể hiểu ra sao đây, một 
khi đã chọn đối diện với những cái được tạo ra (creations) 
trong quá khứ của tôi, điểu tất nhiên là các ham muốn được 
tạo ra vào lúc đó sẽ được làm cho sống dậy, và tất nhiên là 
thân xác tôi sẽ phản chiếu sự xung đột này và dễ dàng bị điên 
loạn hoặc bị ám. Nhưng tại sao tôi lại phải chịu một hình 
dáng đị dạng ghê tởm như thế, tại sao tôi phải chịu các hạn 
chế như thế, để làm cho tôi hầu như không thể biểu lộ ra 
ngoài đời các tính chất mà sau cùng có vẻ được phát triển 
trong tâm thức tôi, tôi không thể lý giải được điều này. 

Cái chết của Elsa - một đứa trẻ không biết đến một tội 
lỗi nào - cũng đem lại các câu hỏi dường như không thể giải 


198 


262 Vòng Luân Hồi 


đáp. Elsa thực sự là một ví dụ của sự mâu thuẫn hiển nhiên 
đó của Số Mệnh dường như kẻ vô tội thường bị trừng phạt, 
còn kẻ có tội lại thoát khỏi. Cũng còn một việc kỳ lạ nữa đó là 
sự thù nghịch của loài vật đối với Carl. Người ta thường cho 
rằng loài vật có thể cảm nhận được cái tốt lành nơi những 
người có vẻ là kẻ hèn kém trong con người, tuy nhiên Carl 
không hèn kém hoặc độc ác, và hắn lại thương yêu loài vật - 
đây lại là một điều khó hiểu nữa. Nhưng tôi biết rằng ắt phải 
có nguyên nhân nhất định nào đó chịu trách nhiệm cho việc 
này cũng nhiều bằng chịu trách nhiệm cho cái lưng gù của 
Car]. 

Thế nên, với ước muốn hiểu được các nan đề trên, tôi 
tìm một nơi tĩnh lặng, và bằng cách làm an tịnh thể trí và cố 
găng tự chỉnh hợp vào mức rung động cao siêu hơn, để tiếp 
xúc với Đức Thầy của tôi. Vì theo thời gian qua, tôi bắt đầu 
thấy rằng dường như càng ngày Thầy tôi càng ít xuống cối 
của tôi, và chỉ bằng cách gia tăng nỗ lực mạnh mẽ về phía tôi, 
tôi mới có thể đạt đến Ngài để có được sự chỉ dạy. Đôi khi,dù 
hết sức cố gắng, tôi cũng không nhận được sự đáp ứng của 
Ngài, tôi cảm thấy rằng chính Ngài đang đi vào các trạng thái 
thiển định sâu xa trên các cảnh giới xa xăm của tư tưởng mà 
cho đến nay, tôi không thể hy vọng đạt đến. Nhưng lần này 
tôi được Thầy trả lời ngay. Ngài nói : 

- “Con không thấy rằng kiếp sống mà con trải qua ở Hy 
Lạp đã mang lại hậu quả không tránh khỏi là một thân xác 
bệnh hoạn và thân hình đị dạng hay sao ? Thật lạ lùng biết 
bao khi người ta thấy khó khăn mà áp dụng các Chân Lý 
huyển linh vào các sự kiện của cuộc sống hằng ngày! Như 
Thầy đã nói với con, bằng các tư tưởng và hành động của con 
trong một kiếp sống, con tạo nên được hiện thể (vehicle), hiện 
thể này sẽ kết hợp chặt chẽ (ncorporate) với tinh thần (spirit) 


199 


Đức 263 


của con trong kiếp sống sắp tới. Nếu con làm kiệt quệ tình 
trạng thể chất (constitution, thể trạng) đối với các thể của con 
(bodies), con sẽ quay trở lại cõi trần với các nguyên tử kiệt 
quệ giống như vậy- hay là với các nguyên tử hầu như tàn tạ 
(almost moribund) - để rổi con sẽ phải bảo dưỡng và phát 
triển các nguyên tử đó trở lại. Như vậy một thể trí bạc nhược 
(enfeably mindđ) thường là hậu quả của sự lười biếng của trí 
óc (mental laziness) hay của trí tuệ được sử dụng một cách 
sai trái (intellipence wrongly used), còn những ai làm suy 
nhược thân xác của họ do sự thái quá và sự đổi trụy về tính 
dục (perversion), sẽ phải đầu thai với thân hình dị dạng 
(deformed), mắc bệnh động kinh (epileptic), cùng với một 
bệnh nào đó, hoặc chịu một khiếm khuyết nào đó trong não 
bộ, ý chí yếu ớt và có khuynh hướng nhiễm lại các tật xấu 
trước kia, vì lẽ bất cứ mãnh lực nguy hại nào trong kiếp trước 
của họ cũng có thể biểu lộ một cách dễ dàng qua các thân xác 
như thế. Tính kiêu căng (vanity) cũng phản ứng lại trên xác 
thân; người nào sống cho riêng thân xác mình sẽ quay lại làm 
nô lệ cho thân xác đó; một kẻ tham ăn trong kiếp trước chẳng 
hạn giờ đây có thể phải hứng chịu một bộ máy tiêu hóa bất 
toàn, điều này cũng áp dụng cho người nào cố tình bỏ đói 
mình qua sự khổ hạnh một cách thiếu sáng suốt. Như thế con 
người được sinh vào các gia đình nào mà từ đó họ có thể kế 
thừa lại các nhược điểm đặc thù do chính họ đã tạo ra bởi các 
lỗi lầm của kiếp trước. 

Con bắt đầu một tiến trình phá hoại thể xác như thế 
trong kiếp sống ở Ba Tư (Persia) và tiếp tục tiên trình đó, mặc 
dù ở trên các đường hướng khác, ở kiếp Hy Lạp. Hai kiếp 
này đã làm cho thân xác của con trở nên thiếu các sinh lực 
tính khiết cần để tạo ra một thể chất mạnh khỏe (strong 


264 Vòng Luân Hồi 


constitution), cho nên anh chàng Carl đáng thương phải hứng 
hết hậu quả.” 

Tôi hỏi: 

- “Nhưng vì sao con không trở lại giữa kiếp Hy Lạp với 
thời Trung Cổ? dường như đó là một thời gian dài tạm 
ngưng đi đầu thai.” 

- “Không hề có sự cố định đối uới thời gian tạm 1gưng 
luân hồi, đó chỉ là oấn đề nhu cầu của linh hồn tmà thôi. Còn 
trong trường hợp của con, có nhiều lần con cố gắng tạo ra 
một thân xác đủ cường tráng để đối phó - mà không sợ quá 
nhiều rủi ro - với các mãnh lực phá hoại vẫn còn tổn tại trên 
đường tiến hóa của con; nhưng con gặp quá nhiều bất lợi bởi 
sự kiệt quệ của các nguyên tử của con mà Thầy đã nói đến. 
Con đầu thai làm một người La Mã (a Roman), nhưng thể xác 
con quá yếu ớt không thể đáp ứng cho các mục đích của con, 
cho nên con mau lẹ từ bỏ thể xác đó. Con cỗ gắng đầu thai trở 
lại nhiều lần nữa, nhưng lần nào cũng thất bại, con chết khi 
mới được sinh ra, hoặc là không sống lâu được. Cuối cùng 
con tìm về Phương Đông và tái sinh vào cha mẹ là người có 
nghiên cứu Hatha Yoga, nhờ thế con nhận được sự trợ giúp 
hơn là nếu đầu thai vào bất cứ cha mẹ ở Phương Tây nào. Sau 
đó chính con nghiên cứu môn Yoga này, mặc dù điểu không 
may là tà lực bên trong còn quá mạnh đổi với con và trong 
kiếp sông đó, con không hoàn thành được mục tiêu của con, 
nhưng chắc chắn là con đã học được đủ để được phép đầu 
thai làm Carl, một kẻ tuy còn mọi yêu kém của mình, nhưng 
vẫn đủ mạnh để đối diện và sau cùng khắc phục được 
(grapple with) các tà lực này. 

Thế là giờ đây có lẽ con thấy một cách rõ ràng hơn đó là 
cần phải tìm được đàng sau các bể ngoài (appearances) để trả 
lời cho tất cả các câu hỏi này vốn di rất phiển toái khi càng 


Đức 265 


nghĩ ngợi thêm. Nêu con suy nghiệm một cách kỹ càng về 
kiếp sống đặc biệt này, con sẽ thấy rằng nhiều vấn để sẽ được 
giải đáp. Đây là lý do giải thích tại sao kiếp sống này được 
chỉ cho con thấy một cách tỉ mỉ như thế. Hãy lẫy trường hợp 
mà ta biết đã gây cho con rất nhiều bận tâm. Elsa có vẻ khá là 
vô tội như cô đã cho thấy trong nhân cách (personality) của 
cô ta một cách thực sự. Nhưng trong nhiều lần luân hổi trước 
kia, cô ta đã dùng các phương tiện huyển thuật (magical 
means) để đạt được các mục đích của cô ấy. Hơn thế nữa, ở 
một trong các lần luân hổi đó, cô ta đã tiễn hành (initiated) 
cái được gọi là ngược đãi tôn giáo (religious persecutions), đó 
là nguyên nhân gây ra cái chết cho nhiều người. Cô ấy cần 
trải qua cái kinh nghiệm khủng khiếp là chết dưới tay của 
một đám đông hỗn loạn (mob). Chính yếu là tính tự phụ đã 
thôi thúc cô ta tới hành động vốn là nguyên nhân trực tiếp 
của thảm họa đặc biệt này; nhưng nếu không có cái quá khứ 
tệ hại trước kia thì cô sẽ thoát được một kết thúc khủng khiếp 
như thế, chẳng hạn như AdaTbert đã thoát nạn nhờ tìm được 
một chỗ nãp; còn con, kẻ còn phải học thêm nhiều bài học 
nữa thì bị kẹt trong một cái rãnh cho đến khi đường đi của 
con tương đối không còn nguy hiểm nào nữa.” 

- “Còn loài thú, tại sao con chó đó tấn công con, hay đó 
chỉ là tình cờ? Tuy rằng mọi con thú đều ghét con...” 

- “Hãy xem lại quá khứ đi, con có làm tổn hại loài thú ở 
thời Atlantis không? Trong các kiếp sống khác, con đã khai 
thác loài thú quá mức, nhưng con không được cho thấy các 
kiếp này vì con khó có lý do chính đáng để giải thích tại sao 
con cần nhớ lại các kiếp đó. Nhưng ta chỉ cần cho con biết 
rằng con hãy còn độc ác, tàn nhẫn, con giết chóc vì thích 
muốn trò tàn ác hay là vì tính hoàn toàn lạnh nhạt (sheer 


^^ 


indifference). Động vật cũng có “linh hổn” (“soul“), mặc dù 


201 


266 Vòng Luân Hồi 


với bản chất khác với linh hồn của con người, các ân tượng về 
tính độc ác được tạo ra nơi con vật hãy còn đó. Vì những gì 
mà con đã làm đối với thú vật, nên giữa con với loài vật có 
một sự bất hòa và phá hoại, cho đên khi con, với tư cách là 
con người, con nguyện phụng sự và giúp vào bước tiến hóa 
cho đàn em của con, con mới thành công trong việc điểu 
chỉnh sự thiêu quân bình nghiệp quả. 

Bất luận giới (kingdom) nào của thiên nhiên mà con làm 
cho thương tổn, làm bại hoại hoặc khai thác chúng, vào một 
lúc nào đó, chính con sẽ phải hòa giải bằng tình thương và 
việc phụng sự. Khi nào con chưa làm được chuyện hòa giải, 
thì giữa con với chúng vẫn còn tình trạng thù địch; các thành 
viên của giới đó sẽ trở thành thù địch (mmimical), không phải 
cố ý mà chỉ vì con đã đặt chính con vào thế đối địch với 
chúng, do đó các rung động của con trở nên thiếu hài hòa với 
các rung động của chúng. 

Cái chết của Niedhart là hậu quả trực tiếp của việc hắn 
làm lệch lạc (perversion) yếu tố lửa (the element of fire) trong 
các kiếp trước. 

Thế nên con thấy cái ý tưởng thịnh hành vào Thời Trung 
Cổ về việc thanh luyện kẻ có tội bằng lửa hoặc nước cũng có 
trong nó một chút sự thật, vì một phần còn lại nào đó của 
minh triết nghìn xưa đã từ quá khứ, ngẫm qua, đi vào thời 
đó, nhưng dĩ nhiên là dưới một hình thức hoàn toàn lệch lạc. 
Dù thiếu hiểu biết về luật nghiệp quả, Giáo Hội thời Trung 
Cổ lại giành quyền áp đặt một sự thanh luyện hoàn toàn sai 
lầm lên những con người mà Giáo hội xem như là kẻ có tội. 
Hậu quả là những người trở thành công cụ để làm chết kẻ 
khác bằng cách này, đã tự mang đến cho chính mình cũng sự 
kết án đó, vì Đãng mà họ tôn thờ đã có nói : “Ngươi đưa ra 
sự phán xét thế nào thì ngươi sẽ bị phán xét lại như thế ấy.” 


Đức 267 


Một số pháp quan của Tòa Án Dị Giáo (inquisitors) và 
các giáo sĩ khác dứt khoát là có liên kết với các mãnh lực của 
bên Tà Đạo, thích buông mình theo các ham thích lệch lạc và 
tàn ác trong việc dùng nhục hình tra tấn nạn nhân của họ, 
nhưng cũng có nhiều người chính trực, nhưng do thiêu hiểu 
biết và lẫn lộn bởi cái không khí tính thần (mental 
atmosphere) của thời đại mà họ sống. 

Nhiều người thuộc hạng sau đây đầu thai vào lúc này, 
thí dụ các nhà khoa học đang liễu mình, vì lợi ích cho đồng 
loại, để làm thí nghiệm với các dạng năng lượng tỉnh anh 
(subtle forms of energy) mà sau rốt sẽ được dùng để chữa trị 
đa số các bệnh tật của nhân loại. Những người này, do bị thôi 
thúc bởi một nguyên động lực bên trong - mặc dầu họ không 
biết được nguyên động lực đó - đang nỗ lực để hoàn trả lại 
một số nợ nần xưa của họ bằng cách tập làm việc với các yếu 
tố (elements, chất) dưới hình thức các tác nhân chữa trị thay 
vì là các tác nhân phá hoại. Nhiều người trong số đó đã lao 
vào việc thực hiện hy sinh tột bậc và hứng chịu các tổn 
thương trong lúc làm việc, để rồi cuối cùng thân xác họ bị 
hủy diệt bởi cùng một yếu tố (element) mà họ đã có lần sử 
dụng nơi những kẻ khác. Đây là một hình thức thanh luyện. 

Nhưng dĩ nhiên có nhiều người khác nữa, chưa đủ tiến 
hóa để thực hiện một nỗ lực như thế hầu vận dụng một cách 
có hiệu quả các hình thức năng lượng này, họ chuộc lại lỗi 
lầm trong quá khứ bằng cách tíêp xúc với sức mạnh hủy diệt 
của hỏa, phong, thủy hoặc địa. Vào giai đoạn con đang sống 
hiện nay, các linh hồn tiến hóa đang có một nỗ lực rốt ráo để 
đảm trách các tái điểu chỉnh này với các giới nằm giữ sức 
mạnh thiên nhiên (elemental kingdoms, giới hành khí, với 
một chút lưu tâm xem xét về các tình huống hiện nay, con sẽ 

202 thấy rõ điều đó. Thế là Thiên Luật tự hoàn tất trong mọi việc 


268 Vòng Luân Hồi 


một cách hoàn hảo và không thể trốn tránh được. Không có 
gì là ngẫu nhiên cả. Nếu con người có thể thấy vào tận quá 
khứ, thì họ sẽ hiểu được nguyên nhân ngay cả đối với cái sai 
lầm về công lý mà bên ngoài rõ rệt nhất.” 

Tôi nói : 

- “Nhưng theo con, cái có vẻ bất công nhất trong mọi 
việc là ở chỗ con người cứ phải chịu vấp váp trong bóng tối, 
vì không nhớ được chuyện đã qua. Nếu con người nhớ lại 
được tiển kiếp và các lỗi lầm mà con người đã phạm phải thì 
con người không bao giờ lặp lại các lỗi lầm đó nữa, như con 
chẳng hạn. Còn ai dám độc ác, tàn bạo và nuôi tham vọng vô 
độ nêu người đó có thể nhớ lại nghiệp báo mà những hành 
động như thế đã mang lại cho y trước đây? Nếu có được ký 
ức rõ ràng về tiển kiếp, chắc chắn con người sẽ có được tiến 
bộ về đức hạnh và đạt được minh triết một cách mau chóng.” 

Lúc ấy, Ngài mỉm cười : 

— “Có thể họ làm như con nghĩ đấy, nhưng chỉ được một 
lúc mà thôi, sở đĩ họ làm được như vậy là chỉ do sợ hãi mà ra, 
vậy thì tiên bộ như thế sẽ chỉ còn tổn tại bao lâu mà cái thôi 
thúc tình cảm để lặp lại lỗi lầm không quá áp đảo. Kế đó họ 
sẽ dễ dàng quên đi, hoặc là họ cho rằng lần này biết đâu họ sẽ 
tránh được hậu quả. Không, không phải thế đâu; tiến bộ 
không đến được do sự hãi sợ Thiên Luật, mà như Thầy đã cố 
găng chứng minh cho con thấy, tiến bộ chỉ có được bằng cách 
cải tâm (change of heart, chuyển tâm, sửa lòng) mà thôi. Khi 
nào con người vẫn còn làm nô lệ cho các xúc cảm của mình, 
thì con người vẫn sẽ còn phạm bất cứ hành động điên rổ nào 
- vì lẽ y bị thúc đẩy bởi một cái gì đó còn mạnh hơn cả lý trí 
(reason) nữa. Hãy để ý xem: trong kiếp sống này có bao giờ 
con không phạm cùng một lỗi lầm đến hai lần không ? Mọi 
kinh nghiệm do bài học mang lại có được con ghi vào lòng 


203 


Đức 269 


(nhập tâm) và áp dụng trong cuộc sông hay không ? Thầy 
không nghĩ như thế. 

“Nêu con bị đè nặng bởi việc nhớ lại tất cả các biến cố 
(nhờ các biến cố đó con mới có được các tính chất giúp tạo ra 
con người ngày nay của con), nhiều hơn là những gì con nên 
giữ trong tâm thức con, chăng hạn như mọi chỉ tiết về giờ học 
ở trường, cùng mọi giai đoạn thơ ấu, trong đó con được dạy 
các phép xã giao thông thường trong đời sống, thì thật là điều 
không cẩn thiết chút nào. Không hay ho gì cho con khi phải 
luôn luôn sống trong một ngôi nhà chứa đổ phế thải (Iumber- 
house) như thế đâu. Nhưng thật ra, như con biết rõ, không có 
gì bị quên đi cả. Vô thức (unconscious mĩnd) của con người là 
cái nhà chứa đồ phế thải đó gồm các ký ức bị gạt ra (rejected 
memories), trong khi siêu thức (super-concious mind) của 
con người dường như là nơi giữ lại bản liệt kê (nventory) của 
mọi thứ trong nhà phế thải đó và giữ cái chìa khóa đưa tới 
việc sử dụng đúng mọi thứ nơi đó, dù là nhỏ nhặt và không 
còn được chú ý nữa (unregarded). Vì sau rốt, các hành động 
chỉ là các nguyên nhân, chính kếf quả (resulf) của các nguyên 
nhân này, tức thực tướng của con người, mới là đáng kể. 

“Lại nữa, theo như chính con đã cảm nhận được sau khi 
thấy lại kiếp sống ở thời Atlantis của con,nếu kẻ thường nhân 
(average man) có thể nhớ lại tất cả các lỗi lầm, các thảm kịch, 
các mất mát và tội lỗi thuộc quá khứ của mình, thì rất có thể 
anh ta sẽ tiêu phí hết kiếp sống hiện tại để nghiền ngẫm về 
các điểu đó và chẳng mãy chốc sẽ trở thành không còn khả 
năng (unfitted) để đối phó với các vấn để mà anh ta được 
sinh vào cõi đời trở lại để giải quyết. Cũng nên nhớ rằng, một 
người - đặc biệt hơn là người kém tiến hóa - thường nhiễm 
sắc thái của thời đại mà người đó sống, và các sự kiện có thực 
của quá khứ sẽ không giúp cho người đó được nhiều để đối 


204 


270 Vòng Luân Hồi 


phó với các sự kiện trong hiện tại. Thực ra, có những người 
có được khả năng biết được các kiếp trước của họ, mà không 
mất đi cái quân bình và đức phân biện cần thiết để hóa giải 
(counteract) cái hậu quả nguy hại mà tri thức rõ ràng này (tức 
việc nhớ lại tiền kiếp - ND) có thể có đối với trí não, nhưng 
họ đã phí hết trọn kiếp sống quí báu để nghiển ngẫm mãi các 
huy hoàng trong tiền kiếp, họ làm như vậy để tự bù lại các 
kém cỏi của kiếp hiện tại, thay vì tìm cách cải thiện chúng. 

“Trở lại kiếp sống của Carl. Kiếp sống đó theo đúng 
nghĩa hầu như là quá sức chịu đựng của hắn; kiếp sống đó có 
thể đè bẹp hắn, - có thể đưa hẳn đến chỗ điên cuồng - khi 
nhớ lại quá khứ, vì vào lúc đó không một ai có khả năng giải 
thích ý nghĩa của các chuyện đã qua này cho hắn hiểu. Tuy 
thế, quá khứ là đây - ở nơi hắn. Thế là đủ rồi. 

“Con đã từng ghi nhận sự kiện là các ấn tượng của quá 
khứ bắt đầu tác động vào con người (personality) của Carl 
với tần số sức mạnh ngày càng tăng. Điều đó do bởi sự kiện 
là Chân Ngã của con - Thượng Đế nội tại đích thực, Đâng 
toàn tri- đang ngày càng có thể tạo ấn tượng lên các phàm 
ngã (personalities) của mình bằng ký ức bất tử của chính 
Chân Ngã. Ký ức đó là cái mà cơn người gợi là lương tâm 
(conscience). Nhưng tiếng nói của lương tâm không thể nghe 
được qua sự xáo động (turmoil) của các giác quan, cho tới khi 
khí cụ của nó - tức xác thân - được thanh luyện và được kểm 
chế đầy đủ. Thế nên, có một số người không nghe được tiếng 
nói lương tâm, nơi một số người khác, đó là tiếng thúc giục 
(clarion call) mà phàm ngã không dám bất tuân. 

“Khi con người càng tiên hóa, mối liên hệ (rapport) giữa 
phàm ngã với Chân Ngã càng trở nên chặt chẽ hơn, và tất 
nhiên là các kinh nghiệm của quá khứ có thể được liên kết 
một cách rõ ràng hơn với các sự việc tương tự xảy ra trong 


Đức 271 


hiện tại; vì lẽ cảm giác tái hiện trở lại dựa vào các rung động 
tương đồng, để rổi nhờ đó ký ức được gợi trở lại. Thế nên, 
khi quá khứ và hiện tại trở nên được liên kết một cách rất 
chặt chẽ, hiển nhiên là các hành vi này giống như một nam 
châm, thu hút các nguyên nhân ra khỏi trạng thái tiểm tàng 
(latency) tạm gọi thế, để rồi một cách tự động đưa các món 
nợ của quá khứ đặc biệt đó ra giải quyết. đây là một lý do xác 
đáng khác giải thích tại sao con người không nên được phép 
gợi lại các tiển kiếp một cách tùy tiện. Việc đó quá nguy 
hiểm, vì nó có thể làm xuất hiện đột ngột (precipitate) nơi con 
người loại karma mà người đó chưa sẵn sàng để trả, đồng 
thời cũng không thể mong rằng họ sẽ cố gắng đối phó với 
karma đó một cách có hiệu quả. 

“Trong trường hợp của Carl, sự giao tiếp chặt chẽ giữa 
chân ngã với phàm ngã đưa đến việc không thể tránh khỏi là 
làm khơi dậy các mãnh lực mạnh mẽ của tà thuật vẫn chưa 
được chuyển hóa bên trong y, vì bất cứ nỗ lực mãnh liệt nào 
về một phía, đều luôn luôn khơi dậy một sự bù trừ ở phía 
ngược lại (compensating opposition) - đó là Luật Quân Bình 
(Law of Equilibrium). Tác động (acHon) sẽ gây ra phản tác 
động (reaction) ở mọi cõi giới. Trên cõi trần, con người sẽ chỉ 
dứt đau khổ do các hiệu ứng đội ngược này (repercussions) 
khi cái bí nhiệm làm cách nào để tạo quân bình cho các cặp 
đối hợp được hiểu rõ hơn. Sự xung đột này được biểu lộ nơi 
Carl qua việc xen kẽ giữa các lần bị ám nhập (obsessions) với 
các lần nỗ lực hướng tới thánh thiện và tiến bộ. Xuyên qua 
các luồng từ lực của kiếp trước của mình, hẳn gặp trở lại 
nhân vật mà hắn đã cùng làm việc chung nhau ở thời Atlantis 
- nhân vật này cũng đã phấn đấu trên Con Đường Phản Bốn 
Hoàn Nguyên (Path of Return), nhưng chưa hoàn toàn đạt 
được cùng giai đoạn như chính Carl. Tuy nhiên điều đáng 


205 


272 Vòng Luân Hồi 


nói là lần này, ngay khi Carl trục gọi tà lực lần nữa, nhờ được 
cảm ứng (inspired) bởi tiếng nói nội tâm, nên sau cùng hắn 
đã loại bỏ được chúng. Như vậy, tuy chiến thắng, nhưng do 
việc kêu gọi tà lực, hắn phải trả giá bằng biết bao đau khổ 
tâm trí và chịu mất đi một số lợi thế mà hắn đã đạt được.” 

Tôi hỏi : 

- “Những gì đã xảy ra trong tu viện ? Kết cục hắn ra 
sao?” 

- “Hắn sống một cuộc đời rất khắc khổ và vô cùng hối 
cãi, chiến đấu với các thực thể đã ám nhập vào hắn từ trước 
đến nay và chúng đã dĩ nhiên mạnh hơn qua việc hắn sa ngã 
vào ma thuật. Thật là một sự lãng phí cuộc đời không thích 
hợp chút nào, vì nêu hắn chỉ cần kiên nhẫn, không tìm cách 
hối thúc các diễn biến bằng cách chọn đường tắt xuyên qua 
các lối đi bị cấm, thì sau rốt hắn sẽ thu phục được tình 
thương và sự trung thành của người dân trong lãnh địa của 
hắn. Nhiều cơ hội đang chờ hắn trong tương lai cận kể. Qua 
các khả năng bẩm sinh về thao lược có được trong kiếp ở Ai 
Cập, sau rốt y có thể đánh bại được Heinrich von Friedfeld, 
được binh sĩ tuân phục, làm tăng thêm hạnh phúc và an ninh 
cho dân cư. 

“Thêm nữa, ít lâu sau khi hắn trốn chạy, dịch bệnh xảy 
ra, theo sau là nạn đói. Nhờ khả năng tiên kiến (foresight) và 
một số hiểu biết về việc chữa trị có được trong một kiếp sống 
mà con chưa có dịp nhìn thấy, Carl sẽ có thể tạo được lợi ích 
lớn cho dân trong lãnh địa của hắn. Có thể nói là hắn chỉ tạo 
ra chung quanh hắn một loạt các khó khăn mới cho kiếp sống 
sau của hắn và thu lượm được một khí cụ trí tuệ (mental 
equipment) chứa đầy các ý niệm sai lầm, các sợ hãi và các hối 
tiếc quá đáng. Trong những năm dài ở trong dòng tu khổ 
hạnh (Trappists), do đẳng cay nghiền ngẫm về tội lỗi của 


Đức 273 


mình, hắn đã tác động đến các thể tinh anh (subtle bodies) 
của hắn đến nỗi qua kiếp sau đó, hắn trở nên bị ám ảnh bởi ý 
thức tội lỗi bất thường rất đặc trưng của các giáo sĩ ngày nay, 
trong trường hợp của hắn càng nổi bật lên do sự sợ hãi quá 
đáng về tính dục, vì lẽ do việc ham muốn người khác phái 
mà hắn mới sa ngã. 

“Tất nhiên là phàm ngã của con thiếu quân bình và bị sự 
mâu thuẫn xâu xé. Do đó, con được đầu thai vào một nơi 
chốn và vào một thời điểm được tính toán là thuận tiện nhất 
để giải quyết hai điểm ấy, bằng cách mang lại cho con các 
kinh nghiệm có thể giúp con có được một nhân sinh quan 
(outlook) hợp lý hơn.” 





206 


Chương VỊ 


*x* 


Nước Ý 


Thây tôi nói tiếp: 

— “Con được sinh ra ở Florence vào thời Phục Hưng 
(Renaissance)(!). Ước vọng của con là tiếp xúc trở lại để nhờ 
thế làm mới lại nơi chính con các tính chất ưu việt nhất của cổ 
Hy Lạp sau khi sống qua các Thời Kỳ Đen Tối (Dark Ages), bị 
cuốn hút vào các mãnh lực do con tạo ra, để hài hòa với kỷ 
nguyên văn minh tiến bộ ấy. Do đó, con đầu thai vào một 
thời kỳ mà minh triết của Hy Lạp được tái phát hiện 
(rediscovered), còn con người thì tìm cách - tuy là không 
được thích đáng - điểu chỉnh tâm nhìn của họ cho hợp với 
các truyền thống và các lý tưởng đã bị quên đi một nửa (half- 
forgotten). 

“Như Thầy đã nói, bị lung lay vì bởi các ảnh hưởng mâu 
thuẫn được đưa đến do kinh nghiệm ở tu viện, tâm trí con trở 
nên ủ rủ, dễ thay đổi, không có định hướng rõ rệt và nhiều 
khi đưa tới cực đoan. Một nửa của con - tức là phần có liên 
quan tới kiếp ở Hy Lạp - thì đam mê, thiên về nhục cảm, tôn 
thờ vẻ mỹ lệ dưới mọi hình thức, khao khát chạy theo mọi cái 





! Thời Phục Hưng: Thời kỳ hổi sinh của nghệ thuật và văn chương vào 
các thế kỷ 14, 15 và 16 dựa vào các hình thức cổ điển ở Âu Châu-(ND). 


207 


Ý 275 


kỳ điệu không thuộc tôn giáo đang tràn ngập nước Ý thời đó. 
Vì các ký ức chưa tỉnh thức được khơi dậy trong con bằng 
mọi khám phá mới mẻ, và vì thế, lẽ tất nhiên là nghệ thuật, 
điêu khắc và triết thuyết của các triết gia sẽ tác động đến con 
một cách sâu xa, vì chúng là các biểu tượng - dù là các biểu 
tượng không được biết rõ - của cái hoàn thiện mà con đã 
đánh mất. Thế nên các hình thể mỹ lệ và các ngôn từ minh 
triết đã khơi dậy trong con cái ước vọng về một lý tưởng mơ 
hổ nào đó nhưng siêu việt (transcendental) mà con cảm thấy 
bất cứ những gì có liên quan tới quá khứ này đều là phản ảnh 
một phần của lý tưởng đó. 

Đây là một khía cạnh của bản chất con; nhưng điểu rất 
thường xảy ra với những ai đã từng là tu sĩ trong các kiếp 
trước, xuất hiện một khía cạnh khác, đó là trở nên cằn cỗi 
bởi dấu vết khô khan của cách dạy dỗ nơi tu viện, họ trở nên 
khiếp sợ các điều thế tục, xem cái mỹ lệ và ham muốn tính 
dục như là cái bẫy của kẻ xấu và luôn luôn bị ám ảnh bởi nỗi 
hãi hùng về lửa ở luyện ngục (purgatorial fires). 

Trong thế giới ngày nay có biết bao người như thế. Bị 
xâu xé bởi cái đam mê vào lúc này và bởi cái hối tiếc tiếp sau 
đó, họ chịu số phận trở thành nạn nhân của tâm tính của 
chính mình, họ đưa đau khổ và hoang mang vào cuộc sống 
của những người yêu thương họ bằng các phản ứng dữ dội 
và kỳ lạ đối với các quan hệ tính dục bình thường mà họ hãy 
còn ham muốn một cách nổng nhiệt. Cuồổng nhiệt và dữ dội, 
nhạy cảm và hướng về lý tưởng, họ không hiểu được tính 
chất bất hạnh của chính mình, họ cũng không nhận thức 
được rằng chỉ bằng cách cố gắng nhìn sự vật theo đúng thực 
tướng của chúng, bằng cách không lý tưởng hóa, cũng như 
không hạ thấp giá trị của chúng, bằng cách phân tích kỹ 
lưỡng cái nguyên động lực và kiểm soát được sự bốc đồng 


208 


276 Vòng Luân Hồi 


(impulse), thì họ có thể bao giờ cũng hy vọng giải quyết được 
các điểm thiếu hài hòa này vì chính chúng làm tiêu tan sự hài 
hòa trong con người của họ. 

Với những người như thế, có nhiều điều tùy thuộc vào 
loại ảnh hưởng nào có tầm quan trọng hàng đầu trong các 
kiếp sống của họ. Thí dụ, con là con ngoại hôn của một nhà 
quí tộc không quan trọng và một phụ nữ quê mùa - một sự 
sắp xếp được tính toán một cách tuyệt hảo để mang lại cho 
con một yêu tố đơn giản và vững vàng nào đó của một cô gái 
sùng đạo và dịu dàng rất yêu thương con, kết hợp với một cơ 
hội giáo dục đầy đủ và các điểu kiện thuận lợi (facilities) để 
phát triển tinh thần mà con nhận được từ sự dạy dỗ của 
người cha, một tình trạng rất thông thường thời đó. 

Con người luôn luôn có được cha mẹ mà y đáng có hoặc 
cần có. Đôi khi cha mẹ 0à con cái là kẻ thù từ kiếp trước, 
được thu hút lại cùng nhau để cùng chịu khép vào kỷ luật và 
nỗ lực để điểu chỉnh lại các bất hòa (differences, bất đồng) 
của họ và tình trạng thù địch cũ của họ qua việc giúp đỡ lẫn 
nhau. Dĩ nhiên một tình huống như thế hàm ý một mái nhà 
rất thiếu hạnh phúc, vì sự xích mích, cay đắng, ganh tị và 
chống đối (revolt) là các sự việc cùng xảy ra (concomitants) 
không thể tránh khỏi của nó. Nếu lý do đích thực đưa đến các 
xung đột như thế của các phàm ngã có thể được hiểu rõ, thì 
nhiều bất hạnh sẽ tránh được, vì tất cả mọi bên có liên quan 
sẽ hiểu được rằng khi nào tình cảm, tình thương và sự cảm 
thông chưa chuyển hóa được các yếu tố phá hoại (destructive 
elements) trong bản chất của chúng, thì họ phải chịu các hoàn 
cảnh ngang trái như thế hết kiếp này đến kiếp khác. Cuộc 
sống trong gia đình là lãnh vực thử thách chính của nhiều 
linh hồn và là lãnh vực khó khăn nhất; vì tất nhiên là có một 
mối liên hệ mật thiết giữa mọi yêu tố nói trên - nhất là các 


Ý 277 


yếu tố của các thể hổng trần và các yếu tố vốn dùng để tạo ra 
các phàm ngã - sự va chạm đó (friction) càng khó tránh hơn 
so với phần lớn các mối liên hệ khác, vì dù sao thứ nhất là các 
liên hệ sau này được tạo thành qua loại thu hút thuộc mặt 
này hay mặt khác. 

Dĩ nhiên trong trường hợp của con, Maddalena là một 
khoen nối vững chắc của tình thương từ tiển kiếp và ảnh 
hưởng của bà quan trọng nhất. Mãi đến cuối đời, bà vẫn là 
chỗ mà con hướng về lúc con gặp khó khăn, phiển não, thành 
công cũng như thất bại. Đối với con, bà quả thật chính là biểu 
tượng của sự bển lòng (stability) - điểu mà con cần nhất. Bà 
là hiện thân của chính thiên nhiên - cái an bình sâu xa của 
đất, bóng râm của cây, bài ca của nước, hơi thở (breath) của 
hoa. Bà có được cái an bình, lòng kiên định không thay đổi, 
cái thanh thản của một Demeter(!) — hay của Đức Mẹ (Mother 
of God). Bà hội đủ cả hai mặt: con người đam mê xác thịt (the 
pagan) và con người tin vào Thiên Chúa trong bản chất con. 
Bà không có các thành kiến về cuộc sống, cuộc sống đên với 
bà như thế nào thì bà hoàn toàn chấp nhận như thế đó. Tuy 
không khéo léo, cũng như không tỉnh tế, song bà có được 
minh triết thâm sâu, minh triết này chỉ được nảy sinh với tình 
thương bao la. Gia đình của con được êm ấm, vì cha con luôn 
luôn thương yêu mẹ con, biết tôn trọng bà và bàn bạc với bà 
về việc dưỡng dục (upbringing) và về tương lai của con. 

Vào lúc con ra đời, theo thông lệ, con được lẫy số tử vi 
(horoscope), và khi thấy rằng Cung Hôn Nhân (House of 
Marriage) của con gặp rất nhiều trắc trở, còn bản chất của con 
khó mà tạo được bất cứ cuộc sống gia đình nào và tất cả các 





1 Demeter, nữ thần Hy Lạp, coi về canh nông, giống như thần Ceres 
của La Mã. (ND) 


209 


278 Vòng Luân Hồi 

mối liên hệ với nữ giới gần như khó thể có được, phụ thân 
con mới quyết định rằng Giáo Hội sẽ mang lại cho con cơ hội 
thuận tiện nhất để bước vào cuộc sống. Thoạt tiên con cũng 
thích như thế, vì từ thuở âu thơ, con thấy e sợ cuộc đời, mặc 
dù con khao khát sự sống; nhưng sau một trắc nghiệm ngắn, 
thấy rõ là con không có được ơn kêu gọi (vocation, ơn thiên 
triệu), vì mặc dù vào thời đó Giáo Hội là một tổ chức thiên về 
chính trị hơn là thiên về tôn giáo, bất ngờ, không có lý do nào 
rõ rệt, con chống lại ý kiến đó, phụ thân con vốn có họ hàng 
xa với dòng Medicis nên cho con vào dòng Lorenzo. 

Phụ thân con là người kế tiếp in dấu hình ảnh của ông 
lên mảnh đất dễ uốn nắn của tuổi thanh niên của con. Con 
tôn sùng ông ấy. Con lóa mắt vì cái hào nhoáng, cái hào 
phóng, cái hiểu biết ở triểu đình ông ấy. Trong một thời gian 
ngắn, mọi ngẩn ngại đắn đo của nhà tu bị cuốn đi theo dòng 
nghệ thuật và mỹ lệ mà con bị đưa đẩy buông thả say mê 
theo đó; tuy nhiên con vẫn có nhiều giờ để tự vấn (self- 
questioning) và có các phản ứng dữ dội với cuộc sống phóng 
túng chung quanh con. Tuy nhiên, các điểu này không kéo 
đài được lâu trong trận cười, tình yêu, tiếng nhạc, buổi khiêu 
vũ, chúng làm con chao đảo giống như một chiếc lá vàng cỏn 
con bị cuốn hút trong đám bọt làm lóa mắt. 

Ở dinh thự của Lorenzo, con gặp gỡ và kết hôn với một 
cô gái trẻ đẹp. Với sự hoàn toàn thiếu phân biện rất điển hình 
của những người ở giai đoạn phát triển như con, con chọn 
một người hoàn toàn không thích hợp để cảm thông hoặc để 
trợ giúp cho con: tuy quyến rũ, nhưng lại hời hợt (frivolous), 
không được thông minh lắm, có khuynh hướng dễ bị kích 
thích và thiếu thăng bằng - nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên 
là cuộc hôn nhân của con ngay từ đầu phải chịu số phận là 
gặp thảm họa. 


210 


Ý 279 


Lúc đầu con có tình yêu nồng nhiệt, nhưng chỉ một vài 
tháng sau lễ cưới, con bắt đầu lặp lại kinh nghiệm, đó là có 
các phản ứng nguy hiểm mà những ai là tu sĩ trong kiếp 
trước thường có khuynh hướng mắc phải. 

Có một cái gì đó bên trong con bài bác cuộc sống phóng 
túng mà con là một phẩn trong đó, còn Beatrice thường xuất 
hiện dưới hình thức biểu tượng. Một lý tưởng mà chính con 
không thể phân biệt, đã ám ảnh con. Con không biết con 
muốn cái gì - con chỉ biết là không có gì làm cho con thỏa 
mãn được; do đó con nối kết một cách mơ hổ các cảm giác 
này với tội lỗi, con nghĩ rằng con có phần nào phạm tội và vì 
thế tự hành phạt lấy mình. Như thế, sự tranh chấp giữa hai 
yếu tố đối nghịch trong bản chất con, thay vì được giải quyết 
nhờ tình thương dành cho vợ, chỉ tăng lên thêm; vì lẽ khi 
hành xử hung bạo trong mọi việc, thì sự đam mê và khổ hạnh 
này được kết hợp lại, khiến cho con trút đổ bao nhiêu nỗi sợ 
của con lên Beatrice và sinh ra ghen tuông dữ dội. Đã không 
đem lại tình thương cho Beatrice, thậm chí con còn vắng mặt 
nhiều tuần lễ vào lúc mà con lại buông thả trong các cuộc ăn 
chơi vì hối hận về những gì mà con tưởng là tội lỗi của con, 
tuy thế con lại mong đợi nàng giữ được trung thành và vẫn 
dành cho con các cảm giác yêu thương và tôn trọng ban đầu 
của nàng. 

Tuy nhiên, nàng chán ngán và không còn một chút lo sợ 
đối với các cơn bốc đồng hầu như mất khôn của con, trong 
một lẫn con đi vắng, nàng đã gặp một thanh niên mà nàng 
yêu thương cuổng nhiệt. Không giống như con, chàng trai 
này hoàn toàn bình thường và được tính toán hoàn hảo hơn 
để làm cho nàng được hạnh phúc hơn là con, vì anh ta cũng 
có một mối liên kết chặt chẽ từ kiếp trước với nàng. Mức độ 
đạo đức lỏng lẻo của thời đó khiên cho việc nàng có nhân 


211 


280 Vòng Luân Hồi 


tình là hoàn toàn hợp lý; một mã hiệu (code) được sắp đặt 
giữa hai người, nên bất cứ lúc nào con đi vắng, thì chàng 
thanh niên đó sẽ đến thăm nàng. 

Nhưng do sự tình cờ, một mẩu tin (message) của hắn lại 
rơi vào tay con. Con nổi điên lên vì cơn ghen dữ dội. Mọi thói 
xấu tiểm phục trong bản chất con được khơi dậy. Các mãnh 
lực cũ xưa như hận thù, kiêu hãnh và độc ác bùng lên từ các 
tiền kiếp, một lần nữa lại lao vào con. Chính là qua các xúc 
cảm (emotions) của con người mà các mãnh lực phá hoại 
(powers of destruction) mới có thể kểm chế con người một 
cách dễ dàng nhất. Như vậy, do việc thiếu yếu tố có tính 
quyết định là sự quân bình, con trở thành con mổi dễ dàng 
cho hiện tượng ám nhập (obsession) và trong chốc lát thực sự 
bị làm cho trở thành điên cuồng (insane) đúng như điểu mà 
người ta vẫn hay gọi. 

Con không để lộ một dấu hiệu nào về việc con biết được 
chuyện ngoại tình của vợ con, mà với sự độc ác lạnh lùng, 
con bắt đầu bắt vợ con phải chịu một loại hành hạ tâm thần 
(mental torture) được tính toán kỹ để làm cho nàng cuống 
cuổng (unnerve). Con đùa bốn với nàng như mèo đùa bốn 
với con chim (1); con bảo trước rằng bận đi xa, rồi bất ngò trở 
về, ăn nằm với nàng trong khi con biết nàng đang mong đợi 
người tình của nàng. Lúc nào con cũng sắp đặt cách đối phó 
với tình địch, đồng thời lúc nào con cũng đau khổ như một 
người ở trong địa ngục. 

Con chờ đợi, con đặt bẫy cho cả hai. Để rồi, khi biết 
được họ đang gặp nhau, con vào phòng nàng bằng một cửa 
bí mật, kéo chàng ta ra khỏi giường của Beatrice, dúi dao gắm 





! Theo cách nói thông tục của người Việt : như mèo vờn chuột. (ND). 


Ý 28I 


vào tay chàng ta, ra lệnh cho anh ta chiến đấu để bảo vệ sự 
sống của anh ta. 

Ngay từ lúc đầu, cuộc chiên đã không tương xứng. 
Chàng trai còn non nớt, không thạo cách dùng vũ khí. Con 
đùa bỡn với tình địch, chế giễu chàng ta và người vợ ngoại 
tình của con tức là kẻ đang bất lực đứng chứng kiến số phận 
khắc nghiệt trớ trêu sắp đến gần (approaching doom) của anh 
nhân tình của cô. Sau rốt dưới sự thao túng của con, con đánh 
ngã chàng thanh niên - không giết, mà chỉ làm anh ta bị 
thương. Với thân hình đẫm máu, anh ta ngã dưới chân của 
Beatrice, còn nàng, thay vì ngất xỉu hay khóc lóc, lại bật lên 
tràng cười ngây dại. Cô đã mất trí. 

Trước tiếng cười khủng khiếp đó, con choàng tỉnh ra khỏi 
cơn điên loạn. Nỗi kinh hoàng chọt đến. Con ra lệnh cho đám 
gia nhân mang kẻ bị thương ra và bỏ bên ngoài tường thành, 
trong khi còn bàng hoàng do hối hận và kinh hoàng trước 
nhận thức về tai họa do chính hành động của con đã đem lại 
cho Beatrice, kẻ mà cho đến giờ con vẫn còn thương yêu; 
không biết nên làm gì hay nghĩ gì, con chạy về nhà mẹ con để 
hỏi ý kiên của bà. 

Từ ít lâu nay, bà lâm bệnh nặng, sắp sửa ra đi, tuy nhiên, 
do không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài chính thảm 
họa của mình, con không từ nan cả bà. Chỉ sau đó, con mới 
nhận ra rằng sự hấp tấp ích kỷ của con có lẽ làm cho bà mau 
chết. 

Nhưng lời nói của bà vẫn luôn luôn theo con. Được soi 
sáng bởi lòng bác ái và có lẽ bởi sự tiếp cận với cái chết - điều 
này rất thường làm cho tâm trí sáng súôt - bà đã chỉ ra cho 
con phần tỉnh hoa của mọi minh triết đơn giản mà cuộc sống 
đã dạy cho bà. Thậm chí bà không cho con ở lại với bà, mà 
còn bắt buộc con trở về để săn sóc cho Beatrice. Một cách 


212 


282 Vòng Luân Hồi 


nghiêm khắc, bà chỉ cho con thấy đâu là nhiệm vụ của con. 
Phải tìm ra tình địch của con, mang về, chăm sóc và chữa trị. 
Bà tin tưởng rằng đây chính là cơ hội duy nhất của con để 
cứu chuộc lại tội lỗi của con. Không một lời biện hộ nào, cũng 
như không một phản kháng nào của con làm cho bà thay đổi 
quyết định này. 

Lúc đầu con từ chối và la lên : “Nó là kẻ thù của con. Con 
ghét nó. Tại sao con phải lo lắng cho một người đáng phải bị 
như vậy, kẻ đã đánh cắp đanh dự của con, làm tan nát đời 
con. Chính do hắn, chớ không phải con, mà Beatrice mới 
điên...” 

Nhưng rổi từ từ, lời nói của bà kích động mạnh vào trí óc 
dễ uốn nắn (plastic mind) của con, một lần nữa khơi dậy nơi 
con khía cạnh kia của bản chất con mà sự đam mê và thù hận 
đã che khuất. Trước khi con ra về, mẹ con đã thành công khi 
làm cho con hiểu rằng đáng lẽ con cũng đáng trách nhiều 
như hai người kia trong bi kịch này; và mặc cho con có vẻ 
miễn cưỡng, bà bắt con phải trang nghiêm thể rằng từ đây về 
sau con sẽ không bao giờ bỏ rơi cả hai người mà mạng sống 
của họ đã bị tàn tạ vì con, do đó, con phải xem như chính con 
có trách nhiệm đối với họ. 

Con không gặp lại mẫu thân con nữa, nhưng tỉnh thần 
của bà vẫn ở cạnh con trong những tuần lễ đen tối đầu tiên 
này, trong lúc chàng tình địch vật lộn với sự sống từng ngày, 
còn Beatrice vừa than khóc vừa lê bước như một bóng ma từ 
phòng này đến phòng khác. Ý nghĩa đầu tiên của con là cung 
cấp cho Beatrice những người trông nom và nhiều tôi tớ cùng 
mọi thứ cao lương mỹ vị (luxury), gửi chàng thanh niên đến 
một trang trại nào đó, trả tiển trợ cấp hằng năm (annuity) cho 
anh ta, còn chính con thì lẩn tránh, hoặc là bằng cách ẩn mình 
trong một tu viện để hành xác vì tội lỗi của mình - vì vào lúc 


213 


Ý 283 


này con bị giày vò vì sự ăn năn mãnh liệt - hoặc bằng cách đi 
ra nước ngoài, nơi mà không có gì nhắc cho con nhớ lại cái bi 
kịch. Nhưng chợt nhớ lại lời khuyên của mẹ, con đã mau 
chóng bác bỏ các dự tính này. 

Đối diện với các vấn để này và nhiều khó khăn khác, mà 
hành động tắc trách của con đã gây ra cho con, con bị thôi 
thúc phải lỉa bỏ thói quen than thân trách phận trước kia và 
nắm vận mệnh con chắc chắn trong tay. Lúc bấy giò không 
một ai giúp con bằng lời khuyên bảo khôn ngoan nào cả. Lời 
khuyên đủ loại của bạn bè, những người trẻ tuổi nông nổi và 
nhẹ dạ đều vô ích đối với con. Con hoàn toàn đứng một 
mình. Và trong những tháng ngày này, thêm một lần nữa- 
chỉ dưới hình thức khác- con đối diện với các chỗ tối tăm của 
chính bản chất con mà không có được một cái gì để dẫn dắt 
con ngoại trừ ánh sáng leo lét của chính linh hổn con. 

Một cách từ từ, trong những thời khắc dài tự vấn và 
nghiển ngẫm với nỗi dẳằn vặt, cái hạt giống minh triết của 
mẫu thân con bắt đầu bén rễ trong tâm trí con, được nuôi 
dưỡng bởi các dòng đen tối ẩn giấu của các kinh nghiệm 
đắng cay và các bài học chua chát vốn là cái đi sản của con từ 
thời quá khứ xa xăm. 

Mẫu thân con có nói: “chẳng hiểu sao mẹ thấy sự hối cải 
đó không bao giờ hoàn toàn đủ con à. Chúng ta có nên cố 
găng hàn gắn lại vết thương mà chúng ta đã gây ra không? 
Chúng ta có nên tìm cách vá lại những gì chúng ta đã làm gấy 
vỡ không?“ Những lời đó đánh mạnh vào tâm can con, 
dường như làm ngân lên một nốt quen thuộc. Con không thể 
quên được các lời đó, cũng như không thể trốn khỏi hàm ý 
của chúng. Thật không phải là một chuyện dễ làm khi vi 
phạm một lời thể như là con đã hứa với mẹ con. Con hãy còn 
căm giận Neroccio —- con vẫn còn rùng mình trước các lời nói 


214 


284 Vòng Luân Hồi 


và cử chỉ man dại của Beatrice; nhưng bây giờ cán cân 
nghiêng về phía hối hận và xâu hổ. Con biết con đã phạm tội, 
thực sự không có cách nào thoát được. Tuyệt vọng vì không 
nhìn thấy một tia sáng nào phía trước, con đi đên quyết định 
rằng việc chăm sóc vợ con về sau này phải đo đích thân con 
lo liệu. Có thể nào Beatrice khốn khổ đáng thương kia lại bị 
bỏ mặc cho những người xa lạ? Còn anh chàng Neroccio này 
thì làm sao đây? Hắn là một thư sinh không nơi cư trú 
(wandering student), dường như không có bạn bè, cũng 
không có bà con họ hàng. Điểu chắc chắn là không bao giờ 
hắn có thể tiếp tục cuộc sống trở lại bình thường được, mặc 
dầu sức khỏe hắn đang dân dân hổi phục, hắn đã bị thương 
quá nặng đến nỗi y Sĩ nói rằng hắn không thể sống lâu hơn 
một năm hay tối đa là thế. Đối với hắn, kẻ mà do bàn tay của 
con, con đã lẫy đi tất cả mọi thứ, giờ đây con phải dành mọi 
thứ cho hắn theo khả năng của con cho đến hết đời hẳn. 

Vẫn còn những cuộc đấu tranh, những cơn bốc đồng giận 
dữ và sự phản kháng man dại, nhưng từ từ con lấy lại được 
sự thanh thản ít nhiều - tuy với cái giá của một ít tính chất 
nhạy cảm của con. Con tạo ra chung quanh nỗi đau của con, 
nỗi sợ âm thẩm của con và cái cảm giác phạm tội cố hữu của 
con một lớp vỏ che chở mà nếu không có nó, con thực sự khó 
có thể chống chọi được qua những năm tháng đen tối này; 
bởi vì dường như chính cuộc sống đã quyết định thử thách 
con để xem xem các quyết tâm (resolves) mà con đã đưa ra 
được bển bĩ và sâu xa đến đâu. Chẳng bao lâu con nhận ra 
rằng Beatrice mang thai mà con không thể biết là với con hay 
là với Neroccio. Thoạt tiên, cơn sốc (shock) mạnh đến nỗi con 
cảm thấy không thể giữ nhân tình của Beatrice ở gần con như 
con đã sắp đặt. Con đã luôn luôn mong ước có được một đứa 
con hơn tất cả mọi chuyện, thế mà giờ đây chuyện xảy ra như 


Ý 285 


thế này quả là một hành động trớ trêu mà Số Mệnh có thể 
nghĩ ra cho con. 

Con đã được cứu thoát, có lẽ nhiều hơn là con tưởng, bởi 
dần dần con hiểu ra rằng tình huống này không phải là 
không có một vài yếu tố hài hước; quả đúng là tiếng cười của 
con đượm vẻ chua chát, nhưng dù sao đi nữa đó lại là một 
dấu hiệu về sự tiến bộ của con rõ rệt hơn là con có thể biết; vì 
người nào có thể cười nhạo chính mình, điểu đó hàm ý là 
người ãy đã bắt đầu có được ý thức về sự cân xứng (sense of 
proportion). 

Con không nói cho Neroccio biết điểu gì - vì e sợ rằng 
hắn có thể không nhìn tình huống giống như con, và do đó bị 
đè bẹp và trở nên suy sụp do cái gánh nặng của tình trạng 
phức tạp mới. Thái độ của hắn đối với con tạo ra một vấn để 
mà con cần phải dùng mọi sự tế nhị, kiên nhẫn và thận trọng 
mới giải quyết được. 

Thầy không cần nói nhiều về các khó khăn của cảnh gia 
đình đó trong giai đoạn này. Con có thể tự tưởng tượng ra. 
Đôi khi con cảm thấy không thể tiếp tục được con đường đầy 
sỏi đá (stony road) mà con đã chọn, nhưng con vẫn cương 
quyết giữ vững, do biết rằng con không còn sự chọn lựa nào 
nữa. Thế là lần đầu tiên con hợp tác với Đại Luật, cho dù vẫn 
còn chống lại nó. 

Khi đứa trẻ ra đời, con cho mang đứa trẻ vào phòng 
ngoài (ante-room) gần sát với phòng mà Neroccio đang ngổi 
giữa các tủ sách của con, hắn vẫn còn hờn mát, nghỉ ky, tuy 
nhiên đã bắt đầu nguôi ngoai dưới sự ân cần và chăm sóc mà 
con đã bắt chính con cung phụng cho hắn, một kẻ vốn là cừu 
địch (rival) của con trong kiếp này, và thực ra, cũng là kẻ thù 
(enemy) của con trong nhiều kiếp khác.” 


see 


215 


286 Vòng Luân Hồi 


Tôi thấy màn cảnh đó thật rõ ràng. Một lần nữa tôi thấy 
chính tôi tự đồng hóa với một nhân vật xa lạ (alien 
personality) tuy vẫn phần nào có liên kết chặt chẽ với tôi. 

Hoàng hôn xuống dân trong căn phòng đài. Qua các 
khung cửa sổ mở rộng, chàng thanh niên nằm dài trên trường 
kỹ, hai cây bách (cypress trees) vươn những cánh tay đen 
nhọn vào bầu trời sáng, nơi có vâng trăng treo giống như một 
quả bóng vàng nhạt vắt qua các ngọn đổi xa. 

Tôi đang lưỡng lự, tự hỏi làm sao đi vào vân để theo 
cách hay nhất, thì đứa bé quyết định vân để ngay: nó cất lên 
một tiếng khóc yêu ớt. 

Neroccio giật mình, hỏi: 

— “Cái gì thế ?“ 

- “Một món quà mà Chúa dành cho cả hai chúng ta đây, 
Neroccio.” Tôi nói một cách châm biếm, và băng qua căn 
phòng, đứng tựa vào cửa sổ, mỉm cười nhìn vào hắn. “Mới 
đây cuộc sống đặt tôi vào những tình huông lạ thường đến 
nỗi, theo sự tin tưởng của tôi, tôi bắt đầu thấy rằng nó thật lý 
thú (diverting).” 

- “Tôi không nghĩ như thế,“ chàng thanh niên lầm bẩm. 

- “Tôi biết, điều đó quá khó hiểu đối với anh. Ở tuổi anh 
tôi cũng không biết làm thế nào cho phải, tuy nhiên khi 
chúng ta trở nên già dặn hơn... Nhưng tôi ra ngoài để rồi.” 
Tôi chạm nhẹ vào vai hắn. “Chúng ta thù ghét lẫn nhau - và 
mỗi bên đều có lý cả - đôi khi tôi hy vọng rằng cái tệ hại nhất 
của sự thù ghét đó cần được xoa dịu; nhưng hãy tin tôi đi, 
anh không bao giờ ghét tôi như tôi đã ghét chính tôi. Tuy 
nhiên mới đây thôi chuyện đó cũng bớt đi rồi. Tôi nghĩ hận 
thù không bao giờ tạo được điểu gì tốt lành cho ai hết. Số 
phận đã đưa chúng ta cùng nhau đến con đường kỳ lạ này, 
giờ đây Beatrice đã chọn cách ràng buộc chúng ta bằng một 


216 


Ỷ 287 
mối dây nữa.” Lúc đó, tôi trở nên nghiêm trang, nói tiếp “Và 
vì lẽ chúng ta được nối kết một cách bến chặt như thế, chúng 
ta hãy tìm cách xem xét các sự việc theo quan điểm của nhau 
- để nhận ra một ảo tưởng bù đắp lại trong đó - như vậy biết 
đâu chúng ta có thể thấy chuyện đó trở nên dễ chịu hơn.” 

Tôi gọi bà vú. Bà này bước vào, bế đứa hài nhi trong tay. 
Đến bên cạnh Neroccio, bà đưa đứa bé và kéo tấm tả che ra. 

Neroccio cúi xuống đứa bé, rổi chăm chú nhìn vào 
gương mặt tôi, để lộ ra các dấu vết của một nụ cười châm 
biếm. 

- “Cái gì thế... cái gì thế...?“ Hắn nói lắp bắp và chỉ vào 
đứa bé với một bàn tay run run 

— “Nó mới được Beatrice sinh ra ngày hôm qua.” 

- “Nhưng...” Neroccio trố mắt nhìn tôi, dường như 
không nói được. 

Tôi lắc đầu: 

— “Tôi không rõ đứa bé này là con anh hay con tôi nữa.” 

Chàng thanh niên lấy tay ôm chặt đầu, trố mắt nhìn đứa 
bé với một vẻ mặt kinh hoàng. 

- “Tôi không thể có lý do nào để vui mừng trong chuyện 
này cả”, sau một lúc hắn thì thầm như thế. 

Tôi trả lời: 

- “Thế đấy, trong mấy tháng qua tôi tìm ra rằng phương 
cách duy nhất để giữ được tỉnh táo trong cuộc sống là tìm ra 
được lý do để vui thích trong mọi việc. Tuy nhiên tôi nghĩ 
anh phải thừa nhận rằng tình huống này có phần nào thú vị 
đấy.” Khi thấy nét mặt hắn không thay đổi, tôi trở nên 
nghiêm nghị. “Đừng nên bi quan như thế. Một chuyện tốt 
lành đã đến do việc này: Beatrice tỏ ra vô cùng sung sướng. 
Tí nữa anh sẽ gặp nàng. Tôi rất khó lây đứa bé ra khỏi tay 
nàng. Có một tia sáng mới và lành mạnh hơn trong ánh mắt 


217 


288 Vòng Luân Hồi 
nàng, vẻ sợ hãi không còn nữa. Tôi tin là việc này có thể cứu 
được nàng.“ 

Neroccio giật nẩy mình, hai tay buông xuống; một cách 
chậm chạp hắn nhìn quanh thư viện, đôi mắt lộ vẻ lo âu. 

- “Thế thì tôi sẽ phải ra đi”, hắn chậm chạp nói. 

- “Không cần đâu, vì tôi nghĩ rằng Beatrice sẽ không bao 
giờ nhớ rõ chuyện đã qua. Chúng ta đã có lý khi để anh ở 
riêng; thậm chí cô ta không bao giờ nhắc đến anh và tưởng 
rằng tôi là cha của nàng. Dĩ nhiên nếu nàng trở nên lành 
mạnh...” Tôi nhún vai. “Nhưng tôi nghĩ và hy vọng rằng tất 
cả các biên cố bất hạnh này đã bị xóa khỏi trí nhớ nàng và 
vẫn sẽ như thế và cuối cùng nàng sẽ tìm lại cuộc sống mới và 
hạnh phúc mới nơi đứa con” 

— “Có thể được như vậy sao?“ Neroccio sửng sốt. 

— “Tại sao không; vâng, mọi việc đều kết thúc bằng quên 
lãng, ngay cả những việc chúng ta đã làm hư nửa cuộc đời 
chúng ta.” 

Tôi nhìn xuống gương mặt nhăn lại của đứa bé và kế đó 
nhìn vào gương mặt tư lự của Neroccio. Sau một lúc tôi nói: 

- “Thực ra tôi bắt đầu tự hỏi, trên cõi đời này có đáng 
cho chúng ta tranh cãi về chuyện đó hay không.” 


eee 


Tôi dẫn chứng các lời lẽ sau rốt này, chúng đến với tôi 
một cách rõ ràng. Tôi nhận xét: 

- “Một kết luận hơi bi quan và tiêu cực đối với cuộc 
đời.” Thầy tôi trả lời: 

- “Chắc chắn là thế, nhưng ít nhất điều đó cũng cho thấy 
có một sự đánh giá về các giá trị tương đối một cách đúng 
đắn hơn là trước kia. Chẳng phải ta đã nói rằng vấn để khó 


Ý 289 


nhất mà con người phải học là đạt cho được đức tính phân 
biện (discrimination) đó sao? Trong kiếp sống đó con không 
thể tìm ra được các sự vật nào có giá trị đích thực - tức là 
những thứ (things) cần phải có được bằng mọi giá và những 
thứ cần phải loại bỏ nếu muốn đạt được chân hạnh phúc. 
Thái độ thờ ơ (cynicism) thường là kết quả của hiện tượng vỡ 
mộng (đisillusionment) và do đó chỉ là một nơi tạm dừng 
(halting place) của người đang tiến tới trên con đường trèo 
lên núi chân lý (mountain of truth). Đến một lúc nào đó 
người ấy phải bị vỡ mộng cũng vì sự thờ ơ, vì một thái độ 
tâm trí như thế chỉ thuần là có tính cách phá hoại. Trong kiếp 
tới đây, con áp dụng được tri thức đã đạt được qua các kinh 
nghiệm của kiếp này - nhưng không phải ngay tức khắc, vì 
con không có cách nào hủy diệt được các tàn dư (remnants) 
của các tà lực xưa đã có lần hoàn toàn ám nhập vào con. 

Kiếp sống đó là kiếp đi trước kiêp này. Nó gần với con; 
các khoen nối của con với kiếp đó rất mạnh mẽ. Mặc dầu 
tương đối bình thản (uneventful, không có biến cỡ), kiếp đó 
lại đánh dẫu một thời kỳ cực kỳ quan trọng trong bước tiến 
hóa của con, vì trong kiếp đó con bắt đầu phục hồi trở lại 
(recover) kiến thức huyển linh mà có lần con đã sở đắc, nhờ 
thế mở đường cho các phát triển ngày nay của con. Lúc còn 
trẻ, con còn nhớ được một ít điều của kiếp đó - hãy nghĩ lại 
và duyệt qua các ký ức này để tiếp xúc trở lại với kiếp ấy.” 





218 


Chương VII 


xx* 


Anh 


Các ký ức mà thầy tôi để cập đến là một chuỗi các giấc 
mơ đáng ghi nhớ mà tôi đã có được thuở bé, lúc đó tôi luôn 
luôn thấy mình là một nam nhân, mặc trang phục của thế kỷ 
mười tám. Toàn bộ chuỗi các giai đoạn đã đến với tôi như 
thế; nhưng điều làm tôi quan tâm nhất về các giai đoạn đó, 
đó là không phải các kinh nghiệm, cũng không phải các tình 
cảm có thể phát ra từ tiểm thức (unconscious mind) của một 
đứa trẻ, vì về cơ bản chúng là các kinh nghiệm và tình cảm 
của một con người già giặn (mature man). Tuy nhiên chúng 
cũng tác động đến những lúc tôi tỉnh thức, vì tôi quen sống 
một cuộc sống hoàn toàn kín đáo của riêng tôi trong những 
ngày đó, luôn luôn tưởng tượng chính tôi là nam nhân này, 
tạo ra chung quanh tôi một thế giới tưởng tượng trong lịch 
SỬ. 

Còn nữa, thỉnh thoảng tôi có các giấc mơ như thế, và có 
một lần một người có khả năng tâm thông (psychic) thấy tôi 
thay đổi trước con mắt ông ta trong khi chúng tôi đang nói về 
một người của thời đó và bảo cho tôi biết rằng có một sự 
giống nhau giữa gương mặt người ấy với gương mặt tôi. 
Trong khi tôi đang viết quyển sách này, thì một người có tâm 
thông khác lại thấy một người đàn ông ăn mặc trang phục 
vào khoảng thời đó đang nghiêng mình qua lưng ghế ngổi 


219 


Anh 291 


của tôi, và người có tâm thông này cho rằng người kia là bạn 
trong một kiếp trước của tôi. 

Vì lẽ đó, tôi không chút ngạc nhiên khi Thầy tôi xác 
nhận sự kiện rằng tôi đã từng sống ở nước Anh vào thời đó. 
Tôi hỏi Ngài vì sao dường như tôi vẫn còn liên kết rất chặt 
chẽ với con người thuộc thế kỷ mười tám này và điều đó có 
nên hay không. Ngài giải thích rằng việc đó có một phần vì 
kiếp sống mới nhất này tương đối gần, còn tôi hiện giờ đang 
tham dự vào việc thanh toán một số nợ nẩn đã mắc vào lúc 
đó và đang cố gắng mở mang các tính chất mà tôi vẫn còn 
thiếu một cách rõ rệt; một phần cũng vì lớp vỏ phàm ngã cũ 
(old personality shell) - mà người đã chết sống trong đó qua 
các thời kỳ ngắn hoặc dài ở cõi kế liền kể với cõi trần - chưa 
hoàn toàn tan rã. Đồng thời Thầy tôi cũng nêu ra một số chi 
tiết liên quan đến “các lớp vỏ ở cõi cảm dục” (“astral shells”) 
thuộc loại đó như chúng thường được gọi, Ngài dạy rằng, các 
lớp vỏ đó có thể vẫn còn trong thời gian dài trên các cõi thấp, 
đặc biệt là nêu chủ cũ (ex-owners) của chúng là những người 
duy vật (materialists) và hướng sự quan tâm mạnh mẽ 
(strongly orientated) vào cõi trần. Đôi khi các lớp vỏ đó cũng 
có thể được sử dụng và ở một mức độ nào đó, được làm linh 
hoạt lại (re-animated) bởi những người có đủ kiên thức 
huyển linh để làm như vậy. 

Điều không may là không phải chỉ có chủ thực sự, tức là 
người có thể sử dụng chúng sau khi chúng hoàn toàn bị thải 
bỏ và đang ở trong tiến trình tan rã, vì chúng có thể được làm 
cho linh hoạt bởi những vong linh vô định (wandering 
spirits, vong linh đi lang thang) đó là các vong lĩnh còn dính 
líu đến cõi trần (earth-bound, lụy trần), hay là, còn tệ hơn 
nữa, bởi các thực thể hiểm ác và xấu xa (malicious and evil 
entities). Các thực thể này có thể kết thúc bằng cách ám nhập 


220 


292 Vòng Luân Hồi 


(obsessing) vào đồng tử (medium) hay ngay cả người dự buổi 
cầu đồng (sitter) nào kêu gọi chúng. Đây là lý do giải thích tại 
sao có một số lầm lẫn mà nhiều người có nhãn thông 
(clairvoyants) và các đổng cốt (spiritualistic mediums) hay 
mắc phải, vì lẽ họ không được chỉ dạy thích đáng để phân 
biệt thực thể sử dụng lớp vỏ đó với chủ thật của cái vỏ. 

Thầy tôi cũng cảnh báo tôi về các nguy cơ dối gạt khác 
chắc chắn phải gặp bởi những kẻ dẫn thân vào những gì thật 
sự là thế giới huyền tưởng; nhưng đây không phải là chỗ để 
bàn rộng về chúng. 

Các giấc mơ mà tôi đã gặp này và ý thức tiếp xúc với 
thời đại trước làm cho nó dễ đàng hơn, nhờ đó ít ra tôi cũng 
ghép lại được một số các biên cố chính trong câu chuyện của 
nhân vật nam mà tôi gọi là Charles từ nét phác thảo do Thầy 
tôi đưa ra cho tôi. 

Bề ngoài nó không hiện ra như một biên cố đáng đặc 
biệt chú ý hoặc như một bi kịch, ngoại trừ trong chừng mức 
mà các biến cố trong các kiếp sống với các nguồn gốc của một 
người, qua chính cái lạ lùng của các kiếp đó và bối cảnh khác 
nhau, dường như thường được phú cho một sắc thái và một 
huyễn cảm thường không có trong kiếp sống đương thời của 
một người. Đúng ra trong kiếp đó có nhiều điều giống với 
người bình thường ở bất cứ nơi đâu, đẩy các vui sướng, khổ 
đau, thất bại và mất mát thông thường đối với thế nhân. 

Tôi lại phạm cùng các lỗi lầm như những kiếp trước, 
nhưng thái độ của tôi đối với các lỗi lầm đó, vì nhuốm màu 
của các kinh nghiệm cũ mà phẩn lớn tôi đã học cách đổi 
thành điểu lợi (turn to account), đã được thay đổi. 

Bắt đầu kiếp đó, tôi có một cuộc hôn nhân vội vàng. Một 
lần nữa bị lôi cuốn vì các lý tưởng lãng mạn (romantic ideals) 
và sự trộn lẫn của tính kiêu hãnh với đam mê mà tôi hiểu 


Anh 293 


nhầm là tình yêu. Cô gái xinh xắn, gợi cảm Elizabeth có một 
gia cảnh đáng thương. Chúng tôi trốn gia đình và kết hôn với 
nhau ở Gretna, mặc cho cha nàng nguyển rủa. Vốn là một 
người cuồng tín, tâm trí không bình thường (unbalanced), 
ông không bao giờ tha thứ con gái về việc kết hôn với một 
người mà ông coi là một kẻ phóng đãng vô thần (a godless 
libertine), đáng bị đọa vào hỏa ngục đời đời. 

Thật ra, lúc đó tôi không thuộc hạng người như vậy. 
Hiển nhiên là nhờ tính hào phóng trong một kiếp trước và 
học được cách quản thủ tài sản một cách khôn ngoan, tôi 
hưởng được một lợi tức đáng kể để có được một nếp sống 
phù hợp với các tiêu chuẩn hơi hoang phí và khá phóng túng 
(dissolute) cần có của lớp thanh niên có địa vị xã hội như tôi, 
vì lẽ tôi không có gì đặc biệt nếu tính theo một cách chặt chế 
các qui ước vào thời tôi. Thật ra không có gì lôi tôi ra khỏi cái 
thông lệ vô công rỗi nghề mà các bánh xe cuộc sống của tôi 
được đặt trong đó, trừ một số các va chạm bất ngờ của Số 
Mệnh. 

Charles phải trở thành loại đất sét mà Chân Ngã tôi sau 
rốt phải tỉnh lọc đủ để tạo ra một cái lọ (vessel) để cho ánh 
sáng nội tâm có thể bắt đầu thẩm thấu qua đó. Tiến trình này 
chỉ có thể xảy ra bằng đau khổ. 

Bất hạnh (blow) thứ nhất là cái chết của đứa con trai mà 
tôi rất mực yêu mến, bất hạnh thứ hai là việc thiêu trung 
thành (nfidelity) của vợ tôi. Tôi sẽ viết lại các việc này tỉ mỉ 
hơn, vì mỗi chuyện đóng một vai trò rất quan trọng trong 
tiên trình giáo dục tâm linh mà với mục đích đó tôi được sinh 
ra. Trong khi ở những kiếp sống trước, các bất hạnh phần lớn 
xảy ra rải rác, nhưng ít hiệu quả, trừ việc khiến cho tôi càng 
trở nên phản kháng và cay đắng hơn, hoặc là đưa tôi trốn 


221 


294 Vòng Luân Hồi 
chạy đến nơi nào đó, thì giờ đây mỗi biến cố đều có một ảnh 
hưởng tối quan trọng trong sự phát triển của tôi. 

Tôi đang cưỡi ngựa đi xuống một con đường làng. Trời 
đang vào xuân. Tôi ngẩng đầu cao lên và hít thở một hơi dài 
luổng không khí trong lành. Ngang qua bầu trời xanh nhạt 
của tháng ba, những đám mây trắng lặng lờ trôi sau các cành 
cây sổi. Các thân cây phủ đầy địa y được kẻ ô vuông bằng 
ánh sáng dịu, những cây hạt dẻ phủ đầy sương mù, nhuộm 
màu tím với các búp hoa đang nở. Thung lũng con và khu 
rừng nhỏ nở rộ những hoa anh thảo và bạch đầu ông, đồng 
thời rộn ràng tiếng hót của sơn ca và chim sẻ ức đỏ, của sáo 
đen và sáo ức đỏ. Con đường, một con đường khá gổ ghề lối 
lõm, đầy đất đen một nửa bị ngập bởi các cơn mưa mới đây, 
chạy quanh co xuống xuyên qua các khu rừng, để rồi chạy 
lên gánh lấy bầu trời mở rộng. 

Bốn con đường gặp nhau trên đỉnh đổi, hai đường đi 
trệch qua thêm mấy khu rừng, đường thứ tư giống như một 
đải băng chạy giữa các cánh đồng mở rộng về ` hướng Kentish 
Weald. Tôi yêu miển quê này, mỗi gốc cây, mỗi hàng giậu 
như trở thành một người bạn thân thiết. Khi từ thị trấn trở về 
nhà, tôi luôn luôn có thói quen dừng lại một ít lâu trên đỉnh 
đổi này, hít thở khí trời, tận hưởng cái thú của người làm chủ. 
Nhưng giờ đây tôi thấy mình dửng dưng với tất cả. Nhìn lại 
mấy cánh đồng và khu rừng cây hầu như với nỗi chán ngán, 
cho tay vào túi tôi nắm chặt rổi buông ra bức thư của 
Elizabeth từ Luân Đôn được gởi đến tôi. 

Giờ đây tôi điên tiết lên khi nghĩ rằng Elizabeth sẽ làm 
hỏng niềm vui của tôi ngay cả trong thiên nhiên nữa. Nàng 
hoặc bất luận người nào có quyển gì để tác động đến tôi như 
thế, để lấy đi mọi sắc thái ra khỏi cuộc đời tôi? 


222 


Anh 295 


Tôi giận dữ kéo mạnh dây cương, con ngựa tự rẽ sang 
trái. Tôi ngổi thẳng lưng, không chú ý đến gì cả. Trí tôi vẫn 
còn hơi đờ đẫn (numb). Tôi không thể hoàn toàn tin nỗi sự 
thật là nàng đã hoàn toàn rời bỏ tôi, chạy trốn với một người 
xa lạ nào đó mà tôi chưa hề biết tên. Nàng, một cô gái ngoan 
ngoãn, khả ái mà tôi đã cứu vớt ra khỏi cuộc đời đau thương, 
một cuộc đời đầy tàn bạo và thất thế, người mà tôi đã dành 
cho chẳng những một cái tên danh giá và mọi lợi lộc vật chất, 
mà còn cả tình thương của tôi nữa. Tôi yêu thương Elizabeth, 
tôi nổng nhiệt bảo thầm như thế. Tôi đã lặp lại điểu đó mãi từ 
khi tôi rời London, cho đến lúc này tôi vẫn còn tin rằng tôi đã 
yêu nàng như một ít phụ nữ trên thế giới đã từng được yêu 
và tất nhiên là tôi bị tổn thương ngoài sự tưởng tượng. Làm 
sao mà Elizabeth nỡ xem món quà hiếm có này như là hư 
không và cố tình làm cho tôi xấu hổ dưới con mắt chế giễu 
của người đời? 

Đau đớn về ý nghĩ thiên hạ phải bật cười lên trước 
chuyện bị cắm sừng (cuckoldry) của tôi. Bây giờ tôi biết được 
sự thật, nhiều bạn bè của tôi có kể cho tôi nghe về những 
chuyện linh tinh (gossip) đã được lan truyền sau lưng tôi. Tôi 
nghiến răng lại, được rổi chúng sẽ không còn là để tài để 
thiên hạ đem ra chế giêu nữa. Tôi đã chọn mọi giai đoạn thích 
hợp để cho một mình danh dự của tôi có thể được sáng tỏ. Có 
thể chỉ có một kết cục thôi. 

Ngựa của tôi thình lình dừng lại và bắt đầu gặm cỏ. Tôi 
liếc nhìn quanh và thấy rằng, theo thói quen cũ, con vật đã 
đưa tôi đến cổng nghĩa địa (Iych-gate) của nhà thờ. Gần như 
tự động, tôi xuống ngựa, quăng dây cương qua trụ buộc dây 
(hitching-post), đi bộ dọc theo nghĩa địa, đền khi tới một góc, 
chỗ cây trắc bá còn nhỏ vươn lên cái hình dáng dong dỏng 


223 


296 Vòng Luân Hồi 


cao của nó giống như một cây nến đen cắm trên một nấm mồ 
nho nhỏ hầu như ẩn dưới một mô đất đầy loại hoa mùa xuân. 

Tôi dừng lại nơi đây và đứng đăm chiêu nhìn xuống chỗ 
mà hài cốt (remains) của kẻ mà tôi yêu khôn tả đang nằm 
vĩnh viễn. Đã năm năm qua mà nỗi mất con vẫn như còn 
mới, còn khủng khiếp như ngày con tôi mất. Elizabeth đã 
quên nơi đây rổi; tất cả các cơn giận và các nỗi xấu hổ của 
tuần qua đã bị xóa nhòa bởi các ký ức khác này, chúng dồn 
vào tâm trí tôi mỗi lần tôi đứng cạnh mảnh đất nhỏ bé này. 

Tôi đã vô cùng yêu thương thằng bé bằng một tình 
thương gần như tôn thờ (idolatry). Từ lúc đứa bé được đặt 
vào tay tôi, tôi đã cảm thấy rằng sau cùng mục đích của đời 
tôi đã được hoàn tất. Tôi không chịu rời xa đứa bé; tôi ganh tị 
cả với sự tiếp xúc của các vú em và của mẹ thằng bé. Tôi từ 
bỏ bạn bè, từ bỏ các hoạt động thông thường (normal 
pursuits) của tôi, tự giam mình trong ngôi nhà ở miển quê 
của tôi, để dành thời gian chơi đùa với con tôi hoặc trù tính 
nghề nghiệp cho nó để sau này nó trở thành kẻ xuất sắc nhất 
trên đời. Tất cả các giấc mơ thất bại của chính tôi, các hy 
vọng, các tham vọng đều được chuyển qua cho con trai tôi; 
tôi bắt đầu cuộc sống riêng của tôi một lần nữa nơi thằng bé. 
Thậm chí tôi quên lãng Elizabeth trong nỗi đam mê cuồng 
đại, lôi cuốn này, và bởi cái nực cười của cơ hội này mà tai 
nạn xảy ra cướp đi đứa con trai của tôi. 

Phụ thân của Elizabeth không bao giờ tha thứ cho cuộc 
hôn nhân của nàng. Vào những ngày đầu lúc chúng tôi lấy 
nhau, ông luôn luôn tìm cách bắt buộc Elizabeth quay trở về 
nhà nàng, và thậm chí, trong những năm sau này, đôi khi ông 
bất ngờ tự xông vào chỗ chúng tôi ở, lầm bầm đe dọa và hăm 
he tàn sát, cho đến khi, vì mất kiên nhẫn, tôi hạ lệnh không 


Anh 297 


một ai được để cho ông ta bước vào điển trang (estates) của 
tôi nữa. 

Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, sinh nhật thứ sáu 
của con trai tôi, trong khi Elizabeth đang cưỡi ngựa, còn đứa 
bé ngổi trên con ngựa nhỏ (pony) của nó, thình lình từ trong 
bụi cây, Nathaniel xuất hiện, khoác trong bộ quần áo rách 
rưới, ông luôn luôn ra bộ tịch, vung vấy cánh tay và cảnh cáo 
con gái ông ta về lửa địa ngục. Con ngựa nhỏ hoảng sợ trước 
sự xuất hiện của ông ta, quăng đứa nhỏ xuống đất. Đứa bé 
được đỡ lên, nhưng đã chết vì gãy cổ. 

Đối với tôi, dường như chính cuộc đời tôi đã chấm dứt. 
Ban đầu, thành thật mà nói (seriously), tôi đã có ý định tự tử, 
nhưng một phần nhờ lòng thương vợ, một phần do sự ghê sợ 
bên trong cái ý nghĩ mà tôi không thể tự giải thích được, tôi 
đã kềm chế lại (refrained). 

Thay vì giam nhốt nỗi đau buổn vào trong cái vỏ cứng 
của lãnh đạm và cố gắng quên đi, tôi lại lao vào các loại ăn 
chơi phóng đãng (dissipations). Biết bao cuộc trác táng rổ dại 
trong thành phố, nào là phụ nữ, cờ bạc, rượu chè. Khi không 
thỏa mãn được với các thú vui đó, thì tôi biệt tắm nhiều tuần 
lễ, tổ chức các cuộc đi chơi lâu, cuổng nhiệt, qua miển quê; 
buông mình theo các hành vi anh hùng rơm (bravado) một 
cách điên rổ khi tôi làm quen với tử thần bằng cách vật lộn 
với sức mạnh của thiên nhiên (battling with the elements), 
bão tố và biển cả, trong vòng tay băng giá (¡cy embrace) của 
những vùng đất hoang vu phủ đầy tuyết, hoặc tìm cách giao 
du với bọn lục lâm thảo khẩu (highwaymen and footpads). 
Tuy nhiên tôi an toàn trở về không bị hể hãn gì, và tôi càng bị 
vỡ mộng với các ký ức về gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, với 
đôi mắt nâu háo hức, tươi cười, với trí óc linh hoạt, tỉnh tế, 


298 Vòng Luân Hồi 


trong sáng, không gợn một vết nhơ, tôi lại càng chua xót như 
chúng chưa bao giờ hiện hữu. 

Không đâu, dầu cho nhiều năm trôi qua đi nữa, kỷ niệm 
vẫn không thay đổi hoặc trở nên lu mờ. Bạn không thể hủy 
diệt một điều như thế được. Khi tôi đứng đó trong cơn gió u 
buổn của tháng ba, nỗi cô đơn sâu sắc của tôi chợt hiện đến. 
Ít nhất cho đến bây giờ luôn luôn có Elizabeth đón chờ nỗi 
vui của tôi: duyên dáng ưa nhìn, mặc dầu có vẻ hơi bầu bỉnh; 
vui tính, tử tế; phù phiếm, có lẽ thế, thường có vẻ mệt mỏi, 
nhưng ít nhất có một người nào đó yêu thương tôi, kẻ có thể 
chăm sóc cho mọi nhu cầu xác thân của tôi và là kẻ mà tôi có 
thể yêu thương khi tâm tính tôi trở nên khả ái hơn. 

Nhưng giờ đây Elizabeth cũng đã ra đi. Cuộc đời đã lấy 
đi của tôi cơ hội cuối cùng, cái hạnh phúc yên tĩnh, bển bĩ, mà 
mặc cho mọi tính chất cuổng dại của tôi, tôi đã luôn luôn thực 
sự mong muốn. Mọi chuyện đã kết thúc. 

Bị khắc phục bởi một xung lực còn mạnh hơn cả tính 
kiêu hãnh của tôi, tôi quì xuống và áp mặt vào đất lạnh bên 
dưới dàn hoa thạch thảo. Mùi hương trong lành, mát mẻ của 
hoa bao bọc lấy tôi. Một sự mệt mỏi xâm chiếm lẫy tôi; tôi 
không hể muốn đi đâu nữa, mà muốn nằm tại đây, vùi mình 
vào năm đất bên cạnh tất cả những gì đã bỏ tôi lại trên đời. 
Một mơ ước vu vơ vì không có gì bị bỏ lại - bất cứ đâu. Đứa 
trẻ nằm trong lòng đất lạnh - chấm đứt hoàn toàn; Elizabeth 
đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, có lẽ 
đang chế giễu tôi, hay rất có thể đã quên tôi. 

Tôi đứng dậy một cách nặng nể, leo lên yên ngựa, quay 
đầu ngựa về hướng Windstalls. 

Ô hay, lại xảy ra chuyện gì đây? Cuộc đời là một trò chơi 
may rủi mà bạn bắt buộc phải chơi dù muốn hay là không, 
còn Thượng Đế mà con người cầu nguyện và tôn kính, không 


225 


Anh 299 


gì khác hơn là một kẻ lừa đảo (trickster) kẻ đặt bạn vào tình 
trạng bất lợi (who loaded the dice against you) khắp mọi nơi. 
Có lẽ đó cũng là trường hợp đứa bé đã chết. Đứa bé có thể 
cũng có các giấc mơ và các lý tưởng cao xa mà không cái nào 
được làm tròn cả. Đứa bé có thể cũng đã sống để tìm ra thành 
quả của sự sống đang trở nên cay đẳng trong miệng nó. Đứa 
bé cũng có thể, qua hôn nhân trở thành thành viên trong một 
gia đình vốn là nỗi đọa đày cho nó. 

- “Được rồi, Elizabeth sẽ chịu hậu quả cho tất cả mọi 
điểu đó“ tôi lầm bẩm một cách giận dữ. “Ta đã làm điểu này 
với rất ít luyến tiếc - ăn miếng trả miêng sẽ là phương châm 
của ta trong tương lai.” 

Tôi nghĩ rằng tên gia nhân đến chuồng ngựa để chọn 
ngựa cho tôi khi tôi đến Windstalls, hẳn đã nhìn tôi một cách 
giêu cọt; chắc chắn là những người giúp việc khác cũng đang 
cười tôi. Mắt tôi quả là thiển cận; tôi có một nửa trí để bỏ qua 
số phận của họ. 

- “Mọi việc đều trôi chảy cả chứ ?“Tôi hỏi một cách 
thình lình trong lúc cuối xuông vuốt ve bầy chó từ mọi 
hướng chạy ùa đến khi nghe thấy giọng nói của tôi. 

Tên gia nhân lắc đầu và cong ngón tay cái chỉ về hướng 
gian nhà tranh vốn chỉ có thể nhìn thấy được qua rặng cây ở 
phía bên kia. 

- “Bà ấy lại ở đó nữa,” hắn nhắc nhở một cách khó hiểu. 
“Chúng tôi đưa thức ăn đến và để bên ngoài, nhưng chúng 
tôi không dám đi vào trong, bà ấy đang gào thét, kêu gọi ma 
qui và đại loại như thế. Chúng tôi nghĩ tốt nhất là để bà ta ở 
một mình.” 

Tôi làm giảm nhẹ các cảm xúc được đè nén của tôi bằng 
một tràng chửi rủa về tính nhát gan của tên gia nhân. 


226 


300 Vòng Luân Hồi 


- “Bà ấy có thể chết mất đấy, hỡi bọn hèn nhát kia. Bọn 
bây để tâm vào nhiệm vụ của bây như thế đó phải không ? 
Chính ta sẽ đích thân đi lo cho bà ấy đây, hãy đi tìm một ít 
thức ăn mới và đem theo ngay tức thì.” 

Mẹ của Elizabeth sống trong một túp lều cách đây gần 
một phần tư dặm. Tôi không thể để cho bà ở gần hơn, vì 
quần áo của bà bẩn thiu, còn khi nào bà say rượu thì đôi khi 
phải cần đến hai người đàn ông mới kềm được bà. 

Bước vào căn phòng thấp, ngột ngạt, như thường lệ, tôi 
bị choáng váng với sự ghê tởm (revulsion) và sự thương hại 
trước tình trạng bẩn thỉu mà bà phải chịu, đến nỗi trong một 
lúc, tôi quên mất các nỗi bất hạnh của chính tôi. 

Tôi gọi tên bà và một giọng nói khàn khàn lên tiêng bảo 
tôi chờ. Tôi không tiện ngồi xuống. Cái mùi thiu mốc của 
rượu mạnh và của các đổ vật khác hôi hám không thể tả làm 
cho tôi buổn nôn; sự khó chịu của tôi khiến tôi chùn lại không 
dám đụng đến cái gì ở đây. 

Tôi thầm nghĩ, cuộc đời của Adela đáng thương kết thúc 
như thế này đây ! Bà đã từng là một người xinh đẹp, một 
người được thừa hưởng tài sản lúc còn trẻ, được bao người 
theo tán tỉnh và chiểu chuộng trước khi Nathaniel Chalmers 
gặp bà. Giò đây bà đã mất hết mọi thứ - tiển tài, sắc đẹp, 
danh vọng, ngay cả sự thông minh nữa. 

Hễ bước vào đây là tôi nhớ lại cái bi kịch đó. Nathaniel, 
một gã đàn ông có đức hạnh khắt khe, ông ta như ngọn lửa 
đang cháy quét vào cuộc đời của cô gái này, ông lên án các 
tính phù phiêm nhỏ nhặt của bà, cá tính bổng bột của bà, 
thậm chí sức khỏe của bà nữa, như là của quỷ. Tại sao bà lại 
thương ông ta, bà tìm thấy gì nơi người cuổng tín cuổng loạn 
này, không ai hiểu được; thế đấy, bà đã bỏ rơi mọi thứ vì ông 
ta, theo ông vào thế giới trơ trụi mà ông hoạt động trong đó, 


227 


Anh 301 


đi với ông từ làng này đến làng khác, trong khi ông ta hô hào 
mọi người nên ăn năn hối cải (repent) để tránh khỏi cơn thịnh 
nộ (wrath) của Đức Chúa Trời. 

Tôi không bao giờ nghe ai nói gì về lần đầu tiên Adela 
trở thành nạn nhân của việc ham mê rượu chè khủng khiếp 
như thế; tôi chỉ biết rằng Nathaniel tự để ra cho mình nhiệm 
vụ xua đuổi tà ma mà ông tin rằng đã có được khả năng này 
qua người vợ yêu thương của ông; vì theo Nathaniel thế giới 
này đầy dẫy con người với vô số hạng người xấu xa muốn 
trục lợi (predatory). Thế nên, nỗi lo của ông ta muốn cứu vớt 
bà vợ thật là to tát đến nỗi không có sự độc ác nào, không có 
sự khắc khổ nào mà ông không bắt buộc bà hứng chịu để đạt 
được mục đích của ông ta. Còn bà, do tình thương của mình, 
bà đã hăm hở một cách đáng thương tuân phục hết mọi việc, 
mặc dù các hành xác để hối lỗi (penances) và việc phạt bằng 
roi của ông chồng chỉ làm cho thân xác bà yêu đi và hủy diệt 
ý chí của bà. 

Nhưng rồi bà nhanh chóng trở nên suy nhược. Sau rốt 
Nathaniel cho rằng bà không trung thành và loại bà ra khỏi 
cuộc sống của ông với cơn ghen điên cuồng lên tới cực độ. 
Trong nhiều năm trời, bà lang thang đây đó trong vùng, ngày 
càng chìm xuống thấp hơn, như là làm gái (whoring), trộm 
cắp (thieving), lường gạt (Iying), bán thân xác và linh hổn của 
chính bà cho bất cứ ai, dù là kẻ thấp hèn đi nữa, miễn là kẻ đó 
cung phụng cho bà chất rượu mà bà thèm đên cuổng điên. 
Sau cùng, với tình trạng dở sông dở chết như thế, bà đi đến 
Windstalls và từ đó trông cậy vào lòng nhân của tôi. 

Tâm ván trong căn phòng phía trên kêu cót két với một 
âm thanh đáng ngại. Tôi nghe một thân hình nặng nể đang đi 
xuống cầu thang hẹp. Gần đây bà trở nên phì nộn đến nỗi 
khó qua lọt lối đi. Bây giờ bà đứng trên ngưỡng cửa, chằm 


302 Vòng Luân Hồi 

chằm nhìn tôi một cách đầẩn độn, mái tóc xám của bà thả bừa 
bãi xuông gương mặt nhão thịt và lốm đốm tàn nhang, bàn 
tay run rẩy đang giữ lấy một cái áo ngoài bẩn thỉiu đi chung 
với chiếc lót có viền. Hiển nhiên là bà chưa phục hổi đầy đủ 
sau cơn say rượu gần đây. 

Mặc dù cảm thấy ghê tởm, tôi vẫn bị ràng buộc với 
người phụ nữ này theo một cách lạ lùng nào đó. Tôi nghĩ bà 
có được một lòng nhân đạo (humanity) và một tính khoan 
dung (tolerance) không dễ gì tìm được trong đời. Cách ăn nói 
thẳng thắn và sự nhanh trí thô tục của bà được đổi mới so với 
cách nói màu mè gượng gạo của các phu nhân theo thời 
trang, tức những kẻ mặc dầu cũng tục tu (bawdty), tuy nhiên 
tục tu theo một cách khác. Cách sống lang thang và bi thảm 
của bà dường như đã dạy cho bà một ý thức kỳ lạ về sự cân 
xứng mà những người khác có thể không bao giò đạt đến - 
sau rốt, đôi với đa số, họ chỉ là những kỹ nữ thượng lưu 
(ladies-of-the-town) được để cao quá đáng và cuối cùng cũng 
trở nên mỏi mệt. 

Giữa chúng tôi cũng luôn luôn có một loại tình cảm; vì 
thế cho nên bây giờ, đứng đây đối diện với nhau, chúng tôi 
cảm thông nhau mà không cần nói một lời nào. 

- “Thế ông cũng biết chứ...”, ngay sau đó bà lầm bầm. 
“Này, chính ông đổn vợ ông đến nước đó, mọi người đều nói 
thế mà.” 

Tôi hít một hơi thở nhanh : 

— “Tôi à ? Bà điên rổi ! Nếu có ai nói như thế, thì tôi dám 
thể đó là chính bà; bà biết hết mọi điểu về chuyện đó, bà đâu 
có quên làm cách nào để đóng vai mụ tú bà (procuress), tôi 
đám cam đoan thế.” 

Bà ta phát ra một tràng cười khàn khàn và hạ mình 
xuống ghế một cách khó nhọc. 


228 


229 


Anh 303 


- “Ông có nghĩ là Elizabeth có thể giữ được lâu bất cứ 
cái gì thuộc về nó ư ? Dĩ nhiên nó nói hết với tôi tất cả những 
gì mà nó đã gây ra ! 

Bà nhoài ra phía trước qua mặt bàn, ngước mặt lên nhìn 
tôi bằng cặp mắt lờ mờ; giọng nói bà chuyển thành đều đều; 
tôi biết rõ các tâm trạng này nơi bà,lúc ây bà hầu như giống 
một bà đồng già (old sybil). Chúng luôn luôn làm cho tôi trở 
nên im lặng. 

- “Ông có lý, chính tôi đã giúp nó đấy”, bà nói , “vì tôi 
muốn nó có hạnh phúc. Nó có thể được như thế vì nó mộc 
mạc. Cả ông lẫn tôi đều không tạo được hạnh phúc cho nó. 
Chúng ta cần quá nhiều -“ Đầu bà hạ xuống. Bà nói tiếp, “Tôi 
biết, tôi biết chứ. Tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm một cái 
gì đó; đó chính là bản chất của sự sống (what life is).Còn ông 
cũng vậy, dưới cái vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh của ông, ông cũng 
giống như bao kẻ khác mà thôi. Cái mà chúng tôi cần chính là 
tình thương, tôi giả dụ, hay có lẽ đúng hơn có một cái gì đó to 
tát hơn là chính chúng ta mà chúng ta có thể phụng sự - hơn 
thế, tôn thờ nữa, một cái gì đó mang lại cho chúng ta hạnh 
phúc. Một số trong chúng ta biết chúng ta muốn cái gì. Tôi đã 
tìm được cái đó - trong Nat - nhưng có lẽ tôi không đủ lớn — 
hoặc là ông ấy không đủ - tôi không biết nữa. Giờ đây 
Elizabeth đã tìm thấy điều đó nơi Basil, còn ông - “giọng nói 
của bà trở nên dữ dẳn - ông đã làm cho Elizabeth mất đi điều 
đó bởi vì ông đã mất đi chính ông khi con trai ông chết đi...” 

Vâng, bà quả thật có lý, tôi có thể thù ghét mãnh liệt 
cũng như tôi có thể thương yêu cuổng nhiệt và bên dưới cái 
mặt ngoài lãnh đạm thờ ơ và lạnh lùng mà tôi đã tập để che 
giấu các cảm xúc của tôi, tôi có thể đau khổ đến mức không 
thể chịu đựng được. Tôi nói với giọng đều đều và lạnh như 
băng : 


230 


304 Vòng Luân Hồi 


- “Elizabeth sẽ học được từ lỗi lầm của cô ta và trở lại 
với bổn phận của cô ta là một người vợ biết vâng lời - nghĩa 
là, nếu sau này tôi chọn cách cho cô ta quay về.” 

A dela nặng nề đứng dậy : 

- “Sau này ư ?Ông định làm gì hỡi Charles ? Ông dự 
tính chuyện qui quái gì đây?“ Giọng nói của bà lên cao trở lại 
trong khi tôi vẫn giữ im lặng. “Này Charles, ông sẽ không 
bao giờ kéo nó về ngược lại ý muốn của nó chứ ? Ông không 
bao giờ làm hại Basil chứ ?“ 

Tôi đáp : 

- “Tôi đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Còn Basil - theo lời 
bà gọi - sẽ được học một bài học. Bấy nhiêu thôi.” 

Adela giữ chặt tay áo tôi : 

- “Ông sẽ không giết nó chứ, Charles ? 

- “Tại sao không ? Chẳng phải hắn đã bôi nhọ danh dự 
(shamed) tôi trước mặt mọi người sao ?“ 

Vẫn giữ chặt tay áo tôi, A dela lết về phía tôi; mặc cho tôi 
cố đẩy bà ra, tôi thấy chính mình bị khối thịt trơ lỳ (inert 
mass) của bà bắt buộc cúi xuống gần hơn để cho hơi thở hôi 
hám của bà quạt vào má tôi. 

— “Rượu rum (rum)“, tôi chợt nghĩ, “lạ kìa làm sao bà có 
được thứ đó ? Tôi đã dặn bọn người nhà... “ 

Giọng nói của Adela kéo tôi trở lại : 

- “Ông phải để cho chúng đi . Ông không biết được điều 
gì ông sẽ gây ra cho con nhỏ ấy đâu - vì ông không hiểu gì cả 
- nhưng ông phải hiểu - ông phải học. Đừng nhìn tôi bằng 
con mắt lạnh lùng đó. Ôi bọn đàn ông các ông đều giống 
nhau hết ráo, không biết dịu ngọt (hard), tự cho là đúng (self- 
riphteous), chỉ nghĩ đến cái vui của riêng mình. Rồi đây ông 
sẽ làm cho Elizabeth những gì mà lão Nat đã làm cho tôi — 
nhưng con gái tôi yếu đuối hơn tôi, ông sẽ giết nó mất - giết 


231 


233 


Anh 305 


cả linh hồn nó nữa. Ông có quyển gì để làm tàn hại cả hai 
cuộc đời như thế - và nhân danh cái gì ? Danh dự của ông ! 
Ha ha, ông nói đến điểu tốt lành quá, ông với các mệnh phụ 
xinh đẹp của ông và bọn đàn bà lang chạ của ông - ông, kẻ 
chỉ biết chọn Elizabeth dựa trên tính lãng mạn thất thường, 
tự xem mình như người quí phái. Danh dự! tất cả các ông đều 
giả dối cả, các ông tô điểm cho lòng ham muốn và lòng kiêu 
hãnh ích kỷ của các ông bằng những cái tên đẹp, trong khi 
chúng tôi... “ 

Thình lình Adela để cho tôi đi và gục xuống phía trước 
vừa lầm bầm vừa khóc trên bàn. Trong một chốc tôi nhìn bà 
trừng trừng, kinh tởm và giận dữ, quên cả đền lời nói, quay 
ngoắt lại và bước ra ngoài. 

Suốt con đường trở về nhà, cơn giận sôi sục trong tôi; 
một vài tên gia nhân thấy tôi vội chạy sang một bên, chắc là 
chúng sợ hãi trước vẻ mặt trắng bệch của tôi, đôi môi mím 
chặt và cặp mắt quắc lên của tôi. 

Văng vắng trong đầu tôi là những lời của Adela.... 

Elizabeth, Adela, Nathaniel, cả ba đã cướp mất sự an 
tnh của tôi. Cầu cho số phận của chúng bị đọa! Chúng đã 
chăng giết chết con trai tôi đó sao ? Giờ đã đến lúc kết thúc 
đây. Tôi sẽ tống khứ hết cả đám: Adela trở lại cuộc sống đầu 
đường xó chợ của mụ, Elizabeth có thể đi theo mụ, về phần 
Nathaniel, nêu có được cơ hội, tôi sẽ giữ lời thể mà tôi đã thể 
trước xác của đứa con và bắt ông ta trả gấp trăm lần cái tai 
họa mà hắn đã mang lại cho tôi. Về phần Basil, tôi nghĩ: “Giết 
hắn ư ?”, tôi la lên : “Ta sẽ làm hơn thế nữa, ta sẽ làm cho hắn 
tàn tật suốt đời, hành hạ hắn ! Ta sẽ dạy cho hắn bài học về 
tội cướp vợ của ta l“... 

Sáng hôm sau một người đưa tin chạy đến nói rằng cuộc 
gặp nhau đã được dàn xếp và rằng Basil Tremayne đã chọn 


234 


306 Vòng Luân Hồi 


đấu súng. Tôi mừng rỡ, vì một phần tôi không thích đấu 
øươm. 

Vài ngày kế đó tôi coi sóc trang trại, với bầy ngựa và đàn 
chó, sắp xếp mọi việc cho có ngăn nắp. Cuộc quyết đấu và 
những gì xảy ra tiếp theo từ lúc đó tôi đã cương quyết đặt ra 
ngoài tâm trí tôi. 

Một buổi tối trong khi ngổi cạnh lò sưởi với đàn chó bao 
quanh, đang uõng ly rượu vang sau bữa ăn, tôi tự hỏi có nên 
mời ông hầu già (old fool) của cha xứ đến chơi bài hay là nên 
trải qua buổi tối một mình, thì cánh cửa chợt mở ra và 
Elizabeth lảo đảo vượt qua căn phòng tiên về phía tôi. Tôi trố 
mắt nhìn nàng, nói : 

- “Chào mừng bà đã về, thế ra bà đã ăn năn rổi ư ? Tôi 
đoán thế. Có lẽ bà trở về để nói cho tôi biết bà đã nhận ra lỗi 
lầm của bà chăng ? Tôi phải thú thật là có hơi trễ đấy.” 

Nhưng thay vì xịu mặt xuông trước lời châm chọc của 
tôi như thói quen của nàng, nàng lại ngửng đầu lên nhìn 
thẳng vào tôi một cách mạnh dạn hơn là tôi tưởng. 

- “Tôi không bao giờ trở về. Cuối cùng tôi đã tìm thấy 
hạnh phúc. Tối nay tôi chỉ trở lại để cầu xin ông đừng bắt 
buộc Basil đấu súng với ông, hỡi Charles.” 

- “Kla, thế ra “anh chàng” Basil bảnh bao của bà đã sợ 
để tôi rửa nhục (satisfaction) theo chính nhân quân tử 
(gentleman) nên đã gửi bà làm sứ giả thương thuyết đấy nhỉ ! 
Bà đã tìm được một anh tình nhân dũng cảm đấy nhỉ.” 

- “Không phải thế đâu. Basil sẽ không bao giờ tha thứ 
cho tôi nếu anh ấy biết được chuyện này. Nhưng tôi - “ 
Giọng nàng yếu đi, “tôi không thể chịu đựng được cái ý 
tưởng về cuộc đối địch này. Tôi không thể sống qua được nỗi 
đau về việc đó. Tôi sẽ hóa điên mất... [ôi không thể trực diện 
đợi chờ để biết những gì ông đã gây ra cho Basil.” 


235 


Anh 307 


— “Trung thành nhị, thật là các tình cảm đẹp đế biết baol 
Tình cảm đó làm cho bà đáng khen thật. Còn tôi, chồng bà, bà 
chả có một chút lo lắng, có phải không ?” 

Elizabeth nhìn tôi : 

- “Ông ư?, nàng nói nhỏ, “ông...” rồi bật khóc và 
ngoảnh mặt đi. 

Lúc đó tôi chớp lấy cơ hội và tấn công nàng bằng lời mỉa 
mai cay độc mà tôi biết rõ nàng chẳng bao giờ có thể chống 
chế được, vì trí óc nàng chậm chạp bao giờ cũng kém linh lợi. 
Chúng tôi cùng trải qua những giò phút không thú vị chút 
nào. Việc cãi nhau hiêm khi xảy ra đường hoàng, tôi luôn giữ 
bình tĩnh. Elizabeth không một chút bình tĩnh, để lộ ra những 
tính chất khác mà mãi tới lúc đó tôi mới biết. Elizabeth bình 
thường nhu mì, ngoan hiển, giò đây trở nên hùng hổ, linh 
hoạt, vì thế sắc đẹp của nàng trở nên sống động và hấp dẫn 
hơn; trong khi lời nói của nàng càng trở nên sắc bén, tôi càng 
thấy ưa thích và thán phục tinh thần nàng hơn. 

Tôi khiêu khích và đùa cợt với Elizabeth, quả là môn thể 
thao khá độc ác, tuy nhiên không hoàn toàn độc ác vì kết quả 
là làm nảy sinh nơi nàng một cái gì đó mới mẻ và tỉnh tế. Sau 
rốt nàng đứng lên rời khỏi ghế, chỗ mà nàng gục xuống vì 
kiệt sức. Nàng quay mặt về phía tôi, đỏ mặt, có vẻ thách thức 
giữa những hàng nước mắt. 

- “Ông không bao giờ thương tôi,” nàng gào lên, “không 
bao giờ, dù ông luôn mổm nói thế. Tôi chỉ là con búp bê, món 
đổ chơi của ông thôi, đứa trẻ được nuông chiểu trong lúc 
nhàn rỗi của ông thôi, đúng thế, và là kẻ giữ nhà, mẹ của bầy 
con của ông thôi, không bao giờ hơn nữa. Đó không phải là 
tình yêu! Tôi biết thế nào trong thâm tâm ông cũng có lúc 
khinh rẻ tôi. Ông không bao giờ nói những ý tưởng thầm kín 
của ông với tôi, mà là đi nói với các phụ nữ khác. Tôi có thể 


308 Vòng Luân Hồi 


kém khôn ngoan, nhưng ông không bao giờ bận tâm đến việc 
làm cho tôi khôn hơn. Ông không cần tôi được như thế. 
Nhưng tôi, tôi luôn luôn muốn đáp ứng được mọi điều với 
người mà tôi thương, và Basil...“ giọng nàng ngưng lại khi 
nói tới cái tên đó, rung động thành các hài hòa dịu dàng đến 
nỗi lời nói khoác một vẻ đẹp không ngờ được, nàng tiếp 
“Basil yêu tôi vì trí óc tôi - chớ không chỉ vì thân thể tôi; anh 
ấy biết hỏi ý kiên của tôi, chúng tôi suy nghĩ giống nhau - 
thực ra chúng tôi tuy hai mà một. Tôi không thể mất anh ấy, 
vì tôi sẽ mất tất cả...tất cả...” Rổi thình lình, nàng quì gối 
xuống, van xin tôi tha cho mạng sống người tình của nàng. 

Sau một lúc lâu, tôi xua nàng ra bằng những lời tàn 
nhẫn, nhưng khi nghe tiếng khóc của nàng yếu dần, tôi cảm 
thấy dâng lên một nỗi hối hận. Tôi bỗng dưng thắc mắc 
không biết Elizabeth đến đây bằng cách nào; không biết xe có 
đợi để đưa nàng về với Basil, hay là nàng sẽ ở lại với bà mẹ 
đêm nay. Tôi không muốn nghĩ đến việc nàng ở trong chỗ 
bẩn thỉu (sty) đó, nhưng trong tình huống này, không thể gọi 
nàng trở lại và yêu cầu nàng ngủ lại ở Windstalls. Ngoài ra 
tôi cảm thấy lo lắng rằng nàng có thể tấn công tôi và từ chối 
bằng sự khinh miệt nữa. 

Tôi cảm thấy buổn cười; quả là một cảm giác mới lạ khi 
thấy chính tôi lại sợ Elizabeth. 

Đêm đó, tôi không đi ngủ, mà thay vào đó, ngồi bên lò 
sưởi, thỉnh thoảng nhấp chút rượu vang và đặt Caesar, con 
chó con tai cụp, trên đầu gối. Có phần nào an ủi khi cảm thấy 
thân thể ấm áp, mềm mại đó, đầy lòng yêu thương không suy 
tính (blind devotion) đang ép sát vào tôi. Chán nãn, tôi thầm 
nghĩ: “Ngựa và chó là những sinh vật duy nhất mà con người 
có thể tin tưởng một cách an toàn, mọi người đều nói tự bao 
ĐIÒ rồi.” 


Anh 309 


Nhưng vấn để của Elizabeth không dễ gì giải quyết. Tôi 
23s không phải là người có khả năng suy tư nội quán 
(introspective musings), mà là người tin vào hành động hơn 
là tin vào ý tưởng (thought) và coi thường người nào làm thì 
ít, mà đọc và mơ mộng thì nhiều. Nhưng tối nay tôi không có 
cách nào thoát khỏi việc suy tư. Lời nói của Adela trở lại với 
tôi, lại tăng thêm sức mạnh bởi những gì do chính Elizabeth 
nói ra. Hàng giờ trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra khung cảnh 
sinh hoạt của chúng tôi theo một phối cảnh đúng đắn hơn 
(better perspective). Adela, tuy có nhiều tật xấu, nhưng có óc 
nhìn xa thấy rộng, nên bà lại có lý. Tôi đã yêu con tôi quá 
mức đến nỗi không còn đủ tỉnh táo, và do sự thu hút cuồng 
nhiệt này, tôi đã mất Elizabeth. 

Nàng đã thú nhận rằng chính trong lúc tôi vắng nhà 
nhiều tháng để tìm quên lãng, nàng đã gặp được Basil Tre- 
mayne lần đầu. Khi nghĩ lại chuyện này, tôi bắt đầu thương 
hại nàng. Hẳn là Elizabeth đã đau khổ nhiều trong năm năm 
đó - các đau khổ về lương tâm cũng như về tình thương. Dần 
dẩn khi trí tưởng tượng của tôi bắt đầu hoạt động, lòng 
thương hại của tôi tăng lên. Tôi có nên làm tăng thêm nỗi đau 
khổ cho nàng bằng các hình phạt ở địa ngục khi làm cho 
nàng mất mát thêm nữa hay chăng ? Hơn nữa, tôi có được lợi 
gì khi đẩy nàng vào cảnh khổ mới qua việc giết chết tình lang 
của nàng ? Và ngay cả nếu tôi đem được nàng trở về, thì có 
được lợi ích gì cho tôi khi chỉ có được cái xác không hồn 
(empty shell) trong vòng tay? 

Các ý tưởng và cách giải quyết cứ thay nhau chi phối tôi. 
Lúc thì tính tự cao thắng thế, lòng tự phụ bị tổn thương 
không chịu chấp nhận tình huông này và đòi phục thù. Mọi 
tập tục mà tôi được truyền dạy, đều đảm bảo với tôi rằng 
cách hành xử của tôi là đúng, tuy nhiên có một cái gì đó trong 


237 


310 Vòng Luân Hồi 

tôi thúc đẩy tôi nhìn sâu hơn, mặc dầu tôi phải hân hoan 
chuyển hướng nhìn và bịt tai trước một tin tưởng sâu xa hơn 
bất cứ qui luật nào và thông lệ nào vào thời tôi. Nhưng sau 
cùng khi quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi một lúc, tôi hình dung 
ra thằng con trai đứng cạnh đầu gối tôi, đang mỉm cười với 
tôi bằng đôi mắt nâu mở rộng của nó và nài xin tôi tha thứ 
cho mẹ nó - để cho mẹ nó tự do và làm cho bà được hạnh 
phúc. Tôi giật mình tỉnh dậy, lớn tiếng gọi tên con, chộp bừa 
vào khoảng không nơi chắc chắn có nó ở đó. 

Có lẽ chính giấc mơ này sau cùng đã giúp tôi có được 
quyết định; có lẽ quyết định của tôi thực ra đã được thành 
hình từ lâu, còn giấc mơ này chỉ làm cho nó vững chắc thêm; 
tuy thế, tôi cũng còn phải đương đầu với một vấn để mà tôi 
phải rất khéo léo mới giải quyết được. 

Tôi không thể rút ra khỏi cuộc quyết đấu; tôi không đủ 
can đảm để đối mặt với các khinh bị, miệt thị, hoàn toàn mất 
tiếng tăm trong xã hội mà một hành động chưa từng có như 
thế sẽ đổ ập xuống tôi. Tuy nhiên tôi quyết định rằng chàng 
trai trẻ kia sẽ không bị tốn thương, và điểu còn quan trọng 
hơn nữa là chính Elizabeth sẽ tránh khỏi mọi nỗi khủng 
khiếp của tình trạng không biết sẽ ra sao. 

Nhưng sau rốt khi ánh sáng lạnh lẽo, chết chóc của bình 
minh len lỏi vào trong phòng, soi vào cảnh bừa bãi của ly, 
cốc, tro tàn của lò sưởi với những ngón tay lộ ra, thì tôi đi tới 
quyết định cuối cùng. Chỉ có một lối thoát, tôi biết tôi phải 
làm gì. 

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi ngựa đến Thị Trấn (Town) 
gặp Luật sư của tôi và sắp đặt mọi việc; nhưng trước tiên tôi 
đi một vòng quanh nông trại. Tôi yêu nơi này vô kể; giờ đây 
tôi đang lìa nó, có lẽ mãi mãi, tôi mới hiểu ra nó có ý nghĩa 


238 


Anh 311 


với tôi biết là bao. Tôi hy vọng Elizabeth sẽ coi sóc nó như tôi 
đã làm. 

Vào cuối chuyến đi dài đó, tôi xoay mình trên lưng 
ngựa, đưa một cái nhìn nuôi tiếc về phía ngôi nhà với những 
bức tường gạch dìu dịu của nó, mãy ống khói duyên dáng, 
cái nền sẩm màu của rừng cây xinh đẹp. Một loạt mưa rào 
bắn tung tóe vào mặt tôi. Bầu trời cuồn cuộn những đám mây 
to. Những cây thông và cây tuyết tùng (cedars) đen biết baol 
Hai con thiên nga bơi bổng bểnh trên mặt hổ nhân tạo nho 
nhỏ. Mọi vật khuất sau bức màn mưa nhẹ và nặng hạt. Thật 
là một chốn xinh đẹp, được tạo ra trong thung lũng nhỏ của 
nó với những bãi cỏ, vườn cây, đàn bổ câu trắng lượn quanh 
các mái nhà, những con công xanh trên các thửa ruộng bậc 
thang, bầy chó và ngựa nhốt trong chuồng. Nhưng giò đây 
nó cũng dường như không có thực, như thể bóng tối đã phủ 
lên thực tại của nó; nỗi buổn sâu xa từ chính đất đai tỏa ra. 

Khi cái nhìn chăm chú của tôi đảo về phía mái lều của 
Adđela, tôi nhìn thấy bà ta đang đang bước về nhà. Bà mặc cái 
áo choàng sậm màu có mũ trùm đầu, các vòng gỗ của bà lắc 
lư trên thân hình thô kệch, ngắn ngủn mà tôi nghĩ là làm cho 
bà có cái dáng của một con vịt già mập mạp. 

“Thôi rồi, bà ấy có thể uống say đến chết mất bây giờ”, 
tôi nghĩ thế khi quay lưng trở lại và rẽ cương ngựa ra khỏi 
cổng công viên. Tôi dừng lại nơi nghĩa địa và đứng một hổi 
bên cạnh nấm mổ của đứa con. Tâm trạng tôi giò đây khác 
hắn với tâm trạng khi tôi đến đây chỉ vài ngày trước, khác 
đến nỗi tôi tưởng chừng chính tôi không có thật, dường như 
tôi đang sống qua một giấc mơ. 

-“Có phải con muốn cha làm như thế không?” Tôi hỏi 
nấm mổ nằm dưới đám hoa anh thảo, “có thật là đêm qua 
con trở về với cha không ? Nhưng con không thể về được, vì 


239 


312 Vòng Luân Hồi 


con đã chết - chết giống như cha sẽ chết chẳng bao lâu nữa 
thôi. Cha tin rằng không còn gì cả sau khi chết. Những câu 
chuyện của cha xứ chỉ là chuyện dọa dẫm trẻ con. Nhưng cho 
dẫu cha có sai lầm đi nữa, cũng chẳng hề gì. Hoặc là con sẽ 
gặp cha trở lại - đó là ý tưởng về thiên đàng của cha - hoặc là 
không có gì cả. Trong bất cứ trường hợp nào, đây sẽ là lối 
thoát của những gì vốn là địa ngục đối với cha trong năm 
năm qua kể từ khi con bỏ cha lại một mình.” 

Viết thư cho Elizabeth đối với tôi quả không phải là 
chuyện dễ dàng. Tôi không muốn nàng biết những gì tôi định 
làm, tuy tôi muốn trấn an nàng, để cho nàng sẽ không chịu 
đau khổ trải qua những giờ mong đợi trong khắc khoải lo âu. 
Cuối cùng đó là một bức thơ khá là vụng về, nhưng chỗ hứa 
rằng Basil không bị hề hãn gì thì đủ rõ ràng. 

Thế rồi vào sáng tinh mơ, trong một cánh đồng hẻo lánh 
ngay bên kia Vauxhall Gardens, tôi đối diện cùng Basil với 
một khẩu súng trong tay; và một cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ 
lâng lâng trong đầu, kết hợp với cái trống rỗng của bao tử mà 
tôi xem như là một sự co rút lại rất tự nhiên trước sự hủy diệt 
hoàn toàn (annihilation). Tuy vậy theo sau đó có một nỗi vui 
quanh quẩn trong tôi, nỗi vui này theo cùng với tôi kể từ lúc 
tôi có được quyết định quan trọng cho đời tôi. Tôi giống như 
một người bước ra khỏi đám mây giá lạnh, đi vào ánh nắng 
trong sáng. Lần đầu tiên tôi biết được rằng, tôi thực sự không 
còn sợ điểu gì nữa, ngay cả với chính tôi. Bạn bè tôi để ý đến 
cái thay đối đó nơi tôi và bàn tán với nhau về chuyện đó. 

Mặt trời nhạt màu như cái đĩa bạc đàng sau những cành 
cây trụi lá; sương muối phủ đây trên cỏ xanh; một con sơn ca 
đang hót, giọng hót giống như những giọt thuỷ tỉnh lan vào 
không khí ngọt ngào lạnh buốt. 


240 


Anh 313 


Tôi nhìn Basil, ngẫm nghĩ: “Còn trẻ quá, còn quẩn áo 
hắn thì xấu xí quá”. Tôi nhìn lên trời, hơi mỉm cười. “Ta chỉ 
hy vọng”, tôi nói thầm “EHlizabeth đáng thương của tôi sẽ 
không nhàm chán hẳn.” 

Vào lúc đó Sir Harry Bellairs ra dẫu. 


eee 


Những cây quất (lime trees) bên ngoài cửa sổ tôi đã tỏa 
bóng xanh rợp thơm ngào ngạt, tiếng ong bay vù vù khắp 
nơi. Một cành đã bị xén đi, để cho, qua khoảng không này, tôi 
có thể nhìn ra thế giới của tôi: một góc vườn có bờ viền bằng 
cỏ, trồng nhiều loài hoa; một cái hổ với những con thiên nga 
đang làm tổ; và bên kia là đồng cỏ trống chạy dài, nơi mà tôi 
không bao giờ có thể cưỡi ngựa lên đó nữa. 

Tựa mình vào gối, tôi nhìn vào ánh nắng. 

Chán biết bao! Cuộc sông quả là hết mức chịu đựng! Lễ 
ra tôi nên chết vào buổi sáng quyết đấu đó, đáng lẽ có cái kết 
cục anh hùng và lãng mạn mà tôi đã sắp xếp cho chính tôi 
mới phải. Nhưng, dường như muôn mỉa mai hơn là lãng mạn 
trong việc sắp đặt số phận con người, Định Mệnh đã định 
đoạt: thay vì giết chết tôi, phát đạn của Basil chỉ làm tôi bị 
thương nặng đến nỗi trong nhiều tuần lễ tôi bị treo giữa sự 
sống với cái chết, chỉ phục hổi lại để sau đó lại hứng chịu các 
hậu quả kéo dài của vết thương. 

Lễ ra tôi nên chết sau cuộc quyết đấu đó, nhưng thay vì 
chết, đường như điều phi lý là tôi bị buộc phải sống, nhưng 
vẫn chưa đủ, khi tỉnh lại, điểu tôi thấy trước tiên đó là gương 
mặt trắng bệch của Elizabeth đang cúi bên trên tôi. 

Trong những ngày đầu, khi hãy còn quá yếu, không lưu 
tâm nhiều về bất luận chuyện gì, tôi chỉ cho là Elizabeth quay 


314 Vòng Luân Hồi 


về trong ít lâu do bởi lòng tốt; nhưng nàng lại không ra đi 
như tôi tưởng, chỉ sau đó, khi khỏe mạnh trở lại, tôi mới nhận 
ra sự tàn phá phê gớm mà Định Mệnh thích làm những 
chuyện trớ trêu đã tạo ra đối với sự hy sinh có dự tính của 
tôi. Vì, theo sự tường thuật của các bạn tôi về cách hành xử 
của tôi trong cuộc đấu súng và những gì mà tôi đã viết ra 
trong bức thư gửi cho nàng, chẳng mãy chốc Elizabeth đã 
khám phá ra sự thật của vấn để, sau đó bởi lương tâm cắn rứt 
và theo tôi dường như bởi vô cùng ăn năn (hysterical 
reprets), nàng và Basil đã quyết định chia tay mãi mãi, 
Elizabeth quay lại với tôi, nơi mà nàng xem như bổn phận đã 
đặt để cho nàng, còn Basil lên tàu đi đến các Thuộc Địa 
(Colonies), có lẽ để làm cho mình quên đi chuyện cũ. 

Sau rốt, không một ai trong chúng tôi được hạnh phúc 
cả. Vì chẳng bao lâu, tôi thấy rõ rằng sau khi trở về, Elizabeth 
đã làm hư mọi việc. Nàng đã hứa là phụng sự tôi và giúp tôi, 
nhưng với lòng nhiệt thành như thế và có ít vui tươi hóm 
hỉnh (humour) đến nỗi cuộc sống trở thành một gánh nặng 
đối với cả hai chúng tôi. 

Nếu Elizabeth ở lại với Basil, hẳn là tôi sẽ luôn luôn nhớ 
đến nàng như là một con người nhỏ bé nhưng can đảm, dám 
tranh cãi với tôi quyết liệt và vạch cho tôi thấy các lỗi lầm của 
chính tôi. Qua nhiều năm, không còn nghi ngờ gì nữa là tôi 
đã mất Elizabeth thuở đầu trong đám sương mờ thi vị của 
tình cảm và biến đổi nàng thành một người được mến mộ và 
tôn thờ. Nhưng theo tình hình này, thì chẳng mấy nỗi - thật 
quá sớm - Elizabeth đích thực có mặt trong nhà trở lại với 
câu chuyện tầm thường và giọng cười thánh thót như tiếng 
chuông ngân của nàng. Phải chi Elizabeth vật lộn với quả tim 
tan nát thì có thể tôi vẫn yêu thương nàng do thương hại, 
nhưng tôi thấy rất khó tha thứ tính dễ quên này - ngay cả đối 


241 


Anh 315 


với một địch thủ. Sau cùng, điểu đó cho tôi thấy rõ con người 
thật của Elizabeth: quá nông cạn ngay cả đối với thảm kịch 
làm u ám cuộc đời của nàng về lâu về dài. Basil đã có lý khi 
rời bỏ nàng, tôi đắng cay khi nghĩ thế. Bằng cách chôn vùi 
cuộc đời mình nơi các Thuộc Địa xa xăm, Basil đã giữ lại 
được giá trị đích thực (dignity) đối với bi kịch nhỏ của đời 
mình; còn theo tôi, Elizabeth đã nhanh chóng biến đổi mọi 
đau khổ của chúng tôi thành hài kịch (farce). 

Ít lâu sau cuộc đấu súng, chính vị y sĩ riêng của quan 
Nhiếp Chính (Regent) bảo với tôi ông tin rằng vết thương cũ 
đã phát triển thành ung thư. Trong một thời gian dài, tôi 
hoàn toàn không tin lời ông ãy. Tôi cho rằng, thầy thuốc nào 
cũng là những tên ngốc vụng vể, dốt nát thiếu kỹ năng, đoán 
mò và bòn rút đủ thứ. Chính ra chả có gì cả - ngay đến 
những gì không được chữa trị đúng đắn - chỉ cần chữa trị 
sớm - còn về ung thư, thật là nực cười, chắc chắn là họ gán 
cái tên đó cho những gì mà họ chỉ có thể biết rất ít về chúng 
mà thôi, nhưng tôi không bị lừa gạt bởi sự khoa trương của 
họ đâu. 

Để tự chứng tỏ rằng tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ trừ cái đau 
chết tiệt này, nó dường như cứ quay trở lại khi mà thầy thuốc 
cho là nó đã được chữa lành rõ ràng từ lâu rổi, tôi quyết tâm 
chọn lại cách sống xưa cũ đã xảy ra với cuộc chơi ở White và 
Boodle, đó là những cuộc đua ngựa quá lõ, buộc tôi lao vào 
các cuộc đua, vào các dạ hội linh đình (routs), vào các cuộc 
vui hoang phí, trong khi đang chống chọi với sự quyết tâm 
thầm lặng tuy khốc liệt, kẻ thù này dường như đã chiếm 
được pháo đài phòng ngự của cơ thể tôi. Tôi đã luôn luôn tự 
hào về sức khỏe và mức chịu đựng tuyệt hảo của tôi, và tôi sẽ 
không chịu thua một cách dễ dàng như thế. Trong một vài 
tháng liểu lĩnh, tôi đã ngăn không cho bệnh đến gần, cho đến 


242 


316 Vòng Luân Hồi 


một đêm tôi ngất xỉu vì đau ở nhà hát nhạc kịch (opera) và 
phải nhờ bạn bè đưa về nhà trong một xe ngựa, chiếc xe bị 
xóc đến nỗi tôi tưởng sẽ kết thúc cuộc đời. 

Tôi bị đánh bại và nhận thức điểu đó. Kể từ ngày đó 
cách nay hai năm đài, tôi từ từ trở nên tệ hơn, và giờ đây suốt 
ngày tôi chỉ ở trong giường với ít hy vọng đứng dậy được 
nữa. 

Tôi được đặt tựa vào gối, mày cau lại. Đã hơn một giờ 
qua mà không một ai đến gần tôi cả. Thật là điểu chưa từng 
xảy ra từ trước đến nay. Tôi kéo dây chuông rổi mím môi, 
đợi. Elizabeth đâu rổi? Trong lúc tôi bệnh, nàng không bao 
giò để tôi một mình lâu như thế mà không giải thích lý do. 

Một con bướm lượn quanh tua nhụy của hoa quất đã bị 
gió thổi lên tấm trải giường của tôi. Tôi nhìn một cách lơ 
đãng; bướm lại bay đi, ra ngoài ánh nắng. Tôi nhằm mắt lại, 
rên rỉ; kế đó nhận ra rằng vẫn không ai trả lời tiếng gọi của 
chuông, tôi nắm sợi dây giật mạnh đến nỗi nó rơi xuống 
giống như con rắn nằm trên gối của tôi, khiến tôi phải 
nguyển rủa nó, nguyển rủa bọn tớ gái, vợ tôi và cả thế giới 
một cách nghiêm khắc. 

Tôi đã quen nhò vả vào sự chăm sóc thường xuyên của 
Elizabeth, quen thấy cái hình dáng lặng lẽ của nàng ngồi 
khâu vá bên cạnh tôi, quen dùng nàng làm “vật tế thần” 
(whipping-boy) khi ác tính xâu xé tôi, mà thường khi vì thiếu 
hoạt động (inaction) và bất lực, tôi trở nên bẳn tính, cáu kinh. 
Bây giò việc chếnh mảng không thể giải thích này giáng vào 
tôi như là một sự xúc phạm. 

Tôi đang nổi cơn giận, thì người tớ gái xuất hiện. 

— “Bà đâu rồi?” Tôi hét lên. 


Cô gái có vẻ sợ hãi : 


243 


Anh 317 


- “Thưa, bà ..., bà đang khó ở. Bà bị ngất xỉiu ở hành 
lang. Bà tỉnh lại một chút và dặn không ai được nói lại với 
ông, rồi bà ngất xỉu trở lại. Chúng con đã đưa bà vào 
g1ường.” 

- “Khó ở à?”, tôi nhẽch mép cười với vẻ khinh thường 
(sneer), “sao, bà cũng khỏe như mi kia mà ! Chắc chỉ là một 
cơn choáng váng (fit of the vapours) chớ gì... 

- “Con sợ bà ốm thật sự đấy”, cô gái nói nho nhỏ. “Bà 
Langly đã mời thầy thuốc.” 

- “Egad, bà đang đi quá mức rổi đó. Ta không còn là chủ 
trong nhà này nữa sao mà bà dám mời thầy thuốc không cần 
hỏi xem ta có bằng lòng không ?” 

Có ai lên tiếng gọi bên dưới, cô gái tất tả quay ra cửa. 

- “Ổ cứ đi đi”; tôi gầm lên, “và bảo bà của mi đến gặp ta 
khi bà khỏe lại.” 

Kiệt sức, tôi lại ngã vào đông gối lót, bấu chặt tay vào 
chỗ cơn đau đang cấu xé tôi bằng những móng vuốt thép, 
ngày càng tăng thêm, chiếm lấy xác thân tôi bằng những cái 
đau mà không thầy nào, thuốc nào, không thứ gì có thể làm 
địu đau được. 

Thêm một giờ nữa trôi qua. Quá giờ ăn của tôi rổi. Tôi 
nằm nghe bao nhiêu tiếng ổn ào trong nhà, tiếng bước chân 
vội vã, tiếng nói văng vắng; tiếng chó sủa bên dưới và con 
chó tai cụp (spaniel) trên giường tôi sủa trả lại. Tôi cảm thấy 
dường như tôi đã chết, một bóng ma, bị tách khỏi thế giới con 
người đang hoạt động. Chuông bị đứt dây, tôi dùng gậy nên 
mạnh lên sàn nhà, nhưng vẫn không một ai bước vào. 

Elizabeth đau chăng ? Tôi cảm thấy bực bội. Mụ đàn bà 
đần độn không biết lo cho thân mình. Nhưng Elizabeth thì 
như thế đó, gây bực bội cho mọi người chỉ vì ý định tốt của 
mình thôi. Nỗi bổn chổn ngày càng tăng, xâm chiêm lẫy tôi. 


244 


318 Vòng Luân Hồi 


Tôi không dẫn nỗi sự mất kiên nhẫn và hiếu kỳ được nữa. Tôi 
không thể chịu đựng được sự bất động nữa, và mặc dầu biết 
phải trả giá đắt cho sự bất cẩn của mình, cuối cùng, tôi cũng 
rời khỏi giường. 

Khó khăn lắm tôi mới mặc được chiếc áo khoác vào, liếc 
mắt nhìn vào gương hầu như theo bản năng - vì tôi vẫn còn 
tự phụ (vain) về con người của mình - buộc lại khăn quàng 
cổ, chải lại tóc cho thắng thớm và bắt đầu đến phòng vợ tôi. 
Sau cùng tôi cũng đến nơi, mặc dù khoảng cách dường như 
đã tăng lên kể từ lần cuối mà tôi đã đi theo lối ấy. Không ai 
nghe tiếng tôi, không ai thấy tôi vào. Mọi người đang xúm xít 
chung quanh giường Elizabeth, một số tôi tớ đang thì thào, 
viên thầy thuốc và người phụ tá ông ta với một cái chậu và 
quần áo đẫm máu, bà Langly, người đứng đầu đám tôi tớ và 
một con chó đang ngồi lo lắng đàng sau họ. 

Con chó nhìn thấy tôi trước tiên, nó nhảy lên, chạy ùa về 
phía tôi. Khi tôi đẩy con chó ra khỏi tôi thì viên thầy thuốc 
bước lui lại. 

— “Tôi e rằng. ..” hắn nói, rồi ngưng lại khi thấy tôi. Hắn 
tiên đến tôi, hai tay vặn vào nhau: 

- “Thưa ông đây là một sự bất hạnh khủng khiêp, thật 
đáng buổn. Chao ơi, biết làm sao đây! Nhưng ai, ai nói với 
ông đấy? Ông đừng nên có mặt ở đây. Tôi không có ý kiến 


„ 


Ko, 
Nhưng tôi không chú ý đến hắn. Nhìn qua vai hắn, tôi 
thấy gương mặt vợ tôi, bất động giữa đám gối chăn. 


eee 


Giờ đây, ngôi nhà dường như rất tĩnh lặng vì tiếng líu lo 
tẻ nhạt của Elizabeth đã tắt mãi mãi. Hết ngày này sang ngày 


245 


Anh 319 


khác tôi ngạc nhiên khi thấy nàng đã biên cho nàng thành tối 
cần thiết cho tôi biết bao nhiêu và tôi cũng nhớ nàng biết bao. 
Mặc dù đôi khi Elizabeth đã gây bực tức cho tôi ngoài sức 
chịu đựng, tuy thế Elizabeth đã thành công trong việc mang 
lại một thứ hạnh phúc thẩm lặng (muted happiness) vào cuộc 
sống bị khuấy động của tôi. Thực ra tôi chưa bao giờ cảm 
kích các tính chất vĩ đại thực sự của Elizabeth nhiều như bây 
giò khi tôi mất chúng: tính ân cần (thoughtfulness), đức kiên 
nhẫn, và bản chất tử tế của nàng. 

Tôi trở nên cô đơn khủng khiêp, vì tôi có rất ít bạn bè ở 
Windstalls, và khi bị bệnh tật đánh ngã, tôi không còn giao 
du với ai nữa do tính kiêu hãnh. Tôi đã luôn luôn có một mối 
kinh sợ bệnh tật đến nỗi tôi tin rằng tất cả những bạn bè 
thuộc loại “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào 
thấy ai” (fair-weather friends) xưa cũ ở London của tôi sẽ bị 
tôi chán ngấy đến cùng cực, nếu họ thực sự không quên 
chính tôi, cũng như tôi, tương tự như vậy, có lẽ tôi sẽ quên 
họ. 

Nhưng nằm dài ở đây một mình, không có công việc gì, 
không có một chút gì, ngoại trừ viễn ảnh về một cái chết từ từ 
đến có lẽ vẫn còn xa: ngày tháng trống rỗng, quả thật không 
còn gì phê sợ hơn nữa có thể hiện ra với một con người như 
tôi. 

Về thực chất, tôi từng là một người ưa hoạt động; đàn 
ông đàn bà - nhất là đàn bà, đã là những quyển sách học tập 
(lesson books) của tôi, nhưng giờ đây, thình lình bị mất đi tất 
cả những gì từ trước đến giờ đã làm cho cuộc sống tôi dễ chịu 
- vì các bạn bè của Elizabeth cung cấp cho nàng tin tức về tất 
cả mọi chuyện phiếm mới nhất của thị trấn, và điều đó luôn 
luôn đã là hơi thở của sự sống đối với tôi, giờ đây tôi bắt buộc 
tìm khuây khỏa nơi những thứ khác. 


320 Vòng Luân Hồi 


Trong thư viện mà ông nội tôi - một người học rộng - để 
lại, có nhiều sách cổ chứa đẩy các kiến thức lạ, chúng trở 
thành tài sản thừa kế chứa đầy minh triết và là niểm an ủi cho 
đứa cháu trai chưa ra đời này trong thời kỳ hoạn nạn của nó. 
Tôi bắt đầu đọc các sách này do hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc 
đầu, trí óc tôi chưa quen, nên chẳng mấy chốc đâm chán, 
nhưng dần dà sự chú ý của tôi được khơi dậy. Nó bắt đầu hé 
mở cho tôi thấy rằng, mãi cho đến giò, tôi đã bước đi trong 
cuộc đời giống như một người mù và điếc đối với thế giới 
thật sự quanh tôi. Tôi nghiệm ra rằng tôi biết rất ít hoặc 
không biết gì về các trào lưu tư tưởng vĩ đại và về các khám 
phá khoa học đang tràn ngập trên thế giới mà kẻ thường 
nhân không quan tâm đến. Tức tối trước sự phát hiện ra các 
kém cỏi của mình, tôi quyết định ngay tức khắc phải cải thiện 
sự thiêu kém của tôi mà tôi thấy rất không thích hợp đối với 
một người như tôi. 

Giống như một cơn sốt, sự thôi thúc hướng về việc 
khám phá, sự thèm khát hiểu biết ăn sâu vào tôi, dường như 
là các cánh cửa mà Chân Ngã của tôi bị nhốt kín đàng sau đó, 
thình lnh được mở tung. Chẳng mấy chốc giường ngủ của 
tôi được chất đống các sách cũ và mới. Tôi cố công trì chí đọc 
(waded through) tác phẩm của các triết gia Hume (!) và 
Locke (), vật lộn với các thần bí gia thời trung cổ (medieval 
Mystics)() và vứt bỏ họ, kế đó chuyển trở lại với Aristotle (9 





1 David Hume (1711- 1776): Triết gia và sử gia Tô Cách Lan. 

? John Lock (1632- 1704): Triết gia Anh. 

3 Thời Trung Cổ (The Middle Ages): giai đoạn của lịch sử Âu Châu 
kéo dài từ lúc biến mất Đế Quốc La Mã (năm 476) đến lúc sụp đổ 
thành Constantinople (1453). (Tự điển Larousse 1994) 

+ Aristotle (384-— 322 trước TC): Triết gia Hy Lạp, học trò của Plato, 
đứng đầu Phái Tiêu Dao (Peripathetic School, 355- 322). 


246 


Anh 321 


và Plato ('). Bacon (2) làm cho tôi say mê; về y học Browne 
không chỉ dẫn tôi được những gì mà tôi đã hy vọng. Đây đó 
đều có chỗ mơ hổ, khó hiểu, nhưng tôi không bận tâm lắm. 
Tôi quyết định tìm ra chân lý và cảm thấy rằng ở một nơi nào 
đó trong đám hỗn độn gồm các mâu thuẫn này tất phải có 
chân lý. Nhưng tôi luôn luôn quay lại với Plato, và đôi khi tôi 
dừng lại ở đó, hình dung ra Học Viện lý tưởng (ideal 
Academy) nơi mà bao con người cùng nhau bàn bạc các để 
tài triết học một cách hòa nhã, lóe lên trước mắt tôi, và thấy 
chính tôi mong ước với một tiếc nuối phải chi tôi được sống ở 
đó và được tham dự vào việc thảo luận hữu ích đó. 

Cho dù lúc đầu tôi khó biết được điều đó, trọn cả cuộc 
đời tôi đang thay đổi bởi các sách mà tôi đã tìm thấy này. 

Khi Elizabeth còn sống, tôi đã thức dậy mỗi ngày với 
một cảm giác lo sợ với những giờ kéo dài lê thê trước mắt; 
còn giờ đây ngay cả những đêm mất ngủ cũng không làm tôi 
e sợ nữa... 

Thực ra dường như mọi năng lượng bao la mà từ trước 
đến giờ tôi đã phung phí trong các cách dùng thông thường 
của đời sống, trong cảm xúc và dục vọng, không còn tập 
trung vào thân xác suy yếu của tôi nữa, mà từ từ được phóng 
thích qua nỗi đau và sự tan rã (disintegration) của xác thịt, để 
chuyển vào các sự việc trừu tượng, khó thấy hơn (more 
intangible) tuy nhiên lại bển bĩ hơn. 

Tôi cũng bắt đầu ghi chép lại. Tôi thu thập ý tưởng mà 
mọi kiến thức này, tức là các suy diễn nhiều mặt này, nếu có 





1 Plato (427 ? - 347 ? trước TC): tên ban đầu là Aristocles, được đặt 
Plato vì ông có vai rộng. Triết gia Hy Lạp, môn đổ của Socrates, thầy 
của Aristotle. Điểm đạo đổ. 

2 Roger Bacon (1214 - 1294): Triết gia và khoa học gia Anh 


322 Vòng Luân Hồi 


bất cứ chân lý căn bản nào trong đó về bất cứ mặt nào, cũng 
sẽ có thể sàng lọc và kết nối bằng cách thức nào đó để cuối 
cùng các chân lý cơ bản - nêu quả thật có các chân lý đó - sẽ 
hiện ra. Tôi trở nên bị thu hút vào công việc này đến mức mà 
ý tưởng về ngày chấm dứt đời tôi mà nhiều lần tôi đã tìm 
kiếm và cầu xin cho mau tới, giò đây trở nên không thể chịu 
nỗi nữa (intolerable). Thực vậy, cuộc sống của tôi giờ đây là 
một cuộc chạy đua với thần chết. Trong nhiều giờ, đôi khi 
nhiều ngày liên tục, thần chết cười với tôi; lúc bấy giờ tôi trở 
nên trơ lì với sự đau đớn, chỉ mỗi chỗ thịt bị hành hạ mới 
thấy không thể dùng để suy tư được mà thôi. Tuy nhiên các 
khoảnh khắc mà cơn đau dịu đi mới quý báu hơn. 

Có một lần tôi nói với con chó tai cụp, nó thường ở bên 
cạnh tôi khi nó không có gì lý thú hơn để làm ở nơi khác: 

- Caesar này, mi có hiểu những gì mà hiện nay Basil đã 
làm cho ta hay không? Nếu không nhờ có hắn thì ta đã đi đến 
cuối cuộc đời mà không biết rằng vũ trụ này còn giữ được cái 
gì đó còn quan trọng hơn là Charles Carrington và bị kịch 
nhỏ bé của ông ấy nữa. Nếu biết được chỗ ở của Basil, ta sẽ 
viết thư tạ ơn hắn. Ôi chao - cái chuyện ta muốn chết! 

Sau khi Elizabeth qua đời một thời gian, khi rừng cây 
nhuộm vàng và các cơn gió lớn quét qua ngôi nhà bằng 
những cơn thở dài buổn bã, một ngày nọ, tôi đang đọc sách, 
nhưng lại bị quấy rầy bởi những tiêng la hét từ xa, tiêng gào 
của những gì dường như là đám đông giận dữ: chính là một 
âm thanh mà vì một lý do nào đó không rõ, luôn luôn làm 
cho tôi ớn lạnh xương sống vì sợ. Tôi cau mày, nhìn về phía 
cửa sổ. 

- “Chuyện gì đây?“ Tôi lo lắng nói thầm. Tôi kéo dây 
chuông, chờ đợi. Sau đó vì không có ai trả lời, tôi quay lại đọc 
sách, và chẳng mãy chốc chìm đắm vào việc suy tư đến nỗi 


248 


Anh 323 


không để ý lúc cánh cửa được mở ra và một trong các người 
giúp việc bước vào phòng. Người này đên trước mặt và tôi 
nhìn lên. 

- “Này,” tôi hỏi, “có gì mà ngoài vườn ổn ào thế kia? 
Chúng ta bắt đầu bắt chước người Pháp rổi sao? Có phải ta 
rất có thể bị treo cổ hay không?” 

Tên người nhà đáp: 

- “Đó là dân làng, họ đang đuổi theo một người đàn 
ông, ông ta đang trõn ở đây. Họ đang điên cuồng giận dữ- 
họ sẽ giết ông ta nếu tóm được ông ta. Ông ấy đang trốn 
trong bếp. Bà Langley để ông ta ở đấy. Ông ấy nói ông chủ 
biết ông ấy và cầu xin ông chủ che chở. Ông ta tên là 
Nathaniel Chalmers.. . “ 

Tôi đánh rơi quyển sách, chửi thể, trừng mắt nhìn tên 
người nhà. 

— “Nathaniel Chalmers ư... 2” 

Tôi hít vào một hơi thở đài, nghiêng người về phía 
trước. 

- “Ngươi bảo sao, dân làng đang đuổi theo ông ta, họ sẽ 
giết ông ta à? Và ông ta đang có mặt ở đây à?“ Tôi phát ra 
một tiếng cười nhẹ, “sau bao năm nay, và người ta bảo không 
có Thượng Đế nào đáp ứng lời cầu nguyện!” 

Tôi cúi đầu, ngồi thừ ra một lát. Trước mắt tôi, hiện ra 
cái thân hình bé nhỏ mềm mại, nằm trên cáng giữa hai người 
khiêng, mặt mũi họ đầy nước mắt, còn Elizabeth gần như 
ngất xỉu dưới chân tôi. Nhưng tôi không khóc. Thay vào đó 
tôi khấn với đấng quyển năng nào đó đang lắng nghe lời 
nguyền của con người: “Xin cho con cơ hội để chính con trả 
thù; xin đặt mạng hắn vào tay con để con có thể lấy máu đổi 


„ 


máu. 


324 Vòng Luân Hồi 

Việc đó xảy ra cách nay nhiều năm rổi; giờ đây lời 
nguyền của tôi mới được đáp ứng. Tôi ngước nhìn lên: 

- “Ngươi nghĩ rằng dân làng sẽ giết ông ta phải không?” 

— “Tôi cho là họ sẽ xé ông ta thành từng mảnh nữa đấy. 
Tôi nghĩ chỉ cần vài cú đánh ông ta cũng đủ chết rồi; ông ấy 
giờ chỉ như là hình nộm bằng rơm (scarecrow) thôi.” 

- “Nhưng ông ta đã làm chuyện gì vậy?” 

- “Ông ta thuyết giảng trước dân làng (preaching at 
“em), nhưng dân làng không ưa những chuyện đó. Ông ta hô 
hào tự do; dân làng cho là ông ta học đòi theo nước Pháp. 
Dân trong vùng không cần loại tự do đó ở đây.” 

— “Tại sao họ phải đòi tự do chứ? Ta không bao giờ hạn 
chế họ kia mà.” 

Tôi nhắm mắt lại, ngã người ra sau. “Xé lão thành từng 
mảnh ư?” Tôi nói thầm. Bị xé xác, ổ ta biết việc đó như thế 
nào rổi; nhưng bị đám đông...tay bấu chặt, da thịt vặn vẹo vì 
đau đón, tiếng thét kinh hoàng vì đau. Dường như tôi cũng 
có biết những thứ đó, những tiếng thét kinh hoàng (screams) 
này, nhưng làm thế nào mà biết được thì tôi đành chịu thua 
không thể nói được; đó là cảm giác quen thuộc đẩy kinh 
hoàng, với tiếng thét khủng khiếp (blood-cry) của một đám 
đông hỗn loạn điên cuồng. Nó làm tôi ớn lạnh. 

Thôi, đây quả là một sự trả thù đủ để làm vừa lòng bất 
cứ ai rồi. Trả thù - nhưng cho cái gì đây? Lạ thật, tôi không 
thể sống lại (recapture) cái tâm trạng cũ đó. Những gì mà 
Nathaniel đã làm - những gì mà có thể bất cứ ai đã từng làm 
- đủ tệ hại để xứng với bất cứ đau khổ nào rổi, chớ đừng nói 
là đau khổ như thế này, có phải thế không? 

Chạy thục mạng với đám đông rượt theo bén gót chẳng 
đủ thấy kinh hoàng sao... 


249 


Anh 325 


Bất ngờ nỗi thương xót lớn lao tràn ngập trong lòng tôi, 
nhãn chìm mọi căm phẫn, oán thù của tôi xuống. 

- “Hẳn là ông ta đã dở sống dở chết rổi, ôi ông già khốn 
khổ,” tôi nhận ra mình buột miệng nói thế. “Mau gọi mấy tên 
giữ ngựa cho ta và bảo họ lẫy roi lùa bầy chó dữ vào chuồng. 
Bảo với dân làng rằng nếu họ dám chạm đến một sợi tóc trên 
đầu của bất cứ người nào nơi đây, ta sẽ đuổi họ ra khỏi đất 
thuê (holdings) và nhà cửa của họ không chừa một ai hết 
(neck and crop). Ơn Chúa, ta là chủ đất (landlord) của họ và 
có quyển làm điều đó! Hãy cho Nathaniel ăn uống và nghỉ 
ngơi đầy đủ, và nói với ông ấy rằng ta rất vui mừng mà gặp 
ông ấy khi nào ông ấy nghỉ ngơi xong.” 

Nathaniel... Tôi đã thù ghét ông ta biết là bao! Tôi đã 
sống với oán thù. Còn giờ đây bất ngờ oán thù đã tiêu tan 
chấm dứt rồi. Và tôi biết rằng tôi trở nên sung sướng. Tôi 
nghĩ thầm ông ấy hẳn đã già rồi và đau ốm nữa. Có lẽ ông ấy 
đến đây với hy vọng gặp được Adela ông ấy cũng thương bà 
ấy đấy chứ, nhưng ông ta có hơi nông nổi (daft) - đó không 
phải là lỗi ông ta. Ông ta không biết rằng cả hai đều đã chết - 
hỡi ông già khốn khổ (poor devil),, muộn quá rồi, điểu đĩ 
nhiên thôi, cuộc đời luôn luôn éo le mà. Rồi đây ông sẽ trở 
thành kẻ cùng hội cùng thuyển (company) với tôi mà thôi. 
Tôi còn nhớ, ông không phải là kẻ ngốc (fool), chỉ có tính dở 
hơi (') mà thôi. Đôi mắt tôi nhìn xuống quyển sách rớt trước 
mặt tôi: Marcus Aurelius... Tôn giáo đã từng là nỗi ám ảnh 
đối với ông ta; kỳ lạ thay, giờ đây tôn giáo hầu như đã trở 
thành một với tôi. Nhưng là một thứ tôn giáo khác hẳn. Tôi 
cười với chính mình: “Tôi sẽ nói với ông ấy thế này: tôi tin 
rằng chúng ta sẽ sống trở lại trong xác thịt. Trong bất luận 





1 Madness: tính ngông cuồng, tính đở hơi, gàn đở, “mát mát”. 


250 


326 Vòng Luân Hồi 


trường hợp nào đi nữa đó là một lý do cũng nhạy cảm như 
phần đông lý do đối với mọi cái ngớ ngẩn (stupidities) của số 
phận. Ông ãy sẽ phản đối lắm đây! Nhưng giá mà ông ta 
không phản đối (rant, chỉ trích) quá ầm 1, thì có lẽ sẽ vui hơn. 
Có sẵn nhà tranh của Adela đây, nếu thích, ông ấy có thể 
sống ở đó, giá mà ông ta sẽ bằng lòng ở lại với tôi thì hay 
hơn. Tôi còn nhớ ông ta thuộc hạng người kiêu hãnh, nhưng 
ông ta vẫn có thể thay đổi, tất cả chúng ta đều có thể bớt gay 
gắt đi một chút, tôi tin thế, mặc dù hầu hết chúng ta đều quá 
tự phụ không thừa nhận điều đó. Tôi tin chắc sẽ có thể thuyết 
phục ông ta chọn cơ hội để có được đôi chút an nhàn và thư 
thái cho những ngày cuối đời...” 


se$e 


Ở một số mặt, tôi vẫn còn gần với nhân vật Charles biết 
bao, tuy vậy vẫn còn cách xa một cách kỳ lạ biết bao. Có một 
hố ngăn cách giữa tâm trạng (mentality, não trạng) của 
Charles và tâm trạng của tôi. Tuy nhiên khi tôi nghĩ đến thuở 
còn trẻ con trong kiếp hiện tại này, tôi dường như cảm nhận 
được đó là một tên Charles được tạo ra theo mô hình thu nhỏ. 
Các nhược điểm mà hắn đã trải qua tất cả vẫn còn quá rõ tệt, 
nhưng nhiều tính chất mà nơi hắn chỉ là các tiểm năng, thì 
nơi tôi được biểu lộ tức khắc vào lần này dưới hình thức các 
tính chất rõ rệt. Dù sao đi nữa cũng không cần đến một lần 
luân hổi dài khác đẩy đau khổ và lỗi lầm để giúp tôi nhận 
biết mục tiêu cần phải đạt của tôi là gì và những gì tôi phải 
quyết định học cho được ở lần này. 

Ủng thư! Phải cần đến nó mới biến đổi Charles từ một 
người vô tích sự, vô mục đích, nhìn cuộc đời bằng con mắt 
đắng Cay, hẳn học (embittered), trở thành một người đi tìm 


Anh 327 


minh triết. Ung thư (cancer)... Bất thình lình một hình ảnh về 
cảnh thấy được ở Ngôi Đến trong Động (Cave Temple) lúc ở 
Ai Cập lóe lên trong óc tôi làm tôi nhớ lại sinh vật kinh 
khủng giống hình con cua mà tôi đã thấy ở đó. Lúc đó tôi 
hiểu ngay rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải thu hút sinh vật 
đó vào chính tôi nhưng không biết rằng khi cái ngày đó đến, 
nó lại trở thành một chuyện tốt lành (a blessing) cho tôi chứ 
không phải là một tai họa (a Curse). Quả thật có lần thầy tôi 
dạy : “Không có điều gì xấu xa (eoil) trừ những gì tà con 
người tạo ra do sự thiếu hiếu biết của chính trình”, trong khi 
một Đức Thầy còn cao hơn cả Ngài có đưa ra cùng một chân 
lý khi nói rằng rmợi sự 0uiệc đều cùng diễn biến theo hướng tốt 
lành (good) cho những ai biết kính yêu Thượng Đế: Phúc thật, 
tôi chưa biết rõ thế nào là yêu kính Thượng Đế, nhưng có lẽ 
việc tìm kiêm chân lý và minh triết là một hình thức của lòng 
yêu kính đó. 

Lúc bấy giờ tôi nhớ lại có lần Thầy tôi dạy cho tôi biết về 
nguyên nhân nghiệp quả của một vài thứ bệnh và mối liên hệ 
giữa các bệnh tật với chu kỳ thời gian, mà tôi không có chỗ để 
viết ra đây, Ngài giải thích lý do về sự tràn lan của bệnh ung 
thư trong thời của chúng ta, nêu ra sự liên hệ chặt chế giữa 
loại bệnh đặc biệt này với việc dùng một vài hình thức tà 
thuật trong quá khứ. Ngài cũng dạy tôi rằng khi nào chất độc 
hại (poisonous substance) mà tà thuật tạo ra, chưa được thu 
hút và được chuyển hóa qua cơ thể con người, thì một số giai 
đoạn tiến hóa không thể đạt được. Ngài có nói hiện nay công 
viêc này đang được tiến hành một cách nhanh chóng. Một số 
linh hổn tiên hóa cao, dưới hình thức hành động sùng tín, 
tình nguyện nhận lấy những chất như thế vào trong thể xác 
của chính họ để chuyển hóa chúng, như thế hy sinh cá nhân 
mình cho lợi ích chung. Chỉ khi nào tiến trình chuyển hóa 


251 


328 Vòng Luân Hồi 


tổng quát này đã đạt tới một giai đoạn cao thì việc chữa trị 
thực sự bệnh ung thư mới được khám phá ra (discovered). 

Về trường hợp tôi, không có động lực cao quý như thế. 
Chất độc hại (poisoned substance) do chính tôi tạo ra, chỉ khi 
nào tôi đưa hết chất độc hại đó vào tận vật chất hồng trần 
(physical matter) và ít nhất phải xua tan (dispersed) và thanh 
luyện nó tới một mức độ tối thiểu nào đó, nó mới không còn 
ở trong bất cứ thể nào của tôi nữa để tiếp tục tạo thành một 
chướng ngại và là nguồn gốc ngẫm ngầm (potential source) 
của đau yếu và hoạn nạn. 

Tuy nhiên, khi nhìn trở lại, tôi thấy rằng cho dù việc cỡ 
găng này dường như có tính cách cá nhân, nó không chỉ có 
lợi cho chính tôi, vì xuyên qua các kết quả của việc đau khổ 
đó, chắc chắn là tôi đã có đủ khôn ngoan để hiểu được một 
Nathaniel kém may mẫn, để tha thứ và có thể trợ giúp ông ấy 
nữa. Thầy tôi xác nhận điểu này. 

- “Thậm chí con còn mang lại cho ông ấy cái hương vị 
của triết học nữa, và nhờ thế giải thoát cho ông ta ra khỏi 
nhiều thành kiến, vì các thành kiên này sẽ ngăn trở ông ta lần 
nữa trong kiếp tới nêu ông ta không hóa giải được hết chúng 
trước khi qua đời. Thật là một thành quả lớn lao.” 

Tôi hỏi với một ít ngạc nhiên: 

- “Có phải người ta bước vào kiếp sống mới đúng ngay 
chỗ mà người ta rời bỏ kiếp sống cũ hay không thưa Thầy?” 

- “Đúng vậy, không hề có các gián đoạn - cũng như 
không có các nhảy vọt trong cơ tiến hóa ngoại trừ khoảng 
thời gian tất nhiên phải để trôi qua trước khi xác thân mới đạt 
đến tuổi mà các năng lực đã hoạch đắc được trong tiển kiếp 


252 


Anh 329 


có thể biểu lộ ('). Nếu điểu này được quảng đại quần chúng 
hiểu rõ, thì người lớn tuổi sẽ có một quan điểm hoàn toàn 
khác về những ngày cuối đời của họ và không còn phí rất 
nhiều thời gian đi ngược vào quá khứ, mà họ nên tổng hợp 
lại các kinh nghiệm của họ và tự mình hướng tới tương lai. 
Cả con lẫn Nathaniel đều làm được chuyện này và rút được 
kinh nghiệm một cách đáng kể vào những năm cuối cùng 
này, khi mà do hoàn cảnh bắt buộc, tự con frở nên hướng 
HỘI. ” 

- “Nathaniel có phải là một kẻ thù từ tiển kiếp của con 
không?“ Tôi hỏi. 

- “Phải, Adela cũng thế, nhưng ở một mức nhẹ hơn. Cả 
hai đã hợp tác với con vào việc tập luyện tà thuật ở thời 
Atlantis và cũng đang nỗ lực chiến đấu với các tỉnh linh 
(elementals) mà họ đã trục triệu về (invoked) vào thời đó, và 
các tỉnh linh này đang ám nhập (obssessing) vào cả hai người, 
đẩy (driving) Adela đến chỗ sa vào rượu chè (drunkenness) 
và đến chỗ phạm tội, còn Nathaniel bị đẩy đến tình trạng mất 
quân bình (unbalance condition) đến nỗi ông ta trở nên gần 
như thiểu sáng suốt (practically insane). Con phải thanh toán 
các món nợ cũ của con đối với họ vào lúc đó và Chân Ngã 
(Higher Self) của con nắm lấy cơ hội này và bắt buộc con 
phụng sự cả hai như con đã làm.” 

- “Nhưng tại sao,“ tôi hỏi, “một tính linh thời Atlantis 
lại có thể đẩy một con người đến tình trạng cuồng giáo() 





1 Theo cách giải thích của Chân Sư thì thời gian chưa đến tuổi trưởng 
thành không nên bị xem là thời gian gián đoạn nữa theo quan điểm 
thông thường- (ND). 

? Cuồng giáo : tin vào tôn giáo đến mức quá lố, thiếu sáng suốt, thiếu 
phân biện. 


330 Vòng Luân Hồi 


(religious mania) như thế được? Dường như không thích hợp 
lắm (a little incongruous).” 

— “Nathaniel thực tình cố găng chống lại tà lực, nhưng 
thường thường khi có cái gì quá mức trong một kiếp sống, thì 
phàm ngã - vẫn còn khắc sâu vết nhơ trong quá khứ của nó — 
sẽ quay sang thái cực đối nghịch (opposite extreme) để cố 
găng điều chỉnh lại mức thăng bằng, giống như con đã làm 
trong kiếp ở Ý. Những người như thế trở thành các nhà cải 
cách nhiệt tình nhất. Thí dụ các nhà theo chủ nghĩa xã hội 
mãnh liệt cuồng bạo (violent socialists) thường là những 
người đã từng chà đạp thô bạo giai cấp công nhân trong một 
kiếp trước, còn bây giò - vì chưa có được tính phân biện 
trong thời gian chuyển tiếp (interval) - trong khi quyết tâm 
trợ giúp người nghèo, họ sẵn sàng chà đạp (crush) mọi người 
khác cũng theo cách thô bạo như trước kial 

Những kẻ cuổng tín trong tôn giáo (religious fanatics) 
cũng có thể là những người phản kháng lại một loạt các kiếp 
sống phúng túng (licentious) và trụy lạc (mmoral) trước kia 
của họ; hậu quả là họ cảm thấy bị thôi thúc phải cố găng và 
ngăn chặn (deter) cho những kẻ khác khỏi rơi vào vào các lỗi 
lầm tương tự như lỗi lầm của chính họ. Nhưng điểu không 
may là không phải luôn luôn như thế; thái độ cuồng tín 
(fanaticism) có thể là kết quả của tính cao ngạo (vanity) và vô 
minh (ignorance) vốn là cội rễ của rất nhiều sai trái, độc ác và 
hung bạo. Những kẻ cuồng tín như thế làm hại cho tôn giáo 
của họ còn nhiều hơn là kẻ thù của tôn giáo đó, do chỗ các 
Lực Lượng Hắc Ám (Dark Forces) sử dụng những kẻ cuồng 
tín xuyên qua các nhược điểm (weaknesses) của họ vào mục 
tiêu này. VỊ Chân Tu cao cả (great Adept)(!) - mà xuyên qua 





1 Tức là Đức Jesus lúc chưa là Chân Sư- (ND) 


253 


Anh 331 


Ngài, Đức Christ biểu lộ minh triết- đã mở ra hy vọng trước 
mắt cho mọi người trừ những kẻ đạo đức giả quá sốt sắng. 
Ngài biết rằng kẻ nào mạnh mẽ lên án những sai lầm của 
người khác thì thường là kẻ đó có các nhược điểm tương tự; 
bằng cách phê phán các nhược điểm đó, tức là người đó chỉ 
cố tách chính mình ra khỏi cái mà y vẫn còn ngâm ngầm bị 
thu hút vào. Có thể là trong kiếp tới, người đó sẽ trở thành 
nạn nhân của chính các tật xấu này và từ đó về sau sẽ phát 
triển sự cảm thông (understanding), lòng thương hại (pity) và 
tình thương bằng cách chính mình trở thành một người sống 
ngoài lể xã hội (outcast) và bước đi bên cạnh kẻ tội lỗi. Do đó, 
tốt hơn hết là đừng bao giờ lên án ai, vì con không thể biết 
được loại nghiệp quả khó khăn nào mà họ dũng cảm quyết 
định thanh toán, cũng như không thể biết được các lực nào 
dàn ra chống lại họ trong những nơi sâu thẳm của bản thể họ, 
nơi mà con mắt của thường nhân không thể nhìn thấu. 

Trên cõi hồng trần chỉ có một phần rất nhỏ của bản chất 
con người và của những gì mà con người đang nỗ lực để đạt 
cho được, là có thể nhận thức được, do đó bao giờ cũng cần 
có sự hiểu biết rộng rãi hơn để hướng dẫn trẻ con bướng bỉnh 
(wayward children). Các nhà tâm lý trị liệu (psycho- 
therapists) của thời nay nhận thức được điểu này và đang tìm 
cách mở ra cho nhân loại cánh cửa tự do thông qua công thức 
huyển linh vĩ đại: Cơn Người - ngươi hãu tự biết chính trình 
(Man-knoio thụselƒ ). Nhưng vẫn còn cần nhiều hơn thế nữa. 
Trong tương lai khi các nhà nghiên cứu sư phạm 
(educationalists) và các nhà chữa trị (healers) có thể mở được 
nhãn thông bậc cao (higher clairvoyance) và có thể nhận biết 
được tình trạng đích thực của các huynh đệ trong cơn hoạn 
nạn, thì một thay đổi lớn lao sẽ xảy ra vượt qua tất cả các 
phương pháp được dùng hiện nay, cả đối với việc chữa trị 


2% 


332 Vòng Luân Hồi 


bệnh nhân tâm thần, lẫn những bệnh nhân dễ có khuynh 
hướng phạm tội. Nhưng điều thiết yếu cho oiệc phát triển này 
là Định Luật Nghiệp Quả oà Định Luật Luân Hồi cần được 
công nhận uà nghiên cứu thột cách rộng rãi hơn là từ trước 
đến giờ. Khi định luật đó được dạy ra - như nó sẽ được dạy 
sau này - từ lúc đầu của tuổi ấu thơ, và xem xét kỹ mọi hoàn 
cảnh của cuộc sống, thì con người sẽ không còn tiêp tục chịu 
đau khổ do mù tịt không biết được nguồn gốc của đau khổ, 
vì thế có tâm trạng phản kháng chống lại sự ép buộc bể ngoài 
có vẻ độc ác vì sống trong một thế giới mà họ cho là bị cai 
quản bởi định mệnh mù quáng, hoặc là bởi một Thượng Đế 
tâm tính hay thay đổi (capricious god). 

Hãy xem lại kiếp sống trước của chính con và cái chết 
đau đớn của con trai con. Biết bao nhiêu cha mẹ đã nguyển 
rủa Thượng Đế trước sự mất mát như thế y như con đã làm 
lúc đó. Không có hai nguyên nhân nào có thể hoàn toàn giống 
nhau, nhưng đàng sau các nguyên nhân đó, tất cả đều theo 
Thiên Luật. Con trai của con là một linh hổn thuộc nhóm của 
con. Lần này con yêu thương nó thật là đầy đủ, nhưng đó là 
loại tình thương sai lầm, ích kỷ, có tính cách chiếm hữu 
(possessive), rất thiếu quân bình đến chỗ gần như có tính chất 
tội lỗi. Con sẽ không bao giờ để thằng bé sống một cuộc sống 
của riêng nó, không bao giò để cho nó có cơ hội phát triển 
riêng của nó mà nó rất cần, vì thế ngay từ lúc đầu, hiển nhiên 
là các Đấng theo đõi con trong cuộc thử thách này thấy rằng, 
giống như rất nhiều cha mẹ khác, con định tâm sống lại đời 
con xuyên qua đứa trẻ. Vì lẽ đó, thằng bé không đáng chịu 
đau khổ do sự thương yêu độc đoán, sự ghen ty như thế. 
Thêm nữa, vì con vẫn chưa thích hợp để được hưởng niềm 
vui và trách nhiệm của một sự tiếp xúc như thế, nên đứa bé 


Anh 333 


bị lẫy đi, thật may mắn cho nó, đồng thời may mắn cho con 
nữa.” 

- “Đó là lần thứ ba con đã làm hỏng nhóm của con bằng 
tình thương.” Tôi lên tiêng. 

- “Đúng thế, đó là một trong các thử thách khó nhất, nó 
đòi hỏi sự gắng sức tối đa của một người. Nhưng cuộc thử 
thách phải được vượt qua. Vân để về tình thương này sẽ 
quay trở lại cho đến khi con nhất định giải quyết cho xong, vì 
không một ai được phép tránh né các khó khăn của mình. 
Hãy nhìn lại một vài kiếp sống mà con đã được thấy, con 
phải nhận thức là cùng một vấn đề mà nó cứ hiện đi hiện lại 
với con người biết bao lần. Thoát khỏi tình trạng nô lệ bằng 
cách bẻ gãy xiểng xích không hẳn là thoát; điểu đó chỉ có 
nghĩa là chuyển tình trạng nô lệ (bondage) đến một thời điểm 
khác, khi đó nó có thể trở nên phức tạp và khó khăn hơn do 
có thêm sự kiện khác nữa; vì tình trạng nô lệ đó, - vốn là kết 
quả của tự do ý chí của con người - là một phần của Định 
Luật bất biến của chính bản thể của người ấy. Không một ai 
có thể thoát khỏi chính mình, như là con đã nhận ra ở Ai Cập 
- không, cho dù người đó trốn chạy đến tận cùng trái đất - vì 
cái ngã đó là một phần của Sự Sống duy nhất. Do đó càng 
sớm nhận ra điểu này và đối mặt với Karma của mình thì 
càng tốt cho con người hơn. Trong kiếp sống ở thế kỷ 18 của 
con, con đã đối mặt với nhiều vân đề của quá khứ và đã giải 
quyết được chúng. Con đã tha thứ cho người vợ lầm lạc của 
con, tha mạng người tình của vợ con và tỏ ra thương hại kẻ 
thù của con là Adela và Nathaniel, đó là một sự tiến bộ thực 
sự. 

Lần này con đã quay lại quyết định trang trải càng nhiều 
càng tốt các món nợ cấp bách khác đã mắc phải trong quá 
khứ do sự chếnh mảng, tàn bạo hay vô minh - mà sau này 


255 


334 Vòng Luân Hồi 


con đã nhận ra được một số. Chỉ khi nào công việc này được 
hoàn tất thì con mới có thể tiến tới theo cách con mong muốn. 

Mối liên hệ của con với Elizabeth đã để lại sự bất toàn, 
thế nên con được sinh ra trong cùng gia đình như cô ta, và 
chính cô ta, dưới một hình thức mới, người mà con luôn luôn 
cảm thấy có một thôi thúc sâu xa phải phụng sự và bảo vệ. 
Lúc đó, cả hai đều làm thất vọng lẫn nhau, nhưng mặc dầu 
con tha thứ cho Elizabeth, con là người phạm lỗi nặng hơn, vì 
sự sa ngã của Elizabeth phần lớn là do sự chếnh mảng của 
con; do đó lần này chính con, kẻ được kêu gọi thực hiện sự 
hy sinh lớn lao hơn. 

Dù cho đôi lúc có xảy ra phản kháng (rebellion), con vẫn 
tin rằng việc phụng sự này là cách phát triển lớn lao về mặt 
huyển linh, đem lại các kinh nghiệm rộng lớn hơn và cái tự 
do mà con luôn luôn thèm muốn, may mắn cho con, lúc đó 
tình thương giữ con lại trong khi một mình nhiệm vụ có thể 
không làm được, chuyển nhiệm vụ (duty) thành tự nguyện 
hy sinh. Những gì mà con luôn luôn tưởng là chướng ngại, 
thực ra lại là chính cái chìa khóa đưa con tới cánh cửa mà con 
muốn mở. Nếu con không cố gắng làm hoàn thiện mối liên hệ 
này và tìm cách tạo ra sự hài hòa ở nơi mà trước kia có sự 
căng thẳng (tension), thì trong kiếp này, không bao giờ con 
được phép tiếp xúc với chúng ta. Vì hầu như luôn luôn một 
sự việc tầm thường (commonplace) và các sự kiện cùng các 
vấn để thường bị coi thường (despised) của cuộc sống hằng 
ngày, lại được các Huấn Sư ở trên các Nội Cảnh Giới (Inner 
Planes) sử dụng để trắc nghiệm những người tìm đạo muốn 
đi trên Con Đường Minh Triết. Người nào không thể đối phó 
một cách khôn khéo với các chuyện nhỏ, thì chưa thích hợp 
để đảm trách công việc cần có các nỗ lực bển bĩ hơn mà chắc 
chắn sẽ được đòi hỏi nơi y. Thực ra đôi khi các khó khăn 


256 


Anh 335 


được cố tình đưa vào con đường của y ngõ hầu thử thách sức 
mạnh của đạo tâm (aspiration) của y và để khảo sát xem y sẽ 
giải quyết như thế nào để đạt tới mục đích của y mà không gì 
sẽ làm lay chuyển quyết tâm của y, cũng như không làm cho 
y bị chùn bước (falter). 

Như vậy con có thể nhớ lại vì sao mà trong nhiều năm, 
con thực hành tham thiển mà không có kết quả rõ rệt nào; 
con gặp biết bao khó khăn để thu thập bất cứ thông tin nào 
về huyền học đến nỗi con bị bắt buộc tìm kiếm nó trong nội 
tâm, và làm thế nào mà trong cuộc sống hằng ngày, con phải 
tranh đấu dai dẳng mà không có sự trợ giúp nào và thường 
không có bạn bè. Đây là mọi giai đoạn luyện tập cho con và là 
một chuẩn bị cho những gì đã xảy ra thời đó, mặc dù con 
không nhận biết điểu đó theo đúng nghĩa của nó. Vân đề 
nằm ở chỗ là con người bị hoang mang bởi cơn xoáy của hoạt 
động ở cõi trần mà y bị chìm trong đó đến nỗi con người có 
khuynh hướng dựng lên một thang giá trị hoàn toàn giả tạo. 

Thực ra con người giống như kẻ đang dệt một tấm thảm 
trên một khung cửi (loom) cực lớn; y đang làm việc sát với 
tấm thảm đó quá, y bị thu hút vào việc đưa con thoi (shuttle) 
qua lại trên cái khoảng cách quá nhỏ của y, đến nỗi y không 
thể nhận ra cái đẹp và cái vĩ đại của toàn thể tấm thảm. Tuy 
nhiên cái chính yếu là y nên làm như thế. Một trong các khó 
khăn mà tất cả mọi người làm việc mắc phải là họ bị trói buộc 
bởi các quan niệm sai lầm của thời gian và không gian. Tuy 
nhiên thậm chí các khám phá của các nhà khoa học ở thời của 
con sẽ giúp con thấy rõ rằng thời gian và không gian không 
còn tổn tại đối với kẻ nào có thể mở rộng tầm nhìn của mình, 
tách xa khỏi chỉ tiết làm rối trí và nhìn được cái tổng thể (the 
whole). Hiện tại, do chỉ có được cái nhìn từng phần mà các 
giới hạn của sự phát triển của con người đặt lên y, con người 


336 Vòng Luân Hồi 


vẫn còn thấy các kiếp sống, các nhân vật và các biến cố như là 
những mảnh vỡ rời rạc, có chút ít hoặc không có liên hệ gì 
với nhau. Nhưng không hề có chỗ đứt gãy nào trong sự liên 
tục đó cả, không hể có sự tổn thương (lesion) nào ở bất cứ nơi 
đâu. Chỉ có một sự sống duụ nhất, mmột tâm thức du nhất, 
một biếu lộ tột cùng du nhất. Muốn hiểu được điều này, 
không phải thuần về lý thuyết (academically), mà bằng một 
cách thức sao cho nó nhuốm màu toàn bộ quan điểm của y, 
thấm nhuần tất cả các hoạt động của y, tạo hứng cảm cho mọi 
tư tưởng, hướng dẫn mọi hành động, là mục đích tối hậu của 
con người. Chỉ khi nào con người đã làm được điều này, y 
mới không còn tiếp tục bị giới hạn bởi ảo tưởng tột cùng của 
Tính Chia Rẽ (Separateness) và mới không còn bị ràng buộc 
vào Vòng Luân Hồi nữa.” 





257 


258 


Đoạn Kết 


Tôi ngổi một mình dưới chân của thập tự giá bằng gỗ sơ 
sài đánh dấu một đỉnh núi ở Trung Âu. Chung quanh tôi là 
cảnh hoang phế với các tảng đá rải rác xen với những đám 
hoa rực rỡ vùng núi Alpes. Bên dưới là thung lũng hẹp trải 
đài đang uốn lượn xa xa... 

Mậệt lã bởi cuộc leo núi vất vả trong cái nóng nung 
người, tôi nằm dài yên lặng, để cho tư tưởng chậm chạp trôi 
đi. Chắc chắn là tôi ở đây có mục đích gì đó, nhưng giờ đây 
tôi biết do kinh nghiệm là chuyện đó sẽ đên vào đúng lúc chớ 
không sớm hơn được. 

Tư tưởng tôi trở ngược về những tuần lễ khi nhóm 
chúng tôi đã tạo lại trong giây lát cái thế giới đã mất khi bị 
nước tràn ngập. Biết bao chuyện đã xảy đến cho chúng tôi kể 
từ thuở đó! Nhờ đã được thấy lại tiền kiếp, tất cả chúng tôi 
đều có những cách khác nhau để đối phó với nó, không phải 
theo cách kết hợp mà là riêng rẽ, vì trong thời Atlantis chúng 
tôi đã chọn con đường chia rẽ và chỉ có bây giờ mới bắt đầu 
hiểu được cái sức mạnh vốn nằm trong sự hợp nhất, nói cách 
khác là tình thương. 

Nhưng các buổi gặp gỡ này trong một thời gian trở nên 
khó khăn hơn. Dĩ nhiên, mỗi người phải thanh toán nghiệp 
riêng của mình, phải chịu các thử thách và luyện tập khác 
nhau phù hợp với đường lối phát triển đặc biệt của mình. 
Mặt khác Karma của chúng tôi giỗng nhau một cách khác 


259 


338 Vòng Luân Hồi 


thường. Tất cả chúng tôi đều có những giai đoạn bị bắt buộc 
cô đơn, nhiều chán nản, mất mát tiển tài, thanh toán qua dịch 
vụ nợ nẩn với các liên kết cá nhân khác nhau, cũng như có 
một số bệnh tật và căng thẳng tâm trí. 

Vì tất cả chúng tôi đều bắt đầu một chu kỳ mới vào lúc 
đó nên các điều này tất nhiên là các mở đầu cho bất luận tiến 
bộ nào sau này. 

Trong khi chú mục vào việc viết sách, tôi đã nhận được 
sự giúp đỡ không dám mơ đền và có được sự huấn luyện cật 
lực, tôi đã trở nên quen với việc tiếp nhận các mãnh lực này 
vốn được đưa vào để trợ giúp tôi... Nhưng đến một lúc tôi 
được cảnh báo rằng, đên lúc cần thiết, tôi phải thanh toán 
nhiều Karma một mình, đồng thời vận dụng các quyển năng 
mà tôi đã có, không được trợ giúp nữa, trước khi có thể được 
chọn bước xa hơn. Một cách từ từ, lúc đó các mãnh lực bắt 
đầu triệt thoái hầu như không thể nhận biết được, cho đến 
khi tôi thấy chính mình, không phải chỉ có một mình - nhờ 
những gì mà tôi đã làm, điều đó không thể xảy ra - nhưng 
chắc chắn là mất đi việc hiệp thông một cách hữu thức 
(conscious communion) với các huấn sư của tôi, do đó, một 
lần nữa phải trông cậy vào vốn liêng của chính mình. Thầy 
tôi có nói: 

- “Từ trước đến giờ chúng ta đã cố gắng nhập xuống cõi 
giới của con và tiếp xúc với con, giờ đây con phải học cách 
nâng trí lên cao đến cõi chúng ta để tiếp xúc với chúng ta.” 

Nhưng vào lúc đó, điểu dường như khó hiểu nhất đối 
với tôi là quyển sách của tôi vẫn chưa hoàn tất. Làm gì đi 
nữa, tôi cũng không thể hoàn tất được tác phẩm mà tôi đã bắt 
đầu với nhiệt tình như thế và với sự tự tin như thế. 

Như tôi đã nói, thời gian chuyển tiếp tràn đẩy sự đấu 
tranh, thất vọng và các khó khăn. Thời gian chờ đợi dường 


260 


Anh 339 
như quá đài và đôi khi tôi e ngại không bao giờ lại trải qua 
kinh nghiệm về cảm giác hợp nhất độc đáo đó mà không một 
mối thân hữu nào trong nhân loại có thể so sánh được bao 
giờ. Những gì tôi không hiểu được vào lúc đó là thế này, mọi 
sự việc đang hiện hữu đều được cai quản bởi định luật chu 
kỳ (law of cycles), cũng giống như các khuynh hướng bên 
trong (inner tides) của mức độ phát triển của con người; 
chẳng khác nào đọt sóng khi vươn cao tới đỉnh của nó (crest), 
lại tan vỡ ra thành bụi nước trải rộng ra và được nối tiếp theo 
sau bằng cách rút lui vào các chỗ sâu, sự tiến bộ của con 
người cũng giống như thế, sau khi tiến tới bằng một nỗ lực 
cực độ nào đó hoặc một kinh nghiệm quan trọng nào đó xuất 
phát từ một nguyên nhân trong quá khứ, rồi kế đó, làn sóng 
năng lượng đó tạm thời tan biên, rút lui vào cái mà đối với y, 
dường như là một thời kỳ ngơi nghỉ (rest) hoặc thậm chí bất 
động (imnertia). Thực ra đây là một thời kỳ tạm ngưng để tích 
tụ năng lực mới. Nó tuân theo nhịp điệu của sự sống vũ trụ. 
nhịp điệu của đêm và ngày, của sự sống và cái chết, của biến 
dịch vĩnh cửu (eternal becoming). 

Những năm này là một thời kỳ thực nghiệm, trong đó 
tôi phải học cách làm thế nào để tổng hợp và áp dụng tri thức 
mà tôi đã nhận được trong cuộc sống thực tiễn. Sẵn sàng 
nhận và tỏ lòng biết ơn một món quà như giáo huãn này là 
một chuyện tương đối dễ dàng, nhưng áp dụng nó với sự 
phân biện, để điểu chỉnh nó vào các tình huống hiện đại là 
một chuyện hoàn toàn khác. 

Kẻ sơ cơ, thiếu kinh nghiệm và dễ bị nhầm lẫn bởi các 
tình huông mới mà y bị buộc phải đối mặt trong thời kỳ điểu 
chỉnh này, phải bước đi một cách rất thận trọng, nêu y không 
muốn thấy chính mình ở trong cảnh khó xử... 


261 


340 Vòng Luân Hồi 


Lúc bắt đầu giai đoạn này trong cuộc sống, tôi đôi khi 
nhận được thông tin sai, tôi chỉ có thể phát hiện sự chính xác 
bằng chính tôi. 

Đừng nên quên rằng chính nhờ tiểm thức mà người ta 
có thể chịu ảnh hưởng dễ dàng nhất cho đến khi người ta học 
được cách tự điều hợp một cách hoàn hảo hơn với các rung 
động xuất phát từ siêu thức (superconscious mind) - nói rõ ra 
là từ linh hổn - và học được cách phân biệt giữa hai cái. Ở 
đây ẩn tàng nhiều nguy cơ, vì thực ra, tiểm thức chứa toàn bộ 
các yêu tố ngoài ý muốn bị bỏ quên từ các kinh nghiệm ở cõi 
trần trước kia của con người, không kể đến các kinh nghiệm 
mà chính con người gửi đến các vùng này (regions) của bản 
thể mình trong kiếp sống hiện tại, vốn chưa được đồng hóa 
(assimilated) và chuyển hóa (transmuted) do sự tác động của 
tâm thức cao. 

Khi con người quyết tâm cố trèo lên cái có thể được gọi 
là ngọn núi tâm linh (spiritual mountain) và bắt đầu tích cực 
hợp tác với thiên luật thay vì chống lại, thì các nỗ lực của y 
thường có khuynh hướng làm khích động (galvanize) phần 
còn sót lại của quá khứ và đưa nó ra để được hóa giải. Giai 
đoạn này vô cùng cần thiết, bởi vì chỉ khi nào phần còn sót lại 
này được chuyển hóa ít nhất đến một mức độ nào đó, nó mới 
trở nên an toàn cho người tìm đạo để đạt tới minh triết thâm 
sâu hơn - và do đó đưa tới quyển năng cao siêu hơn - để tiến 
tới rất xa. 

Được biết rằng trong một vài trường hợp, các mãnh lực 
từ quá khứ này có thể thực sự được những người có nhãn 
thông thấy được dưới hình thức một “kẻ trú ngụ” (“dweller”, 
tổng quả báo) như tôi được chỉ cho thấy ở Ai Cập. Nhưng 
thuật ngữ này có thể cũng có tính cách tượng trưng 
(symbolical) và thay thế cho các phức cảm chưa được giải 


262 


Anh 341 


quyết và các hỗn loạn đen tối đang chi phối người tìm đạo từ 
vô thức. Tất cả chúng ta đều có các “tổng quả báo” như thế, 
như mọi bác sĩ tâm thần đều biết; các năng lực ở nơi các chỗ 
ẩn giãu của bản thể chúng ta lại thường tác động đến chúng 
ta nhiều hơn là chúng ta biết. Theo đó mà suy thì bất cứ cố 
găng nào để gia tốc sự tiến hóa của chúng ta đều tất phải tạo 
ra phản ứng từ các mức độ còn sơ khai này (primitive levels) 
vốn chưa bị sát nhập vào phàm ngã chúng ta và đối kháng 
với các nỗ lực của chúng ta, khi chúng ta để cho linh hỗn 
kiểm chế chúng ta. 

Vào lúc hội nhập thì cố gắng này chuẩn bị cho một bước 
tiên kế tiếp đang xảy ra một cách rộng lớn hơn ngày nay, 
phần lớn nhờ bởi công việc của các nhà tiên phong trong tâm 
lý học, các vị này đang nỗ lực để thăm dò thế giới bên kia 
(underworld, thế giới của tiểm thức) này, đồng thời đưa các 
cư dân của thế giới đó vào ánh sáng nơi mà chân tướng của 
chúng mới có thể lộ ra, vì chỉ lúc bấy giờ chúng mới có thể 
được kiểm soát và được hướng dẫn đúng đắn. Khi điểu này 
được hoàn thành thì chúng sẽ không còn có tính phá hoại và 
nguy hiểm nữa mà trở thành có giá trị khi liên kết với người 
tiến hóa. Chỉ khi nào con người học được cách biết và hiểu 
được chính mình, thì y mới có thể hy vọng thay đổi được 
chính mình, và chỉ khi nào con người thay đổi được toàn thể 
sự an trụ (polarization) của mình thì mới có được an toàn cho 
y khi dựa vào bất cứ năng lực ngoại cảm (extrasensory, vượt 
ngoài giác quan thông thường) hay là năng lực “huyển linh” 
(“occultf” powers) mà y có thể phát triển, vì chúng tất nhiên 
sẽ bị nhuốm màu và bị lệch lạc bởi cái tiểm ngã (subterranean 
self ) này mà y không biết làm cách nào kiểm soát hoặc kiểm 
chế. 


263 


342 Vòng Luân Hồi 


Vì sự liên lạc bằng cơ bút này có ẩn mối nguy trong đó, 
nên việc triển khai phương pháp đó của tôi cần ngưng lại 
càng sớm càng tốt, vì đó là một trong các phương pháp mở ra 
cho các tà lực thâm nhập vào nhiều hơn bất cứ phương pháp 
nào khác, trong phương pháp này, thái độ thụ động hầu như 
là một điều tối cần (a sine qua non). Đây là một sự mời gọi 
các tà lực xưa kia để cho chúng cố gắng lãy lại địa vị (footing) 
trong tiểm thức của đệ tử, mà một khi đạt được, chúng sẽ trở 
thành một đe dọa thường xuyên cho sự tiên bộ của đệ tử. 

Ngay khi một người nào đó đưa ra một cố gắng thiết 
thực để làm cho chính mình thích hợp với việc phụng sự các 
Đâng Lãnh Đạo Tỉnh Thần (Spiritual Leaders) của nhân loại, 
thì tất nhiên người đó cũng thu hút sự chú ý của những kẻ 
đối kháng của các Ngài mà mục tiêu của chúng là ngăn chận 
việc phát triển các phẩm tính cao trong con người. 

Vì luật tác động và phản tác động có tác dụng trong mọi 
lãnh vực, suy ra rằng khi mãnh lực tích cực được tuôn xuống, 
tạo thành một xoáy năng lượng (vortex of energy) chung 
quanh vị đệ tử, tạo sự dễ dàng cho việc thông thương 
(communication) từ các cõi cao, thì một khoảng trống không 
(vacuum) bao giờ cũng theo sau, khi năng lượng đó được 
dùng hết. Trừ phi vị đệ tử biết được điều này và biết được 
biện pháp nào để tự bảo vệ lấy mình, các lực tiêu cực này 
(negative powers) - hay còn được gọi là tà lực - có thể biểu lộ 
và sự thông thương trong chỗ trống không được tạo ra như 
thế đó. Thậm chí chúng có thể tự tạo ra cái hình dáng của vị 
huấn sư cho những ai có thể thấy mà không thể kiểm chứng 
được linh thị (vision) của họ bằng cách cảm nhận tần số rung 
động đi kèm theo linh thị đó. Vì tốc độ rung động đặc thù 
cho thấy tính chất (character) của thực thể và không thể bị giả 
mạo (simulated). 


Anh 343 


Vì mỗi người đều có một huấn sư trên Chính Đạo (Right 
Hand Path), thế nên qua các lỗi lầm của y trong quá khứ, y 
hầu như luôn luôn vào một lúc nào đó tự mình nối kết với 
một ảnh hưởng nào đó thuộc tà phái (dark side), dĩ nhiên tà 
lực sẽ đưa ra mọi nỗ lực làm cho y bị lệch hướng, không đạt 
được thành công, và sẽ cố gắng làm lung lay đức tin của y và 
cám dỗ y vào những đường lối phát triển khác. Vì lý do này, 
thật là nguy hiểm cho ai chưa phải là đệ tử mà muốn giao 
tiếp được với một Đức Thầy. Hậu quả thông thường của các 
giao tiếp như thế - phần lớn được dựa trên sự vô minh và 
tính tự cao - là một “vị thầy” (“teacher”) sẽ xuất hiện, nhưng 
vị này có thể là một kẻ thù được cải trang, đem lại toàn là các 
phỉnh nịnh và hứa hẹn, sẽ có rắc rối cho người nào đại dột 
nghe theo một nhân vật như thế ! 

Do đó khả năng phân biệt giữa các tốc độ rung động 
tính tế là điều đầu tiên mà một đệ tử cần phải học. Nhưng 
trước khi vị đệ tử có thể làm được việc này với một mức độ 
đáng tin nào đó, vị đệ tử cần phải phát triển một loại thiết bị 
(equipment) vốn có thể hoạt động như là một loại hộp cộng 
hưởng (sourding board) và có thể ghi lại các phóng phát 
(emanations) khác nhau này dường như là các độ dài sóng 
(wave lengths) của các Đấng Cao Cả muốn tiếp xúc với đệ tử. 
Việc nhận biết mức rung động của Đức Thầy là một trong các 
biện pháp an toàn lớn nhất trong công tác huyển linh, nhưng 
nó chỉ có thể được thiết lập khi đạt được một mức độ thành 
thạo nào đó trong việc kiểm chế thể trí đồng thời cũng có 
được năng lực điểu khiển và nằm giữ nó tùy ý. Có thể cẩn 
một thời gian đài trước khi người ta có thể tuyệt đối biết chắc 
các tiếp xúc như thế, mặc dầu cái chắc chắn bên trong đó, vốn 
không thể chối cãi được, sẽ tăng lên theo việc thực hành. 


264 


344 Vòng Luân Hồi 


Như vậy, mỗi giai đoạn phát triển của con người đều 
phải được trắc nghiệm, thử thách và phán đoán dưới ánh 
sáng của kinh nghiệm. Lương tri thông thường, một sự quân 
bình về tình cảm, và trên hết một thái độ rất thụ nhận hướng 
về những gì được đặt tên một cách lỏng lẻo là “lương tâm” 
(“conscience”), là các chỉ dẫn tuyệt diệu xuyên qua bãi lầy 
của các khó khăn mà y bị lôi cuốn vào khi muốn vượt qua 
trong bất luận sự phát triển nhanh nào dành cho tính chất 
bén nhạy bên trong. Không gì đi ngược lại với sự hiểu biết 
bên trong của chính con người về cái đúng và cái sai mà nên 
được chấp nhận... 

Đệ tử phải nên nhớ rằng mục đích của mình là làm việc 
cho nhân loại, không phải cho chính mình, bất chấp nhân 
loại, và trong khi đệ tử còn mang thể xác thì công việc này 
hiển nhiên là được dự định diễn ra trên cõi trần giữa các 
huynh đệ của y, một sự thật mà mặc dầu bể ngoài rất hiển 
nhiên, lại rất thường bị bỏ qua. Bất cứ thái độ nào có khuynh 
hướng làm giảm tầm quan trọng của cõi trần một cách quá 
đáng, để cho mọi biểu lộ ở cõi trần trở nên không thật và 
dường như kém giá trị, đều có thể chắc chắn xem như bị tạo 
ra (inspired) từ một nguồn cội đáng nghi ngờ. Không một tri 
thức nào về các nội cảnh giới (nner planes), không một tiếp 
xúc nào với các tiển kiếp (past lives), không có các chuyên 
chu du nào (wanderings) vào các cõi ánh sáng (spheres of 
light), không có quyển năng nào, như nghe hoặc thấy, mà 
hữu ích tối thiểu cho vị đệ tử, trừ phi chúng giúp cho đệ tử có 
được sức mạnh lớn lao để làm việc lợi ích cho thế gian, trừ 
phi chúng giúp cho đệ tử đối phó một cách khôn ngoan với 
vô số các vấn để nhỏ bé xuất phát trong chính cuộc sống của 
đệ tử và các vấn để đó sẽ được đưa đẩy tới cho vị đệ tử ngày 
càng nhiều bởi những kẻ đang gặp sầu muộn khác; trừ phi 


Anh 345 


2s chúng dạy cho vị đệ tử biết tỏ ra dửng dưng (indifference) 
trước các tác động (blows, cú đánh) của Karma, và trên hết là 
vượt qua được sự bất hạnh (misfortune) và chuyển mọi kinh 
nghiệm thành tiến bộ và năng lực. Vị đệ tử có thể mất nhiều 
lần luân hồi trước khi y bắt đầu chiếu rọi ra một tia sáng huy 
hoàng của Ánh Sáng Nội Tâm (Light Within), trước khi sự 
luyện tập của y bắt đầu nhận được hiệu quả thực tiễn trong 
các lãnh vực rộng lớn hơn, nhưng các kết quả sẽ được thấy 
ngay trong phạm vi nhỏ bé của kiếp sống y trên cõi trần. Nêu 
y không thể trở thành một công dân có đức hạnh thì thật vô 
ích khi đòi hỏi chính y thành một nhà huyển linh học ưu tú. 
Mức tiến bộ về tâm linh và tư cách công dân kém đức hạnh 
không thể đi đôi với nhau. 

Cái chân lý không thể bác bỏ của các nhận xét này mà 
Thầy tôi đã tạo ấn tượng cho tôi trước khi tôi được để cho, 
tạm gọi thế, tự giải quyết vân để của riêng tôi, tôi có được cơ 
hội để chứng minh nhiều lần. 

Các nỗ lực của tôi để phát triển các năng lực cần thiết 
của thể xác và trí tuệ là nguyên nhân của nhiều khó khăn và 
một số lớn tình trạng sức khỏe kém cõi. Nhưng không một ai 
có hy vọng tiến rất xa bằng cách phát triển một phần của 
chính mình nhờ vào bất cứ kẻ nào khác, và trong khi y có một 
dụng cụ không đáng tin ở cõi trần, y sẽ thấy chính mình bị 
cản trở ở mọi mặt; các nhóm chất (elements, yêu tố) yêu ớt và 
không ăn khớp (maladjusted) trong một thể xác luôn luôn là 
cội nguổn của nguy cơ tiểm tàng, nêu có bất luận sự căng 
thẳng quá mức nào đặt lên nó, mà trong huyển linh học, điểu 
này rất có thể xảy ra, do đó trước khi bắt đầu công việc, điểu 
rất thiết yếu đối với tôi là cố gắng cứu chữa các khiếm khuyết 
đó. 


266 


346 Vòng Luân Hồi 


Có một lần Sư Phụ tôi nói: “Hãy nhớ rằng bất cứ nỗ lực 
nào cũng đều tạo ra kháng lực (resistance), và kháng lực 
trong cơ thể con người biểu lộ (register) dưới hình thức đau 
đón (pain). Một phần lớn các đau đớn và sầu não xảy ra do 
bởi con người kháng lại Định Luật Nghiệp Quả và phẩn uất 
với các hoàn cảnh bắt buộc (necessities) mà luật ấy đặt lên 
con người. Vun trồng một tâm trí thăng bằng và một nhân 
sinh quan hợp lý (reasonable outlook) sẽ làm giảm nhẹ tình 
trạng này rất nhiều. Khi một người đã thành công trong việc 
loại ra khỏi các hiện thể của mình mọi yếu tố thiếu hài hòa 
(discordant elements), để cho mọi nguyên tử thuộc tất cả các 
thể của y trở nên rung động hài hòa với Thiên Ý (Divine 
WIII), thì không còn một hoạt động nào trên cõi trần hoặc bất 
cứ cõi nào khác sẽ còn có năng lực tạo ra bên trong y sự va 
chạm (friction) hoặc náo loạn (disturbance) nào nữa. Đây là bí 
nhiệm của một sức khỏe hoàn hảo, an bình nội tâm và sức 
mạnh cực sung mãn (superabundant) mà Các Đâng Cao Cả 
(Great Ones) luôn luôn có được. 

“Nhưng dĩ nhiên muốn đạt đến một tình trạng hài hòa 
như thế thì lúc khởi đầu, vị đệ tử, bằng một tác động của ý 
chí hữu thức, phải tìm cách thay đổi các thành phần bất toàn 
của cơ thể mình bằng cách chuyển hóa chúng. Tiến trình này 
thường đưa tới một giai đoạn có tình trạng đau đớn dữ dội, 
vì mọi việc có liên quan tới quá khứ mà chính y đã tạo ra, vì 
đó trở nên bị khuấy động lên tới trên mặt. Dĩ nhiên, con đã 
bắt đầu tiến trình này trong kiếp ở Ai Cập, nhưng cho đến 
nay nó vẫn còn ở trong vô thức hoặc nhiều hoặc ít. Nhờ con 
cam kết làm công việc này, mà nhân và quả phát triển từ đó- 
Thầy tạm dùng một thuật ngữ rất thiếu chính xác này - hầu 
như tự động được giải trừ với rất ít tự do ý chí về phía phàm 
ngã. Nhưng giờ đây con đã đạt đến một trình độ mà mọi thể 


267 


Anh 347 


(bodies) phải tham dự vào qua tiến trình tác động tuyệt diệu 
của thể trí dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Chân Ngã. Sự dẫn 
dắt này càng trở nên rõ ràng, thì các thay đổi trong thể xác 
con sẽ càng hiện ra nhanh hơn và thành công hơn, nhưng 
trong một thời gian, con có vẻ mất đi nhiều sức khỏe tráng 
kiện hiện tại của con. Đây là lý do giải thích tại sao rất nhiều 
nhà huyển linh học có xác thân đau ốm và yếu ớt, tất nhiên 
họ bị các nhà duy vật có đầy đủ sức khỏe đưa ra làm ví dụ để 
chế nhạo. Các nhà duy vật khỏe mạnh này chưa bắt đầu đối 
phó với phần còn lại (residue, cặn bã) của tiền kiếp - phải chi 
họ biết được điều đó - vốn đang được chứa trong nhà kho 
lớn của tiểm thức, chờ được xử lý sau này khi họ có đủ khả 
năng để làm như thế.” 

Các cố gắng đặc biệt của chính tôi trong việc chuyển hóa 
trong các năm qua chắc chắn đã lộ ra bằng các cơn bệnh 
không bình thường đi đôi với nghiệp quả xấu dưới hình thức 
khó khăn tài chính, đã cản trở tôi rất nhiều trong công tác 
huyển linh mà tôi hy vọng đảm trách. Thêm nữa, khi việc 
huấn luyện gian khổ của tôi đã xong, tôi thấy chính mình có 
được một năng lực chữa bệnh nào đó, đi nhiên tôi có dịp sử 
dụng nó và như vậy được phép thanh toán thêm các món nợ 
nghiệp quả của tiến kiếp. 

Năm mà tôi đang viết sách hiện giờ là một năm bận rộn 
đặc biệt theo khía cạnh này, vì cho tới nay tôi không đối phó 
có hiệu quả với chính thể xác của tôi, nó có khuynh hướng 
nhượng bộ dưới sự căng thắng. Lúc bấy giờ có một người mà 
tôi có các liên kết thân ái trong nhiều kiếp đi đến và để nghị 
đưa tôi lên núi để lãy lại sức. 

Tôi cảm thấy rằng có lẽ có thêm điều gì đó ở sau để nghị 
này, vì hiện nay tôi có thói quen tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu 


274 


275 


348 Vòng Luân Hồi 


đàng sau mọi sự việc. Chúng tôi đã tốn nhiều thì giờ cố tìm 
một chỗ thích hợp để ở lại... 

Tôi chọn chỗ ngồi thiển và chờ. Sự im lặng ngày càng 
tăng lên, giúp tôi thêm nhạy cảm. Dần dần tôi nhận ra rằng 
toàn bộ thung lũng mà tôi tưởng chừng như trống rỗng, lại có 
biết bao là sự sống, trải dài từ các tính linh thiên nhiên 
(nature- spirits) đên các đại thiên thần (great devas) đem lại 
sinh khí (ensouled) cho núi non và dường như lượn lờ (float) 
bên trên núi. Nhưng ngay sau đó tôi bắt đầu cảm nhận được 
các thiên thần khác còn xa hơn nữa, các Đấng tuyệt diệu đến 
nỗi không những một mình thung lũng, mà cả các vùng đất 
rộng của đồng quê cũng đều được ngập tràn bởi các phóng 
quang (emanations) của các ngài. 

Trong các màu sắc lấp lánh của cầu vồng, có các dòng 
thần lực này tràn ngập, trải rộng ra như các gợn sóng khi một 
viên đá được ném vào ao, tụ lại và sau rốt hòa lẫn với hào 
quang của các đại thiên thần ở xa. Đôi khi các tuyến lửa chạy 
qua lại theo hình chữ chi (zig- zagged back and forth) đường 
như các ngài đang giao tiếp với nhau, và đôi khi một tuyển 
lửa bùng lên chói lọi ging như một mặt trời, chiếu rạng và 
tỏa rộng, cho đến khi mọi vẻ bên ngoài của hình hài biến mất 
và mọi thiên thần trong thung lũng đều rung động ngây ngất 
với tiếng đội của các hoạt động. 

Từ ngữ “Thiên Thần Quốc Gia” (“National Devas“”) hiện 
ra trong trí tôi, và bấy giờ tôi nhận ra rằng quả thực các đấng 
oai hùng này (mighty beings) chắc là có xuất hiện dưới một 
cách thức kỳ lạ nào đó để được ràng buộc - nếu người ta có 
thể dùng một thuật ngữ thiếu chính xác như thế - với quốc 
gia ở dưới (beneath) các ngài. Nhưng tôi cũng thấy rằng các 
dòng thần lực mà các ngài sử dụng, tuôn tràn ra, bất chấp các 
biên giới do con người tạo ra, để hòa làm một (unite) với các 


276 


Anh 349 


dòng thần lực của các huynh đệ các ngài, các vị sau này là các 
thiên thần bảo vệ được chọn lựa (chosen guardians) của các 
lãnh thổ khác. 

Công việc hòa hợp huyển bí có vai trò gì trong sự tiến 
hóa ở đây? Trên địa cầu mọi cái đều hỗn mang (chaotic); từ 
bên dưới một khối gồm các rung động xoáy tròn, va chạm 
tung lên, tối đen và đục ngầu giỡng như sương mù sát mặt 
đất; các hình tư tưởng về hận thù và ganh tị giữa các quốc 
gia, về biên giới và thuế quan (tariffs), về vũ trang và các âm 
mưu, với nỗi sợ hãi hàng đầu, cha đẻ của tất cả, tạo ra một 
xoáy lực, khiến cho những ai ở giữa đám xoáy đó không thể 
hiểu hoặc không thể kiểm chế được. 

Nhưng cũng ở đây bên trên các xứ sở (countries), trong 
không khí khoáng đạt ở trên cao, nơi mà các Hình Tướng vĩ 
đại (great Forms) hoạt động một cách oai vệ và các Đấng Trí 
Tuệ dũng mãnh (mighty Minds) xem xét các vấn để và các 
phức tạp (perplexities) của con người bằng các tiêu chuẩn 
khác xa, chỉ những øì tinh tế (fine), chỉ những gì mang tính lý 
tưởng và cao quý, chỉ có các hình tư tưởng có tính cách xây 
dựng (thought-forms of constructon) được tạo ra bằng tình 
thương mới có thể thấu nhập vào. Đây là Kho Tuyển Chọn 
(Sorting House) vĩ đại của siêu thức con người mà con người 
chỉ đạt đến đó nhờ linh hứng (ïnspiration) và giác ngộ; vì ở 
đây mọi năng lượng sáng tạo (creative energy) đều được tích 
chứa lại, và tất cả những ai hoạt động cho lợi ích chung đều 
được sức mạnh của nó làm cho phấn khích. 

Nhưng liển ngay đó tôi cũng nhận thức được rằng 
không phải chỉ có một mình các nỗ lực kiến tạo của con người 
trên địa câu được các Thiên Thần Bảo Vệ Nhân Loại 
(Guardians of the Race) này sử dụng mà thôi. Các hoạt động 
hủy diệt cũng được dẫn dắt, trong chừng mực có thể được, 


350 Vòng Luân Hồi 


vào các đường hướng (channels) có thể phát triển về sau, và 
được dùng để làm gián đoạn các tình trạng hiện hữu vốn trở 
nên thoái hóa hoặc không còn sinh động (static), như vậy, sau 
rốt mở lối cho việc tuôn tràn vào (influx) của năng lượng đó, 
chủ nghĩa lý tưởng và đức tin (idealism and faith) vốn dĩ bao 
giò cũng được phát sinh trong một thời đại có đấu tranh và 
thất bại ở bể ngoài. Tự do ý chí của con người không bị đụng 
chạm đến, nhưng giờ đây tôi cũng thấy rất rõ cách thức mà 
Đại Ý Chí (Greater Will), tức “Thiên Hựu un đúc mục tiêu 
của chúng ta“ (“Providence that shapes our end“) biến đổi 
mọi chuyện thành tốt lành. Cuối cùng cái Tổng Thể (Whole) 
sẽ không hứng chịu đau khổ xuyên qua các đần độn 
(Stupidity) và mù quáng của các thành phần (part). 

Lúc đó tôi biết rằng Ngài đến gần. Ngài đứng bên cạnh 
tôi. Rung động của Ngài bao bọc tôi lần nữa trong sự thanh 
thản và chí phúc. Nơi đây, trong cái im lặng, một lần nữa 
giọng nói của Ngài thâm vào tim tôi. Ngài cất tiếng nói: 

- “Không có gì bị mất mát cả, không có gì bị lãng phí 
hết. Câu hỏi thường được nêu ra là tại sao mọi sự vật (things) 
phải chịu đau khổ, phải đấu tranh, bể ngoài phải suy tàn và 
đi vào tăm tối (obscuration). Nhưng vì lẽ chỉ nhờ có ngã thức 
(self-consciousness) đầy đủ mới có thể đạt được Thiên Thức 
(God-consciousness), suy ra rằng các đơn vị nào một mình đã 
trải qua mọi kinh nghiệm, cả khủng khiếp lẫn đẹp đẽ, hủy 
diệt lẫn sáng tạo, vật chất lẫn tinh thần, và những ai đã góp 
nhặt được vào chính mình vô số trạng thái của sinh lực (life- 
force), mới có thể hiểu được các đấu tranh của mọi đơn vị 
khác và cũng có khả năng giúp cho chúng phát triển về phía 
lý tưởng. 

“Hôm nay con đã được giúp đỡ để nhận thức được điểu 
mà trước đây chưa bao giờ có, đó là tính duy nhất (unity) ẩn 


Anh 351 


bên dưới đang kết nối mọi biểu lộ của Sự Sống lại chung với 
nhau. Con đã nhận thức được công việc của các Thiên Thần 
Quốc Gia vĩ đại, các vị này đang nỗ lực đem lại hòa bình, hài 
hòa và tình thương giữa con người, đồng thời nỗ lực phá hủy 
các rào cản mà sự kiêu hãnh và sợ hãi từ lâu đã được dựng 
nên để phân chia họ. 

“Hiện nay, thế giới đang trải qua những gì dường như là 
một thời kỳ khủng khiếp của hỗn mang và căng thắng vu vơ 
ở bể ngoài. Thực ra các quốc gia đang nỗ lực thanh toán 
Karma và phát triển một ý thức trung thực hơn về bối cảnh 
và một hiểu biết rộng lớn về sự cần thiết sâu xa trong hợp tác. 
Vì đừng quên rằng các quốc gia theo cùng phương pháp tiến 
hóa như các cá nhân. Các quốc gia cũng có thời ấu trĩ giống 
như con người; chúng cũng có tuổi đam mê và lãng mạn lúc 
trưởng thành, thời chín chắn, lúc tuổi già, rồi thời suy tàn, tử 
vong. Đôi khi, giống như trong các kiếp sông của con người, 
có tình trạng hỗn loạn (anarchy), đôi khi thất bại; đôi khi 
dường như xảy ra phong trào thoái hóa; đôi khi ý muốn 
(will) tìm cách thống ngự thay cho Luật Pháp, và phản ứng từ 
các sai lầm trước kia trong việc phán đoán lại biểu lộ ra thành 
cuổng tín và chuyên chế. Mọi sự phát triển tự nhiên đều 
chậm chạp, và khi nhịp độ phát triển (pace) bị thôi thúc quá 
dữ đội thì hình thức gián đoạn nào đó hầu như luôn luôn 
theo sau. Nhưng khuynh hướng chung là hướng đền sự hài 
hòa và tình huynh đệ trong nhóm. Hãy nghiên cứu lịch sử 
bằng một trí óc giác ngộ thì con sẽ có thể phản bác (refute) lại 
các xác quyết của những ai cho rằng nhân loại đã không tiến 
tới. Dĩ nhiên con người còn có trong chính mình các tàn dư 
của những giai đoạn mà con người đã vượt qua; con người có 
những lúc tế ngã trở lại, và càng trở nên hiểu biết nhiều 
chừng nào, thì hậu quả của các té ngã trở lại càng khủng 


278 


352 Vòng Luân Hồi 


khiếp hơn. Nhưng qua các lần té ngã này, con người cũng 
học hỏi được nhiều, về mặt quốc gia cũng như mặt cá nhân. 
Qua việc thiển định, hãy tìm cách khám phá ra cho chính con 
Định Luật Tương Ứng (Law of Correspondence), luật này 
biểu lộ suốt cả Hệ Thống bao la (mighty Scheme) mà con là 
một phẩn trong đó, và cố gắng nhận thức rằng từ nguyên tử 
nhỏ nhất đên Tinh Quân Hành Tĩnh vĩ đại nhất (greatest 
Planetary Spirit), tất cả đều tiến hóa qua cùng hoạt động theo 
chu kỳ, lên mãi đến tình trạng mà chưa ai có thể biết được 
ngay cả chúng ta có suy đoán về nó, cũng chỉ vô ích.” 

Tiêng nói của Ngài dừng lại. Tôi chăm chú nhìn qua 
rặng núi, và dường như trong thoáng chốc, tiếp xúc với các 
nhịp điệu bất hòa hợp (conflicting rhythms) của vô số sự 
sống. Các quốc gia này có vẻ gần gũi biết bao với các vân đề 
khó khăn, các hy vọng, các ước mơ và các thôi thúc mù quáng 
của họ! Vâng, các quốc gia đó thực là giỡng như con người, 
chúng cũng có các tiểm thức ngập tràn các cấm ky cũ xưa 
(ancient taboos) và các khuynh hướng ban đầu; chúng cũng 
có tinh thần siêu thức (superconscious spirit), tính thần này 
cũng tìm cách dẫn dắt, dạy dỗ và kiểm soát thể biểu lộ (body 
of manifestation) của quốc gia nữa. Tuy nhiên, vượt qua 
những điều này, tôi mơ hổ cảm nhận còn có một cái gì bao la 
hơn nhiều - một Sự Sống vĩ đại hơn: Chúa Tể Hành Tinh 
(Planetary Lord), mà có lẽ mọi sự sống khác nơi đây là một 
phần của Sự Sống vĩ đại đó. Còn Ngài, có phải là một phần 
của một Đãng còn vĩ đại hơn nữa chăng? Liên miên bất tận... 
Đầu óc tôi choáng váng trước ý tưởng đó. Quả thực suy đoán 
chỉ hoài công! Bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi cố gắng và hiểu 
được đôi chút điểu mà tôi đã được chỉ ra, để cố gắng giải 
quyết các vấn để trước mắt và đóng góp vai trò của tôi, dù là 
nhỏ nhoï, trong việc tìm cách - như Thầy của tôi đã có lần nói 


Anh 353 


- mang lại một hài hòa nào đó vào trong cái rối ren của Kỷ 
nguyên Hỏa Tĩnh (age of Mars) này, tức Hủy Diệt 
(Destroyer). Tư tưởng của Ngài đáp lại tư tưởng của tôi. 

- “Đúng vậy, chúng ta cần những nhà lý tưởng thực tiễn 
(practical idealists), chớ không cần những kẻ quen đắm mình 
vào các mê cung lôi cuốn của các suy diễn về vũ trụ, mặc dù 
việc đó giúp ích cho kẻ phụng sự (worker) nếu y có thể hiểu 
được những gì mà các Đâng Toàn Năng (Powers) đặt đàng 
sau y. Chúng ta cần những ai có thể hiểu được các kho tàng 
minh triết vô giá mà chúng ta đã trao cho nhân loại và diễn 
địch lại các kho tàng đó theo các nhu cầu của thời hiện đại. 

“Vì tiếng kêu than của thế giới - một thế giới đang trải 
qua sự lạc hướng nhất thời (temporary disorientation) không 
thể tách ra khỏi một giai đoạn khi mà các giá trị mới đang 
được tìm kiếm còn các giá trị cũ bị đào thải (discarded) một 
cách nhanh chóng như thế, giờ đây, ánh sáng mới, sự dẫn dắt 
mới, các giải đáp mới đối với các vấn đề vĩnh cửu này vốn 
đang ở dưới lốt vỏ (guise) này hoặc lốt vỏ khác, luôn luôn là 
vấn để mà nhân loại phải đối phó. Một số người nghĩ rằng 
phải có một chuỗi minh triết mới được đưa ra; một số tin vào 
sự giáng lâm (advent) của một Đấng Cứu Thế mới (New 
Messiah), một số khác đang đi ngược lại và tìm kiếm sự giác 
ngộ nơi các tôn giáo của các Kỷ Nguyên trước. Nhưng điểu 
kỳ lạ nhất là đa số vẫn khăng khăng làm ngơ với chính thiên 
khải (revelation) được đưa ra đặc biệt dành cho việc phụng 
sự thế giới hiện đại. Dường như ít người hiểu được rằng nói 
chung, nhân loại chưa bắt đẩu đồng hóa (assimilate) phần 
minh triết đã được đưa ra cách đây hai nghìn năm, cũng như 
không có bất cứ cố gắng thật sự nào được đưa ra cho đến nay 
để noi theo các giáo huấn này hầu đưa chúng đến kết luận 
hợp lý. Thế thì tại sao họ lại mong có được giáo lý mới? 


279 


354 Vòng Luân Hồi 


“Ta muốn con xem xét vẫn để này: nếu thế giới đều trở 
thành Cơ Đốc nhân (Christian) theo đầy đủ ý nghĩa của thuật 
ngữ đó, nói cách khác, nếu mọi người trên trái đất, trong kiếp 
sống riêng của mình, đều có lối xử thế như Đức Clrist đã 
dạy, thì liệu còn có vân để gọi là “các khó khăn hiện đại” 
(“modern problems”) hay không? Liệu thế giới có gặp bất cứ 
khó khăn nào như nó đang gặp ngày hôm nay hay không? 
Nền văn minh này mà một số người trong các con có vẻ hãnh 
điện vì nó, thực ra hãy còn sơ khai đến nỗi trong các lần luân 
hổi sau, con sẽ nhìn thấy nó bất quá như là văn minh của một 
vài quốc gia còn hoang dại (native states), đó là kết quả trực 
tiếp của việc nhân loại bất lực không hiểu rõ và đánh giá cao 
các cam kết thiêng liêng (divine promises) chứa đựng trong 
triết lý của Đấng Clrist. Vì lẽ các giáo huấn được ban ra cho 
nhân loại luôn luôn được làm cho ăn khớp (synchronized) 
với các nhu cầu của thời đại và giống dân mà giáo huấn đó 
được truyển đạt; theo dòng tiến hóa, mỗi đại giáo chủ đểu 
lặp lại và bàn rộng hơn (amplifies) các giáo huãn có trước, 
tìm cách hiệu chỉnh các sai lầm trong cách diễn dịch vốn đã 
len lỏi vào và làm lệch lạc chân lý. Cơ Đốc Giáo đã chịu đau 
khổ cũng do các lỗi lầm như thế; đạo ấy đã bị giảm giá trị 
(debased) và bị thay đổi bởi những người muốn bẻ cong 
(twist) đạo đó vào các mục đích riêng của họ - các công đồng 
(councils)() gồm các giáo sĩ e ngại cho thanh thế của họ gổm 
những kẻ tin mù quáng (bigols),, những kẻ cuồng tín 





! Công đồng: Đại hội tôn giáo, được tổ chức khi có sự thay đổi quan 
trọng trong tín lý của Thiên Chúa Giáo. Ví dụ Công Đồng 
Constantinople do Giáo Hoàng Vigilius triệu tập năm 553, ra tuyên bố 
rằng Luân Hồi là tà thuyết, vì từ năm 553 trở về trước, các Giáo Hoàng 
và Giáo Hội Thiên Chúa La Mã đã công nhận thuyết Luân Hổi trong 
hơn năm thế kỷ . (ND) 


280 


Anh 355 


(fanatics), và những kẻ không biết mãnh lực bền vững của 
Ngôi Lời (Word). Nhưng Ngôi Lời không thể bị hủy diệt, 
cuối cùng chân lý sẽ thắng. Giáo lý của Đấng Christ là nơi 
tổng hợp của tất cả những giáo lý được đưa ra trước kia, giáo 
lý của Ngài là tiêu điểm (focal point), đỉnh của tam giác Minh 
Triết, chúc xuống tạm thời, giống như đầu nhọn của ngọn lửa 
chiêu sáng, chọc thủng cái tối tăm của thế gian. Ngài thuyết 
giảng cho nhân loại một Thiên Luật hoàn hảo và vĩnh cửu, 
không phải chỉ cho thời đại này và một mình nhân loại này, 
mà là cho mọi nhân loại và mọi thời đại. “Hãy kính têu 
Thượng Đế 0à yêu thương kẻ lân cận con như chính con.” 

“Ngươi ảo lường người khác như thế nào thì ngươi sẽ bị 
đo lường lại như thế ấy.” Thế đấy, hai câu chí tình đó chứa 
đầy đủ Thiên Luật. Nếu mọi sự tôn thờ (cult) và mọi tôn giáo 
không còn tổn tại nữa, chỉ còn lại luật này thì cũng đủ rồi, vì 
đối với người tuân theo Định Luật này thì chẳng có một mảy 
may rẽ ngoặt, mọi việc khác, mọi tri thức, mọi minh triết, mọi 
quyển năng và lạc phúc tất phải được gia tăng. 

“Bây giờ con nghĩ rằng không thể nào sốwg theo luật 
này, không thể nào xây dựng một nền văn minh dựa vào nó 
ư? Ta cho con biết điều đó không phải là không thể làm được. 
Qua bao kinh nghiệm đắng cay, sẽ đến một ngày nhân loại 
nhận thức được rằng nêu sống được một cuộc sông giống 
như Đức Christ đã dạy ra và đã thực hành, thì đó chính là 
phương pháp duy nhất để nhờ đó cá nhân cũng như nhân 
loại có thể đạt được hạnh phúc và hài hòa (harmony). Con 
người nói đến Thời Hoàng Kim (MIillenium), thế mà họ 
không hiểu được rằng Đấng Christ đã trao cho họ chìa khóa 
đưa đến thời toàn hảo đó. Con người đừng để phí thời gian 
tìm kiêm một giáo lý mới, cũng như đừng tìm kiếm một kỷ 
nguyên mới sẽ đến với địa cầu; món quà thiêng liêng không 


281 


356 Vòng Luân Hồi 


thể lọt vào những bàn tay còn nắm chặt. Kỷ nguyên mới phải 
bắt nguồn từ quả tim biết thay đổi của mỗi con người, nam 
cũng như nữ; sự Trở Lại Lần Thứ Hai (the Second Coming) sẽ 
là sự trở lại của Tỉnh Thẩn Christ (Christ Spirit) biểu lộ trong 
mỗi thể xác (body of flesh) qua nỗ lực và đạo tâm của chủ 
nhân của thể xác đó. Trước khi điểu này có thể xảy ra, trước 
hết mỗi người phải tự xây dựng chính mình dựa trên kiểu 
mẫu hoàn hảo đó, vì chỉ khi nào cái bình không còn chỗ nút 
nữa nó mới nắm giữ được chính Thánh Tửu của Sự Sống 
(Wine of Life) phải không? 

“Điều này vẫn chưa được hiểu rõ. Con người thích nhìn 
ra ngoài hơn là nhìn vào nội tâm để tìm các thiên khải 
(revelations) - điểu đó dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên cần 
phải hiểu rõ nếu nhân loại muốn được cứu ra khỏi các tai họa 
mới. Quần chúng hiểu biết về nghịch cảnh đáng thất vọng 
của họ và nhu cầu lớn lao của họ một cách lờ mờ. Đa số đều 
chưa có khả năng tái khám phá chân lý từ nơi vực sâu sai lầm 
mà họ đã lao vào; do đó các nhà lãnh đạo cần phải là những 
người phụng sự chân lý, những kẻ yêu thương nhân loại, 
những người nam và nữ được luyện tập theo kỹ thuật của các 
phương pháp diễn tả hiện đại. 

“Bất cứ người nào như thế đều cùng lúc có được các 
tiềm năng lãnh đạo, hiện nay họ đang được giám sát rất cẩn 
thận bởi các nhà lãnh đạo trước kia của nhân loại, tức là các 
vị đã bước ra khỏi chu kỳ sinh tử, và nhờ đang hoạt động nơi 
các chốn cao thâm, các ngài có thể nhìn xuống các rối loạn 
của các quốc gia và con người, thấy được toàn bộ kế hoạch 
với các khuynh hướng và mục tiêu của nó, giống như con, từ 
đỉnh núi cao này nhìn xuống, có thể thấy được phương 
hướng nào đưa đến hàng trăm con đường nhỏ, trong khi đối 


Anh 357 


với những ai đang bước trên con đường đó, chỉ có những khó 
khăn ngay trước mắt mới có thể được họ nhận ra mà thôi. 

“Công việc của chúng ta (tức các Chân Sư- ND) phần 
lớn có liên quan với sự phát triển này. Nhưng vì chúng ta 
không thể tiếp xúc trực tiếp với đa số người đang ở trong 
đám bụi phân tranh (dust of conflict) và vì quá bận rộn, quá ù 
tai và quá hoang mang bởi việc tranh chấp nên không thể 
nhận được các ý tưởng mà chúng ta muốn in sâu vào họ, hy 
vọng duy nhất của chúng ta là làm như thế một cách gián tiếp 
qua những người nam và nữ khác, họ đang tự nguyện trở 
thành khí cụ của chúng ta và sẵn sàng hy sinh mọi việc và tự 
luyện tập ngõ hầu có thể liên kết sự hiểu biết về các mãnh lực 
tinh thần (spiritual forces) với các hoạt động tầm thường vô 
vị hơn này mà các huynh đệ của họ đang theo đuổi - thường 
thường theo cách rất mù mờ. 

“Để làm cho công việc nàyđược dễ dàng ở một khoảng 
thời gian không quá dài, một số Trung Tâm Tinh Thần 
(spiritual Centres) sẽ được lập nên ở các nơi khác nhau, đặc 
biệt là ở Phương Tây. Rải rác khắp trên thế giới có các địa 
điểm được truyển từ điển rất mạnh thích hợp với các mức độ 
rung động đặc biệt được làm cho ăn khớp với các giai đoạn 
nhất định trong bước tiên hóa của nhân loại. Thần lực được 
tích chứa lại trong các địa điểm này và các Đấng Cao Cả 
(great Beings) được ấn định để bảo vệ chúng, chỉ những ai 
hoặc ở trạng thái hữu thức trên cõi trần, hoặc đôi khi chỉ ở 
trong các thể cao có nhiệm vụ phải làm nơi đó mới được 
phép đi vào. Vào đúng lúc, các đệ tử sẽ được gửi đến các địa 
điểm này để sử dụng thần lực đó dưới sự chỉ dẫn của các đức 
thầy của họ, các đệ tử sẽ được chỉ dạy cách sử dụng như thế 
nào. Các nhóm sẽ được thành lập, còn các trung tâm thiển 
định được chọn nơi mà các đệ tử này có thể làm việc bằng 


282 


358 Vòng Luân Hồi 

cách tiếp xúc chặt chế với các nhóm và các đức thầy nội môn 
(inner groups and teacher) của họ, không bị phá rối sự yên 
tịnh bởi các phóng phát hỗn độn (confusing emanations) 
không thể tách ra khỏi sự tiếp xúc chặt chẽ với nền văn minh. 
Rải rải khắp nơi trên thế giới, các nhóm này sẽ tạo thành các 
mắt xích trong dây chuyển huyển bí mà cuối cùng có vận 
mệnh là kết hợp nhân loại với các nhà lãnh đạo tinh thần của 
nhân loại và mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hòa bình 
và phát triển về mặt huyển linh (occult development). 

“Nhiều người đã và đang được luyện tập để gia nhập 
vào các nhóm này, nhưng tương đổi ít người sẽ có khả năng 
vươn lên đến cơ hội lớn lao này trừ phi họ dùng hết ý chí cố 
hướng về mục tiêu, vì họ cần phải có các tính chất rất đặc 
biệt. Quá nhiều nhóm và phong trào trong quá khứ đã bị tan 
rã do thiếu năng lực dành cho vị phụng sự không vị kỷ và 
khuynh hướng nhãn mạnh vào sự quan trọng của phàm ngã 
(personalities) vốn là đặc điểm của các nhà lãnh đạo cũng 
như của các thành viên. Điều này đã đưa đến sự ganh tị kiêu 
hãnh và tất cả các biểu lộ tình cảm nhỏ nhen của phảm ngã 
(lower self) và sau rốt đã làm xói mòn và hủy diệt các nỗ lực 
giúp đỡ nhân loại của các Đấng Cao Cả. Do đó, lần này có sự 
đặc biệt kỹ lưỡng trong việc lựa chọn, chỉ những người được 
chứng tỏ đã vượt lên trên các nhược điểm như thế mới được 
chọn mà thôi. Lòng trung thành, biết đánh giá đúng các giá 
trị, có được đức tính vô tổn hại (harmlessness, không gây tổn 
hại) và có được sự quân bình tình cảm kết hợp với lòng ham 
muốn phụng sự nồng nhiệt và quyết tâm đến nỗi nó sẽ thiêu 
hủy hết bất cứ ý tưởng nào về sự thành đạt cá nhân, đó sẽ là 
các điều kiện tiên quyết (pre-requisites) cho công việc này. 

“Nhu cầu trở nên cấp thiết đối với những người phụng 
sự như thế - cấp thiết nhiều hơn là con biết. Điều thiết yếu 


283 


Anh 359 


cho việc cứu độ nhân loại là tất cả hàng rào chia rẽ giữa quốc 
gia với quốc gia, giữa cá nhân với cá nhân, cần được phá vỡ, 
ngay tức thì. 

“Điều này chỉ có thể làm được bởi kẻ giác ngộ. Tín 
ngưỡng hoặc là chủng tộc của họ, họ khoác lấy hình thức 
hoạt động gì, hoặc danh xưng mà họ đặt cho mục đích của họ 
là gì, tất cả đều không quan trọng. Nhạc sĩ, y sĩ, nhà khoa 
học, thi sĩ nghệ sĩ, các nhà hoạt động xã hội thuộc đủ ngành, 
người nuôi lý tưởng, người mơ mộng cố biên các ước mơ của 
mình thành sự thực, đều là những kẻ cộng tác, các dụng cụ 
của chúng ta. 

“Chúng ta đòi hỏi, chúng ta kêu gọi tất cả những ai yêu 
thương nhân loại, những ai muốn tham gia vào công việc 
chuẩn bị và tái tạo vĩ đại này, hãy đưa ra nỗ lực vuợt bậc để 
chuẩn bị cho mình thực sự trở nên thích hợp để nhận được sự 
chuẩn nhận trong Kỷ Nguyên Mới. 

“Chúng ta có lời khuyên cho những người nam và nữ 
như sau: “Hãy thuyết giảng hòa bình, tưởng nghĩ về hòa 
bình, không ngừng làm việc cho hòa bình.” Trước tiên, nếu 
phạm vi của các bạn có vẻ hạn hẹp, cũng đừng thất vọng, hãy 
bắt đầu bằng cách nỗ lực tạo ảnh hưởng của mình lên ngay 
trong giới của mình, và khi năng lực hành thiện tăng lên, nhờ 
thế vòng tròn sẽ được nới rộng chung quanh các bạn. Hãy 
thực hành sự tự tri, tự phán đoán và tự kiểm chế, nếu không 
có các tính chất này, các bạn sẽ không thể tạo được tiến bộ 
nào. Hãy suy tưởng đúng đắn, đừng để cho bị cuốn hút vào 
trong cơn lốc xoáy của sợ hãi, oán thù và tham lam vốn đang 
hoành hành chung quanh các bạn. Hãy tìm cách mang lại hài 
hòa vào mọi cuộc sống đến được với các bạn. Đừng bao giờ 
khơi dậy đám than hổng của nghi ngờ và ganh tị. Hãy dè 
chừng lời nói và hãy để cho tư tưởng các bạn luôn luôn tích 


360 Vòng Luân Hồi 


cực, hữu ích về tràn đầy tình thương. Mọi người hãy từ chối 
không nghe chuyện gây tai tiếng (scandal) hoặc đừng lặp lại 
chuyện đó, dù cho nó có liên can đến đời sống cá nhân hoặc 
quốc gia. Nên nhớ sức mạnh của lời nói mạnh mẽ biết là bao. 
Kẻ hay phao tin có khả năng nguy hại là gần với Tà Đạo và 
thường bị Tà Lực (Dark Forces) sử dụng nhiều hơn là họ biết 
được. 

“Vì lẽ đó, hãy tránh việc lặp lại các lời đổn đãi vu vơ 
(idle rumours), các câu chuyện về tình trạng xung đột và về 
việc có thể xảy ra chiến tranh. Chúng ta đang dùng hết khả 
năng chúng ta để ngăn không cho một tai họa quốc tế khác 
khởi xảy ra bằng cách cố gắng tạo ấn tượng lên những kẻ dễ 
cảm nhận ảnh hưởng của chúng ta bằng sự tiên kiến và minh 
triết của chúng ta. Các bạn trên cõi trần có thể hoặc là trợ 
giúp chúng tôi trong công việc này, hoặc tùy bạn chọn lựa, 
giúp các tà lực vốn đang tìm cách đem lại xung đột cho nhân 
loại bằng cách gieo rắc các mẩm độc (poison-germs) như nghỉ 
ngờ và oán thù. Hãy học cách sàng lọc cái chân ra khỏi cái 
giả. Hãy nhanh chóng nhận ra các nguy cơ, nhưng đừng nói 
đến chúng trừ khi cần thiết, kẻo kẻ vô minh và kẻ nhút nhát 
thổi bùng các tia lửa của bạn thành ngọn lửa. Hãy chậm phán 
đoán mọi người nhưng đặc biệt là các quốc gia khác, mặc dù 
họ đi theo con đường khác với con đường của bạn, tuy vậy, 
họ cũng đang tìm kiếm cùng mục tiêu. Hãy nhớ rằng các bạn 
chỉ được ràng buộc trong nhất thời với bất cứ sự sống đặc thù 
nào của một quốc gia mà thôi. Các đặc tính xa lạ, các lỗi lầm, 
tật xấu mà các bạn lên án chỉ thuộc về riêng của các bạn trong 
quá khứ, và đo chính sự lên án đó, các bạn có thể bị ràng buộc 
chính các bạn oào chúng trong các lần luân hổi sau này. Sự 
sống của một quốc gia chỉ là phản ảnh của một vài khuynh 
hướng phát triển của con người và các khuynh hướng này là 


Anh 361 


244. kết quả của vô số nguyên nhân vốn phải trả trong các quả đặc 
biệt ở trên mức độ rộng lớn bao la hơn là mức độ của một 
mình cá nhân; nhưng một quốc gia cũng nhận sự phán xét 
mà quốc gia ấy đã đối xử với các quốc gia khác, và khi quốc 
gia đó điêu đứng vì tái sinh, chịu thống khổ vì sự bù trừ 
nghiệp quả (Karmic retribution), hoặc là do việc thiêu viễn 
kiến (vision), tạo ra nhân lần nữa, vì vậy quốc gia đó sẽ phải 
trả bằng trọn thời gian, chính là để cho các quốc gia tìm hiểu, 
thương hại, giơ tay giúp đỡ, củng cố và thương yêu - chớ 
không phải để kết án và trả đũa. Điểu này có vẻ là một đòi 
hỏi quá nhiều đối với nhân loại ngày nay, nhưng cái tổng thể 
chỉ có thể tăng trưởng qua sự phát triển của các thành viên cá 
biệt của tổng thể đó và bằng gương sáng của các thành viên. 


8) 


con mà kẻ thiển cận coi thường bởi vì nhiều bất toàn của nó 
(quên đi chính mình) là nô lực thử nghiệm đầu tiên của nhân 
loại hướng về việc tạo ra một mô hình lý tưởng (deal 


7 “Liên Minh các Quốc Gia (League of Nations) của 


pattern) cho tương lai. Đó là mầm mống mà từ đó tàng cây vĩ 
đại của sự hợp nhất quốc tế, rốt cuộc sẽ nảy sinh, và mọi 
người, tức là kẻ sẽ mang lại cho nó sự khích lệ, kẻ suy tư và 
hành động với tình thương thuần khiết trong tim mình được 
thúc đẩy đên mục đích cuối cùng đó; vì các mơ mộng của lý 
tưởng gia ngày nay là các điều thông thường được chấp nhận 
của quần chúng ngày mai. 

“Vậy nên hãy tiên tới, hãy nhớ rằng không có một giới 
hạn nào được đặt ra dựa vào sự thành tựu, trừ giới hạn của 
nỗ lực cá nhân, và tương xứng với nỗ lực đó sẽ là sự trợ giúp 
được tuôn đổ xuống từ Suối Nguồn vô tận của thần lực và 





! Sách này được viết trước Thế Chiến thứ Hai (This was written before 
the second World War) 


285 


362 Vòng Luân Hồi 


tình thương. Đối với mỗi người, sự thành tựu, sự giải thoát, 
quyển năng và chí phúc chờ đợi không giới hạn, chìa khóa 
cho cánh cửa đó vốn dẫn từ sự chết đến sự sống nằm trong 
chính bàn tay của con. Chúng ta nói với tất cả các con, hãy sử 
dụng nó ngay bây giờ, để cho những kẻ noi theo bước chân 
con có thể dễ dàng tiến nhập vào. 

“Đừng sợ hãi gì cả. Không có quyển lực nào trong Vũ 
Trụ, không có sức mạnh hủy diệt nào cho dù hiểm ác đến 
đâu, lại có thể chạm đến người nào mà nhờ hành động chọn 
lựa, cân nhắc, y hợp nhất chính mình với Thiên Ý (Divine 
WIII). 

“Đừng bao giò chịu thất vọng. Dù con có vẻ yếu đuối, 
quá khứ con có đen tối thế nào đi nữa, cũng không hề gì; nếu 
ước muốn phụng sự thực sự bùng cháy trong lòng con, nó sẽ 
được bảo vệ bởi các Đãng có hùng lực hơn là chính con, và 
mọi cơ hội phát triển sẽ được dành cho con. Không có một ai 
trên cõi trần, cho dù thấp kém đến đâu, cho dù không có 
được một tia sáng thánh thiện hoặc tia sáng hy vọng, mà 
không thể leo lên, nếu y muốn thế, tới Cánh Cửa Giải Thoát 
(Gate of Liberation), không thể thoát khỏi Vòng Luân Hồi và 
sau cùng đứng thẳng vào hàng ngũ các Đấng đã trải qua 
cùng các đau khổ tương tự và cuối cùng đạt đến tự do. 

“Các Ngài chính là các Huynh Trưởng của con, con 
không tranh đấu chỉ một mình. Ngoài ra con mãi mãi tiến 
gần đến các Đấng đã hy sinh chính các Ngài để giữ cho tia 
sáng thiêng liêng đó nơi con được linh hoạt (alive) và các 
Ngài sẽ truyển vào tia sáng đó bằng hơi thở của tình thương 
cho đến khi cuối cùng nó bùng lên thành ngọn lửa, hòa lẫn 
vào Đại Linh Hỏa (Great Flame) mà các Ngài - tức các Chân 
Sư, Các Đâng Cứu Thế, Các Thánh Hiển (Saints, Sages) và 


Anh 363 


mọi đoàn thể huy hoàng gồm các Đấng Giải Thoát (all 
glorious company of the Liberated), trở nên hợp nhất. 

“Chỉ lúc bấy giờ, hối kẻ Hành Hương Thiêng Liêng 
(Divine Wanderer), khi con, tức Cø#ø# Người, trở nên hoàn 
thiện, giống như người Khổng Lồ (titan), bước ra khỏi quỹ 
đạo địa cầu, đi vào các cõi giới bao la hơn của hoạt động Vũ 
Trụ, bấy giờ sự hiểu biết về vận mệnh đích thực của con sẽ 
được khai mở. Vào thời điểm đó, quá khứ sẽ hiện ra như một 
đêm tối đi qua, còn tương lai là vinh quang khôn lường. Hết 
cõi này đến cõi khác, hết hệ thống này đên hệ thống khác, hết 
kế hoạch này đến kế hoạch khác sẽ mở rộng trước cái nhìn 
chăm chú của con khi con vượt qua con đường của con, mãi 
tìm Cái Đó (Thatf) vốn vượt ngoài ý nghĩa hay sự tưởng 
tượng, tuy thế mãi mãi là chính con, Cội Nguồn của con, Sự 
Sống của con - và mục tiêu của con.” 





` 


w 


IQH Nÿñ11 ĐNỌA 


(q91 J0 I99UM 91) 


VÒNG LUÂN HỒI 


(The Wheel of Rebirth) 


H. K. CHALLONER 


Theosophical Publishing House London LTD 
68 Great Russell Street London W.C.1 


